(lá cỉ phiếu 


\ Ttunliptrindi 





Xã hội mớ-Cái cách chủ 
nghĩa tư bản toàn câu 
George Soros 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lời giới thiệu 
Chương _ 1 
Chương_1(b) 
Chương 2 
Chương _3 
Chương. 3(b) 
Chương _4 
Chương_5 
Chương_6 
Chương_7 
Chương_7(b) 
Chương_8 
Chương_9 
Chương_10 
Chương 11 
Chương 12 





George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Lời giới thiệu 


Bạn đọc cầm trên tay cuốn sách thứ tám l‡1Ì của tủ sách 
SOS. Cuốn Xã hội Mở [Cải cách Chủ nghĩa tư bản Toàn cầu] 
của George Soros. Đây là cuốn thứ hai của Soros trong tủ 
sách. 

Ý kiến về Soros rất khác nhau. Có người lên án ông như kẻ 
thao túng thị trường chứng khoán, kẻ gây ra khủng hoảng 
tài chính, kẻ tham gia lật đổ. Nhiều người ca ngợi ông như 
một thiên tài tài chính, người làm từ thiện lớn nhất hành 
tinh. Ông cho mình là người duy nhất trên thế giới đi ngăn 
chặn khủng hoảng một cách có mục đích và có tổ chức. 
Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu kĩ hơn về ông và về các 
ý tưởng của ông. 

Người ta nói nhiều về hội nhập kinh tế về nền kinh tế toàn 
cầu. Cơ chế thị trường đã thành công xuất sắc trong giải 
phóng tài năng kinh doanh và tạo ra của cải. Chủ nghĩa tư 
bản dựa vào cơ chế thị trường. Nếu chỉ dựa vào cơ chế thị 
trường và nhấn mạnh thái quá đến các giá trị thị trường, chủ 
nghĩa tư bản không thể đảm bảo tự do, dân chủ, và pháp trị; 
có thể, và nó đã dẫn đến những thảm hoạ như hai cuộc 
Chiến tranh Thế giới, các cuộc khủng hoảng tài chính. Vì sao 
chúng xảy ra? Làm sao có thể tránh được những thảm hoạ 
như vậy, hay chí ít làm nhẹ bớt tác động tai hoạ của chúng? 
Đó là những vấn đề Soros quan tâm. Và xã hội mở là một xã 


hội có thể làm được điều đó. 

Khái niệm “Xã hội mở” được Henri Bergson dùng đầu tiên 
năm 1932, và Karl Popper phát triển và làm cho khái niệm 
được biết đến rộng rãi trong công trình triết học của ông 
xuất bản năm 1943. Soros chịu ảnh hưởng mạnh của Karl 
Popper. Cả trên lĩnh vực thực tiễn và triết lí ông không 
ngừng cổ vũ cho xã hội mở. 

Theo Bergson, xã hội được tổ chức theo các nguyên lí bộ lạc 
là xã hội đóng; xã hội được tổ chức theo các nguyên lí phổ 
quát là xã hội mở. Theo Popper, xã hội mở bị đe doạ bởi tất 
cả các hệ tư tưởng cho là mình có chân lí cuối cùng. Soros 
đồng ý. Các hệ tư tưởng bộ lạc không còn được coi là cơ sở 
để tổ chức xã hội hiện đại, và sau Chiến tranh Thế giới II và 
nhất là sau 1989, các hệ tư tưởng cho là mình có chân lí 
cuối cùng đã mất uy tín, chủ nghĩa tư bản hiện đại là biểu 
hiện bị méo mó về xã hội mở. Xã hội mở, theo Soros, dựa 
vào sự thừa nhận rằng chân lí cuối cùng là ngoài tâm với 
của con người, dựa vào tính có thể sai của con người, dựa 
vào sự thừa nhận là những kiến trúc do con người tạo ra 
nhất thiết có sai sót một cách cố hữu; nó là một xã hội dựa 
trên các nguyên lí phổ quát song không bao giờ hoàn hảo, 
luôn mở ra cho sự cải thiện. Ông phát hiện ra sự không đồng 
bộ giữa nền kinh tế toàn cầu và dàn xếp chính trị toàn cầu, 
sự tồn tại của các quốc gia có chủ quyền. Ông kiến nghị lập 
liên minh xã hội mở để thúc đẩy phát triển xã hội mở ở từng 
nước và đặt nền móng cho một xã hội mở toàn câu. 

Cuốn sách có thể bổ ích cho các học giả, các nhà hoạch định 
chính sách, và tất cả những ai quan tâm đến những vấn đề 


chính trị và kinh tế thế giới. 

Bản tiếng Việt khác nguyên bản ở chỗ mọi chú thích của tác 
giả được đánh lại bằng số (nguyên bản được đánh dấu bằng 
các kí hiệu khác nhau). Bản dịch chắc còn nhiều thiếu sót 
mong bạn đọc thông cảm, lượng thứ, và chỉ bảo; xin liên hệ 
theo địa chỉ Tạp chí Tin học và Đời sống, 54 Hoàng Ngọc 
Phách Hà Nội [25/B7 Nam Thành Công], hoạc qua điện thư 
thds@hn.vnn.vn hay nga@netnam.vn 

Hà Nội 4-2004 

Nguyễn Quang A 


Lời cảm ơn 


Đây là lần đầu tiên khung khổ quan niệm mà tôi bắt đầu 
phát triển từ những ngày sinh viên nhận được sự chú ý phê 
phán nghiêm túc. Đó là một kinh nghiệm khích lệ và giải 
thoát theo một cách nào đó. Tôi biết ơn tất cả những người 
đã quan tâm đến phiên bản trước hay phiên bản hiện thời 
của cuốn sách này. 

Antole Kaletsky đã thực sự là biên tập của cuốn The Crisis of 
Global Capitalism: Open Society Endangered [Khủng hoảng 
của Chủ nghĩa Tư bản Toàn cầu: Xã hội Mở bị lâm nguy], 
giúp tôi tổ chức nội dung và làm cho nó dễ tiếp cận hơn; 
Roman Frydman đã giúp đỡ đặc biệt về khung khổ quan 
niệm; Leon Botstein đã nêu ra nhiều điểm lí thú và chúng tôi 
đã có vài cuộc thảo luận sôi nổi; Anthony Giddens đã cho ý 
kiến về nhiều hơn một phiên bản của bản thảo; William 
Newton-Smith đã làm cho tôi hiểu đúng về một số điểm triết 


học; và John Gray đã khiến tôi đọc lại cuốn Great 
Transformation [Biến chuyển Vĩ đại] của Karl Polanyi. Những 
người khác đã có các ý kiến hữu ích bao gồm Robert 
Kuttner, John Simon, Jeffrey Friedman, Mark Malloch Brown, 
Arminio  Fraga, Iom Glaessner, Aryeh Neier, Daniel 
Kahneman, Byron Wien, và Richard Medley. 

Trong chuẩn bị phiên bản này, tôi đã được sự giúp đỡ có giá 
trị của Adam Posen ở Institute for International Economics 
[Viện Kinh tế học Quốc tế], mặc dù ông không hề phải chịu 
trách nhiệm về các quan điểm của tôi. Yehuda Elkana đã tổ 
chức một nhóm nghiên cứu ở Central European University 
[Đại học Trung Âu] tại Budapest, và tôi đã nhận được góp ý 
bằng văn bản từ Lóránd Ambrus-Lakatos, Fabrizio Coricelli, 
John Gray, János Kis, Mária Kovács, Petr Lom, và István Rév. 
Katie Jamieson đã tóm tắt biên bản bằng văn phong sáng 
sủa quen thuộc của cô. Les Gelb đã tổ chức một cuộc thảo 
luận ở Council on Foreign Relations [Uỷ ban Quan hệ Nước 
ngoài] tại New York mà từ đó tôi học được rất nhiều. Những 
người tham dự bao gồm Elizabeth Colagiuri, Morris 
Goldstein, Nancy Goodman, Roger Kubarych, Lawrence 
Korb, Michael Mandelbaum, Wllliam Luers, Walter Mead, 
Peter Osnos, David Phillips, Adam Posen, Gideon Rose, Geoff 
Shandler, Dimitri Simes, Benn Steil, và Fareed Zakaria. Mort 
Abramowitz, Martti Ahtisaari, Antony Lester, Charles W. 
Maynes, Aryeh Neier, Stewart Paperin, Alex Rondos, Cornelio 
Sommaruga, và Joseph Stiglitz đã tham gia một thảo luận 
cuối tuần tại nhà tôi. Lord Lester đã nêu ra một số vấn đề 
quan trọng liên quan đến định nghĩa của tôi về xã hội mở 


mà tôi đã không giải quyết được để ông thoả mãn. Tôi muốn 
cảm ơn tất cả những người đã chịu khó đọc bản thảo ở các 
giai đoạn khác nhau của sự tiến triển của nó. Họ quá đông 
để có thể liệt kê, nhưng tôi phải cảm tạ Benjamin Barber, 
Leon Botstein, Bill Clapp, Jacques de Larosière, Jeffrey 
Friedman, Roman Frydman, Ekaterina Genieva, Antole 
Kaletsky, Alex Lupis, Aryeh Neier, Joseph Nye, Andrei 
Shleifer, John Simon, và F. van Zyl Slabbert, đã gửi góp ý 
bằng văn bản cho tôi. Justin Leites đã có một vài gợi ý có giá 
trị ở phút cuối cùng. 

Tôi đã rất hài lòng với Peter Osnos và nhóm của ông ở nhà 
xuất bản Public Affairs và tôi biết ơn Kris Dahl đã đề nghị 
ông. 

Yvonne Sheer đã đánh máy đi đánh máy lại bản thảo không 
biết bao nhiêu lần, đối chiếu các tài liệu tham khảo, và hoạt 
động như tổng quản lí dự án. Tôi đã không thể làm xong mà 
không có cô. 


Dẫn nhập 


Đây là một cuốn sách về triết học thực tiễn: Nó cung cấp 
một khung khổ quan niệm có ý định dùng như một chỉ dẫn 
cho hành động. Tôi đã được khung khổ đó hướng dẫn trong 
cả các hoạt động kiếm tiền lẫn từ thiện, và tôi tin rằng nó 
cũng áp dụng cho xã hội nói chung: Nó cung cấp các 
nguyên tắc chỉ đạo cho một xã hội mở toàn cầu. Đây là một 
sự đảm đương đầy tham vọng. Để thực hiện nó, tôi sẽ phải 


đề cập nhiều lĩnh vực và di chuyển trên nhiều mức: triết 
học, thực tiễn, công cộng và cá nhân. 


Ở mức thực tiễn, tôi đã thiết lập một mạng lưới các quỹ từ 
thiện nhằm cổ vũ cho các xã hội mở. Mạng lưới này bao 
trùm tất cả các nước của đế chế Soviet trước kia và nó đã 
lan sang những phần khác của thế giới: Nam Phi, mười nước 
Nam châu Phi, mười sáu nước Tây Phi, Haiti, Guatemala, 
Miến Điện, và gần đây hơn Indonesia. Cũng có một Viện Xã 
hội mở [Open Society Institute] ở Hoa Kì. Mỗi quỹ quốc gia 
có hội đồng quản trị và nhân viên riêng của mình những 
người quyết định những ưu tiên riêng của họ và chịu trách 
nhiệm về các hoạt động của quỹ trong nước mình. Chúng hỗ 
trợ xã hội dân sự; chúng cũng cố gắng làm việc với chính 
quyền trung ương và địa phương bởi vì một chính phủ dân 
chủ và hiệu quả là một thành phần cốt yếu của một xã hội 
mở, nhưng chúng thường bất hoà với chính phủ hoặc với 
một số hoạt động của nó. Trong một số nước, nổi bật ở 
Slovakia và Croatia, các quỹ đã thành công trong huy động 
xã hội dân sự chống lại chế độ áp bức. Ở Belarus và Miến 
Điện, các quỹ bị cấm và hoạt động từ bên ngoài. Ở Serbia, 
nó hoạt động trong những hoàn cảnh gieo neo. Ngoài ra, 
chúng tôi có một mạng lưới các chương trình trong những 
lĩnh vực mà mạng lưới tham gia tích cực nhất: giáo dục bậc 
cao và giáo dục phổ thông; thanh niên; pháp trị, tư pháp và 
hành pháp, bao gồm cả nhà tù; nghệ thuật và các định chế 
văn hoá; thư viện, xuất bản, và Internet; các phương tiện 
thông tin; các tầng lớp dân cư dễ bị tổn thương như những 


người thiểu năng tâm thần; các sắc tộc thiểu số, với nhấn 
mạnh đặc biệt đến những người di gan; sức khoẻ cộng đồng, 
lạm dụng rượu và ma tuý; và vân vân. 


Tôi có được sự công nhận rộng rãi, thực ra bị cường điệu, 
như một loại guru tài chính nào đó, nhưng những thành tích 
của tôi do giữ các quan điểm về các vấn đề chính trị và an 
ninh được công nhận ít rõ hơn. Thực ra, tôi chỉ là một trong 
nhiều người hành nghề tài chính; song tôi hầu như là người 
duy nhất thực hành ngăn chặn khủng hoảng một cách có 
mục đích và có tổ chức. 


Trong cuốn sách này tôi chủ trương rằng các nền dân chủ 
trên thế giới nên thiết lập một liên minh với mục đích kép, 
thứ nhất, để cổ vũ cho phát triển các xã hội mở ở riêng từng 
nước và, thứ hai, để củng cố luật pháp và các định chế quốc 
tế cần thiết cho một xã hội mở toàn cầu. 


Chúng ta sống trong một thế giới được đặc trưng bởi trao 
đổi tự do về hàng hoá và dịch vụ và thậm chí còn hơn bởi sự 
di chuyển tự do của vốn. Kết quả là, lãi suất, tỉ giá hối đoái, 
và giá cổ phiếu ở nhiều nước khác nhau gắn kết chặt chẽ với 
nhau, và các thị trường tài chính có ảnh hưởng ghê gớm đến 
tình hình kinh tế ở mọi nơi. Vốn tài chính có được một vị trí 
đặc ân. Vốn dễ lưu động hơn các yếu tố sản xuất khác, và 
vốn tài chính thậm chí còn lưu động hơn các dạng khác của 
vốn. Toàn cầu hoá các thị trường tài chính đã làm giảm khả 
năng của các nước riêng biệt để đánh thuế và điều tiết vốn 


vì nó có thể chuyển sang chỗ khác. Căn cứ vào vai trò quyết 
định mà vốn tài chính quốc tế đóng trong vận may của các 
nước riêng biệt, nên không phải không thích hợp để nói về 
một hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu. 


Chúng ta có thể nói về thắng lợi của chủ nghĩa tư bản trên 
thế giới, song chúng ta chưa thể nói về thắng lợi của dân 
chủ. Có một sự không xứng đôi nghiêm trọng giữa tình hình 
chính trị và kinh tế thịnh hành trên thế giới ngày nay. Chúng 
ta có một nền kinh tế toàn câu, song những dàn xếp chính 
trị vẫn dựa vững chắc vào chủ quyền quốc gia. Làm sao có 
thể dung hoà nhu cầu của một xã hội toàn cầu với các quốc 
gia có chủ quyền? Đó là vấn đề cốt yếu đối mặt với chúng ta 
ngày nay. 


Chủ nghĩa tư bản và dân chủ không nhất thiết gắn bó chặt 
chẽ với nhau. Có tương quan nào đó: Tăng các tiêu chuẩn 
sống và sự hình thành một tầng lớp trung lưu có xu hướng 
tạo áp lực cho quyền tự do và dân chủ; chúng cũng có xu 
hướng ủng hộ ổn định chính trị lớn hơn. Song mối liên hệ 
còn xa mới là tự động. Các chế độ áp bức không nới lỏng sự 
kìm kẹp của chúng về quyền lực một cách tự nguyện, và 
chúng thường được trợ giúp và tiếp tay bởi các giới kinh 
doanh, cả nước ngoài và nội địa. Chúng ta có thể thấy điều 
này ở nhiều nước, đặc biệt ở những nơi dính đến tài nguyên 
thiên nhiên như dầu hay kim cương. Có lẽ mối đe doạ lớn 
nhất đối với quyền tự do và dân chủ trên thế giới ngày nay 
là từ sự hình thành các liên minh tội lỗi giữa chính phủ và 


giới kinh doanh. 


Đây không phải là hiện tượng mới. Nó thường được gọi là 
chủ nghĩa phát xít, và nó đặc trưng cho Italy của Mussolini 
và ở mức độ khác nhau cho nước Đức của Hitler, Tây Ban 
Nha của Franco, Bồ Đào Nha của Salazar. Ngày nay nó có 
các hình thức khác nhau, nhưng nó có thể được phát hiện ra 
ở Peru của Fujimori, Zimbabwe của Mugabe, Miến điện của 
SPDC, Malaysia của Mahathir, chỉ nhắc tới vài trường hợp. 
Làm bối rối hơn, sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản cũng đã 
dẫn tới một liên minh tội lỗi giữa giới kinh doanh lớn và 
chính phủ ở nhiều nước, gồm có Nga. Có thể thấy diện mạo 
bề ngoài của quá trình dân chủ, song quyền lực nhà nước 
được hướng trệch làm lợi cho các giới tư nhân. Các nước dân 
chủ không chú ý nhiều đến tình hình chính trị thịnh hành ở 
các nước khác: Các ưu tiên khác thường có địa vị cao hơn. 
Thế nhưng nhân dân sống trong các chế độ áp bức cần sự 
giúp đỡ từ bên ngoài; nhiều khi đó là cứu tỉnh duy nhất của 
họ. 


Chủ nghĩa tư bản rất thành công trong tạo ra của cải, song 
chúng ta không thể dựa vào nó để đảm bảo tự do, dân chủ, 
và pháp trị. Kinh doanh có động cơ là lợi nhuận; nó không 
được thiết kế để bảo vệ các nguyên lí phổ quát. Hầu hết 
những người kinh doanh là các công dân ngay thẳng; nhưng 
điều đó không làm thay đổi sự thực là kinh doanh được tiến 
hành vì lợi lộc tư nhân chứ không vì lợi ích công cộng. Trách 
nhiệm hàng đầu của ban quản lí là với các chủ doanh 


nghiệp, không phải với một thực thể u mơ nào đó được gọi 
là lợi ích công cộng - mặc dù các doanh nghiệp thường cố 
gắng, hoặc ít nhất làm ra vẻ, hoạt động theo cách có tỉnh 
thần vì cái chung vì điều đó là tốt cho doanh nghiệp. Nếu 
chúng ta chăm nom cho các nguyên lí phổ quát như quyền 
tự do, dân chủ, pháp trị, chúng ta không thể để chúng cho 
sự chăm sóc của các lực lượng thị trường; chúng ta phải 
thiết lập các định chế khác nào đó để bảo vệ chúng. 


Tất cả điều này là quá hiển nhiên để phát biểu, thế mà phải 
được nói ra vì có tín điều được tin một cách rộng rãi là các 
thị trường sẽ lo liệu cho mọi nhu cầu của chúng ta. Nó 
thường được gọi là “/a/ssez-faire” ở thế kỉ thứ mười chín, 
song tôi đã tìm ra được một từ hay hơn: thuyết thị trường 
chính thống. Những người theo thuyết thị trường chính 
thống cho rằng lợi ích công được phục vụ tốt nhất khi người 
dân được phép theo đuổi tư lợi của riêng họ. Đây là một ý 
tưởng hấp dẫn, nhưng chỉ là một nửa sự thật. Các thị trường 
là thích hợp tuyệt vời cho theo đuổi lợi ích tư nhân, nhưng 
chúng không được thiết kế để chăm lo đến lợi ích chung. 
Duy trì bản thân cơ chế thị trường là một lợi ích chung như 
vậy. Những người tham gia thị trường cạnh tranh không để 
duy trì cạnh tranh mà để thắng; nếu có thể, chúng sẽ loại bỏ 
cạnh tranh. 


Bảo vệ lợi ích chung thường là nhiệm vụ của nhà nước quốc 
gia. Nhưng quyền lực của quốc gia đã co lại do các thị 
trường vốn toàn cầu được mở rộng. Khi vốn tự do di chuyển, 


nó có thể bị đánh thuế và điều tiết chỉ với rủi ro xua đuổi nó 
đi. Vì vốn là thiết yếu cho tạo ra của cải, các chính phủ phải 
thoả mãn các nhu cầu của nó, thường làm hại đến những 
cân nhắc khác. Xua đuổi vốn có thể gây hại hơn là đánh 
thuế và điều tiết có thể gây ra. Điểm này mới đây đã được 
làm rõ bởi sự thất bại ngoạn mục của Oscar Lafontaine, bộ 
trưởng tài chính Đức, khi ông thử tăng gánh nặng thuế lên 
kinh doanh. 


Theo cách nào đấy đó là một sự phát triển đáng thú vị. 
Doanh nghiệp tư nhân tốt hơn nhà nước về tạo ra của cải, 
và cạnh tranh tự do ở qui mô toàn cầu đã dẫn đến một sự 
gia tốc về năng suất. Hơn nữa, nhà nước thường lạm dụng 
quyền lực của mình; toàn cầu hoá cho một mức độ tự do cá 
nhân mà không nhà nước nào có thể cung cấp. 


Nhưng có mặt trái. Năng lực của nhà nước để thực hiện các 
chức năng mà công dân kì vọng ở nó bị suy yếu. Đây sẽ 
không phải là một nguyên nhân lo lắng nếu có thể trông 
mong ở các thị trường tự do để chăm lo mọi nhu cầu, nhưng 
rõ ràng không phải vậy. Một số nhu cầu tập thể của chúng ta 
hầu như quá hiển hiên để phải nhắc đến: hoà bình và an 
ninh, luật và trật tự, quyền con người, bảo vệ môi trường, và 
yếu tố nào đó về công bằng xã hội. Các giá trị thị trường chỉ 
bày tỏ cái một người tham gia sẵn lòng trả cho người khác 
trong trao đổi tự do và không bày tỏ các lợi ích chung của 
họ. Kết quả là, các giá trị xã hội chỉ được phục vụ bởi những 
dàn xếp xã hội và chính trị, cho dù chúng ít hiệu quả hơn 


các thị trường. 


Ngay cả để phục vụ các lợi ích cá nhân, cơ chế thị trường có 
những hạn chế và khuyết tật nhất định mà những người 
theo thuyết thị trường chính thống bỏ qua. Một là, các thị 
trường tài chính là bất ổn định một cách cố hữu. Lí thuyết 
cạnh tranh hoàn hảo coi các đường cung và cầu là cho trước 
một cách độc lập. Nơi hai đường gặp nhau, ta có cân bằng. 
Nhưng các giả thiết theo đó khái niệm cân bằng được xây 
dựng hiếm khi được thoả mãn trong thế giới thực tế. Trong 
lĩnh vực tài chính chúng là không thể đạt được. Các thị 
trường tài chính tìm cách chiết khấu tương lai mà tương lai 
lại tuỳ thuộc vào hiện tại nó được chiết khấu ra sao. Căn cứ 
vào sự hiểu biết không hoàn hảo của những người tham gia, 
kết quả là không xác định một cách cố hữu. Như thế, ngược 
với ý tưởng về một cơ chế tự cân bằng, tính ổn định của các 
thị trường tài chính cần được bảo vệ bằng chính sách công. 


Đáng tiếc, chính sách công cũng không hoàn hảo, và vì thế 
lịch sử các thị trường tài chính bị ngắt quãng bởi những 
khủng hoảng. Tuy nhiên, bằng một quá trình thử và sai, các 
nước công nghiệp tiên tiến đã tạo ra các ngân hàng trung 
ương và những khung khổ điều tiết rất thành công để giữ sự 
bất ổn định trong những giới hạn có thể chịu đựng được. Sự 
sụp đổ lớn lần cuối ở các nước công nghiệp tiên tiến xảy ra 
vào các năm 1930. Các nước ở ngoại vi của hệ thống tư bản 
toàn cầu ở vào vị trí không tốt bằng: Khủng hoảng tài chính 
1997-1999 gây ra tàn phá ở một số thị trường mới nổi cũng 


nhiều như Đại Suy thoái của các năm 1930 đã gây ra ở Hoa 
Kì. 


Hệ thống tài chính quốc tế không còn có thể được điều tiết 
trên cơ sở quốc gia. Một tập các định chế quốc tế được thiết 
lập vào cuối Chiến tranh Thế giới II ở Bretton Woods năm 
1945, nhưng chúng được thiết kế cho một thế giới không có 
luân chuyển vốn tự do. Các định chế này đã dũng cảm cố 
thích nghi với hoàn cảnh thay đổi, thế nhưng chúng đã 
không có khả năng giữ nhịp với sự phát triển nhanh chóng 
mới đây của các thị trường tài chính quốc tế. Chúng đã 
không ngăn được sự lây nhiễm trong khủng hoảng tài chính 
quốc tế 1997-1999. May thay, các nước ở trung tâm của hệ 
thống tư bản toàn cầu đã không bị ảnh hưởng (thực ra, họ 
thậm chí còn được lợi từ tai hoạ ở ngoại vi), và nền kinh tế 
thế giới đã phục hồi nhanh hơn so với có thể dự kiến ở cao 
điểm của khủng hoảng. Khả năng mau phục hồi xuất sắc 
này đã củng cố niềm tin vào năng lực tự hiệu chỉnh của các 
thị trường tài chính, và thay cho tăng cường Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF), quyền lực và ảnh hưởng của nó lại bị để cho 
suy dần. Điều này sẽ để nền kinh tế thế giới dễ bị tổn 
thương hơn trong khủng hoảng tiếp theo, nếu và khi nó xuất 
hiện. Nghĩ rằng chúng ta sẽ không có một khủng hoảng 
khác là đi coi thường lịch sử. 


Yếu điểm trong cấu trúc chính trị quốc tế vượt quá khuyết 
điểm trong cấu trúc tài chính quốc tế. Thảm kịch của Chiến 
tranh Thế giới II đã dẫn đến việc thiết lập Liên Hiệp Quốc, 


được thiết kế để duy trì hoà bình và an ninh trên thế giới. 
Đáng tiếc, thiết kế không ngang với mục đích cao thượng. 
Ngay khi Liên Hiệp Quốc ra đời, thế giới vỡ thành hai khối 
đối chọi nhau; một do Hoa Kì, một do Liên Xô lãnh đạo. Hai 
bên đã kẹt vào cuộc chiến chí tử, cả về quân sự và ý thức 
hệ; thế nhưng mỗi bên đều nhận ra rằng nó phải tôn trọng 
các lợi ích sống còn của bên kia, vì cả hai đều có khả năng 
phá huỷ bên kia bằng vũ khí hạt nhân. Điều này biến Chiến 
tranh Lạnh thành một công cụ ổn định dựa vào quan niệm 
dữ tợn song hùng mạnh về sự đảm bảo huỷ diệt lẫn nhau 
(MAD). 


Sự cân bằng MAD giữa Đông và Tây chấm dứt với sự sụp đổ 
nội bộ của đế chế Soviet. Đã có một giây phút lịch sử khi 
Liên Hiệp Quốc có thể bắt đầu hoạt động như nó được thiết 
kế ban đầu, thế mà cơ hội đó đã tuột mất khi các nền dân 
chủ phương Tây đã không thống nhất được với nhau về xử 
trí khủng hoảng Bosnia ra sao. Hệ thống trở nên bất ổn định. 


Kinh nghiệm của hai cuộc chiến tranh thế giới đã chứng tỏ 
rằng một hệ thống dựa vào các quốc gia có chủ quyền 
không đảm bảo hoà bình và ổn định. Vì các nhà nước chủ 
quyền thường lạm dụng quyền lực của họ, một sự giảm sút 
về những quyền lực đó phải là một diễn tiến đáng hoan 
nghênh. Đến điểm này tình cảm ủng hộ thị trường, chống 
nhà nước là hoàn toàn được biện minh. Nhưng sự yếu đi của 
nhà nước chủ quyền phải đối ứng với sự tăng cường của các 
định chế quốc tế. Đây là chỗ mà thuyết thị trường chính 


thống, phản đối nhà chức trách quốc tế cũng nhiều như nhà 
chức trách quốc gia, đứng cản đường. Không thể phủ nhận, 
thuyết thị trường chính thống không phải là thủ phạm duy 
nhất; niềm tin lâu dài vào chủ quyền quốc gia là thủ phạm 
khác. Hoa Kì thậm chí gắn bó với chủ quyền của nó mạnh 
hơn hầu hết các quốc gia khác. Do là siêu cường quân sự 
duy nhất còn lại và là cường quốc kinh tế mạnh nhất, nó sẵn 
lòng tham dự vào các dàn xếp, như Tổ chức Thương mại Thế 
giới, mở cửa các thị trường trong khi lại cung cấp sự bảo hộ 
nào đó cho các giới thế lực, nhưng nó hết sức chống bất kể 
vi phạm nào đến chủ quyền của riêng nó trong các lĩnh vực 
khác. Nó sẵn lòng can thiệp vào công việc nội bộ của các 
nước khác song lại không sẵn sàng phục tùng các qui tắc 
mà nó tìm cách áp đặt lên người khác. 


Trong khi Hoa Kì coi mình như người giữ vững các nguyên lí 
cao thượng, những người khác chỉ thấy sự ngạo mạn quyền 
lực. Có thể gây sốc khi nói, nhưng tôi tin rằng chính thái độ 
đơn phương của Hoa Kì tạo thành một mối đe doạ nghiêm 
trọng cho hoà bình và thịnh vượng của thế giới. Thế mà Hoa 
Kì có thể dễ dàng trở thành một lực lượng hùng hậu cho 
điều thiện, đơn giản bằng chuyển từ cách tiếp cận đơn 
phương sang đa phương. Thế giới cần một số qui tắc và tiêu 
chuẩn ứng xử. Nếu Hoa Kì sẵn sàng tôn trọng các qui tắc, nó 
có thể dẫn đầu trong việc tạo ra chúng. 


Đáng tiếc, sự không ưa chủ nghĩa đa phương của Hoa Kì 
không phải không có biện minh. Hầu hết các định chế quốc 


tế không hoạt động tốt. Đó là vì chúng là các hiệp hội các 
quốc gia, mà như Hồng y Richelieu đã nói, các quốc gia 
không có các nguyên lí, chỉ có những lợi ích. Điều này được 
biểu lộ trong ứng xử của họ trong phạm vi các tổ chức quốc 
tế. Mọi thiếu sót của một bộ máy quan liêu quốc gia, đều 
được nhân lên trong bộ máy quan liêu quốc tế. Các định chế 
quốc tế như Liên Hiệp Quốc là không phù hợp để bảo vệ các 
nguyên lí phổ quát. Điều này có thể thấy trong thành tích 
bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. 


Tôi tin rằng có thể khiến các định chế quốc tế hoạt động tốt 
hơn chỉ với sự giúp đỡ của xã hội dân sự. Có thể đúng là các 
quốc gia không có các nguyên lí, nhưng các quốc gia dân 
chủ đáp ứng lại mong muốn của công dân của mình. Nếu 
các công dân có các nguyên lí, họ có thể áp đặt chúng lên 
chính phủ của họ. Đó là vì sao tôi chủ trương một liên minh 
các quốc gia dân chủ: Nó có thể có sự tham gia tích cực của 
xã hội dân sự để đảm bảo là các chính phủ vẫn trung thành 
với các nguyên lí của liên minh. Đó là nơi khó khăn lớn nhất 
ẩn náu. Như các cuộc biểu tình gân đây ở Seattle và 
Washington đã chứng tỏ, có thể huy động xã hội dân sự để 
phản đối các định chế quốc tế; phải tìm được cách để huy 
động nó ủng hộ chúng. 


Liên minh sẽ có hai mục tiêu: thứ nhất, tăng cường luật 
quốc tế và các định chế quốc tế; thứ hai, củng cố dân chủ 
trong phạm vi riêng từng nước. Hai mục tiêu, tất nhiên, gắn 
với nhau: Sự thúc đẩy dân chủ phải được thực hiện bởi các 


định chế quốc tế. Không một quốc gia đơn nhất có thể được 
uỷ thác cho việc bảo vệ các nguyên lí phổ quát. Mỗi khi có 
xung đột giữa các nguyên lí phổ quát và tư lợi, tư lợi chắc 
thắng thế. Điểm này đã được những người sáng lập hiểu rõ 
khi họ nghĩ ra Hiến pháp Hoa Kì. 


Thế mà cổ vũ phát triển dân chủ trên khắp thế giới chính là 
lợi ích của tất cả các nền dân chủ. Trong xã hội toàn cầu lệ 
thuộc lẫn nhau ngày nay hầu hết xung đột không xảy ra 
giữa các quốc gia mà trong nội bộ các quốc gia. Các nền 
dân chủ không thể dung thứ sự vi phạm nhân quyền qui mô 
lớn, và sớm hay muộn chúng có thể bị kéo vào các xung đột 
như vậy, như xảy ra ở Nam Tư. Ngay cả nếu họ từ chối bị 
kéo vào, họ phải đối mặt với dòng người tị nạn và các hệ 
quả có hại khác. 


Có sự mâu thuẫn nào đó về áp đặt dân chủ từ bên ngoài. Sự 
mâu thuẫn có thể được tránh chỉ nếu sự can thiệp mang lại 
lợi ích và vì vậy được chấp nhận một cách tự nguyện. Ở mức 
độ lớn nhất có thể, sự can thiệp phải ở dạng những khuyến 
khích và cam kết xây dựng. 


Một khi một xung đột đã nổ ra, sẽ rất khó giải quyết. Phòng 
ngừa khủng hoảng không thể bắt đầu đủ sớm. Nhưng trong 
các giai đoạn đầu khó nhận diện cái gì sẽ dẫn đến khủng 
hoảng. Đó là vì sao cách tốt nhất để phòng ngừa khủng 
hoảng là cổ vũ sự phát triển của cái mà tôi gọi là các xã hội 
mở. Đó là cái mạng lưới các Quỹ Xã hội Mở của tôi cố gắng 


làm. Bằng tạo ra các xã hội mở, khả năng về khủng hoảng 
cần can thiệp từ bên ngoài có thể giảm đi rất nhiều. Và nếu 
can thiệp trừng phạt là không thể tránh khỏi nó được biện 
minh dễ dàng hơn khi trước đó đã có cam kết mang tính xây 
dựng. 


Hiện nay chúng ta dựa quá nhiều vào các biện pháp trừng 
phạt. Liên minh hiệu quả duy nhất của các quốc gia dân chủ 
là một liên minh quân sự - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO). Chúng ta phải bổ sung cho NATO bằng một 
liên minh chính trị. Vì sự phát triển của xã hội mở liên hệ 
chặt chẽ với sự thịnh vượng kinh tế, liên minh phải hướng tới 
hành động khẳng định. 


Các ý nghĩ này đặc biệt thích đáng hiện nay, sau can thiệp 
của NATO ở Kosovo. Tôi tin can thiệp là cần thiết, nhưng nó 
phải được biện minh bằng đảm bảo một tương lai tốt hơn 
cho khu vực. Điều này chỉ có thể đạt được nếu Liên hiệp 
châu Âu có thể đưa các nước trong khu vực đến gần nhau 
hơn và đưa chúng đến gần châu Âu hơn. Ý tưởng này hiện 
nay được chấp nhận rộng rãi, và nó được biểu lộ ở Hiệp ước 
Ổn định cho Đông Nam Âu. Làm cho nó có kết quả phải là 
ưu tiên cao nhất của Liên hiệp châu Âu. Nó chắc chắn là ưu 
tiên cao nhất của tôi. 


Đi từ cái cá biệt sang cái chung, tôi chủ trương một nỗ lực 
có phối hợp bởi các nền dân chủ đã phát triển để cổ vũ cho 
phát triển dân chủ ở những phần kém phát triển của thế 


giới. Nó phải có dạng trợ giúp kĩ thuật và khuyến khích kinh 
tế. Kinh tế học và hoạt động chính trị không thể tách rời 
nhau. Amartya Sen đã đưa ra lí lẽ thuyết phục rằng phát 
triển phải được định nghĩa bằng quyền tự do, chứ không 
bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP). l2 


Thành viên của liên minh sẽ bao gồm Hoa Kì và Liên hiệp 
châu Âu, và một số lượng tới hạn các nước dân chủ từ ngoại 
vi của hệ thống tư bản - khác đi thì liên minh có thể hoá ra 
là một công cụ thống trị và bóc lột. Thành viên có vấn đề 
nhất sẽ là Hoa Kì, vì hiện tại nó không sẵn lòng tuân thủ các 
qui tắc mà nó tìm cách áp đặt lên người khác. Nó chẳng có 
gì để sợ loại liên minh mà tôi quan tâm, vì một liên minh 
như vậy không thể hoạt động mà không có Hoa Kì tham gia; 
tuy nhiên, nó sẽ đòi hỏi sự định hướng lại triệt để về chính 
sách của Hoa Kì từ chủ nghĩa đơn phương sang chủ nghĩa đa 
phương. 


Tôi nhận ra là đề xuất của mình trái với thuyết thị trường 
chính thống. Viện trợ nước ngoài đã thất bại tệ hại ở châu 
Phi và gần đây ở Liên Xô và các quốc gia kế vị, và nó cũng 
đe doạ gây thất bại cho Hiệp ước Ổn định. Sự thực rằng 
chúng không có kết quả không có nghĩa là chúng ta phải từ 
bỏ ý tưởng. Đúng hơn, chúng ta phải xem xét các lí do thất 
bại và nghĩ ra những cách hay hơn. Viện trợ nước ngoài, như 
nó được quản lí hiện nay, quá thường xuyên được hướng tới 
thoả mãn nhu cầu của các nhà tài trợ, không phải nhu cầu 
của những người nhận. Tôi có thể khẳng định, dựa trên 


những kinh nghiệm của riêng tôi ở các nước như Nga, rằng 
viện trợ bên ngoài có thể có hiệu quả. 


Hệ thống tư bản toàn cầu đã tạo ra một sân chơi rất không 
đều. Lỗ hổng giữa giàu và nghèo ngày càng rộng hơn. Điều 
này là nguy hiểm, vì một hệ thống không đưa ra hi vọng và 
lợi ích nào đó cho những người thua nhất định bị phá vỡ bởi 
các hành động tuyệt vọng. Ngược lại, nếu chúng ta đưa ra 
những khuyến khích kinh tế cho các nước hăng hái tận dụng 
chúng, chúng ta tạo ra một công cụ hùng hậu để ngăn ngừa 
khủng hoảng. Các khuyến khích nuôi dưỡng sự phát triển 
kinh tế và chính trị; sự thực rằng chúng có thể được rút lại 
tạo đòn bẩy cái có thể được dùng chống các chính phủ 
ngoan cố. 


Đáng tiếc, cấu trúc tài chính toàn cầu thịnh hành ngày nay 
hầu như không tạo sự hỗ trợ nào cho những người kém may 
mắn. Các xu hướng hiện thời đi theo hướng ngược lại. Sau 
khủng hoảng tài chính vừa qua, ý định là áp đặt kỉ luật thị 
trường lớn hơn. Nhưng nếu các thị trường là bất ổn định một 
cách cố hữu, áp đặt kỉ luật thị trường có nghĩa là áp đặt sự 
bất ổn định - và xã hội có thể chịu sự bất ổn định đến bao 
nhiêu? 


Bây giờ chúng ta có các thị trường tài chính toàn cầu, chúng 
ta cũng cần một ngân hàng trung ương toàn cầu và các định 
chế tài chính quốc tế khác mà sứ mệnh rõ ràng của chúng là 
giữ cho các thị trường tài chính vững vàng, không tròng 


trành. Nhưng bất kể hoạt động của người cho vay cuối cùng 
nào cũng gây ra hiểm hoạ đạo đức nào đó, và cuộc chiến 
hiện thời của những người theo thuyết thị trường chính 
thống là loại trừ hiểm hoạ đạo đức. Kết quả là giảm qui mô 
IMF. Không nghi ngờ gì, điều đó sẽ giảm nguy cơ cho vay 
thái quá đối với các thị trường mới nổi, nhưng theo tôi khủng 
hoảng tiếp theo có khả năng đến từ hướng ngược lại: từ 
dòng vốn chảy tới các nước chậm phát triển không thoả 
đáng. 


Uỷ ban Meltzer do Quốc hội Hoa Kì lập ra kiến nghị biến 
Ngân hàng Thế giới từ một tổ chức cho vay thành một cơ 
quan cấp trợ cấp cho các nước nghèo nhất thế giới. Đó là 
một ý tưởng tuyệt vời, nhưng cách mà Uỷ ban Meltzer cố 
gắng là giảm qui mô Ngân hàng Thế giới và trả lại vốn chưa 
dùng cho các cổ đông trong một sự chuyển giao lớn nguồn 
lực từ người nghèo sang người giàu. Tôi tin là vốn chưa được 
dùng phải được sử dụng có ích hơn bằng cách tăng các hoạt 
động cho trợ cấp và cấp bảo lãnh của Ngân hàng. Nhưng đó 
không phải là cái Uỷ ban Meltzer nghĩ tới. 


Tôi bày tỏ lí lẽ tương tự liên quan đến Tổ chức Thương mại 
Thế giới. Có nhu cầu khẩn thiết về các tiêu chuẩn lao động 
và bảo vệ môi trường. Song các nước nghèo không thể đủ 
sức làm các việc này. Thay cho các biện pháp trừng phạt, 
phải có khuyến khích để cho các nước nghèo có khả năng 
tuân theo. 

Một liên minh của các nền dân chủ có thể có nhiều hình 


thức khác nhau. Nó có thể thử cải cách các định chế hiện 
hành như Ngân hàng Thế giới hay thậm chí Liên Hiệp Quốc, 
hoặc nó có thể hoạt động một cách phi chính thức hơn và đề 
cập các lĩnh vực vấn đề hay các nước đặc thù. Nó có thể có 
cơ hội tốt hơn để cải tổ Liên Hiệp Quốc so với bất kể nỗ lực 
trước đây nào, chính xác vì nó có thể hoạt động hoặc trong 
phạm vi Liên Hiệp Quốc hoặc ngoài Liên Hiệp Quốc nếu các 
quốc gia thành viên khác từ chối đi cùng. Nhưng liên minh 
có thể thành công chỉ nếu các thành viên của nó có thể 
thống nhất giữa họ với nhau. Và điều đó có nghĩa là thiết lập 
một số qui tắc cơ sở cho một xã hội mở toàn cầu. 


Thuật ngữ "xã hội mở-open society" do Henri Bergson đưa 
ra năm 1932, khi ông xuất bản cuốn sách The Two Sources 
of Morality and Religion [Hai Nguồn của Đạo đức và Tôn 
giáo] của ông. Theo Bergson, một nguồn của đạo đức là bộ 
lạc, nguồn kia là phổ quát. Loại trước tạo ra xã hội đóng, loại 
sau tạo ra xã hội mở. Khái niệm được Karl Popper phát triển 
thêm, người đã lí lẽ trong cuốn sách The Open Society and 
lts Enemies [Xã hội Mở và Những Kẻ thù của Nó] của mình 
rằng xã hội mở bị đe doạ bởi các ý thức hệ tư tưởng phổ 
quát cho là mình có chân lí cuối cùng. Ông cho khái niệm xã 
hội mở một nền tảng nhận thức luận- cụ thể là, sự hiểu hiết 
không hoàn hảo cố hữu của chúng ta. Các ý thức hệ tư 
tưởng phổ quát, cho là mình có chân lí cuối cùng, là mối đe 
doạ xã hội mở vì đòi hỏi của họ có thể được áp đặt chỉ bằng 
cưỡng bức. 


Cách diễn đạt của Bergson có ích để hiểu các xung đột sắc 
tộc như ở Nam Tư; cách diễn đạt của Popper có ích để làm 
sáng tỏ các mối đe doạ do các chế độ toàn trị gây ra, như ở 
nước Đức Nazi và Liên Xô. Trong và sau Chiến tranh Thế giới 
II, khái niệm xã hội mở có thể được hiểu dễ dàng nhất bằng 
đối sánh nó với các xã hội đóng dựa trên cơ sở các hệ tư 
tưởng toàn trị như chủ nghĩa phát xít và cộng sản. Điều này 
đã đúng cho đến sự sụp đổ của đế chế Soviet năm 1989. 


kể từ đó, tình hình đã thay đổi. Sự sụp đổ của chủ nghĩa 
cộng sản không tự động dẫn đến sự thiết lập xã hội mở. Sự 
phân đôi đơn giản giữa xã hội mở và đóng không còn áp 
dụng được nữa. Xã hội mở bị đe doạ từ một hướng không 
ngờ: sự theo đuổi tư lợi không kiềm chế. Chúng ta đã quen 
nghĩ về quyền lực - ở dạng một chính phủ áp bức hay một ý 
thức hệ đòi chân lí cuối cùng và tìm cách áp đặt bằng các 
biện pháp cưỡng bức - như cản trở chủ yếu cho một xã hội 
mở. Bây giờ hoá ra là thiếu quyền lực và thiếu sự cố kết xã 
hội có thể cũng làm suy yếu ngang vậy. Sự tan rã của Liên 
Xô đã chứng tỏ rằng một nhà nước yếu cũng có thể là một 
mối đe doạ đối với tự do. l3 


Với tư cách một sinh viên sau Chiến tranh Thế giới II, tôi sốt 
sắng chấp nhận khái niệm xã hội mở của Popper. Như một 
người Do thái Hungary đầu tiên thoát khỏi sự tiêu diệt của 
Nazi bằng chấp nhận một nhận dạng giả và sau đó trốn khỏi 
chủ nghĩa cộng sản bằng di cư, tôi đã học được khi còn trẻ 
loại tổ chức xã hội nào thịnh hành là quan trọng đến thế 


nào. Cách phân đôi giữa xã hội mở và đóng của Popper tỏ ra 
hết sức quan trọng đối với tôi. Nó đã không chỉ làm sáng tỏ 
thiếu sót căn bản của các hệ tư tưởng toàn trị mà nó cũng 
soi sáng một số vấn đề triết học cơ bản. Chính triết học của 
ông đã chỉ dẫn tôi thiết lập mạng lưới các Quỹ Xã hội Mở của 
tôi. 


Tôi đã là một người tham gia tích cực trong cách mạng quét 
sạch hệ thống Soviet, và kinh nghiệm đã buộc tôi tiến hành 
xem xét lại kĩ lưỡng khái niệm xã hội mở. Điều đó dẫn tôi 
đến các khía cạnh triết học của cuốn sách này. 


Tôi bắt đầu cuốn sách với việc khảo sát quan hệ giữa tư duy 
và thực tại. Tôi không lên án chủ nghĩa hiện thực hay chủ 
nghĩa lí tưởng; đúng hơn, tôi tìm sự cân đối giữa hai thứ. 
Đúng là có một thực tại, song nó không hoàn toàn có thể 
tiếp cận được cho trí tuệ chúng ta. Quan niệm của chúng ta 
về thế giới có thể xấp xỉ thế giới như nó là, nhưng chẳng bao 
giờ có thể hoàn toàn tương ứng với nó. Thay vì bàn cãi bản 
chất của thực tại hay chân lí cuối cùng, tôi coi như điểm 
xuất phát của mình là sự hiểu biết của chúng ta về thế giới 
trong đó chúng ta sống là không hoàn hảo một cách cố hữu. 
Chúng ta là một phần của thế giới chúng ta tìm cách hiểu, 
và sự hiểu biết không hoàn hảo của chúng ta đóng một vai 
trò tích cực trong hình thành các sự kiện trong đó chúng ta 
tham gia vào. Có một tương tác hai chiều giữa sự hiểu biết 
của chúng ta và các sự kiện này, đưa một yếu tố bất định 
vào cả hai. Nó bảo đảm rằng chúng ta không thể đặt cơ sở 


cho các quyết định của mình lên tri thức và rằng các hành 
động của chúng ta có thể có các hệ quả không dự tính. Hai 
tác động nuôi dưỡng lẫn nhau. Tôi gọi cơ chế phản hồi hai 
chiều này là tính phản thân và nó là hòn đá tảng của khung 
khổ quan niệm của tôi. 


Khái niệm phản thân hầu như hiển nhiên, thế mà nó có các 
hệ luy không được chấp nhận một cách phổ biến. Nó tạo ra 
một sự chia tách giữa các khoa học tự nhiên và xã hội và nó 
làm xói mòn các giả thiết mà lí thuyết kinh tế đã dựa vào: 
ứng xử duy lí nói chung, và các kì vọng duy lí nói riêng. Nó 
đưa ra một diễn giải về các thị trường tài chính hoạt động ra 
sao khác hoàn toàn cách lí thuyết kinh tế đề xuất. Đó là một 
trường hợp nơi khung khổ quan niệm của tôi có các hệ luy 
thực tiễn. 


Trong cuốn sách này, tôi đi quá sự phê phán các ý tưởng 
được chấp nhận nói chung. Tôi sử dụng các khái niệm về 
tính có thể sai (fallibility) và tính phản thân để trình bày một 
lí thuyết về lịch sử. Tôi diễn giải các thị trường tài chính như 
một quá trình lịch sử và tôi dùng chúng như một phòng thí 
nghiệm để kiểm tra lí thuyết của tôi. Thí nghiệm của tôi 
không tạo ra các kết quả tất định so sánh được với các 
phương trình xác định cân bằng trong lí thuyết kinh tế. Điều 
này làm cho diễn giải của tôi là không thể chấp nhận được 
đối với các nhà kinh tế học, song tôi dám chắc, chấp nhận 
rằng các thị trường tài chính là không thể tiên đoán được 
một cách cố hữu, tốt hơn là tôn trọng một lí thuyết sai. 


Tôi diễn giải lịch sử như một quá trình phản thân trong đó 
các quyết định có thiên kiến của những người tham gia 
tương tác với một thực tại vượt quá sự lĩnh hội của họ. 
Tương tác có thể là tự-tăng cường hay tự-hiệu chỉnh. Một 
quá trình tự-tăng cường không thể đi mãi mà không gặp các 
giới hạn do thực tại đặt ra, nhưng nó có thể đi đủ lâu và đủ 
xa để gây ra những thay đổi quan trọng trong thế giới thực. 
Nếu và khi nó trở nên không thể duy trì được, thì nó có thể 
khởi động một quá trình tự tăng cường theo chiều ngược lại. 
Các chuỗi boom-bustf (hưng thịnh bột phát- lụn bại) như vậy 
quan sát được một cách rõ ràng trong các thị trường tài 
chính, nhưng phạm vi, trường độ, và diễn tiến thực sự của 
chúng vẫn không chắc chắn. 


Khi tôi thử áp dụng mô hình boom-bust vào lịch sử nói 
chung, diễn giải của tôi trở thành mang phong cách riêng và 
gượng gạo hơn. Tuy nhiên, nó có thể làm sáng tỏ, miễn là nó 
không được coi là quá nghiêm túc. Đáng tiếc, tôi đã không 
luôn theo lời khuyên của chính mình, như độc giả sẽ thấy. 
Nghiêm trọng hơn, tôi cố trình bày một số ý tưởng về xã hội 
nên được tổ chức ra sao. Tôi phát triển khái niệm về xã hội 
mở, một hiệp hội của các cá nhân tự do tôn trọng các quyền 
của nhau trong phạm vi một khung khổ luật pháp. l4 


Thuyết thị trường chính thống không hoàn toàn chống xã 
hội mở theo cách các ý thức hệ toàn trị như chủ nghĩa phát 
xít và cộng sản đã chống; đúng hơn, nó thể hiện một sự 


méo mó về khái niệm, một sự cường điệu quá đáng một 
trong các khía cạnh của nó. Điều đó chẳng làm cho nó ít 
nguy hiểm hơn. Thuyết thị trường chính thống gây nguy 
hiểm cho xã hội mở một cách không cố ý bằng diễn giải sai 
các thị trường hoạt động ra sao và cho chúng vai trò chỉ 
phối quá đáng. 


Những người theo thuyết thị trường chính thống tin vào 
quyền tự do cá nhân, chính là hòn đá tảng của xã hội mở, 
nhưng họ cường điệu giá trị của cơ chế thị trường. Họ tin 
rằng các thị trường hiệu quả đảm bảo phân bổ nguồn lực tốt 
nhất và bất kể can thiệp nào từ nhà nước hay từ các định 
chế quốc tế, đều có hại. Vì thuyết thị trường chính thống đã 
trở nên rất có ảnh hưởng, ngày nay nó tạo thành một mối đe 
doạ lớn hơn đối với xã hội mở toàn cầu so với chủ nghĩa 
cộng sản hay chủ nghĩa xã hội, vì các hệ tư tưởng đó đã 
hoàn toàn mất tín nhiệm. 


Với tư cách một người chủ trương xã hội mở, tôi muốn làm 
rõ rằng tôi không chống chủ nghĩa tư bản per se (tự nó). 
Khái niệm xã hội mở và nền kinh tế thị trường liên kết mật 
thiết với nhau, và chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã đưa chúng 
ta đến gần một xã hội mở toàn cầu. Nhưng các thị trường là 
không hoàn hảo. Chúng có thể chỉ phục vụ cho các nhu cầu 
cá nhân; chăm lo đến nhu cầu xã hội vượt quá phạm vi của 
chúng. Và ngay cả như các nhà phân bổ nguồn lực, chúng 
cũng không hoàn hảo: Các thị trường tài chính là bất ổn định 
một cách cố hữu. Điều đó không có nghĩa chúng ta phải từ 


bỏ chủ nghĩa tư bản; đúng hơn, chúng ta phải cố gắng sửa 
các nhược điểm của nó. 


Chủ nghĩa cộng sản đã tìm cách huỷ bỏ cơ chế thị trường và 
áp đặt kiểm soát tập thể lên mọi hoạt động kinh tế. Thuyết 
thị trường chính thống tìm cách huỷ bỏ đi quyết định tập thể 
và áp đặt uy quyền tối cao của các giá trị thị trường lên trên 
tất cả các giá trị chính trị và xã hội. Cả hai thái cực đều sai. 
Chúng ta cần nhận ra rằng tất cả mọi kiến trúc của con 
người đều có sai sót. Sự hoàn thiện nằm ngoài tầm với của 
chúng ta. Chúng ta phải tự thoả mãn với cái tốt thứ nhì: một 
xã hội không hoàn hảo tự để mở cho sự cải thiện. Chủ nghĩa 
tư bản toàn cầu rất cần cải thiện. 


Đây không phải là một tóm tắt đầy đủ của cuốn sách của 
tôi. Thí dụ, tôi đã không nhắc đến sự phân biệt tôi đưa ra 
giữa làm luật và chơi theo luật. Nhưng đã nói đủ để cho biết 
là cuốn sách nhằm bao phủ nhiều lĩnh vực - có lẽ quá nhiều 
lĩnh vực. Có thể hiệu quả hơn để tập trung vào ít điểm hơn, 
nhưng khung khổ quan niệm gắn bó với nhau và tôi thấy 
khó đưa ra một điểm mà không có các điểm khác. Tôi coi 
điều này là một điểm yếu trong cấu trúc cuốn sách, vì dưới 
ánh sáng của giả thuyết công tác của tôi về tính có thể sai 
triệt để, không chắc là tất cả các điểm của tôi có sức thuyết 
phục ngang nhau. 


Điểm yếu không là cố hữu trong lí lẽ, vì các điểm khác nhau 
không phụ thuộc logic vào nhau; đúng hơn, nó là kết quả 


của sự ưa thích cá nhân của tôi. Ở mức cá nhân, cuốn sách 
này là công trình của đời tôi. Tôi đã bắt đầu nó khi tôi là một 
sinh viên và vẫn chưa hoàn thành nó. Tôi không sẵn lòng 
buông tha nó. Nhiều điểm tôi nêu ra ở đây tôi đã đưa ra 
trước kia, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi có thể làm cho chúng 
tốt hơn. 


Tôi có một ông cậu bên vợ, Tamas Losonczy, một hoạ sĩ theo 
xu hướng biểu hiện trừu tượng suốt đời ông ở Hungary. Chủ 
nghĩa biểu hiện trừu tượng đã không được phép ở Hungary 
cho đến khá gần đây. Kết quả là, ông đã cảm thấy phải buộc 
lặp lại các chủ đề chính của ông trong tất cả các bức vẽ của 
ông. Điều này làm cho tranh của ông lộn xộn và phức tạp 
hơn tranh của các bậc thầy của xu hướng biểu hiện trừu 
tượng ở phương Tây. Tôi cảm nhận về triết học theo cách 
như ông về hội hoạ, và tôi sợ là tôi mắc cùng triệu chứng: 
Tôi cảm thấy buộc phải lặp lại những lí lẽ tôi đã đưa ra trong 
các cuốn sách trước, vì tôi không cảm thấy rằng các điểm 
của tôi được trình bày khúc chiết. Tôi có thể sai. Tuyên bố 
của tôi rằng tính phản thân không được nhận ra trong lí 
thuyết kinh tế có thể đã đúng vào năm 1987, khi tôi xuất 
bản cuốn The Alchemy of Finance [Giả kim thuật Tài chính] 
lần đầu tiên, nhưng tôi đã bị một số kinh tế gia phê bình 
rằng điều đó không còn đúng nữa. Thế mà tôi có thể thấy từ 
phê bình của họ là điểm chủ yếu của tính phản thân - cụ thể 
là, các thị trường tài chính là không thể tiên đoán được một 
cách cố hữu - nói chung vẫn chưa được chấp nhận, vì họ 
trách tôi do đã không tạo ra một lí thuyết có khả năng đưa 


ra các tiên đoán hợp lệ. 

Sự thực rằng tôi đã nhồi các ý tưởng chính suốt cả cuộc đời 
vào cuốn sách này chẳng làm cho nó dễ đọc. Tôi hi vọng, 
tuy vậy, là đáng nỗ lực. Ở mức bàn luận công khai, tôi tin tôi 
có một số đóng góp xứng đáng. Ngoài khái niệm về xã hội 
mở và đề xuất cho một liên minh các nền dân chủ, tôi nhắc 
tới: 


« khái niệm về tính phản thân; 
« giả thuyết công tác về tính có thể sai triệt để; 
se đánh giá sự tách giữa các khoa học tự nhiên và xã hội; 


‹« phê phán lí thuyết cân bằng trong kinh tế học và phác 
hoạ một hệ thuyết mới; 


‹« thảo luận những cách mà các giá trị thị trường thâm 
nhập vào các lĩnh vực mà chúng đúng không thuộc về; 


e« phê phán thuyết thị trường chính thống; 


‹Ổ khái niệm về các tình huống xa cân bằng; 


«Ổ khái niệm lầm lạc màu mỡ; 


« diễn giải các thị trường tài chính như một quá trình lịch 
sử trong đó kết quả khác với những kì vọng; 


phân biệt giữa làm luật và chơi theo luật và định đề 
rằng trong tham gia chính trị (khác biệt với tham gia thị 
trường) chúng ta phải được chỉ dẫn bởi quan niệm của 
chúng ta về lợi ích chung đù cho những người khác 
không làm thế, 


e« khảo sát tỉ mỉ sự khác biệt giữa trung tâm và ngoại vi 
trong hệ thống tư bản toàn cầu; 


« khảo sát cấu trúc tài chính và chính trị toàn câu mới. 


Những khó khăn do cuốn sách này để lộ ra trở nên trầm 
trọng hơn bởi cách nó được viết. Khởi nguyên nó là một bài 
báo tôi công bố ở số tháng Hai 1997 của The Aflantic 
Monthly dưới tiêu đề “The Capitalist Threat: Mối đe doạ Tư 
bản chủ nghĩa”. Sự thực rằng một nhà tư bản nguyên mẫu 
đi phê phán chủ nghĩa tư bản đã gây ra sự xôn xao đáng kể, 
và tôi đã quyết định mở rộng bài báo thành một cuốn sách. 
Khi tôi đang viết, một cuộc khủng hoảng tài chính lớn thuộc 
loại tôi đã cảnh báo chống lại đã nổ ra tháng Bảy 1997, và 
tôi cảm thấy tôi có cái gì đó khẩn cấp và quan trọng để nói 
về chủ đề. Khi Nga vỡ nợ nội địa của nó tháng Tám 1998, tôi 
đã nghĩ hệ thống tư bản toàn cầu sắp tan vỡ, và vì thế tôi đã 


quyết định vội đưa cuốn sách đi in. 


Cuốn sách được xuất bản tháng Mười Một 1998 với tiêu đề 
The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered 
[Khủng hoảng của Chủ nghĩa Tư bản Toàn cầu: Xã hội Mở bị 
Lâm nguy]. Khi đến lúc chuẩn bị lần xuất bản bìa mềm, tôi 
bắt đầu sửa lại nó, và sự sửa lại mau chóng trở nên quan 
trọng đến mức đủ tư cách như một cuốn sách mới. Tôi quyết 
định xuất bản nó dưới một tiêu đề mới. 

Nhìn lại, tôi đã sai khi tiên đoán thảm hoạ, và bây giờ tôi hơi 
ngớ mặt ra. Nhìn lại từ viễn cảnh của năm 2000, hình như là 
tôi đã phạm phải hai tính nhầm chủ yếu. Một là sự đánh giá 
thấp năng lực của các nhà chức trách tài chính để ngăn 
chặn tai hoạ khi nó đe doạ trung tâm của hệ thống tư bản 
toàn cầu. Rốt cuộc, tôi đã nhấn mạnh sự cách biệt giữa 
trung tâm và ngoại vi. Sự thực rằng Cục Dự trữ Liên bang đã 
thành công trong bảo vệ nền kinh tế Hoa Kì trong khi Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế đã thất bại trong bảo vệ các nền kinh tế ở 
ngoại vi là một sự biểu hiện của sự cách biệt đó. Tôi đã phải 
có khả năng thấy trước điều đó. 


Tính toán sai thứ hai đã là bỏ qua ảnh hưởng của cách mạng 
công nghệ. Rõ ràng, nó đã là một nhân tố chủ yếu cho phép 
trung tâm giũ sạch những rắc rối ở ngoại vi. Đã có một 
Internet boøm xảy ra đồng thời với bust ở các thị trường mới 
nổi. Làm sao tôi có thể bỏ qua điều đó? Tôi đã bị lầm đường 
bởi sự thực rằng những tiến bộ công nghệ - đường sắt, điện, 
điện thoại - đã xảy ra trong thế kỉ mười chín, thời kì bản 


thân nó là một giai đoạn của chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Dù 
sao công nghệ cũng đã gây ra các boom và bust trong 
những ngày ấy. Đây là một sai lầm lớn trong phân tích của 
tôi, sai lầm mà tôi không thể có khả năng xoá đi mà không 
làm giả tư liệu lịch sử. Tôi có thể, tuy vậy, thừa nhận nó. 


Bất chấp những sai lầm này, tôi cảm thấy có đủ giá trị trong 
cách tiếp cận của tôi để biện minh cho việc sửa cuốn sách. 
Lần đầu tiên trong đời tôi, các ý tưởng của tôi nhận được sự 
chú ý phê phán, và tôi đã được lợi nhiều từ nó. Vì sự thừa 
nhận sai lầm nằm ở tâm của cách tiếp cận của tôi, tôi đưa 
tất cả phê phán mà tôi coi là hợp lí vào. Tôi cũng đã chuyển 
tầm quan trọng từ tài chính sang chính trị. Cuốn The Crisis 
of Global Capitalism thu hút sự chú ý chủ yếu vì cái tôi đã 
nói về khủng hoảng tài chính. Điều này có thể hiểu được 
theo quan điểm của tình hình thịnh hành lúc đó và sự khét 
tiếng của tôi như nhà đầu cơ tài chính. Thảo luận của tôi về 
cái tôi gọi là “khu vực phi thị trường” gợi ra ít phản ứng hơn 
nhiều. Khi tôi sửa cuốn sách, tôi cảm thấy rất cấp thiết để 
trau chuốt các ý tưởng của tôi về cấu trúc chính trị và an 
ninh toàn cầu ở mức sâu hơn nhiều. 


Việc sửa làm nảy sinh một vấn đề: Nếu tôi sửa đổi phân tích 
ban đầu của tôi về khủng hoảng 1997-1999, tôi sẽ giả mạo 
tư liệu lịch sử. Do đó, trong phần của cuốn sách đề cập đến 
khủng hoảng 1997-1999, tôi quyết định để nguyên văn bản 
ban đầu và chỉ ra ở đâu tôi đã sửa lại. Giải pháp này làm cho 
cấu trúc của cuốn sách cồng kềnh hơn. 


Để bù cho điều này, tôi muốn cung cấp một lộ trình đơn 
giản. Trong Chương 1, tôi bắt đầu với tính phản thân và tính 
có thể sai. Điều này dẫn tôi đến thảo luận về phương pháp 
khoa học ở Chương 2. 


Trong Chương 3, tôi kiểm tra tính hợp lệ và tính thoả đáng 
của tính phản thân trong phòng thí nghiệm của các thị 
trường tài chính, dựa chủ yếu vào nội dung lấy từ cuốn The 
Alchemy of Finance của tôi trước đầy. 


Trong Chương 4, tôi thử phát triển một lí thuyết về lịch sử 
dựa vào quan hệ phản thân giữa tư duy của những người 
tham gia và các sự kiện trong đó họ tham gia vào. Tính có 
thể sai làm cho cân bằng là không thể, để lại ba khả năng: 
gần cân bằng của xã hội mở; bất cân bằng tĩnh của xã hội 
đóng; và bất cân bằng động của sự thay đổi chế độ mang 
tính cách mạng. Điều này dẫn đến thảo luận về xã hội mở 
như một lí tưởng ở Chương 5. Trong Chương 6, tôi thảo luận 
vấn đề các giá trị xã hội và đưa ra sự phân biệt giữa làm 
luật và chơi theo luật. Khung khổ lí thuyết hoàn tất ở đây. 


Phần II áp dụng khung khổ lí thuyết cho thời điểm hiện tại 
của lịch sử. Nhưng thời gian không đứng yên. Như đã nhắc 
tới ở trước, tôi bắt đầu viết The Crisis of Global Capitalism 
trước khi khủng hoảng tài chính 1997-1999 nổ ra; tôi vội 
đưa sách đi in đúng khi khủng hoảng lên đỉnh điểm và đã 
nghĩ lại và sửa lại nó cẩn thận kể từ đó: Tất cả điều này 


được phản ánh trong văn bản. Chương 7 cho một tổng quan 
mang tính phê phán về hệ thống tư bản toàn cầu. Chương 8 
đề cập khủng hoảng tài chính 1997-1999. Chương 9 xem xét 
lại thất bại của Nga để tiến hành chuyển đổi từ xã hội đóng 
sang xã hội mở. Chương 10 khảo sát cấu trúc tài chính toàn 
cầu và đưa ra vài gợi ý liên quan đến những cải thiện khả dĩ. 
Chương 11 đề cập cấu trúc chính trị toàn cầu trong khung 
cảnh một trường hợp trắc nghiệm: sự tan rã của Nam Tư. Và 
chương 12 khảo sát các triển vọng của một xã hội mở toàn 
cầu. 


Vì tính chính xác lịch sử, tôi giữ văn bản của Chương 7 và 8 
cơ bản không thay đổi, chỉ ra nơi quan điểm của tôi đã thay 
đổi. Các chương còn lại bày tỏ quan điểm hiện thời của tôi. 


Nơi văn bản vẫn như cũ, vì tôi không thể cải thiện nó. Tôi 
vẫn cởi mở cho sự phê phán, tuy vậy, tôi sẵn sàng tiến hành 
sửa lại nữa. Tôi đã muốn tiếp tục trau chuốt cuốn sách, 
nhưng cuối cùng một thời hạn khác lại đến và tôi lại phải vội 
đưa nó đến nhà in. Như tôi đã nói ở trước, tôi coi cuốn sách 
này là công trình của đời tôi và tôi tiếp tục phát triển nó 
chừng nào tôi còn sống. 


LilChú thích của dịch giả 
Các quyển trước gồm: 


‹ J. Kornai: Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường, Hội 
Tin học Việt Nam 2001, Nhà Xuất bản Văn hoá Thông tin 
(NXB VHTT) 2002. 

‹e J. Kornai: Hệ thống Xã hội chủ nghĩa, NXB Văn hoá 
Thông tin 2002 

‹ J. Kornai- K. Eggleston: Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, 
NXB VHTT 2002 

‹e G. Soros: Giả kim thuật tài chính, sắp xuất bản 

‹ H. de Soto: Sự bí ẩn của tư bản, sắp xuất bản 

J. E. Stiglitz: Chủ nghĩa xã hội đi về đâu?sắp xuất bản 

‹ F.A. Hayek: Con đường dẫn tới chế độ nông nô, sắp xuất 
bản 


Chú thích: 


I2] Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Alfred 
A. Knopf, 1999). Tiếng Việt Phát triển là Quyền tự do (Viện 
QLKT TW, NXB Thống kê 2002). 

l3l Stephen Holmes, “What Russia Teaches Us Now: How 
Weak States Threaten Freedom,” 7he American Prospectf 
(July-August 1997): 30-39. 

I4l Bryan Magee, Confession of a Philosopher: A Personal 
Journey Through Western Philosophy from Plato to Popper 
(New York: Random House, 1999), p. 119. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Phần I: Khung khổ khái niệm 
Chương 1 
Tư duy và thực tại 


Khái niệm về xã hội mở dựa trên sự thừa nhận rằng sự hiểu 
biết của chúng ta về thế giới là không hoàn hảo một cách cố 
hữu. Những người cho rằng mình nắm được chân lí cuối 
cùng là đưa ra một đòi hỏi sai, họ chỉ có thể thực thi nó 
bằng cách áp đặt quan điểm của mình lên những người khác 
quan điểm. Kết quả của sự ép buộc như vậy là một xã hội 
đóng, trong đó quyền tự do suy nghĩ và diễn đạt bị cấm 
đoán. Ngược lại, nếu chúng ta thừa nhận tính có thể sai lầm 
của mình, chúng ta có thể có được một sự hiểu biết tốt hơn 
về thực tế mà không bao giờ đạt tới kiến thức hoàn hảo. 
Hành động trên sự hiểu biết đó, chúng ta có thể tạo ra một 
xã hội mở ra cho sự cải thiện chẳng bao giờ kết thúc. Xã hội 
mở không đạt tới sự hoàn hảo, nhưng nó có phẩm chất to 
lớn về đảm bảo quyền tự do tư duy và ngôn luận và mang 
lại phạm vi rộng rãi cho thử nghiệm và sáng tạo. 

Để giải thích khái niệm về xã hội mở, tôi phải bắt đầu với 
quan hệ giữa tư duy và thực tại, đặc biệt khi nó liên quan 
đến những chuyện xã hội. Tôi cần chứng tỏ cái gì là cái làm 
cho sự hiểu biết của chúng ta không hoàn hảo một cách cố 
hữu. Tri thức không vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, 


nhưng khi đến các tình thế trong đó chúng ta là những người 
tham gia tích cực, chúng ta không thể đặt cơ sở cho quyết 
định của mình chỉ riêng trên tri thức. Tri thức liên quan đến 
các sự thực, nhưng các sự kiện mà các quyết định của 
chúng ta liên quan đến không phải là các sự thực. Chúng 
nằm trong tương lai và tùy thuộc vào các quyết định hiện tại 
của chúng ta. Ngay cả sau khi chúng đã xảy ra, chúng khác 
các sự thực tạo thành đối tượng chủ thể của khoa học tự 
nhiên bởi vì chúng bị ảnh hưởng của cái chúng ta tư duy về; 
đó là nguồn gốc của những khó khăn của chúng ta. 

Mối quan hệ giữa tư duy và thực tại là một chủ đề làm các 
triết gia bận tâm từ khởi đầu của triết học, nhưng vẫn chưa 
được hiểu một cách thích đáng. Bản chất của các vấn đề 
triết học là nó không có các câu trả lời dứt khoát, không thể 
chối cãi được, hay, chính xác hơn, mỗi câu trả lời lại nêu ra 
những câu hỏi mới. Tôi không thể hi vọng làm tốt hơn một 
chút nào, nhưng tôi cảm thấy tôi có cái gì đó quan trọng để 
nói. 

Điểm cốt lõi tôi muốn đưa ra là mối quan hệ giữa tư duy và 
thực tại mang tính phản thân (refiexive) - tức là, cái chúng 
ta nghĩ, có một cách tác động lên cái chúng ta nghĩ về. Hiển 
nhiên, điều này không đúng với mọi khía cạnh của thực tại. 
Các hiện tượng tự nhiên diễn tiến bất chấp cái chúng ta 
nghĩ. Chỉ trong lĩnh vực xã hội thì tính phản thân mới thích 
đáng, nhưng đó chính là chủ đề chúng ta quan tâm ở đây. 
Tôi sẽ thử chứng minh rằng tính phản thân đưa một yếu tố 
bất định cả vào sự hiểu biết của người tham gia lẫn vào các 
sự kiện mà họ tham gia vào. Tính phản thân không là nguồn 


bất định duy nhất, cả trong tư duy của chúng ta hay trong 
thực tại, nhưng khi nó xảy ra, nó tạo thành một nguồn bất 
định thêm vào. 

Tôi bước vào thảo luận với sự bối rối. Các lí lẽ triết học 
thường có xu hướng chẳng bao giờ chấm dứt, và, đặc biệt, 
tính phản thân dựa vào một lí lẽ vòng vo: Sự hiểu biết của 
người tham gia là không hoàn hảo bởi vì sự hiểu biết không 
hoàn hảo của họ đưa một yếu tố không thể tiên đoán được 
vào tình thế mà họ tham gia. Tôi cũng có các khó khăn riêng 
trong đối phó với chủ đề. Một lần, vào đầu các năm 1960, 
tôi đã để ba năm khảo sát nó, cho đến một hôm, tôi đã 
chẳng hiểu nổi cái tôi viết ngày hôm trước và quyết định 
thôi. Bây giờ tôi quay trở lại cùng vũ đài đó. Tôi đã được 
củng cố bởi thành công của mình trong áp dụng khung khổ 
của tôi trong thế giới thực tế. 


Lí thuyết tương hợp về chân lí 


Để đạt được tri thức, cần phân biệt giữa tư duy và thực tại. 
Tri thức bao gồm các tuyên bố đúng và, theo lí thuyết tương 
hợp về chân lí, các tuyên bố là đúng khi, và chỉ khi, chúng 
tương ứng với các sự thực. Để có khả năng xác định liệu 
tuyên bố có đúng không, sự thực phải độc lập với các tuyên 
bố dẫn chiếu tới nó; phải có một sự tách bạch kín kẽ giữa 
các tuyên bố và các sự thực: các sự thực ở một bên, các 
tuyên bố ở bên kia. Các sự thực có thể dùng như tiêu chuẩn 
theo đó sự thật của các tuyên bố được đánh giá. 

Không suy ra, tuy vậy, rằng các sự thực luôn tách rời và độc 


lập với các tuyên bố liên hệ với chúng. Tất cả cái được 
khẳng định là sự tách bạch là cần thiết cho thâu nhận tri 
thức. Đôi khi sự tách bạch cần thiết thịnh hành, lúc khác lại 
không; trong trường hợp sau, sự hiểu biết của người tham 
gia không đạt tới tri thức. 

Trong các xã hội nguyên thuỷ, người dân không phân biệt 
giữa tư duy riêng của họ và thế giới mà những suy nghĩ đó 
liên quan tới. Họ tạo ra các niềm tin được coi như thực tại. 
Thí dụ, họ ban linh hồn cho các đối tượng và họ chấp nhận 
sự tồn tại của những linh hồn đó. Một khi sự phân biệt giữa 
suy nghĩ và thực tại được nhận ra, quan niệm này về thế 
giới có thể thấy là sai. Những tuyên bố đúng có thể được 
phân biệt với các tuyên bố sai và con đường cho phát triển 
tri thức mở ra. Thuyết vật linh và tôn giáo nguyên thủy mất 
tính hấp dẫn của chúng; triết học và khoa học hình thành. 
Khi các triết gia bắt đầu thảo luận mối quan hệ giữa tư duy 
và thực tại, mối quan tâm chủ yếu của họ là xác lập bản 
chất và sự tồn tại của thực tế (bản thể học: onfology) và để 
giải thích làm sao biết được nó (nhận thức luận: 
epistemology). Điều này dẫn họ đến nghĩ dưới dạng quan hệ 
một chiều trong đó lí trí tìm kiếm tri thức một cách tích cực 
còn thực tại thì thụ động chờ để được khám phá. Cách nhìn 
này vào mối quan hệ được thành công của khoa học củng 
cố. Phương pháp khoa học đã làm hết sức mình để bảo vệ 
đối tượng chủ thể khỏi bị tư duy và hành động của nhà quan 
sát khoa học làm vấy bẩn. 

Song quan hệ giữa suy nghĩ và thực tại không là con đường 
một chiều. Các tình thế, trong đó có người tham gia có tư 


duy, không nằm lì chờ được nghiên cứu; chúng được các 
quyết định của những người tham gia nhào nặn một cách 
tích cực. 

Tất nhiên, có các sự kiện xảy ra độc lập với cái mà bất kể ai 
nghĩ; các hiện tượng này, như chuyển động của các hành 
tỉnh, tạo thành đối tượng chủ thể của khoa học tự nhiên. Ở 
đây, tư duy đóng vai trò đơn giản, một chiều, được phân cho 
nó: Nó phục vụ cho sự hiểu biết thực tại. Các tuyên bố khoa 
học có thể hoặc có thể không tương ứng với các sự thực của 
thế giới vật lí, nhưng trong cả hai trường hợp, các sự thực là 
tách rời khỏi và độc lập với các tuyên bố dẫn chiếu đến 
chúng. Đó là lí do tại sao các khoa học tự nhiên đã có thể 
tạo ra những kết quả gây ấn tượng đến vậy. 

Các sự kiện xã hội lại khác, vì chúng có những người tham 
gia biết suy nghĩ. Ở đây quan hệ giữa tư duy và thực tại 
phức tạp hơn. Tư duy của chúng ta hướng dẫn chúng ta 
hành động, và hành động của chúng ta có một tác động lên 
cái gì xảy ra. Khi có nhiều người khác nhau, không thể đảm 
bảo rằng mọi người đối mặt với cùng tình huống sẽ nghĩ 
giống nhau. Kết quả là một sự thực, nhưng nó không đủ tư 
cách để được coi là tiêu chuẩn độc lập theo đó tính đúng 
đắn hay tính hợp lệ của tư duy của người tham gia có thể 
được đánh giá, bởi vì nó còn tuỳ thuộc vào những người 
tham gia suy nghĩ và làm cái gì. Thiếu một tiêu chuẩn độc 
lập, tư duy của người tham gia không có tư cách để được coi 
như tri thức. Ngay cho dù có một sự tương ứng giữa cái 
những người tham gia nghĩ và cái thực sự xảy ra, nó có thể 
xảy ra bởi tác động của các quyết định của những người 


tham gia; bởi vậy, sự tương ứng không cung cấp loại bằng 
chứng về tính đúng đắn của tuyên bố cái có thể nhận được 
nếu giả như các tuyên bố và các sự thực đúng là độc lập với 
nhau. Thay cho quan hệ một chiều cái là cơ sở của tri thức, 
tư duy đóng một vai trò kép. 

Một mặt, những người tham gia có tư duy tìm cách hiểu tình 
huống trong đó họ tham gia. Tôi gọi điều này là chức năng 
(hàm số) thụ động hay nhận thức. Mặt khác, họ tham gia 
vào tình huống mà họ tìm cách hiểu. Tôi coi điều này là chức 
năng (hàm) tích cực hay tham gia. Thay cho con đường một 
chiều, có sự tương tác hai chiều giữa những người tham gia 
vào tình hình. Hai hàm số hoạt động theo chiều ngược nhau, 
và chúng có thể đi đến mâu thuẫn với nhau. Biến số độc lập 
của một hàm là biến số phụ thuộc của hàm kia. Nếu cả hai 
hàm đồng thời liên kết với cùng các biến số, một hàm có thể 
tước đoạt hàm kia một biến số độc lập. Sự can thiệp đưa 
một nhân tố bất định vào cả hai hàm số điều không xảy ra 
nếu giả như hai hàm số hoạt động độc lập với nhau. Đó là 
cái tôi gọi là tính phản thân (reflexivity). Tôi lấy từ đó từ ngữ 
văn tiếng Pháp, gọi một động từ là phản thân khi chủ thể và 
khách thể là như nhau, như trong /e me lave (tôi [tự] tắm). 
Lí thuyết phản thân 


Tính phản thân có thể phát biểu ở dạng hai hàm đệ qui: 

x = f (y) hàm nhận thức [cognitive function] 

Y = ö (x) hàm tham gia [participating function] 

Ở đây, x mô tả cái nhìn của người tham gia về tình hình y. 
Cả hai hàm có giá trị nào đó sao cho x không thể là đồng 


nhất với y. Ngoài ra, cả hai hàm bao gồm thời gian trôi đi, 
cái có thể được ghi lại bằng cách dùng kí hiệu X¿+, X ¿; Và Vụ, 
Yt2: 

Riêng mỗi hàm số có thể có một kết quả xác định: trong 
trường hợp hàm nhận thức, tình hình có thể xác định quan 
điểm của những người tham gia; trong trường hợp hàm 
tham gia, quan điểm của những người tham gia, chuyển 
thành hành động, có thể xác định kết quả. Nhưng cả hai 
hàm số đều không hoạt động trong sự cách li tuyệt vời. Biến 
số độc lập của một hàm - y trong trường hợp của f và x 
trong trường hợp của ó - là biến số phụ thuộc của hàm kia. 
Bằng kí hiệu, 

Yta = f[ö(yt)] và 

Xa = ö [f(x;¡)] 

Chừng nào hai hàm số có một giá trị khác 1 HH và cả hai 
hàm đều hoạt động, cả quan điểm của người tham gia lẫn 
trạng thái thực sự của sự việc không còn như nhau với thời 
gian trôi đi và chẳng cái nào được xác định bởi cái xảy ra 
trước nó. Cả hai hàm tạo ra các kết quả bất định, và nhân tố 
bất định trong một hàm có thể quy cho sự phụ thuộc của nó 
vào hàm kia. 

Đây, tất nhiên, là một trình bày giản lược. Hầu hết các tình 
huống có nhiều hơn một người tham gia, như vậy thay cho x 
đơn thuần chúng ta phải liệt kê x1,2,3, ...n. Và bản thân tình 
hình chứa nhiều biến số bên cạnh các hành động của người 
tham gia đơn thuần, như thế công thức phải là 
y=a,D,C,...O(X12 3 „n). 

Nhưng điều đó không làm thay đổi lí lẽ cơ bản: Khi hai hàm 


số đồng thời liên kết cùng các biến số, sự tương tác của 
chúng đưa một nhân tố bất định vào cả hai. Quan điểm của 
người tham gia không được xác định bởi tình hình vì tình 
hình tuỳ thuộc vào quan điểm của người tham gia, và tình 
hình không thể được xác định bởi các quyết định của người 
tham gia vì người tham gia hành động trên cơ sở tri thức 
không thoả đáng. Thiếu sự tương ứng một mặt giữa quan 
điểm của người tham gia và trạng thái thực sự của sự việc 
và mặt khác giữa các ý định của những người tham gia và 
kết quả thực sự. 

Tính phản thân hoạt động ở một phạm vi khá hẹp. Thực tại 
bao gồm các lĩnh vực mênh mông không bị ảnh hưởng bởi tư 
duy của những người tham gia, và tư duy của người dân liên 
quan đến nhiều đối tượng khác với tình hình trong đó họ 
tham gia vào: Họ có thể mơ ước, theo đuổi những mộng 
tưởng, hoặc đắm chìm trong những suy tư triết lí hay khảo 
cứu khoa học. Hơn nữa, tính phản thân không phải là nguồn 
duy nhất của bất định, cả trong thực tế hay trong tư duy của 
người tham gia, nhưng trong phạm vi hẹp nó hoạt động, nó 
là một nguồn thêm của bất định. Phạm vi hẹp đó tình cờ là 
đặc biệt quan trọng đối với chúng ta như những người tham 
gia có tư duy, bởi vì đó là nơi chúng ta sống cuộc đời mình. 
Người tham gia đối lại người quan sát 


Đáng đối sánh vị trí của người tham gia với vị trí của nhà 
khoa học tự nhiên. Đây không phải là một so sánh thường 
được tiến hành, song trong trường hợp này nó sẽ làm sáng 
tỏ. Các nhà khoa học tự nhiên nghĩ về một vũ trụ độc lập với 


tư duy của họ. Các tuyên bố của họ thuộc về một vũ trụ, các 
sự thực mà họ dẫn chiếu tới thuộc một vũ trụ khác. Chỉ có 
tương ứng một chiều giữa các tuyên bố và các sự thực là 
khả di. 

Đó là đặc trưng mấu chốt làm cho các sự thực phù hợp để 
dùng như tiêu chuẩn mà tính đúng đắn hay hợp lệ của các 
tuyên bố có thể được đánh giá. Nó cũng làm cho các sự thực 
miễn khỏi bị thao túng bởi các tuyên bố về chúng. Nếu nhà 
khoa học muốn thao tác thực tế một cách thành công, đầu 
tiên phải thu được tri thức từ nó. 

Không phải vậy trong trường hợp của những người tham gia 
có tư duy. Họ có thể thao túng thực tế trực tiếp hơn bằng 
cách đưa ra các tư tưởng và lí lẽ tác động đến các quyết 
định riêng của họ và của những người tham gia khác. Các tư 
tưởng này không cần tương ứng với các sự thực về tình hình; 
thật vậy, chúng không thể làm vậy vì thiếu sự tương ứng cái 
đặc trưng cho tư duy của người tham gia. Tuy nhiên, chúng 
sẽ tác động lên tình hình, dù, tính đến hiểu biết không hoàn 
hảo của họ, kết quả có thể khác với kì vọng. Có cơ chế phản 
hồi hai chiều làm cho cả quan điểm của người tham gia và 
diễn tiến thực sự của các sự kiện đều bị ảnh hưởng. Một quá 
trình làm thay đổi cả tư duy và thực tại được cho là quá trình 
lịch sử. 

Một quá trình lịch sử 


Cơ chế phản hồi hai chiều không nhất thiết gây ra một quá 
trình lịch sử. Nó đơn thuần chỉ có tiềm năng làm vậy. Có 
nhiều trường hợp trong đó kết quả không khác những kì 


vọng hoặc sự phân kì không kích một sự thay đổi về kì vọng 
của người tham gia. Nhưng hiển nhiên các trường hợp khởi 
động một quá trình động học là các trường hợp lí thú hơn. 
Chìa khoá cho việc hiểu động học như vậy được thấy trong 
yếu tố phán xét hoặc thiên kiến mà người tham gia phải 
dùng cho các quyết định của mình. Chúng ta đã thấy họ 
không thể làm mà không đưa vào một thiên kiến như vậy. 
Đến lượt nó, sự khác nhau giữa kết quả và kì vọng có khả 
năng ảnh hưởng đến thiên kiến. Phản hồi có thể là dương 
hoặc âm. Một phản hồi dương sẽ tăng cường định kiến ban 
đầu, cái có thể lại tạo ra phản hồi dương hơn nữa, nhưng 
quá trình không thể tiếp tục vô hạn định bởi vì cuối cùng 
thiên kiến nhất thiết trở nên rõ rệt đến mức thực tại có lẽ 
không thể sống theo các kì vọng. 

Những người tham gia khác nhau có các định kiến khác 
nhau, nhưng trong nhiều tình thế - đặc biệt trong các thị 
trường tài chính - có thể nói về một thiên kiến “thịnh hành”. 
Khởi đầu, kết quả có thể xác nhận tính hợp lệ của định kiến 
thịnh hành, nhưng khi thiên kiến thịnh hành tăng quá mức, 
khả năng của nó tác động lên diễn tiến của các sự kiện có 
thể không còn đủ để đảm bảo rằng kết quả củng cố kì vọng. 
Khi sự khác biệt giữa kết quả và kì vọng tăng lên, thiên kiến 
thịnh hành ngày càng khó duy trì. Nếu và khi những người 
tham gia nghi ngờ hoặc từ bỏ định kiến của họ, một quá 
trình tự tăng cường có thể được khởi động theo chiều ngược 
lại. Thiên kiến thịnh hành càng phụ thuộc vào quá trình tự 
hợp lệ hoá và sự khác biệt giữa kết quả và kì vọng càng lớn, 
thì xác suất để cho một sự đảo ngược như vậy xảy ra càng 


lớn. Tôi sẽ cho một số thí dụ về tính phản thân trong các thị 
trường tài chính ở Chương 3. 

Quá trình phản thân lộ ra theo thời gian. Tại một thời điểm 
cho trước, người dân được hướng dẫn bởi một tập các kì 
vọng mà qua các quyết định của họ dẫn đến những kết quả 
nào đó; các kết quả có thể làm thay đổi kì vọng của người 
dân, cái có thể làm thay đổi tập các quyết định tiếp theo tạo 
ra các kết quả mới, vân vân, nhưng tương tác tốn thời gian. 
Có thể lí lẽ rằng các hàm nhận thức và tham gia thực sự 
không can thiệp vào nhau bởi vì chúng được cách li khỏi 
nhau bởi thời gian trôi qua. Tại bất kể thời điểm nào thiên 
kiến của người tham gia là cho trước; chỉ có ở thời điểm kế 
tiếp nó mới có thể bị tác động bởi một kết quả bất ngờ. 

Lí lẽ này không hợp lệ bởi sự thực là tư duy của người tham 
gia không giới hạn ở các sự kiện ở thế giới bên ngoài và sự 
thay đổi tư duy của họ không nhất thiết được kích bởi các sự 
kiện bên ngoài. Đặc biệt khi con người nghĩ về bản thân 
mình hoặc về nhau, hai hàm số hoạt động đồng thời. Hãy 
xét tuyên bố như “Anh yêu em” hay “Hắn là kẻ thù của tôi”. 
Các tuyên bố này tác động đến người mà chúng đề cập 
ngay khi nó được nói ra. Khi một người thay đổi tự nhận thức 
của mình, tác động còn tức thời hơn. Sự cách li do thời gian 
trôi là không có, và có một sự chập mạch thật giữa hai hàm 
số. Khi người dân thay đổi ý kiến của mình, họ cũng thay đổi 
ứng xử, và sự thay đổi không được xác định bởi hoàn cảnh 
bên ngoài. 

Khi một sự thay đổi như vậy xảy ra, nó ảnh hưởng trực tiếp 
đến tư duy của người tham gia nhưng chỉ gián tiếp đến thế 


giới bên ngoài. Tác động của tính phản thân trong tạo hình 
tự-quan niệm, tự nhận thức của người tham gia, các giá trị 
của họ, và những kì vọng của họ là phổ biến tràn lan hơn 
nhiều so với ảnh hưởng của nó lên diễn tiến của các sự kiện. 
Ở mức độ lớn, cá tính và đặc điểm của con người được xây 
dựng nên một cách phản thân. Chuỗi ban đầu tự tăng cường 
nhưng cuối cùng tự thủ tiêu mà tôi mô tả ở trước xảy ra Ít 
thường xuyên hơn, nhưng khi xảy ra nó có tầm quan trọng 
lịch sử. 

Sự bất định thật trong cái nhìn về chính mình hoặc về người 
khác của người tham gia cũng đưa một yếu tố bất định vào 
tiến trình các sự kiện. Xét việc hôn nhân: Có hai người tham 
gia có tư duy, nhưng tư duy của họ không hướng tới thực tế 
là cái tách biệt và độc lập với cái họ nghĩ và cảm nhận. Ý 
nghĩ và cảm nghĩ của một người tác động lên ứng xử của 
người kia, và ngược lại. Cả cảm nghĩ và ứng xử có thể thay 
đổi khiến không thể nhận ra được nữa khi hôn nhân tiến 
triển. 

Ngay cả khi tư duy hướng đến các sự kiện ở thế giới bên 
ngoài, các sự kiện đó không thực sự phải xảy ra vì tư duy 
của người tham gia thay đổi. Hãy xét các thị trường tài 
chính: cốt lõi của các quyết định đầu tư là dự tính, hoặc 
“chiết khấu”, tương lai. Nhưng tương lai là bất định bởi vì giá 
mà các nhà đầu tư sẵn lòng trả cho cổ phiếu hôm nay có thể 
ảnh hưởng đến vận may của công ti theo nhiều cách khác 
nhau. Nói cách khác, sự thay đổi về kì vọng hiện hành có 
thể ảnh hưởng đến tương lai mà họ chiết khấu. Điều này làm 
cho giá cả trên thị trường tài chính là bất định thật sự. 


Không phải tất cả các hiện tượng xã hội có đủ tư cách là 
phản thân, nhưng hầu hết các quá trình lịch sử thì có. Thực 
vậy, có thể lí lẽ rằng chính tính phản thân là cái làm cho các 
sự kiện thực sự mang tính lịch sử. Có thể phân biệt giữa các 
sự kiện buồn tẻ, xảy ra hàng ngày, khi hai hàm số không có 
tương tác với nhau một cách đáng kể, và các sự kiện lịch sử, 
khi chúng có. Lấy một thí dụ: Lái xe đi làm là một sự kiện 
nhàm chán, nhưng phát biểu của Nikita Khrushchev trước 
Đại hội Hai mươi của Đảng Cộng sản Liên Xô là một sự kiện 
lịch sử. Một sự kiện lịch sử đích thực không chỉ làm thay đổi 
thế giới; nó cũng làm thay đổi hiểu biết về thế giới của 
chúng ta - và hiểu biết mới, đến lượt nó, có tác động mới và 
không thể tiên đoán trước lên tiến trình của các sự kiện. 

Sự phân biệt giữa các sự kiện buồn tẻ và lịch sử, tất nhiên, 
mang tính tautology 2Ï, song tautology có thể soi sáng. Các 
Đại hội đảng ở Liên Xô đã là khá nhàm chán, là chuyện có 
thể dự đoán được, song phát biểu của Khruskchev trước Đại 
hội Hai mươi là khác. Bằng cách phơi bày và bác bỏ tội ác 
của Stalin, Khrushchev đã làm thay đổi cảm nhận của người 
dân, và ngay cả chế độ cộng sản đã không thay đổi tức thì, 
bài phát biểu đã có các hệ quả không thể lường trước: quan 
điểm của những người đi đầu của glasnost ba thập niên sau 
đã được định hình trong thời thanh niên của họ bởi sự tiết lộ 
của Khrushchev. 

Tính không xác định 


Cho dù có lẽ là một điểm hiển nhiên, cần nhấn mạnh rằng 
yếu tố bất định mà tôi nói đến không được tạo ra bởi một 


mình tính phản thân; tính phản thân phải đi cùng với sự hiểu 
biết không hoàn hảo. Nếu giả như do may mắn nào đó mà 
con người được phú cho tri thức hoàn hảo, thì tương tác giữa 
tư duy của họ và thế giới bên ngoài có thể được bỏ qua. Kết 
quả của các hành động của họ sẽ tương ứng hoàn hảo với 
các kì vọng của họ bởi vì trạng thái thật của thế giới được 
phản ánh một cách hoàn hảo trong các quan điểm của họ. 
Tương tự, nếu tư duy của người tham gia giả như được xác 
định hoàn toàn bởi hoàn cảnh bên ngoài hoặc xung động 
bên trong, yếu tố bất định sẽ được loại trừ. Trạng thái công 
việc này là không thực tế, thế mà nó lại được đề xuất một 
cách nghiêm túc. Karl Marx đã cho là các điều kiện vật chất 
của sản xuất quyết định thượng tầng kiến trúc tư tưởng; 
Sigmund Freud cho rằng ứng xử của con người được vô thức 
chế ngự; và lí thuyết kinh tế cổ điển dựa trên giả thiết về tri 
thức hoàn hảo. Trong mỗi trường hợp, sự thôi thúc là như 
nhau: để cho một giải thích khoa học về ứng xử của con 
người. Phù hợp với các tiêu chuẩn thịnh hành ở thế kỉ mười 
chín, sự giải thích phải là tất định để có thể được coi là khoa 
học. 

Tính phản thân trong khung cảnh 


Khái niệm phản thân căn bản đến nỗi khó có thể tin rằng tôi 
là người đầu tiên tìm ra nó. Thật vậy, không phải tôi. Phản 
thân chỉ là một cái nhãn mới cho tương tác hai chiều giữa tư 
duy và thực tại đã ăn sâu vào lương tri của chúng ta. Nếu 
nhìn ra ngoài địa hạt khoa học xã hội, chúng ta thấy nhận 
thức rộng rãi về tính phản thân. Lời sấm tiên tri Delphic là 


phản thân, các vở kịch Hi Lạp cũng vậy, theo nghĩa là các lời 
tiên tri được hợp lệ hoá bởi tác động mà chúng gây ra. 

Ngay cả trong khoa học xã hội, đôi khi đã có sự thừa nhận: 
Machiavelli đã đưa một yếu tố bất định vào phân tích của 
mình và gọi nó là số phận; Robert Merton lưu ý đến các lời 
tiên tri tự thoả mãn và ảnh hưởng thịnh hành; và một khái 
niệm giống phản thân được Alfred Schutz đưa vào xã hội 
học dưới cái tên “tính liên chủ quan: /ntersubj/ectivity". Các 
nhà xã hội học như Anthony Giddens đã dùng thuật ngữ fính 
phản thân theo nghĩa gần hệt như tôi dùng. 

Mới đây hơn, cả một khoa học mới, lí thuyết hệ thống tiến 
hoá, đã phát triển để nghiên cứu tương tác hai chiều giữa 
thú săn mồi và con mồi, hoặc tổng quát hơn giữa người 
tham gia và môi trường. Người tham gia không nhất thiết là 
con người và ứng xử của nó không nhất thiết được chỉ dẫn 
bởi hiểu biết không hoàn hảo, nhưng mối quan hệ là giống 
nhau ở mức nó dính đến sự tương tác hai chiều. Lí thuyết hệ 
thống tiến hoá đã phát triển các thuật toán để nghiên cứu 
mối quan hệ. Lí thuyết trò chơi cũng biến thành tiến hoá. Nó 
khởi đầu bằng giả thiết về tính duy lí, nhưng giả thiết dần 
dần được bỏ đi và nghiên cứu ứng xử duy lí được thay bằng 
“ứng xử thích nghi”. Tính phản thân không còn xa lạ ngay cả 
với lí thuyết kinh tế. 

Đây là những phát triển mới đây. Dễ quên rằng cho đến gần 
đây các nhà khoa học xã hội, đặc biệt các nhà kinh tế học, 
đã cất công xua đuổi tính phản thân khỏi chủ đề của họ. Vì 
sao lại như thế, sẽ được thảo luận ở Chương 3. 

Tôi bắt đầu tư duy bằng tính phản thân gần năm mươi năm 


trước. Có thể lí thú gợi lại tôi đã đến với ý tưởng thế nào. Đó 
là thông qua các chú thích của cuốn Open Society and its 
Enemies của Karl Popper. Các chú thích này đề cập vấn đề 
tự-dẫn chiếu. Tự-dẫn chiếu chỉ có họ xa với phản thân. Tự- 
dẫn chiếu là một tính chất của tuyên bố; nó hoàn toàn thuộc 
địa hạt của tư duy. Phản thân kết nối tư duy và thực tại; nó 
thuộc cả hai lĩnh vực. Nhưng hai khái niệm có cái gì đó 
chung: một yếu tố không xác định. 

Sự thực rằng các tuyên bố có thể tác động đến chủ thể mà 
nó dẫn chiếu được xác lập đầu tiên bởi Epimenides người xứ 
Creta khi ông đưa ra nghịch lí kẻ nói dối. Những người Creta 
luôn nói dối, ông bảo, và nói thế ông đặt vấn đề về tính 
đúng đắn của tuyên bố của mình. Là một người Creta, nếu ý 
nghĩa của cái ông nói là đúng, thì tuyên bố của ông phải là 
sai; ngược lại, nếu tuyên bố của ông là đúng, thì ý nghĩa mà 
nó truyền đạt phải là sai. l3 

Nghịch lí kẻ nói dối đã từ lâu được coi như một sự kì lạ trí tuệ 
và được bỏ qua bởi vì nó quấy rối sự theo đuổi chân lí mặt 
khác (vẫn) có kết quả. Chân lí đã được định nghĩa như sự 
tương ứng của tuyên bố với sự thực bên ngoài. Cái gọi là lí 
thuyết tương hợp về chân lí được chấp nhận rộng rãi ở đầu 
thế kỉ hai mươi. Đó là thời kì nghiên cứu về sự thực đem lại 
các kết quả đầy ấn tượng và khoa học được ngưỡng mộ rộng 
rãi. 

Được thành công của khoa học khích lệ, Bertrand Russell lao 
vào xử trí nghịch lí kẻ nói dối. Giải pháp của ông đã là phân 
biệt hai loại tuyên bố: một lớp gồm những tuyên bố dẫn 
chiếu đến chính mình, và một lớp loại trừ các tuyên bố như 


vậy. Chỉ có các tuyên bố thuộc lớp sau có thể được coi là 
đúng thể thức theo nghĩa là có một giá trị chân lí xác định. 
Trong trường hợp các tuyên bố tự dẫn chiếu, có thể không 
có khả năng xác định liệu chúng đúng hay sai. 

Các nhà thực chứng logic đã đưa lí lẽ của Bertrand Russell 
tới kết luận logic của nó và tuyên bố là những phát biểu, mà 
giá trị chân lí của nó không được xác định hoặc bởi sự thực 
thực nghiệm hay bằng hình thức logic của chúng, là vô 
nghĩa. Nên nhớ rằng, đó là thời kì khoa học đã cho các giải 
thích tất định đối với phạm vi ngày càng rộng của các hiện 
tượng trong khi triết học lại trở nên quá xa thực tế. Chủ 
nghĩa thực chứng logic là một giáo lí cấm siêu hình học và 
đề cao tri thức khoa học như hình thức duy nhất của sự hiểu 
biết xứng với cái tên đó. “Những người đã hiểu lí lẽ của tôi”, 
Ludwig Wittgenstein nói trong kết luận của cuốn Tractatus 
Logico-Phylosophicus của ông, “phải nhận ra rằng mọi thứ 
tôi đã nói trong cuốn sách đều là vô nghĩa”. Dường như con 
đường cho suy ngẫm siêu hình đã chấm dứt và chiến thắng 
hoàn toàn của tri thức tất định, dựa trên sự thực, là cái đặc 
trưng cho khoa học. 

Tuy vậy, ngay sau đó, trào lưu rễ hướng. Wittgenstein nhận 
ra rằng đánh giá của mình đã quá nghiêm khắc, và ông bắt 
tay vào nghiên cứu ngôn ngữ hàng ngày. Trong lúc đó, ngay 
cả khoa học tự nhiên đã trở nên ít tất định hơn. Nó đã gặp 
các ranh giới mà quá chúng thì không thể giữ những quan 
sát khỏi chủ thể của chúng. Các nhà khoa học tìm cách thấu 
hiểu ranh giới, đầu tiên với thuyết tương đối của Einstein, rồi 
với nguyên lí bất định của Heisenberg. Gần đây hơn, các 


nhà nghiên cứu dùng lí thuyết hệ thống tiến hoá đã bắt đầu 
khám phá các hiện tượng vật lí phức tạp mà diễn tiến của 
chúng không thể được xác định bằng các định luật có hiệu 
lực mãi mãi. Các sự kiện đi theo một quỹ đạo không đảo 
ngược được trong đó ngay cả những nhiễu loạn nhẹ được 
khuyếch đại với thời gian. Lí thuyết hỗn độn (chaos) được 
xây dựng trên nhận thức này và đã có khả năng làm sáng tỏ 
nhiều hiện tượng phức tạp, như thời tiết, mà trước đây trơ ra 
với nghiên cứu khoa học. Những tiến bộ này đã làm cho ý 
tưởng về một vũ trụ phụ thuộc vào quỹ đạo thay cho vũ trụ 
tất định, nơi các sự kiện đi theo một tiến trình đơn nhất, 
không thuận nghịch, có thể chấp nhận được hơn. Dần dần ý 
tưởng đã tìm được cách tới các khoa học xã hội, nơi nó thực 
sự thuộc về bởi vì nó đặc trưng cho quỹ đạo mà các hiện 
tượng phản thân đi theo. 

Tôi bắt đầu áp dụng khái niệm phản thân để hiểu công việc 
xã hội, và đặc biệt trong các thị trường tài chính, vào đầu 
các năm 1960 trước khi lí thuyết hệ thống tiến hoá ra đời. 
Bằng cách đưa ra khái niệm, tôi đã hi vọng lật ngược chủ 
nghĩa thực chứng logic. Chủ nghĩa thực chứng logic coi các 
tuyên bố tự dẫn chiếu là vô nghĩa. Tôi cho rằng các tuyên bố 
mà giá trị chân lí của nó không xác định, còn xa mới vô 
nghĩa, thậm chí còn quan trọng hơn các tuyên bố mà giá trị 
chân lí của nó được biết. Những cái sau tạo thành tri thức: 
Chúng giúp chúng ta hiểu thế giới như nó là. Nhưng những 
cái trước - những biểu hiện của sự hiểu biết không hoàn hảo 
của chúng ta - giúp định hình thế giới trong đó chúng ta 
sống. 


Tại thời điểm rút ra kết luận này, tôi đã coi nó là một sự 
thấu hiểu lớn. Khái niệm phản thân và tính bất định đi cùng 
với nó dường như ra mặt chống đối lẽ phải được thừa nhận 
rộng rãi. Ngay cả khi vật lí học đã từ bỏ quan điểm tất định, 
các khoa học xã hội nói chung và kinh tế học nói riêng vẫn 
cứ khăng khăng bám lấy nó. 

Thời thế đã thay đổi đến thế nào! Chủ nghĩa thực chứng 
logic đã mất sự ủng hộ tới mức tôi cảm thấy như mình đánh 
một con ngựa đã chết. Lí thuyết hệ thống tiến hoá đã xâm 
nhập mạnh mẽ không chỉ vào các khoa học vật lí và sinh 
học mà cả các khoa học xã hội. Trong khi các kì vọng duy lí 
và lựa chọn duy lí vẫn còn mạnh, nhiều nhà kinh tế học đã 
từ bỏ giả thiết về tính duy lí và đã bắt đầu khai phá các con 
đường khả dĩ khác về xem xét ứng xử kinh tế. 

Như ta có thể kì vọng ở một thế giới phản thân, những sự 
thay đổi đã không giới hạn ở tư duy; chúng cũng ảnh hưởng 
đến thực tại. Trong chừng mực nào đấy, máy tính đã phá vỡ 
sự tách biệt giữa tư duy và thực tại, bởi vì nội dung và các 
lệnh điều hành được chứa trong cùng thông điệp. Điều này 
đã làm nảy nở ra một cách mới để nhìn vào thế giới trong đó 
tư duy và thực tại tương tác với nhau thay cho tạo thành các 
phạm trù tách biệt. Nó cũng biểu lộ tầm quan trọng của 
thông tin. Nhiều khía cạnh của thực tại, như tăng trưởng hữu 
cơ, mà trước kia được diễn giải bằng năng lượng có thể được 
hiểu tốt hơn bằng thông tin. Các dạng chưa tồn tại trước đây 
của thông tin và truyền thông, (xử lí) ảnh máy tính, công 
nghệ sinh học, giải mã gen người, Internet, và các hình thức 
thực tế ảo đa dạng, đóng vai trò ngày càng tăng trong đời 


sống chúng ta. 

Ý tưởng rằng thực tại bằng cách nào đó tách biệt và độc lập 
với tư duy đã trở nên lỗi thời. Sự thay đổi này trong nhận 
thức về thực tại đã được tăng tốc trong các năm gần đây 
đến điểm mà nó chẳng khác gì một cuộc cách mạng thực 
sự. Phản hồi và phản thân được thừa nhận như các hiện 
tượng sống thực. Phản thân có thể không được công nhận 
như một khái niệm, song đó không còn do nó mâu thuẫn với 
hiểu biết thịnh hành; đúng hơn, nó có thể bị bỏ qua vì nó đã 
trở nên quá hiển nhiên. 

Sự biến đổi cách mạng này đã ập xuống mà tôi không được 
chuẩn bị. Điều đó có thể hiểu được: Đó là đặc trưng của các 
cuộc cách mạng mà tốc độ thay đổi vượt quá nhận thức của 
chúng ta. Giả như nếu tôi bắt đầu lại từ đầu, có lẽ tôi chẳng 
cảm thấy cần nhấn đi nhấn lại khái niệm phản thân và quan 
hệ của nó tới tự-dẫn chiếu. Nhưng tôi tin có cái gì đó có thể 
thu được từ cách tiếp cận của tôi: Ngày nay người ta có thể 
sẵn sàng coi tính phản thân là nghiễm nhiên, nhưng họ có 
thể không ý thức được đầy đủ về tất cả các hệ luy của nó. 
Và có thể tôi không phải là người duy nhất thấy khó để điều 
chỉnh với sự thay đổi triệt để về thái độ. Thực ra, đa số 
người dân có thể không nhận thức được là một sự biến đổi 
triệt để đã xảy ra - những người trẻ bởi vì họ ít hiểu biết về 
việc người ta đã nghĩ ra sao năm mươi năm trước, những 
người già bởi vì họ không điều chỉnh được tư duy của mình 
và do đó cảm thấy bối rối trước môi trường hiện tại. 

Chúng ta quên rằng chủ nghĩa thực chứng logic đã rất có 
ảnh hưởng ban đầu ở thế kỉ này; nó đã thực sự ngăn cấm 


tính phản thân bằng cách tuyên bố rằng các phát biểu mà 
giá trị chân lí của nó không thể được xác định dứt khoát là 
vô nghĩa. Đáng nhớ điều này, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta 
những giới hạn của sự hiểu biết của chúng ta đã được hiểu 
tồi đến thế nào. Chúng ta biết là chúng ta có thể sai lầm, 
thế mà chúng ta không hiểu vì sao. Chính sự thực rằng 
chúng ta là người tham gia là cái hạn chế năng lực của 
chúng ta với tư cách là các nhà quan sát. Chúng ta không 
thể tránh dựa vào lòng tin cái có thể tác động đến tính hiệu 
lực của riêng nó, và chúng ta không thể đạt được sự chắc 
chắn loại có thể có trong các lĩnh vực nơi chân lí có thể được 
xác lập trên cơ sở sự thực. Hãy xét cái chết và sự hấp hối: 
Chúng ta có thể nghiên cứu nó một cách khoa học, nhưng 
khi đến cái chết của chính chúng ta, khoa học không cho 
câu trả lời; chúng ta phải tự thu xếp lấy. 

Có nhiều cách để hoà giải việc đồng thời là nhà quan sát và 
người tham gia, nhưng chẳng cách nào là hoàn toàn thoả 
mãn. Chủ nghĩa thực chứng logic đã làm điều này bằng cấm 
các tuyên bố tự-dẫn chiếu và làm thế nó đơn giản lảng tránh 
tình thế khó xử của một người tham gia có tư duy. Chủ nghĩa 
thực chứng logic đã chỉ đưa các tư tưởng Khai Sáng về lí trí 
với tư cách là cái gì đó tách rời khỏi thực tại đến kết luận 
logic của nó. “Tôi tư duy, cho nên tôi tồn tại”, Descartes nói. 
Tư tưởng Khai Sáng rằng lí trí có khả năng giải thích và tiên 
đoán thực tại vẫn hẳn sâu trong cách suy nghĩ của chúng ta. 
Trong kinh tế học, thí dụ, nó được hiện thân ở lí thuyết cạnh 
tranh hoàn hảo và kì vọng duy lí, như chúng ta sẽ thấy, là 
cái cung cấp sự biện minh khoa học cho tín điều thịnh hành 


của thuyết thị trường chính thống (market fundamentalism). 
Các kì vọng không thể là duy lí khi chúng gắn với cái gì đó 
tuỳ thuộc vào chính nó. Khái niệm cân bằng trong kinh tế 
học dựa trên nhận thức lỗi thời về thực tại và lí trí như các 
phạm trù tách biệt. 

Hiện thời, lưỡi sắc bén của mốt trí tuệ lại vung sang thái cực 
ngược lại: hủy tạo (deconstruction) thực tại thành các quan 
điểm chủ quan và định kiến của những người tham gia đã 
trở thành mốt trong các môn xã hội. Chính cơ sở trên đó các 
quan điểm khác nhau có thể được đánh giá - cụ thể là, chân 
lí khách quan - bị nghi ngờ. Tôi chẳng có mấy thiện cảm với 
những người tìm cách hủy tạo thực tại. Tôi coi điều này là 
một thái cực khác lầm lạc ngang nhau, và khái niệm phản 
thân phải giúp tôi nêu rõ vấn đề của mình. 

Tính phản thân dựa trên sự thừa nhận rằng có một thực tại 
và chúng ta là một phần của thực tại ấy: Đó là vì sao hiểu 
biết của chúng ta lại không hoàn hảo một cách cố hữu. Thực 
tại là duy nhất và quan trọng khác thường. Nó không thể 
được rút gọn hoặc phân rã thành các quan điểm và niềm tin 
của những người tham gia, chính xác là bởi vì thiếu sự tương 
ứng giữa cái người ta nghĩ và cái thực sự xảy ra. Nói cách 
khác, thực tại là nhiều hơn các quan điểm của người tham 
gia. 

Thiếu tương ứng cũng cản trở sự tiên đoán các sự kiện trên 
cơ sở những khái quát có giá trị phổ quát. Có một thực tại, 
dẫu cho không thể tiên đoán được. Điều này có thể khó 
được chấp nhận, nhưng vô ích, thậm chí hết sức nguy hiểm, 
đi từ chối nó - như bất kể người tham gia nào đã mất tiền ở 


các thị trường tài chính có thể xác nhận. Các thị trường hiếm 
khi làm vừa lòng các kì vọng, thế mà phán xử của chúng là 
đủ thực tế để gây đau khổ và mất mát - và chẳng có quyền 
kháng cáo. 

Độc giả có thể thấy lạ là tôi đưa thị trường tài chính như một 
thí dụ của thực tại; đối với đa số người dân nó dường như 
không thực. Song điều đó chỉ chứng tỏ sự hiểu biết của 
chúng ta về thực tại bị méo mó. Chúng ta nghĩ về thực tại 
như cái gì đó độc lập với nhược điểm của con người, trong 
khi hiểu biết không hoàn hảo của chúng ta là một phần rất 
thật của thực tại. Thị trường tài chính phản ánh các quan 
điểm thiên lệch của những người tham gia; chúng đóng một 
vai trò quan trọng trong định hình diễn tiến các sự kiện. 
Diễn tiến các sự kiện không thể được hiểu đơn giản bằng 
nghiên cứu quan điểm của những người tham gia; chúng ta 
cũng phải khảo sát diễn tiến thực sự của các sự kiện khác 
các quan điểm đó ra sao. Khác đi chúng ta có thể bỏ sót 
việc tính đến sự khác biệt giữa các kì vọng và kết quả - và 
đó là một sự bóp méo đáng kể thực tại. 

Tôi tìm cách hoà giải mâu thuẫn cố hữu về đồng thời là 
người tham gia và nhà quan sát bằng cách coi tính có thể 
sai của chúng ta như điểm xuất phát. Trình bày lại 
Descartes, tôi là một phần của thế giới tôi tìm cách hiểu, vì 
vậy sự hiểu biết của tôi là không hoàn hảo một cách cố hữu. 
Điều này áp dụng với hiệu lực đặc biệt đối với các khía cạnh 
của thực tại khi có những người tham gia có tư duy. Nó làm 
cho cả sự hiểu biết của chúng ta lẫn diễn tiến của các sự 
kiện không chắc chắn. Vì sự bất trắc không thể được loại bỏ, 


tốt hơn nếu chúng ta coi nó là điểm xuất phát của mình. 
Làm vậy không loại trừ việc suy ngẫm hoặc về bản chất của 
thực tại hoặc về bản chất của tri thức, nhưng nó tạo cơ sở 
vững chắc hơn cho hiểu biết thế giới trong đó chúng ta sống 
so với về riêng từng cái. Và nó sẽ dẫn đến khái niệm xã hội 
mở như một hình thức đáng mong muốn của tổ chức xã hội. 

Trong khi chúng ta đã trở nên quen với phản thân như một 
hiện tượng, chúng ta vẫn chưa biết đánh giá các hệ luy của 
nó. Chúng ta phải thừa nhận rằng thực tại không phải là cái 
gì đó tách rời và độc lập với tư duy của chúng ta. Tri thức 
hoàn hảo là không thể đạt được, nhưng ngay cả với sự hiểu 
biết không hoàn hảo chúng ta vẫn có khả năng ảnh hưởng 
lên thế giới mà chúng ta sống. Chúng ta phải nhớ, tuy vậy, 
rằng tính có thể sai của chúng ta có khả năng tạo ra sự khác 
biệt giữa ý định và kết quả. Thay cho sự theo đuổi vô ích 
thiết kế hoàn hảo - bất luận ở dạng của chủ nghĩa cộng sản 
hay ở dạng thị trường có khuynh hướng dẫn tới cân bằng - 
chúng ta phải tự thoả mãn với cái tốt nhất kế đó (tốt thứ 
nhì): một xã hội tự mở ra cho sự thay đổi và cải thiện. Đó là 
khái niệm về xã hội mở. 


LilChú thích của dịch giả : Nếu hai hàm không có cùng điểm 
cố định (fixed point) thì điều tác giả mô tả có thể xảy ra. 
I2lChú thích của dịch giả : Lặp thừa, nói đi nói lại trùng ý. 
L3ÌNghịch lí kẻ nói dối có thể được diễn giải như một trường 
hợp phản hồi âm. Nếu vấn đề (tức là, liệu tuyên bố của 


Epimenides có đúng không) được nạp vào một máy tính, câu 
trả lời là một chuỗi vô tận “Không, Có, Không, Có”. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Phần I: Khung khổ khái niệm 
Chương 1(b) 
Tư duy và thực tại 


Một khái niệm phản thân về chân lí 

Chủ nghĩa thực chứng logic tìm cách loại bỏ và coi các tuyên 
bố tự-dẫn chiếu là vô nghĩa. Sơ đồ rõ ràng rất phù hợp với 
một vũ trụ tách biệt và độc lập với các tuyên bố dẫn chiếu 
đến nó, nhưng rất không thích đáng cho sự hiểu biết thế giới 
của các tác nhân có tư duy. Đã luôn có khả năng tấn công 
lập trường thực chứng logic tại biên bằng cách vẽ ra các 
tuyên bố nào đó mà giá trị chân lí của nó là bất định - thí dụ, 
“Vua hiện thời của nước Pháp hói đầu”. Nhưng các tuyên bố 
như vậy hoặc vô lý hay được sắp đặt trước; cả hai cách, 
chúng ta có thể sống mà chẳng cần đến chúng. Ngược lại, 
các tuyên bố phản thân là không thể thiếu được cho sự hiểu 
biết đúng đắn công việc xã hội. Chúng ta không thể làm mà 
không có các tuyên bố phản thân bởi vì chúng ta không thể 
loại trừ các quyết định liên quan đến số phận chúng ta; và 
chúng ta không thể đi tới các quyết định đó mà không dựa 
vào các lí thuyết và những tiên đoán có thể ảnh hưởng đến 
đối tượng chủ thể mà chúng dẫn chiếu tới. Bỏ qua việc sử 
dụng các tuyên bố phản thân khi tất cả chúng ta đều dùng 
chúng, hoặc buộc chúng vào các phạm trù “đúng” và “sai”, 


là diễn giải sai vai trò của tư duy trong công việc của con 
người. Thay cho phân loại chúng chỉ như đúng hay sai, có 
thể hữu ích hơn để đưa ra một phạm trù thứ ba: các tuyên 
bố phản thân mà giá trị chân lí của nó tuỳ thuộc vào tác 
động của chúng. 

Mọi tuyên bố về giá trị đều có đặc tính phản thân: “Sung 
sướng thay những người nghèo, vì thiên đường là của họ”. 
Nếu tin vào tuyên bố này, thì người nghèo thực sự có phước 
lành với khả năng để lờ đi những công việc khó nhọc của 
mình nhưng họ sẽ ít được thúc đẩy để thoát khỏi cảnh khổ 
cực của họ. Theo cùng cách, nếu người nghèo bị cho là có 
tội về sự khốn khó của riêng mình, thì họ chắc ít nhận được 
bất kể sự khuây khoả nào và sẽ có ít lí do để coi mình là có 
phước. Hầu hết những khái quát hoá về lịch sử và xã hội 
tương tự đều có đặc tính phản thân: “Những người vô sản 
trên thế giới chẳng có gì để mất ngoài xiềng xích của họ” 
hoặc “Lợi ích chung được phụng sự tốt nhất bằng cách để 
cho người dân theo đuổi lợi ích riêng của họ”. Có thể thích 
đáng để khẳng định rằng những tuyên bố như vậy không có 
giá trị chân lí xác định, nhưng thật sai lầm (và về mặt lịch sử 
đã rất nguy hiểm) để coi chúng như vô nghĩa. Ở mức độ 
chúng được tin, chúng tác động lên tình hình mà chúng dẫn 
chiếu đến. 

Tôi không đòi hỏi rằng một phạm trù thứ ba về chân lí là 
không thể thiếu được để giải quyết các hiện tượng phản 
thân. Một sự phân biệt được sùng kính lâu đời giữa đúng và 
sai có thể là đủ, miễn là chúng ta thừa nhận rằng các tuyên 
bố không cần phải là đúng hay sai để là có nghĩa. Những 


tiên đoán liên quan đến các sự kiện đơn nhất là đúng hay 
sai phụ thuộc vào liệu chúng có xảy ra hay không. Chỉ khi 
đến các !í thuyết tiên đoán thì sự bất trắc gắn với tính phản 
thân nới có vai trò. Có lẽ được giải quyết tốt nhất ở mức các 
lí thuyết hơn là ở mức các tuyên bố. Điểm mấu chốt là trong 
các tình trạng phản thân sự thực không nhất thiết cung cấp 
một tiêu chuẩn độc lập theo đó tính đúng đắn hay hợp lệ 
của các lí thuyết có thể được đánh giá. Chúng ta đã đi đến 
coi sự tương ứng như dấu xác nhận của chân lí. Nhưng sự 
tương ứng có thể được dẫn đến theo hai cách: hoặc đưa ra 
các tuyên bố tương ứng với các sự thực, hoặc làm cho các 
sự thực tương ứng với các tuyên bố. Chỉ có ở trường hợp đầu 
sự tương ứng là cái đảm bảo của chân lí; ở trường hợp thứ 
hai sự tương ứng có thể là sự chứng nhận cho tác động của 
một niềm tin hơn là cho tính đúng đắn hay hợp lệ của nó. 
Lời cảnh báo này áp dụng cho hầu hết các tuyên bố chính trị 
và nhiều lí thuyết xã hội. Thay cho là đúng hay sai, chúng 
tuỳ thuộc vào việc có được tin không. 

Tôi hầu như không cần nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của đề 
xuất này: Đối với tư duy chẳng gì căn bản hơn khái niệm 
chân lí. Chúng ta đã quen nghĩ về các tình trạng có người 
tham gia biết suy nghĩ theo cùng cách như nghĩ về các hiện 
tượng tự nhiên, nhưng mối quan hệ giữa sự thực và tuyên bố 
là khác: Thay cho đường một chiều, ta thấy một cơ chế phản 
hồi hai chiều- phản thân. Vì vậy chúng ta phải xét lại kĩ 
lưỡng cách chúng ta nghĩ về thế giới công việc con người và 
xã hội. 

Một quan niệm tương tác về thế giới 


Trong lĩnh vực xã hội, chúng ta có thể đưa ra sự phân biệt 
giữa tuyên bố và sự thực, giữa tư duy và thực tại, nhưng 
chúng ta phải nhận ra rằng sự phân biệt này là do chúng ta 
đưa vào với một nỗ lực để làm cho thế giới mà chúng ta 
sống có ý nghĩa; nó không thịnh hành trong thế giới đó. Tư 
duy của chúng ta thuộc cùng một vũ trụ mà chúng ta nghĩ 
về. Điều này gây ra vô số khó khăn không tồn tại khi đề cập 
đến các khía cạnh của thực tại nơi tư duy và thực tại có thể 
được tách rời ra thành hai ngăn kín kẽ (như trong khoa học 
tự nhiên). Thay cho các phạm trù tách biệt, chúng ta phải 
coi tư duy như một phần của thực tại. Tình cờ, những khó 
khăn tương tự nảy sinh khi chúng ta thử hiểu thực tại như 
một tổng thể (vì chúng ta là một phần của nó), nhưng đó 
không phải là trọng tâm chính của thảo luận này. 

Không thể hình thành một bức tranh về thế giới chúng ta 
sống mà không có méo mó. Theo nghĩa đen, khi mắt người 
tạo ra một hình ảnh thị giác, có một điểm mù nơi dây thần 
kinh mắt gắn với hệ thống thần kinh. Hình ảnh hình thành 
trong óc chúng ta tái tạo thế giới bên ngoài rõ một cách 
xuất sắc, và có thể thậm chí lấp kín điểm mù bằng cách 
ngoại suy từ phần còn lại của bức tranh, dẫu cho chúng ta 
không thể thực sự thấy cái gì ở vùng do điểm mù che phủ. 
Đây là một ẩn dụ hữu ích cho vấn đề chúng ta đối mặt. Sự 
thực rằng tôi dựa vào một ẩn dụ để giải thích vấn đề có lẽ là 
một ẩn dụ còn tốt hơn. 

Thế giới chúng ta sống là cực kì phức tạp. Để hình thành 
một quan niệm về thế giới, có thể dùng như cơ sở cho các 


quyết định, chúng ta phải đơn giản hoá. Sử dụng những khái 
quát hoá, ẩn dụ, tương tự, so sánh, phân đôi, và các kiến 
trúc tinh thân khác dùng để đưa trật tự nào đó vào một vũ 
trụ mặt khác rất khó hiểu. Nhưng mọi kiến trúc tinh thần ở 
mức độ nào đó làm méo mó cái nó đại diện, và mọi sự méo 
mó thêm cái gì đó vào thế giới mà chúng ta cần hiểu. Các ý 
tưởng có một cách để có cuộc sống riêng của chúng. Tôi sẽ 
cho một minh hoạ thực tiễn về điều này trong quan hệ với 
khái niệm về xã hội mở (xem Chương 5). Chúng ta tư duy 
càng nhiều, chúng ta phải suy nghĩ càng nhiều. Đó là vì thực 
tại không phải là một cái được cho trước. Nó hình thành 
trong cùng quá trình như tư duy của những người tham gia: 
Tư duy càng phức tạp, thực tại càng trở nên phức tạp. Tư 
duy chẳng bao giờ có thể bắt kịp thực tại, vì thực tại luôn 
luôn phong phú hơn nhận thức của chúng ta. Thực tại có khả 
năng làm các nhà tư tưởng ngạc nhiên, và tư duy có khả 
năng tạo ra thực tại. 

Định lí Gödel đã làm cho tôi thấy rõ điểm này. Gödel đã 
chứng minh về mặt toán học rằng luôn luôn có nhiều qui 
luật trong toán học hơn ta có thể chứng minh được về mặt 
toán học. Kĩ thuật mà ông đã dùng là biểu thị các qui luật 
toán học bằng các số Gödel. Vì số các số nguyên là vô hạn, 
luôn có thể thêm một số vào vũ trụ mà các số này thuộc về, 
đó là, các định luật toán học. Bằng cách này, Gödel đã có 
thể chứng minh không chỉ rằng số các qui luật là vô tận mà 
cả rằng nó vượt quá số qui luật có thể được biết đến bởi vì 
có các qui luật về các qui luật về các qui luật ad /nñnitum 
(cứ thế mãi); cái phải được biết trải rộng ra theo bước với tri 


thức của chúng ta. 

Cùng dòng lập luận, có thể áp dụng cho tình trạng có những 
người tham gia có tư duy. Để hiểu điều này, chúng ta cần 
xây dựng một mô hình chứa quan điểm của tất cả những 
người tham gia. Bản thân những quan điểm đó cũng lại tạo 
thành các mô hình cái phải chứa quan điểm của tất cả 
những người tham gia. Như thế chúng ta cần các mô hình 
của các nhà xây dựng mô hình mà các mô hình của họ bao 
hàm các mô hình của các nhà xây dựng mô hình, và vân 
vân, cứ thế mãi, ad infnitum. Các mô hình nhận ra càng 
nhiều mức, có càng nhiều mức cần phải nhận ra - và nếu 
các mô hình không nhận ra chúng, như sớm muộn chúng 
phải thế - chúng không còn tái tạo thực tại. Nếu giả như tôi 
có kĩ năng toán của Gödel, tôi phải có khả năng chứng minh 
theo dòng suy nghĩ này rằng các quan điểm của những 
người tham gia không thể tương ứng với thực tại. 1Ì 

Đây không phải là chỗ để thảo luận nhiều cách khác nhau, 
trong đó tư duy làm méo mó lẫn làm thay đổi thực tại. Hiện 
tại có thể gộp chúng lại dưới cái tên “tính có thể sai”. Có các 
vấn đề không có lời giải cuối cùng nào, và nỗ lực tìm giải 
pháp có thể làm trầm trọng vấn đề. Một người tham gia có 
tư duy tìm cách nhận tri thức hay thử đương đầu với viễn 
cảnh về cái chết của mình đối mặt với các vấn đề không có 
lời giải. Tôi ám chỉ các loại vấn đề này như “thân phận con 
người”. Tuy nhiên, các vấn đề không có lời giải không giới 
hạn ở thân phận con người. Ta bắt gặp chúng trong nhiều 
bối cảnh: Thiết kế một hệ thống tỉ giá hối đoái, khắc phục sự 
lạm dụng thuốc [ma tuý], duy trì tính ổn định của các thị 


trường tài chính - tất cả các vấn đề không giải quyết được 
hiện nay, nơi giải pháp được chấp nhận nhất thiết gây ra các 
vấn đề mới. 

Hai phiên bản của tính có thể sai 


Tôi đề xuất thảo luận hai phiên bản của tính có thể sai: thứ 
nhất, một phiên bản “hình thức”, ôn hoà, dễ chứng minh 
hơn mang tính cố hữu trong khái niệm phản thân và biện 
minh cho một lối tư duy phê phán; thứ hai, một phiên bản 
triệt để, mang tính cá nhân, và cá tính hơn cái thực sự đã 
hướng dẫn tôi trong cuộc sống và tạo thành cơ sở của lí 
thuyết của tôi về lịch sử. 

Phiên bản hình thức, ôn hoà của tính có thể sai được thảo 
luận rồi. Tính có thể sai có nghĩa là thiếu sự tương ứng giữa 
tư duy của người tham gia và trạng thái thật của sự việc; 
như một kết quả, các hành động có những hậu quả không 
dự tính trước. Kết quả không nhất thiết khác chủ ý, nhưng 
có khả năng như vậy. Có nhiều sự kiện thường, buồn tẻ diễn 
ra đúng như dự kiến, song các sự kiện biểu lộ một sự khác 
biệt là lí thú hơn. Chúng có thể biến đổi quan niệm của 
người dân về thế giới và khởi động một quá trình phản thân, 
đầu tiên tự-hợp lệ và tựụ-tăng cường nhưng cuối cùng trở 
thành tự-thủ tiêu. Khi xảy ra, một quá trình như vậy có thể 
đẩy các quan điểm thịnh hành và trạng thái thật của sự việc 
ra khá xa nhau mà không có bất kể đảm bảo nào rằng 
chúng sẽ bao giờ được kéo lại với nhau. Thông thường, các 
sai lầm có xu hướng được sửa chữa, nhưng khi các quan 
điểm là tự-hợp lệ không hiển nhiên rằng chúng là sai lầm 


cho đến muộn hơn nhiều trong quá trình- và vào lúc đó, thực 
tại làm cơ sở cũng đã thay đổi. 

Tính có thể sai nghe có vẻ tiêu cực, song nó có khía cạnh 
tích cực quan trọng hơn về nhiều mặt. Cái không hoàn hảo 
có thể được cải thiện. Sự thực là hiểu biết của chúng ta 
không hoàn hảo một cách cố hữu làm cho có thể học và 
nâng cao hiểu biết của chúng ta. Tất cả cái cần là thừa nhận 
tính có thể sai của chúng ta và thiết lập một cơ chế sửa sai. 
Điều này mở đường cho tư duy phê phán, và không có giới 
hạn cho sự thấu hiểu của chúng ta có thể đi xa đến đâu. 
Phạm vi cho cải thiện là vô tận chính xác vì sự hoàn hảo là 
không thể đạt được. 

Điều này không chỉ đúng cho tư duy mà cho cả xã hội chúng 
ta. Sự hoàn hảo né tránh chúng ta; dù ta chọn bất cứ đồ án 
nào, nó nhất thiết có thiếu sót. Vì vậy chúng ta phải thoả 
mãn với cái tốt thứ nhì: một hình thức xã hội không hoàn 
hảo song mở ra cho sự cải thiện. Đó chính là tính ưu việt của 
nó trên xã hội đóng, xã hội tìm cách từ chối sự bất hoàn hảo 
của riêng nó ngay cả khi thế giới xung quanh thay đổi. Sự 
thừa nhận tính có thể sai của chúng ta là chìa khoá cho sự 
tiến bộ. 

Tính có thể sai triệt để 


Tại điểm này, tôi sẽ thay đổi chiến thuật. Thay cho thảo luận 
tính có thể sai nói chung, tôi cố giải thích nó có nghĩa gì với 
cá nhân tôi. Nó là nền tảng không chỉ cho quan niệm của tôi 
về thế giới mà cũng cho cá tính riêng của tôi, và như vậy nó 
được phản ánh trong ứng xử của tôi. Nó đã hướng dẫn hành 


động của tôi như người tham gia trong các thị trường tài 
chính và cả như một nhà từ thiện, và nó là nền tảng của lí 
thuyết của tôi về lịch sử. Nếu có bất kể gì độc đáo trong tư 
duy của tôi, thì đó là phiên bản “triệt để” này về tính có thể 
sai. 

Tôi có quan niệm nghiêm ngặt hơn về tính có thể sai so với lí 
lẽ lí thuyết trước của tôi có thể lí giải. Tôi cho rằng mọi kiến 
trúc của trí óc con người - dù bó hẹp ở nơi sâu kín nội tại của 
tư duy của chúng ta hay được bộc lộ ra thế giới bên ngoài ở 
dạng các môn học, các hệ tư tưởng, và các định chế - đều có 
thiếu sót theo cách nào đó. Các thiếu sót có thể biểu hiện ở 
dạng các mâu thuẫn nội bộ hay mâu thuẫn với thế giới bên 
ngoài hay mâu thuẫn với mục đích mà chúng được dự kiến. 
Định đề này, tất nhiên, mạnh hơn nhiều sự thừa nhận rằng 
tất cả các kiến trúc của chúng ta có thể là sai. Tôi không nói 
về một sự thiếu tương ứng đơn thuần mà về một thiếu sót 
thực sự trong tư duy của chúng ta và một sự khác biệt thật 
giữa ý định và kết quả. Như tôi đã giải thích trước đây, định 
đề này chỉ áp dụng cho các sự kiện lịch sử nơi sự khác biệt 
khởi động một quá trình ban đầu tự-tăng cường nhưng cuối 
cùng tự-thủ tiêu. Trong các tình huống thường, nhàm chán, 
các sai lầm được sửa chữa. Đó là lí do vì sao phiên bản triệt 
để của tính có thể sai có thể dùng như cơ sở cho một lí 
thuyết về lịch sử. 

Luận điểm rằng tất cả mọi kiến trúc của con người đều có 
sai sót nghe ảm đạm và bi quan, nhưng không có lí do cho 
tuyệt vọng. Tính có thể sai nghe có vẻ tiêu cực chỉ vì chúng 
ta nuôi các hi vọng giả về sự hoàn hảo, vĩnh cửu, và chân lí 


cuối cùng - với tính bất tử được ném thêm vào. Đánh giá 
bằng các tiêu chuẩn như vậy, thân phận con người nhất 
thiết là không vừa ý. Thực ra, sự hoàn hảo và bất tử né tránh 
chúng ta, và sự vĩnh cửu chỉ có thể thấy trong cái chết. 
Nhưng cuộc sống cho một cơ hội để cải thiện sự hiểu biết 
của chúng ta chính xác là vì nó không hoàn hảo, và xã hội 
mở tạo cơ hội để cải thiện thế giới trong đó chúng ta sống 
chính xác vì nó thừa nhận tính không hoàn hảo của nó. 
Trong một xã hội hoàn hảo, chẳng còn gì để mà phấn đấu. 
Có hai cách để xử lí việc nhận ra mọi kiến trúc đều thiếu sót: 
tìm cách trốn thoát, hay tìm những cải thiện thiếu hoàn hảo. 
Xã hội đóng theo đuổi ảo tưởng về sự hoàn hảo và vĩnh cửu; 
xã hội mở chấp nhận thân phận con người. Khi tất cả các 
kiến trúc đều không hoàn hảo, các lựa chọn nào đó là tốt 
hơn những cái khác, và chúng ta chọn cái nào tạo ra sự khác 
biệt hoàn toàn. Có nhiều cái được từ sự thừa nhận tính có 
thể sai của chúng ta. Xã hội mở nên được ưa hơn xã hội 
đóng. 

Tuy nhiên, luận điểm của tôi rằng mọi kiến trúc con người và 
xã hội đều có thiếu sót không đủ tư cách là một giả thuyết 
khoa học vì nó không thể được kiểm chứng một cách thích 
hợp. Dù tôi có thể cho là quan điểm của những người tham 
gia luôn luôn khác thực tại, tôi không thể chứng minh nó vì 
tôi chẳng bao giờ biết thực tại sẽ ra sao khi không có quan 
điểm bị thiên lệch của chúng ta. Tôi có thể đợi cho các sự 
kiện chứng tỏ một sự khác biệt với kì vọng, nhưng, như tôi 
đã chỉ ra, các sự kiện kế tiếp không được dùng như một tiêu 
chuẩn độc lập cho quyết định các kì vọng nào là đúng, vì 


các kì vọng khác nhau có thể dẫn đến những kết quả khác 
nhau. 

Tương tự, tôi có thể cho là mọi kiến trúc con người đều thiếu 
sót, nhưng tôi không thể nêu ra các sai sót gì cho đến sau 
sự thực, và ngay cả khi đó đề tài có thể bị tranh cãi vô tận. 
Các sai sót thường bộc lộ ra ở thời điểm tương lai nào đó, 
song đó không phải là bằng chứng rằng kiến trúc đã có sai 
sót ở thời điểm nó được hình thành. Nhược điểm của các tư 
tưởng thống trị và dàn xếp định chế trở nên hiển nhiên chỉ 
với thời gian trôi đi, và khái niệm phản thân chỉ biện minh 
cho đòi hỏi rằng mọi kiến trúc con người đều có tiềm năng 
sai sót. Đó là lí do vì sao tôi trình bày để xuất của tôi như 
một giả thiết hoạt động, mà không có chứng minh logic hay 
địa vị khoa học. 

Tôi gọi nó là một “giả thiết hoạt động” bởi vì nó đã hoạt 
động cho tôi như một nhà đầu tư. Nó đã cổ vũ tôi tìm ra các 
sai sót trong mọi luận điểm đầu tư và, khi tôi tìm thấy các 
sai sót này, để tận dụng sự sáng suốt. Khi tôi thiết lập một 
luận điểm đầu tư, tôi thừa nhận rằng diễn giải của tôi về 
tình hình nhất thiết bị méo mó. Điều này không làm tôi nản 
lòng để có một quan niệm; ngược lại, tôi tìm ra các tình 
huống nơi lí giải của tôi đã bất hoà với lẽ phải thịnh hành, 
bởi vì đó chính là cái cho một cơ hội kiếm lời. Nhưng tôi đã 
luôn luôn canh chừng lỗi lầm của mình; khi tôi phát hiện ra 
nó, tôi nắm bắt nó với sự sốt sắng. Sự khám phá ra sai lầm 
có thể cho phép tôi giữ bất kể lợi nhuận nào tôi đã kiếm 
được từ sự hiểu biết sai ban đầu của mình - hoặc cắt thiệt 
hại nếu sự hiểu biết đã chẳng mang lại ngay cả một khoản 


lợi nhuận tạm thời. 

Hầu hết mọi người đều miễn cưỡng thừa nhận là họ sai; tôi 
thấy niềm vui khi phát hiện một sai lầm, bởi vì tôi biết là nó 
có thể cứu tôi khỏi nỗi đau tài chính. Vì tôi giả thiết rằng mọi 
luận điểm đầu tư đều nhất thiết có sai sót, tôi thích biết các 
sai sót đã là gì. Điều này không ngăn tôi đầu tư; ngược lại, 
tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều khi tôi biết các điểm nguy 
hiểm tiềm tàng bởi vì chúng bảo tôi ngó tới các dấu hiệu 
nào để loại trừ tổn thất. Không có đầu tư nào cho lợi tức cao 
mãi. Dù một công ti có một vị thế thị trường mạnh, có ban 
quản lí xuất sắc, và lãi gộp đặc biệt, cổ phiếu có thể được 
đánh giá cao, ban quản lí có thể trở nên tự mãn, và môi 
trường cạnh tranh hay điều tiết có thể thay đổi. Khôn ngoan 
để tìm con sâu làm rầu nồi canh; khi bạn biết nó là gì, bạn 
trội hơn trong cuộc chơi. 

Tôi đã phát triển biến thể riêng của mô hình Popper về 
phương pháp khoa học cho mình (tôi sẽ mô tả ở chương sau) 
để sử dụng ở các thị trường tài chính. Tôi thiết lập một giả 
thuyết trên cơ sở đó tôi đầu tư. Giả thuyết phải khác với 
quan điểm được chấp nhận; sự khác biệt càng lớn, lợi nhuận 
tiềm năng càng cao. Nếu không có sự khác biệt nào, thì 
chẳng đáng lấy một vị thế. Điều này tương ứng với luận 
điểm của Popper - bị nhiều triết gia khoa học phê phán - là 
thử thách càng nghiêm ngặt, thì giả thuyết rằng nó vượt qua 
càng giá trị. Trong khoa học, giá trị của một giả thuyết là vô 
hình; trong các thị trường tài chính, nó có thể được đo dễ 
dàng bằng tiền. Ngược với các giả thuyết khoa học, một giả 
thuyết tài chính không cần là đúng để sinh lời do đặc tính 


phản thân của nó; là đủ rằng nó phải được chấp nhận rộng 
rãi. Song một giả thuyết sai không thể thịnh hành mãi. Đó 
chính là lí do vì sao tôi thích đầu tư theo các giả thiết sai có 
cơ hội được chấp nhận rộng rãi, miễn là tôi đã biết sai sót 
của chúng. Cách tiếp cận này đã cho phép tôi bán kịp thời. 
Thí dụ, tôi đã tham gia vào đợt hưng thịnh tổ hợp độc quyền 
(conglomerate boom) chính xác vì tôi đã biết các điểm yếu 
là gì (xem giải thích ở chương 2). Tôi gọi các giả thuyết sai 
của tôi là “các lầm tưởng màu mỡ”, và tôi đã xây dựng lí 
thuyết của tôi về lịch sử, cũng như thành công của tôi ở các 
thị trường tài chính, xung quanh chúng. 

Giả thuyết hoạt động của tôi - rằng tất cả các kiến trúc con 
người đều sai sót - không chỉ là phi khoa học mà còn có một 
sai sót căn bản: nó thực tế không đúng. Như chúng ta đã 
thấy, có khả năng đưa ra các tuyên bố đúng và xây dựng 
các lí thuyết đúng đắn. Khoa học tự nhiên là một lâu đài về 
cái trí óc con người có khả năng tạo nên. Dù sao giả thuyết 
vẫn hoạt động trong thực tiễn. Các kiến trúc đúng đắn là 
hiếm đến mức khi thấy một cái, chúng ta có xu hướng làm 
nó quá tải hay mở rộng quá giới hạn riêng của nó. Phương 
pháp khoa học là một thí dụ tốt: Nó đã hoạt động đối với tự 
nhiên; vì vậy chúng ta muốn dùng nó cho xã hội. Cơ chế thị 
trường là một trường hợp khác như vậy: Nó hoạt động tốt 
trong phân bổ nguồn lực giữa các nhu cầu cá nhân; vì thế 
chúng ta bị cám dỗ để dựa vào nó để thoả mãn các nhu cầu 
công cộng. Tương tự với các định chế: Một khi chúng đã 
được thiết lập, chúng ta có xu hướng dựa vào chúng ngay cả 
sau khi chúng đã mất tính hợp lệ hay sự biện minh của 


chúng. Mọi định chế gây ra yếu điểm với thời gian trôi đi, 
nhưng điều này không có nghĩa là nó đã không phù hợp hay 
phi hiệu quả ở thời điểm được thiết lập. 

Thiết lập các định chế, giống các hoạt động khác, có các hệ 
quả không chủ ý; những hậu quả như vậy không thể lường 
trước được lúc thiết lập. Cho dù chúng có thể, vẫn có thể 
xảy ra, bởi vì các hệ quả không chủ ý có thể nảy sinh trong 
tương lai và giữa chừng định chế có thể thoả mãn nhu cầu 
hiện tại. Như thế giả thuyết công việc của tôi không phải 
không tương thích với ý tưởng rằng một tiến trình hành động 
là tốt hơn tiến trình khác, rằng thực ra có một tiến trình 
hành động tối ưu tại một thời điểm và một chỗ cho trước. 
Nó, tuy vậy, ngụ ý rằng tối ưu chỉ áp dụng cho một thời 
điểm cụ thể trong lịch sử; cái là tối ưu ở một thời điểm có 
thể thôi là vậy ở thời điểm kế tiếp. Đây là một khái niệm hóc 
búa, đặc biệt với các định chế không thể tránh khỏi sức ỳ 
nào đó. Thí dụ, một dạng thuế có hiệu lực càng lâu, thì càng 
có khả năng là nó sẽ bị lách; có thể có lí do chính đáng để 
thay đổi hình thức đánh thuế sau một thời gian song không 
có lí để không đánh thuế. Lấy một ví dụ khác, Thiên chúa 
Giáo đã tiến hoá thành cái gì đó khá khác cái mà Jesus đã 
hình dung, song đó không phải là lí do để bác bỏ các giáo 
huấn của Ngài. Chúng ta có thể gọi các kiến trúc của con 
người là sai sót chỉ nếu chúng ta kì vọng chúng hợp lệ vĩnh 
viễn, như các qui luật khoa học. 

Nói cách khác, các lí thuyết và chính sách sai sót có thể hữu 
ích tạm thời ở thời điểm nào đó của lịch sử. Các lầm lạc màu 
mỡ là các kiến trúc sai sót với các ảnh hưởng tốt ban đầu. 


Các tác động tốt kéo dài bao lâu phụ thuộc vào các sai sót 
có được nhận ra và sửa chữa kịp thời không. Theo cách này, 
các kiến trúc có thể trở nên ngày càng tinh tế (sự tiến hoá 
của ngân hàng trung ương là một ví dụ tốt). Nhưng chẳng có 
lầm lạc màu mỡ nào có thể kéo dài mãi mãi; cuối cùng, cơ 
hội cải tiến và phát triển nó sẽ cạn kiệt, và một lầm lạc màu 
mỡ mới sẽ chiếm được trí tưởng tượng của con người. Cái 
mà tôi sắp nói có thể là một lầm lạc màu mỡ, song tôi thiên 
về diễn giải lịch sử các ý tưởng như bao gồm các lầm lạc 
màu mỡ. Người khác có thể nhắc đến chúng như “các hệ 
thuyết: paradigms”. l3 

Sự kết hợp của hai ý tưởng này - dù cho mọi kiến trúc trí tuệ 
đều sai sót, một số trong chúng là màu mỡ - nằm ở lõi của 
phiên bản tính có thể sai triệt để của riêng tôi. Giả thiết 
công việc của tôi cho phép tôi hành động với các lâm lạc 
màu mỡ. Tôi dùng chúng cho thế giới bên ngoài và các hoạt 
động riêng của mình với sinh lực như nhau, và chúng đã 
phục vụ tôi tốt cả như nhà quản lí quỹ lẫn, gần đây hơn, như 
một nhà từ thiện. Liệu các ý tưởng này cũng sẽ phục vụ tôi 
tốt với tư cách nhà tư tưởng được kiểm chứng ngay bây giờ, 
bởi vì tính có thể sai triệt để tạo nền tảng cho diễn giải các 
thị trường tài chính và lí thuyết về lịch sử mà tôi dốc sức làm 
ở cuốn sách này. 

Một tái bút riêng tư 


Tính có thể sai triệt để đối với tôi không chỉ là một lí thuyết 
trừu tượng mà cũng là vấn đề của niềm tin cá nhân sâu sắc. 
Như một nhà quản lí quỹ, tôi đã phụ thuộc rất nhiều vào xúc 


cảm riêng của mình, bởi vì tôi đã ý thức được về những 
thiếu hiểu biết của mình. Các xúc cảm trội hẳn mà tôi đã 
hoạt động với đã là sự bất trắc và sợ hãi. Tôi đã có những 
giây phút hi vọng, thậm chí hân hoan, nhưng các xúc cảm 
này làm cho tôi không an toàn; lo lắng làm tôi cảm thấy an 
toàn hơn. Như thế niềm vui đích thực duy nhất mà tôi đã trải 
nghiệm là khi tôi khám phá ra cái gì đã làm cho tôi phải lo 
lắng. Nhìn chung, tôi thấy quản lí một quỹ tự bảo hiểm 
(hedge funø) !3Ì là cực kì vất vả. Tôi chẳng bao giờ có thể 
công nhận thành công của mình - nó có thể ngăn tôi khỏi lo 
lắng - nhưng tôi chẳng băn khoăn thừa nhận các sai lầm của 
mình. 

Tôi mới chỉ chợt nhận ra gần đây thái độ tự phê phán này là 
lạ đến thế nào. Nó làm tôi ngạc nhiên là những người khác 
đã ngạc nhiên về cách tư duy của tôi. Khám phá ra một sai 
lầm trong tư duy hay các vị thế đầu tư của tôi đã là một 
nguồn vui hơn là sự hối tiếc. Điều đó có quá nhiều ý nghĩa 
đối với tôi đến mức tôi đã nghĩ nó phải có ý nghĩa với cả 
những người khác; nhưng không phải thế. Hầu hết mọi người 
cố hết sức để từ chối hay che đậy các sai lầm của mình. 
Thực vậy, các quan niệm sai và hành động sai của họ trở 
thành một phần không tách rời của tính cách họ. Tôi sẽ 
chẳng bao giờ quên kinh nghiệm tôi đã có khi viếng thăm 
Argentina năm 1982 để ngó tới núi nợ nâần mà đất nước đó 
đã tích lại. Tôi đã tìm một số các chính trị gia đã phục vụ các 
chính phủ trước đó và hỏi họ họ sẽ giải quyết tình hình ra 
sao. Tất cả chẳng trừ một ai, họ đều nói họ sẽ áp dụng cùng 
các chính sách như họ đã theo đuổi khi họ còn nắm quyền. 


Hiếm khi tôi đã gặp nhiều người đến như vậy những người 
đã học ít đến vậy từ kinh nghiệm. 

Tôi không được phóng đại trường hợp vì một thái độ tự phê 
phán. Nó không thể hoạt động bởi chính nó. Nó phải gắn với 
một mức độ thành công nào đó để mang lại kết quả tích 
cực. Một thái độ tự phê phán là một phần của một quá trình 
phản thân cái có thể là tự tăng cường theo cả hai chiều. Ý 
thức được các hạn chế của mình, tự nó, không giúp khắc 
phục chúng; trái lại, sự tự-nghi ngờ có thể dễ dàng trở nên 
tụ-hợp lệ bằng cách làm xói mòn lòng tự tin. Ngược lại, khả 
năng sửa chữa sai lầm nâng cao thành tích và thành tích 
cao đặt ta vào vị thế mạnh để nhận ra và sửa chữa sai lầm. 
Tôi biết tôi nói về cái gì bởi vì tôi đã trải qua cả hai kinh 
nghiệm. Thái độ tự phê phán của tôi có trước khi tôi dính líu 
đến thị trường cổ phiếu. Tôi đã may mắn rơi vào kinh doanh 
đầu tư nơi tôi có thể đem thái độ đó vào mục đích tốt. Tôi 
không chắc liệu cùng thái độ ấy sẽ tỏ ra cũng bổ ích ngang 
thế trong viết cuốn sách này. Tôi không do dự thừa nhận các 
sai lầm của mình nhưng điều đó có thể không làm tôi thành 
công như tôi đã làm trong thị trường cổ phiếu. 

Tôi đã mang thái độ phê phán này vào các hoạt động từ 
thiện của tôi. Tôi thấy từ thiện đầy bí ẩn với những nghịch lí 
và hậu quả không chủ ý. Thí dụ, việc thiện có thể biến 
những người nhận thành các đối tượng bố thí. Cho được giả 
thiết là giúp người khác, nhưng trong thực tế nó thường đơn 
thuần chỉ phục vụ cho sự làm vừa lòng cái tôi của người cho. 
Còn tệ hơn, người ta thường xuyên tiến hành việc thiện bởi 
vì họ muốn cảm thấy tử tế, chứ không vì họ muốn làm điều 


thiện. 

Giữ các quan điểm này, tôi thấy có bổn phận đi theo con 
đường khác. Tôi thấy mình cư xử theo cách như trong kinh 
doanh. Thí dụ, trong kinh doanh tôi không ân hận về việc 
làm tổn thương xúc cảm của nhóm đầu tư của tôi khi thành 
tích của quỹ đầu tư của tôi bị lâm nguy; tương tự, tôi cho sứ 
mạng của quỹ từ thiện địa vị cao hơn quyền lợi của nhân 
viên của quỹ hay của cá nhân những người xin trợ cấp. Tôi 
thường nói đùa rằng quỹ chúng tôi là quỹ ghét người duy 
nhất trên thế giới. Tôi nhớ việc giải thích quan điểm của tôi 
về các quỹ tại cuộc họp nhân viên ở Karlovi Vari, Tiệp Khắc, 
khoảng năm 1991, và tôi chắc chắn những người đã hiện 
diện sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi đã giải thích rằng các quỹ 
phải đặt sứ mạng của mình lên trên lợi ích riêng của chúng 
nhằm biện minh cho sự tồn tại của chúng, nhưng điều đó đi 
ngược lại bản chất con người. Như một kết quả, chúng đầy 
rẫy tham nhũng, và thiếu minh bạch về mục tiêu của chúng 
dẫn tới phi hiệu quả. Tôi không quan tâm đến có một quỹ 
như vậy, và tôi coi việc dẹp bỏ một quỹ sa sút là một thành 
tựu lớn hơn đi lập một cái mới. 

Phải thú nhận tôi đã dịu hơn với thời gian trôi đi. Điều hành 
một quỹ từ thiện rất khác cách điều hành một quỹ tự bảo 
hiểm. Về cơ bản thiếu áp lực bên ngoài, và chỉ có kỉ luật nội 
tại là cái giữ cho thái độ phê phán sống động. Hơn nữa, 
đứng đầu một quỹ từ thiện lớn cần đến quản lí con người 
hơn là quản lí tiền. Người ta không thích nghe các nhận xét 
phê phán - họ muốn khen ngợi và động viên. Không nhiều 
người chia sẻ sở thích nhận diện sai lầm của tôi, và còn ít 


hơn nữa những người chia sẻ niềm vui của tôi trong việc tìm 
thấy nó. Để là nhà lãnh đạo hiệu quả, phải làm hài lòng 
người ta. Tôi học khó khăn nhất cái dường như là tự nhiên 
đối với các chính trị gia và những người đứng đầu các công 
tỉ. 

Cũng có một ảnh hưởng khác tác động. Tôi phải xuất hiện 
trước công chúng, và khi đó tôi được kì vọng tỏ ra rạng rỡ tự 
tin. Trong thực tế, tôi bị héo mòn bởi thiếu tự tin, và tôi thích 
cảm giác ấy. Tôi rất tiếc để mất nó. Có một khoảng cách 
rộng giữa con người công khai của tôi và cái tôi coi là thực 
mình, nhưng tôi ý thức được về quan hệ phản thân giữa hai 
cái. Tôi đã theo dõi với sự kinh ngạc sự phát triển con người 
công chúng đã ảnh hưởng đến tôi ra sao. Tôi đã trở thành 
một người nổi tiếng “có sức thuyết phục: charismatic”. May 
thay, tôi không hoàn toàn tin vào mình như những người 
khác tin. Tôi cố nhớ các hạn chế của mình, dù là tôi không 
cảm thấy chúng sâu sắc như tôi thường cảm thấy. Nhưng 
các nhân vật có sức thu hút khác đã không đạt tới địa vị 
lãnh đạo của họ theo cùng lộ trình. Họ không có cùng trí 
nhớ. Họ có lẽ nhớ rằng họ đã luôn luôn cố khiến người khác 
tin vào họ, và cuối cùng họ đã thành công. Thiếu tự tin 
không làm họ héo mòn, và họ không cần kiểm chế sự thôi 
thúc để bày tỏ nó. Chẳng ngạc nhiên là thái độ của họ đối 
với tính có thể sai của riêng họ là khác. Hơn nữa, nếu họ 
thừa nhận các nhược điểm họ có thể không giữ được vị trí 
lãnh đạo của mình. Người ta không muốn lãnh đạo của mình 
có thể sai. Đó là một trong những thiếu sót tồi tệ nhất của 
các nền dân chủ đương thời của chúng ta: Các nhà lãnh đạo 


của chúng ta được giữ với các tiêu chuẩn mà có lẽ họ không 
thể thoả mãn. 

Thật hấp dẫn để xem con người công chúng mới đạt được 
của tôi quan hệ thế nào với bản ngã trước của tôi như nhà 
quản lí quỹ. Khi tôi còn là một nhà quản lí quỹ tích cực, tôi 
lảng tránh sự công khai; tôi đã coi việc xuất hiện trên bìa 
của một tạp chí tài chính là một đòn chí tử. Điều này chẳng 
khác gì một sự mê tín, nhưng nó được xác nhận tốt bởi kinh 
nghiệm. Dễ thấy vì sao. Sự công khai có thể gây ra cảm giác 
hoan hỉ lâng lâng, và dù cho tôi cố kìm nén nó, nó có thể 
ném tôi khỏi sự tiến bộ của mình. Và nếu tôi bày tỏ một 
quan niệm thị trường công khai, tôi có thể thấy khó thay đổi 
ý của mình. 

Trong kiếp mới của tôi, công luận - cái người khác nghĩ về tôi 
- đóng một vai trò quan trọng hơn. Nó làm cho tôi đủ khả 
năng thoả thuận buôn bán, thậm chí thao túng các thị 
trường, nhưng nó làm cho tôi không đủ tư cách quản lí tiền. 
Những lời nói của tôi có thể lay động thị trường, mặc dù tôi 
hết sức cố gắng không lạm dụng quyền năng đó. Đồng thời, 
tôi đã mất khả năng là một nhà quản lí tiền thành công. Tôi 
đã triệt phá cơ chế đau đớn và lo lắng cái thường hướng dẫn 
tôi, và đồng thời con mắt thiên hạ trên thực tiễn làm cho là 
không thể đối với tôi đi hoạt động như một người tham gia ít 
nhiều ẩn danh. 

Có thể thấy rằng hoạt động trong các thị trường tài chính 
đòi hỏi một lối nghĩ khác cách cần thiết để hoạt động trong 
một khung cảnh xã hội, chính trị, hoặc tổ chức - hoặc thực 
ra để hoạt động như một người bình thường. Đối với một 


nhà quản lí tiền, chỉ có một thứ được chú ý đến: thành tích. 
Tất cả các cân nhắc khác phải đặt xuống dưới nó. Thị trường 
là một người đốc công hà khắc: Nó không cho phép sự bê 
tha hay quan tâm đến người khác. Cái mà những người khác 
nghĩ về bạn là quan trọng, song kết quả - đo bằng một tiêu 
chuẩn khách quan, tiền - quan trọng hơn. Có một tiêu chuẩn 
khách quan khuyến khích thành tích khách quan. Đó là cái 
làm cho các thị trường tài chính hiệu quả đến vậy: Chúng 
biến con người thành cái máy làm tiền. Điều đó có giá trị 
của nó, song một xã hội bị chế ngự bởi các thị trường tài 
chính có thể dễ trở nên dã man. Đây không phải là ý nghĩ 
viển vông mà là một mối nguy hiểm hiện thời. 

Phiên bản tính có thể sai triệt để mà tôi chấp nhận như một 
giả thiết công việc chắc chắn tỏ ra hữu hiệu trong các thị 
trường tài chính. Thành tích của tôi vượt quá cái giả thuyết 
bước ngẫu nhiên l#Ì cho phép với một chênh lệch thuyết 
phục. Liệu nó có áp dụng cho các khía cạnh khác của sự tồn 
tại của con người? Điều đó phụ thuộc vào mục đích của 
chúng ta là gì. Nếu chúng ta muốn hiểu thực tại, tôi tin nó 
hữu ích; song nếu mục đích là để thao túng thực tại, nó sẽ 
không hoạt động tốt. Sức thu hút (charisma) hoạt động tốt 
hơn nhiều. 

Quay lại cảm xúc riêng của tôi, tôi đã học cách thích nghỉ 
với thực tại mới trong đó tôi hoạt động. Tôi thường thấy sự 
phát biểu ca ngợi và biết ơn là hết sức phiền nhiễu, nhưng 
tôi đã nhận ra rằng đây là một phản xạ sót lại từ những 
ngày tôi còn là nhà quản lí tiền tích cực; Tôi phải được chỉ 
dẫn bởi các kết quả của hành động của tôi, chứ không bởi 


cái những người khác nghĩ về chúng. Tôi vẫn bị lòng biết ơn 
làm cho lúng túng, và tôi vẫn tin rằng làm việc thiện - nếu 
nó đáng ca ngợi - phải đặt thành tựu của sứ mạng của nó 
lên trên việc làm vừa lòng bản ngã. Tuy nhiên, tôi sẵn lòng 
nhận lời khen, bởi vì việc làm từ thiện của tôi thực ra thoả 
mãn điều kiện này. Liệu nó có thể tiếp tục như thế dưới ánh 
sáng của sự thay đổi thái độ của tôi về sự ca ngợi là vấn đề 
làm tôi lo lắng, nhưng chừng nào tôi còn lo lắng thì câu trả 
lời có lẽ sẽ vẫn là khẳng định. 


LiIWilliam Newton-Smith đã chỉ ra cho tôi rằng diễn giải về 
các số Gödel của tôi là khác với của bản thân Gödel. Hình 
như Gödel hình dung một vũ thụ kiểu Platon trong đó các số 
Gödel đã tồn tại trước khi ông khám phá ra chúng, trong khi 
tôi nghĩ rằng các số Gödel được ông phát minh ra, do đó mở 
rộng vũ trụ trong đó ông hoạt động. Trong trường hợp đó, 
diễn giải của tôi về định lí Gödel có thể coi như một “lầm 
tưởng màu mỡ: fertile fallacy”. (Khái niệm này sẽ được giải 
thích muộn hơn trong chương này). 

I2lKuhn, The Structure of Scientific Revolutions. 

I3lCác quỹ tự bảo hiểm tiến hành một loạt các hoạt động 
đầu tư. Chúng chuyên cho các nhà đầu tư tinh vi và không 
phải chịu các qui chế được áp dụng cho các quỹ hỗ tương 
dành cho quảng đại quần chúng. Các nhà quản lí quỹ được 
đền bù trên cơ sở thành tích hơn là một tỉ lệ cố định của tài 
sản. “Các quỹ thành tích” có thể là một mô tả chính xác 
hơn. 


I4lGiả thuyết bước ngẫu nhiên (random walk) cho rằng các 
thị trường tài chính làm cho mọi thông tin là sẵn có cho mọi 
người tham gia. Nó cho rằng, trên cơ sở kì vọng duy lí trong 
một thị trường hiệu quả, không ai có thể thắng thị trường 
một cách nhất quán. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Phần I: Khung khổ khái niệm 
Chương 2 
Phê phán kinh tế học 


Tính có thể sai và phản thân đặt ra những vấn đề nghiêm 
trọng cho khoa học xã hội nói chung và cho lí thuyết kinh tế 
nói riêng. Tôi muốn khảo sát các vấn đề này chi tiết một 
chút, cho dù nó buộc chúng ta ở lâu hơn trong lĩnh vực trừu 
tượng tỉnh vi. Khi tôi nói rằng các ẩn ý của tính phản thân 
còn chưa được hiểu một cách thích đáng, tôi chủ yếu nghĩ 
đến các vấn đề này. Chúng ta cần hiểu chúng tốt hơn để đặt 
nền tảng lí thuyết cho cái tôi gọi là một xã hội mở toàn cầu. 
Các vấn đề có thể nhóm lại dưới hai tiêu đề. Một liên quan 
đến đối tượng chủ thể, một liên quan đến nhà quan sát. Tôi 
sẽ thảo luận chúng theo thứ tự này, mặc dù hai lĩnh vực vấn 
đề có quan hệ với nhau. 

Tính phản thân trong các hiện tượng xã hội 


Chúng ta cần sự hiểu biết cơ bản về phương pháp khoa học 
hoạt động ra sao. Cho mục đích của thảo luận này, tôi sẽ 
viện dẫn đến lí thuyết phương pháp khoa học của Karl 
Popper. Mô hình đơn giản và tao nhã của của Popper cho 
thấy các hiện tượng đặc thù có thể khiến mang lại những 
khái quát hoá có giá trị phổ quát ra sao và đến lượt chúng 


có thể được sử dụng thế nào để giải thích và tiên đoán các 
hiện tượng đặc thù. Mô hình bao gồm ba thành phần và ba 
thao tác. Ba thành phần là: Các điều kiện ban đầu cụ thể, 
các điều kiện cuối cùng cụ thể, và những khái quát hoá 
mang tính giả thuyết. Các điều kiện ban đầu và cuối cùng có 
thể được xác minh bằng quan sát trực tiếp; các giả thuyết 
không thể được xác minh, chỉ có thể chứng minh là sai. Ba 
thao tác khoa học cơ bản là tiên đoán, giải thích, và kiểm 
tra. Một khái quát hoá mang tính giả thuyết có thể kết hợp 
với các điều kiện ban đầu được biết để cho một tiên đoán cụ 
thể. Nó có thể kết hợp với các điều kiện cuối cùng cụ thể để 
cho một giải thích. Vì giả thuyết không phụ thuộc vào thời 
gian, hai thao tác - tiên đoán và giải thích - có tính thuận 
nghịch. Điều này cho phép kiểm chứng, bằng cách so sánh 
bất kể số lượng nào của các điều kiện ban đầu và cuối cùng 
để xem liệu chúng có phù hợp với giả thuyết không. Chẳng 
số lượng kiểm chứng nào sẽ xác minh một giả thuyết, nhưng 
chừng nào một giả thuyết chưa được chứng minh là sai 
(falsify) nó có thể được chấp nhận như có hiệu lực tạm thời. 

Mô hình không bắt phải mô tả các nhà khoa học làm việc 
thế nào trong thực tiễn; nó chỉ ra, về lí thuyết, khái quát hoá 
có khả năng tiên đoán và giải thích các sự kiện đơn nhất có 
thể được xác lập ra sao. Một khái quát hoá không thể được 
kiểm chứng; là đủ nếu nó chưa được chứng minh là sai, 
miễn là nó có thể được chứng minh là sai bằng trắc nghiệm. 
Giá trị chính của kiến trúc này là ở chỗ nó tránh các cạm 
bẫy của lập luận quy nạp. Chúng ta không cần khăng khăng 
rằng mặt trời sẽ luôn luôn mọc ở đằng đông chỉ bởi vì ngày 


nào nó cũng mọc như vậy; là đủ nếu chúng ta chấp nhận giả 
thuyết một cách tạm thời - tức là, cho đến khi nó được 
chứng miinh là sai. Đây là một lời giải rất tao nhã cho cái nếu 
khác đi thì là một vấn đề logic không thể vượt qua được. 
Mẹo là ở chỗ phân biệt giữa kiểm chứng và chứng minh là 
sai. Nó cho phép các giả thuyết cung cấp những tiên đoán 
và giải thích mà không cố nài kiểm chứng. Bản thân tiên 
đoán và giải thích có thể là tất định hay xác suất, phụ thuộc 
vào bản chất của giả thuyết. 

Nhận ra sự bất đối xứng giữa kiểm chứng và chứng miinh là 
sai, theo tôi, là đóng góp to lớn nhất của Popper không chỉ 
cho triết học khoa học mà cho cả hiểu biết của chúng ta về 
thế giới chúng ta sống. Nó hoà giải các thành tựu khoa học 
với ý tưởng rằng chân lí cuối cùng là ngoài tầm với của 
chúng ta. 

Có lẽ chưa được nhấn mạnh đủ rằng các giả thuyết phải có 
giá trị bất tận để làm cho trắc nghiệm khả thi. Nếu một kết 
quả riêng không thể được tái tạo, thì trắc nghiệm không thể 
được coi là thuyết phục. Nhưng tính phản thân gây ra các 
quá trình lịch sử không đảo ngược được; cho nên nó không 
thích hợp cho khái quát hoá có giá trị độc lập với thời gian. 
Chính xác hơn, những khái quát hoá có thể được đưa ra về 
các sự kiện phản thân không thể được trắc nghiệm, bởi vì 
các điều kiện ban đầu và cuối cùng không thể được tái tạo. 
Chúng có thể thậm chí mang lại những dự đoán và giải thích 
có xác suất cao, nhưng xác suất của chúng không thể được 
đo theo cách hệt như trường hợp một giả thuyết có thể kiểm 
tra được. Sự thực rằng chuỗi sự kiện nào đó đã phổ biến 


trong quá khứ với tần suất nào đó không kéo theo rằng xác 
suất của nó vẫn sẽ thế trong tương lai. Ngược lại, sự khám 
phá ra phân bố xác suất chắc hẳn sẽ thay đổi nó. l1l Ở đây 
có sự tương tự nào đó với nguyên lí bất định Heisenberg, 
nhưng có một sự khác biệt cơ bản: Trong cơ học lượng tử, 
chính một hành động - cụ thể là, phép đo - là cái xen vào; 
còn trong các thị trường tài chính và các tình thế phản thân, 
lại chính tư duy hay lòng tin là cái ảnh hưởng đến chủ thể 
mà nó dẫn chiếu đến. 

Điểm tôi vừa nêu không hề làm mất hiệu lực của mô hình 
tao nhã của Popper về phương pháp khoa học một chút nào. 
Mô hình vẫn có hiệu lực; nó chỉ không áp dụng cho các hiện 
tượng phản thân. Sự hạn chế này, tuy vậy, kéo sự chú ý đến 
một chia tách quan trọng giữa khoa học tự nhiên và xã hội, 
bởi vì tính phản thân chỉ xuất hiện khi tình thế có người 
tham gia biết suy nghĩ. Chính sự chia tách này bản thân 
Popper không chịu công nhận. Ông đề xuất học thuyết sự 
thống nhất của khoa học, cho rằng cùng các phương pháp 
và tiêu chuẩn áp dụng cho cả khoa học tự nhiên và xã hội. 
Học thuyết này đã cho phép ông chứng minh rằng các lí 
thuyết như Chủ nghĩa Marx không có tư cách là khoa học bởi 
vì chúng không thể có khả năng được chứng minh là sai. Tôi 
có quan hiệm hơi khác. Tôi cho rằng các hiện tượng phản 
thân nói chung không hợp với mô hình Popper về phương 
pháp khoa học - và rằng không chỉ Chủ nghĩa Marx là không 
khoa học. Thuyết thị trường chính thống, đưa ra sự biện 
minh khoa học của nó từ kinh tế học thuộc xu hướng chính, 
cũng là hệ tư tưởng giả mạo như Chủ nghĩa Marx. 


Có sự khác biệt căn bản giữa khoa học tự nhiên và khoa học 
xã hội còn phải được nhận ra một cách đúng đắn. Để hiểu 
nó tốt hơn, chúng ta phải xem xét vấn đề thứ hai: quan hệ 
của các nhà quan sát khoa học với đối tượng chủ thể của họ. 
Tính phản thân và các nhà khoa học xã hội 


Khoa học là một quá trình xã hội, và như vậy nó có tiềm 
năng là phản thân. Các nhà khoa học kết nối với đối tượng 
chủ thể của mình như những người tham gia và nhà quan 
sát, nhưng nét nổi bật của phương pháp khoa học - như 
được minh hoạ trong mô hình Popper - là hàm tham gia 
không được phép can thiệp vào hàm nhận thức. Khoa học 
được dành để hiểu biết thực tại, và nhằm mục đích này sự 
thực được cách li nghiêm ngặt khỏi các tuyên bố khoa học 
dẫn chiếu tới nó. Sự thực thuộc về một vũ trụ, tuyên bố 
thuộc một vũ trụ khác. Theo cách này, sự thực có thể dùng 
như tiêu chuẩn độc lập theo đó tính đúng đắn hay hợp lệ 
của tuyên bố có thể được đánh giá. Các nhà khoa học tham 
gia vào các thí nghiệm, nhưng cố hết sức để không ảnh 
hưởng đến kết quả. Các thí nghiệm phải có thể được lặp lại 
bởi người khác để có tư cách là khoa học. 

Trong thực tế, các điều kiện lí tưởng này không thịnh hành, 
ngay cả trong khoa học tự nhiên. Lựa chọn các lí thuyết 
cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn sự thực để kiểm tra chúng; 
hệ quả là, vũ trụ trong đó một khoa học hoạt động không 
nhất thiết là hệt như vũ trụ mà nó cho rằng nó mô tả. Tuy 
vậy, sự tách biệt giữa vũ trụ sự thực và vũ trụ các tuyên bố 
vẫn không bị vi phạm, và các sự thực tiếp tục cung cấp một 


tiêu chuẩn độc lập để đánh giá tính đúng đắn của các tuyên 
bố. Tất cả điều đó xảy ra khi một khoa học gán cho một tập 
cụ thể các sự thực là vũ trụ tạo bởi các tuyên bố đó không 
tiếp giáp với thế giới chúng ta sống. Khi sự khác nhau giữa 
hai cái trở nên quá hiển nhiên, áp lực dẫn tới sự chuyển dịch 
hệ thuyết. Đây là một đặc điểm quan trọng của lịch sử khoa 
học. 

Khoa học có một lịch sử, và lịch sử đó là phản thân. Các giả 
thuyết dẫn tới những khám phá và phát minh có giá trị trở 
nên nổi tiếng; khi tiềm năng của nó cạn kiệt, chúng có xu 
hướng mất ảnh hưởng của mình trong tâm trí con người và 
có nhiều khả năng tiếp thu cho những cách nhìn nhận khác 
về sự vật. Đó là cách chuyển dịch hệ thuyết diễn ra. Chính 
bản thân Popper đã hoàn toàn ý thức được điều này: Ông 
khuyên tôi đọc Thomas Kuhn và Paul Feyerabend. Thomas 
Kuhn, tất nhiên, là người sáng tạo ra thuật ngữ “chuyển dịch 
hệ thuyết”. 

Các khoa học xã hội thậm chí còn xa với các điều kiện lí 
tưởng được mô hình Popper lấy làm định đề hơn các khoa 
học tự nhiên. Đó là vì các sự thực được khoa học xã hội 
nghiên cứu bao gồm các ý tưởng và lòng tin; sự tách biệt có 
sẵn giữa tuyên bố và sự thực đặc trưng cho khoa học tự 
nhiên không thịnh hành ở đây. Có thể có khả năng giữ cho 
tuyên bố của các nhà khoa học và tuyên bố thuộc về đối 
tượng chủ thể tách bạch nhau, nhưng điều đó đòi hỏi một nỗ 
lực có ý thức. Nỗ lực là cần để làm cho việc xác lập tính 
đúng đắn của các tuyên bố khoa học là có thể. Điều này nêu 
ra câu hỏi hầu như không cần đặt ra trong khoa học tự 


nhiên: Mục đích của khoa học là gì? Để hiểu thực tại hay để 
biến nó làm lợi cho chúng ta? 

Trong khoa học tự nhiên, sự thực (khác với lựa chọn các sự 
thực) không thể bị thay đổi bởi đưa ra các tuyên bố về nó. 
Thực tại không thể được biến thành có lợi cho chúng ta mà 
không hiểu nó trước tiên. Các thí nghiệm có thể bị giả mạo, 
nhưng việc giả mạo nhất thiết bị phát hiện bởi vì thí nghiệm 
phải có khả năng được lặp lại bởi người khác. Vì thế, gian lận 
không có ý nghĩa. Có khả năng để /ựa chọn các sự thực cho 
khảo sát, nhưng ngay cả ở khía cạnh này cũng có lợi để tiến 
càng gần đến thực tế càng tốt, bởi vì chúng ta có thể được 
lợi từ sự hiểu biết của mình tốt hơn nhiều nếu nó liên hệ đến 
thực tại hơn là đến một vũ trụ nhân tạo nào đó. 

Không phải vậy với khoa học xã hội. Khi vũ trụ các sự thực 
chứa các tuyên bố, các tuyên bố và sự thực có thể tương tác 
một cách phản thân, điều có nghĩa là các tuyên bố có thể 
làm thay đổi sự thực thông qua quyết định của những người 
tham gia. Điều này đúng cả với các nhà khoa học lẫn với 
những người mà họ nghiên cứu, bởi vì không có sự cách li có 
sẵn giữa các tuyên bố và sự thực, như trường hợp khoa học 
tự nhiên. Các nhà khoa học phải có nỗ lực đặc biệt để giữ 
cho các tuyên bố của mình khỏi ảnh hưởng đến đối tượng 
chủ thể mà chúng dẫn chiếu tới. Đó là nơi mà câu hỏi về 
mục đích của khoa học vào cuộc chơi. 

Chừng nào sự cách li giữa các tuyên bố và sự thực còn kín 
kẽ, chẳng có nghi ngờ gì về mục đích của khoa học: Để thu 
nhận tri thức. Mục đích của riêng các nhà khoa học có thể 
khác. Một số có thể theo đuổi tri thức vì tri thức, người khác 


vì lợi ích nó có thể mang lại cho nhân loại, những người khác 
nữa lại vì thăng tiến cá nhân. Bất luận động cơ là gì, thước 
đo thành công, tuy vậy, là tri thức, và nó là một tiêu chuẩn 
khách quan. Những người tìm thăng tiến cá nhân có thể làm 
vậy chỉ bằng cách đưa ra các tuyên bố đúng; nếu họ giả 
mạo thí nghiệm, họ nhất định bị tìm ra. Những người muốn 
bắt tự nhiên theo ý muốn của họ có thể làm vậy chỉ bằng 
cách thu nhận tri thức trước tiên. Tự nhiên đi theo diễn tiến 
của nó bất chấp mọi lí thuyết liên quan đến nó; vì vậy chúng 
ta có thể làm cho tự nhiên phục vụ nhu cầu của mình chỉ 
bằng hiểu các qui luật điều khiển hành vi của nó. Không có 
đường tắt nào. 

Đi đến nhận ra nguyên lí căn bản này đã là quá trình lâu dài. 
Hàng ngàn năm, người ta đã thử đủ loại ma thuật, nghi lễ, 
và mơ tưởng để tác động đến tự nhiên một cách trực tiếp; 
họ đã miễn cưỡng chấp nhận nguyên lí khắc nghiệt mà 
phương pháp khoa học áp đặt. Các qui ước của phương pháp 
khoa học đã mất nhiều thời gian để chứng tỏ tính ưu việt 
của chúng, nhưng cuối cùng, khi khoa học tiếp tục mang lại 
những phát minh có tác động mạnh mẽ, nó đã đạt địa vị 
ngang với của ma thuật trong các thời đại trước. Thống nhất 
về mục đích, sự chấp thuận các qui ước nhất định, sự sẵn có 
một tiêu chuẩn khách quan, khả năng thiết lập những khái 
quát hoá không phụ thuộc vào thời gian - tất cả những thứ 
này kết hợp lại làm cho khoa học thành công. Nó được thừa 
nhận ngày nay như thành tựu tuyệt hảo của trí tuệ con 
người. 

Sự kết hợp đẹp này bị tranh cãi khi đối tượng chủ thể là 


phản thân. Một mặt, các kết quả tích cực đạt được khó hơn, 
bởi vì đối tượng chủ thể không thích ứng cho khám phá ra 
những khái quát hoá hợp lệ mãi mãi (và vì thế có thể kiểm 
tra) cái có thẩm quyền là các định luật khoa học. Xét về 
bằng chứng, chúng ta có thể thấy các thành tựu của khoa 
học xã hội không so sánh được với khoa học tự nhiên. Mặt 
khác, tính độc lập của tiêu chuẩn khách quan - cụ thể là, các 
sự thực - bị suy yếu. Điều này làm cho khó thực thi các qui 
ước khoa học. Sự thực có thể bị ảnh hưởng bởi tạo ra lòng 
tin hoặc bởi đề xuất các lí thuyết về chúng. Điều này đúng 
không chỉ với những người tham gia mà cả với các nhà khoa 
học. Tính phản thân ngụ ý một sự chập mạch giữa các tuyên 
bố và sự thực, và sự chập mạch này là sẵn có cho các nhà 
khoa học cũng như những người tham gia. 

Đây là một điểm quan trọng. Hãy để tôi làm sáng tỏ nó bằng 
so sánh tính bất định liên quan đến phản thân và tính bất 
định quan sát được trong hành vi của các hạt lượng tử. Tính 
bất định là giống nhau, song quan hệ của nhà quan sát tới 
đối tượng chủ thể thì không. Ứng xử của các hạt lượng tử 
vẫn như thế, bất luận nguyên lí bất định Heisenberg có được 
nhận ra hay không. Nhưng hành vi của con người có thể bị 
tác động bởi các lí thuyết khoa học hệt như bởi các niềm tin 
khác. Thí dụ, phạm vi của nền kinh tế thị trường đã mở rộng 
vì người ta tin vào sự thần kì của thị trường. Trong khoa học 
tự nhiên, các lí thuyết không thể làm thay đổi các hiện 
tượng mà chúng liên quan tới; trong khoa học xã hội, chúng 
có thể. Điều này gây ra một yếu tố bất định thêm, thiếu ở 
nguyên lí Heisenberg. Yếu tố bất định thêm này liên quan 


tới vai trò của nhà quan sát khoa học và ảnh hưởng của các 
lí thuyết khoa học. 

Phải thú nhận, nhà khoa học có thể phòng xa để cách li các 
tuyên bố của họ khỏi đối tượng - thí dụ, bằng cách giữ kín 
các tiên đoán của mình. Nhưng vì sao họ phải làm vậy? Mục 
đích của khoa học là thu lượm tri thức vì tri thức hay vì lợi 
ích khác nào đó? Với khoa học tự nhiên, vấn đề không nổi 
lên vì lợi ích có thể được thực hiện chỉ bằng cách đầu tiên 
nhận được tri thức. Không phải vậy với khoa học xã hội: Tính 
phản thân cho một con đường tắt. Một lí thuyết không cần 
đúng để tác động lên hành vi con người. Đồng thời, độ tin 
cậy của sự thực như một tiêu chuẩn khách quan bị tổn 
thương. Bằng cách này, có khả năng đề xuất các lời tiên tri 
tự-thoả mãn. 

Căn cứ vào uy tín mà khoa học có sẵn, đề xuất một lí thuyết 
cho là khoa học có thể là một cách hữu hiệu để ảnh hưởng 
lên thực tại; nó tác động càng nhiều lên đối tượng mà nó 
dẫn chiếu, càng tốt. Karl Marx đã làm điều đó một cách có ý 
thức, và diễn giải của ông về lịch sử là khó bác bỏ. Thực 
vậy, Karl Popper đã phải phát triển một lí lẽ tinh vi để làm 
mất uy tín học thuyết Marxist bằng cách chứng tỏ là nó 
không khoa học. Tôi tán thành lí lẽ của Popper, song tôi 
muốn đi một bước nữa: Tôi cho rằng sự lạm dụng lí thuyết 
khoa học cho các mục đích chính trị không chỉ giới hạn ở các 
hệ tư tưởng toàn trị; nó áp dụng cho thuyết thị trường chính 
thống với ý nghĩa ngang nhau. Lí thuyết kinh tế cổ điển dễ 
bị lạm dụng cho các mục đích chính trị như (hay đã như) học 
thuyết Marxist. 


Tôi đặc biệt nghi ngờ quan niệm cân bằng. Nó ngụ ý một 
trạng thái đáng mong mỏi, một điểm nghỉ không thể được 
cải thiện. Những người theo thuyết thị trường chính thống 
cho rằng các thị trường có xu hướng tiến tới cân bằng và 
rằng mọi sự can thiệp chính trị đều có hại. Đã được chỉ ra 
rằng trong nhiều trường hợp không có điểm cân bằng xác 
định duy nhất. John Maynard Keynes đã chứng minh rằng 
nền kinh tế có thể đạt cân bằng mà không có toàn dụng lao 
động. Trong lí thuyết kinh tế hiện đại, khả năng về nhiều 
điểm cân bằng đã được thừa nhận rộng rãi. Thế nhưng tư 
tưởng rằng các thị trường có xu hướng tiến tới cân bằng vẫn 
còn và được dùng như một cơ sở tự nhận là khoa học cho 
thuyết thị trường chính thống. l2 

Thí dụ cổ điển về các nhà giả khoa học cố thử áp đặt ý chí 
của họ lên đối tượng chủ đề của họ đã là nỗ lực biến kim loại 
kiểm thành vàng. Các nhà giả kim thuật đã cặm cụi bên nồi 
chưng của họ cho đến cuối cùng được thuyết phục bỏ việc 
làm đó do thiếu thành công. Sự thất bại của họ là không thể 
tránh khỏi bởi vì hành vi của các kim loại kiểm bị chi phối 
bởi các định luật có hiệu lực phổ quát những cái không thể 
bị thay đổi bởi bất kể tuyên bố, sự hiện thân, hay nghỉ lễ 
nào. Các nhà giả kim thuật thời trung cổ đã nhầm lẫn. Các 
kim loại kiểm không thể biến thành vàng nhờ truyền kiếp, 
nhưng người ta có thể trở nên giàu có trong các thị trường 
tài chính hay hùng mạnh trong chính trị bằng đề xuất các lí 
thuyết giả và các lời tiên tri tự thoả mãn. Hơn nữa, cơ hội 
thành công của họ tăng lên nếu họ có thể đội lốt khoa học. 
Đáng lưu ý là cả Marx và Sigmund Freud đã lớn tiếng đòi địa 


vị khoa học cho các học thuyết của mình và đặt cơ sở cho 
nhiều kết luận của họ nhờ uy quyền mà họ nhận được do là 
“khoa học”. Một khi điều này được thấm nhuần, chính từ 
“khoa học xã hội” trở nên đáng ngờ; nó trở thành một cụm 
từ thần diệu được các nhà giả kim thuật xã hội dùng để áp 
đặt ý chí của mình lên đối tượng chủ thể của họ thông qua 
sự truyền kiếp học được. 

Các nhà khoa học xã hội đã rất nhọc nhằn thử bắt chước 
khoa học tự nhiên song với rất ít thành công. Nỗ lực của họ 
thường mang lại chẳng mấy hơn một nhại lại khoa học tự 
nhiên. Chỉ khi họ từ bỏ sự tương tự giả và theo đuổi đối 
tượng chủ thể của họ bất luận nó có thể dẫn tới đâu thì họ 
mới tạo ra các kết quả đáng giá. Vài công trình hay nhất 
được đặt trong bối cảnh lịch sử thay cho nhắm tới tính hợp 
lệ phổ quát, nhưng vẫn không thoả mãn các đòi hỏi của mô 
hình Popper. Các lí thuyết hợp lệ phù hợp với khuôn mẫu đó 
thật hoạ hoằn. 

Sự bắt chước mù quáng khoa học tự nhiên ăn khớp tốt với 
khái niệm tính có thể sai triệt để của tôi. Tính có thể sai triệt 
để dựa vào đòi hỏi phải thú nhận là cường điệu rằng tất cả 
các kiến trúc của con người đều sai sót. Phương pháp khoa 
học làm xói mòn đòi hỏi đó bằng đưa ra những khái quát 
hoá tiên đoán và giải thích các nét đặc trưng của tự nhiên. 
Thế nhưng, chính xác vì khoa học tự nhiên đã thành công 
kinh ngạc đến vậy, mà khoa học xã hội được kì vọng có 
cùng khả năng như thế đối với xã hội. Một phương pháp 
hoạt động ở một lĩnh vực được mở rộng ra cho lĩnh vực khác 
nơi nó ít thích hợp hơn. Ở đây có sự tương tự với các đòi hỏi 


quá đáng được đưa ra cho cơ chế thị trường. Chính vì các thị 
trường đã hữu ích đến vậy trong tổ chức hoạt động kinh tế, 
bây giờ chúng được kì vọng cung cấp câu trả lời cho mọi vấn 
đề về tổ chức xã hội. 

Có sự khác biệt cốt yếu giữa thất bại của các nhà khoa học 
xã hội và thất bại của các nhà giả kim thuật. Mặc dù thất bại 
của các nhà giả kim là hoàn toàn, các nhà khoa học xã hội 
chiếm đoạt thẩm quyền của khoa học tự nhiên đã tìm được 
cách để lại dấu ấn lên xã hội. Hành vi của con người - chính 
xác vì nó không bị chỉ phối bởi thực tại - dễ dàng bị tác động 
bởi các học thuyết. Trong lĩnh vực các hiện tượng tự nhiên, 
phương pháp khoa học có hiệu quả chỉ khi các lí thuyết là 
đúng; nhưng trong các vấn đề xã hội, chính trị, và kinh tế, 
các lí thuyết có thể có hiệu lực mà không cần đúng. Mặc dù 
giả kim thuật đã thất bại với tư cách là khoa học, khoa học 
xã hội có thể thành công với tư cách giả kim thuật. 

Karl Popper đã thấy mối nguy hiểm là các hệ tư tưởng lợi 
dụng uy tín khoa học để ảnh hưởng đến diễn tiến của lịch 
sử, mối hiểm nguy trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong 
trường hợp của Chủ nghĩa Marx. Để bảo vệ phương pháp 
khoa học khỏi loại lạm dụng này, ông đã tuyên bố rằng các 
lí thuyết không thể được chứng minh là có thể sai không đủ 
tư cách là khoa học. Nhưng nếu dùng mô hình Popper về 
phương pháp khoa học như tiêu chuẩn, thì rất ít lí thuyết xã 
hội đạt. Tính phản thân gây ra một hình mẫu duy nhất, 
không thuận nghịch không thích hợp cho tái tạo và kiểm tra. 
Lí thuyết kinh tế đã cố hết sức để loại trừ tính phản thân 
nhằm có tư cách là khoa học, và nó trở nên xa vời với thực 


tế; ngay cả vậy, nó đã chẳng thể tránh khỏi bị lạm dụng cho 
các mục đích chính trị. Thí dụ, các nhà kinh tế đã hết cách 
để tránh đưa ra phán xét giá trị, song chính vì sự thực đó mà 
các lí thuyết của họ bị những người chủ trương /a¡issez-faire 
chiếm đoạt và dùng như cơ sở cho phán xử giá trị tràn lan 
nhất có thể hình dung ra: rằng chẳng có kết quả xã hội nào 
tốt hơn các kết quả có thể từng đạt được dưới cạnh tranh thị 
trường. 

Theo ý tôi, có cách để bảo vệ phương pháp khoa học tốt hơn 
cách Popper gợi ý. Tất cả cái cần làm là đi tuyên bố rằng 
khoa học xã hội không được có địa vị mà chúng ta ban cho 
khoa học tự nhiên. Điều này sẽ chặn các lí thuyết xã hội 
khỏi trá hình trong bộ áo giáp đi mượn; nó cũng cản việc bắt 
chước mù quáng khoa học tự nhiên ở các lĩnh vực không 
thích hợp. Nó không cấm nghiên cứu khoa học hành vi con 
người, nhưng nó giúp giảm kì vọng của chúng ta về kết quả. 
Gợi ý của tôi cũng tạo nên một sự mất địa vị đáng kể đối với 
các nhà khoa học xã hội, vì thế nó chắc không được họ ưa 
chuộng lắm. 

Qui ước mà tôi đề xuất - tước địa vị khoa học của các khoa 
học xã hội - sẽ có ích lợi cho phép chúng ta chịu chấp nhận 
các hạn chế về hiểu biết của chúng ta. Nó sẽ giải phóng 
khoa học xã hội khỏi trói buộc mà sự theo đuổi địa vị khoa 
học đã ép buộc lên nó. Đó là cái tôi đề xuất trong Giả Kim 
thuật Tài chính khi tôi gợi ý rằng khoa học xã hội là một ẩn 
dụ sai. Mô hình Popper có kết quả với những khái quát hoá 
không phụ thuộc vào thời gian. Phản thân là một quá trình 
không thuận nghịch, gắn với thời gian - vì sao nó phải hợp 


với mô hình Popper? Có thể có những cách để hiểu các hiện 
tượng xã hội tốt hơn đề xuất các lí thuyết có hiệu lực phổ 
quát. Một cách tiếp cận đặc biệt hứa hẹn đã nổi lên trong 
những năm gần đây: nghiên cứu các quá trình tiến hoá 
không thuận nghịch và thiết kế các mô hình phi tuyến để 
mô tả chúng. Các mô hình này không hợp với mô hình 
Popper về phương pháp khoa học - chúng không cho phép 
kiểm tra các định luật phổ quát - nhưng chúng có cho các 
thuật giải có thể hữu dụng. 

Thừa nhận các hạn chế của khoa học xã hội không có nghĩa 
là chúng ta phải từ bỏ việc theo đuổi chân lí trong khám phá 
các hiện tượng xã hội. Nó chỉ có nghĩa là theo đuổi chân lí 
đòi hỏi chúng ta nhận ra rằng một số khía cạnh của hành vi 
con người không bị chi phối bởi các định luật có hiệu lực mãi 
mãi. Điều này phải cổ vũ chúng ta khai phá những con 
đường khác để hiểu biết, như tôi làm trong cuốn sách này. 
Tìm chân lí cũng buộc chúng ta phải thừa nhận rằng các 
hiện tượng xã hội có thể bị tác động bởi các lí thuyết được 
đưa ra để giải thích chúng. Như một hệ quả, nghiên cứu các 
hiện tượng xã hội có thể được thúc đẩy bởi các mục tiêu 
khác sự theo đuổi chân lí. Đó là sự thật làm cơ sở cho qui 
ước mà tôi đề xuất. Cách tốt nhất để đề phòng sự lạm dụng 
phương pháp khoa học là đi thừa nhận rằng các lí thuyết xã 
hội không xứng đáng địa vị mà chúng ta ban cho khoa học 
tự nhiên. Điều này không ngăn cản các lí thuyết riêng biệt 
xác lập địa vị khoa học trên công lao riêng của chúng, 
nhưng nó cản trở các nhà lí luận khỏi đội lốt khoa học. 

Ngó vào lịch sử, khó thoát khỏi kết luận rằng phải có sự 


khác biệt căn bản giữa khoa học tự nhiên và xã hội. Năng 
lực của loài người đối với tự nhiên đã tăng lên rất nhanh, 
song đã không có sự tiến bộ tương ứng trong giải quyết các 
vấn đề chính trị và xã hội. Hầu hết những tiến bộ về điều 
kiện xã hội, như cải thiện tiêu chuẩn sống hay tuổi thọ dự 
tính, có thể qui cho khoa học tự nhiên, chứ không cho khoa 
học xã hội. Thực vậy, các xung đột xã hội trở nên tàn phá 
hơn bởi vì chúng ta có được sự kiểm soát tăng lên đối với 
các lực tự nhiên. Khả năng giết lẫn nhau của chúng ta đã 
tăng lên rất nhiều. Đã đến lúc chúng ta phải nhận ra điều đó 
và tìm những cách mới để giải quyết và kiểm chế xung đột. 
Một phê phán lí thuyết kinh tế 


Lí thuyết kinh tế là một nỗ lực đi xa nhất để mô phỏng khoa 
học tự nhiên, và nó thành công nhất. Vật lí học Newton đã 
truyền cảm hứng cho các nhà kinh tế học cổ điển. Họ đã 
nhắm tới thiết lập những định luật có hiệu lực phổ quát có 
thể dùng để giải thích và tiên đoán ứng xử kinh tế và hi 
vọng đạt mục tiêu đó bằng cách dựa vào khái niệm cân 
bằng. Cân bằng là giá mà tại đó cầu và cung được làm cho 
thăng bằng và không để người mua hay người bán nào 
không được thoả mãn. Nó là một khái niệm hợp lí rõ ràng 
trong một thị trường nơi những người mua và người bán đến 
với nhau để tiến hành trao đổi tự do. Nó cho phép phân tích 
kinh tế tập trung vào kết quả cuối cùng và bỏ qua những 
nhiễu loạn tạm thời. Điều này chuẩn bị cơ sở cho các qui tắc 
có hiệu lực mãi mãi về vai trò tạo cân bằng của các thị 
trường. 


Khái niệm cân bằng là khá dễ lầm lẫn. Nó có vẻ của cái gì 
đó mang tính kinh nghiệm, nhưng ấn tượng đó không được 
biện minh. Bản thân cân bằng hiếm khi quan sát được trong 
đời sống thực tế (giá cả thị trường có thói xấu thay đổi thất 
thường). Quá trình có thể quan sát được giả thiết tiến tới 
cân bằng, nhưng cân bằng có thể chẳng bao giờ đạt được. 
Đúng là những người tham gia thị trường điều chỉnh tới giá 
thị trường, nhưng họ có thể điều chỉnh tới một mục tiêu 
chuyển động liên tục. Trong trường hợp đó, nói về một “quá 
trình điều chỉnh” có thể là một sự nhầm tên. 

Cân bằng là sản phẩm của một hệ thống tiên đề. Lí thuyết 
kinh tế được xây dựng giống như logic hay toán học: Nó dựa 
trên các định đề nào đó, và tất cả mọi kết luận của nó được 
dẫn ra từ chúng bằng thao tác logic. Giá trị lớn lao của nó là 
nó thích hợp với xử lí toán học: Cân bằng có thể được trình 
bày dưới dạng các phương trình. 

Khả năng rằng cân bằng có thể chẳng bao giờ đạt được 
không làm mất hiệu lực của kiến trúc logic. Chỉ khi một cân 
bằng mang tính giả thuyết được trình bày như một mô hình 
cho thực tại thì sự méo mó đáng kể được đưa vào. Hình học 
và thiên văn học là các hệ thống tiên đề có hiệu lực hoàn 
hảo, nhưng chúng gây ra các diễn giải sai về thực tại, như 
lòng tin rằng trái đất phẳng hay là trung tâm của vũ trụ (và 
ta biết cái gì đã xảy ra với những người nghi ngờ các sự thật 
như vậy). 

Lí thuyết kinh tế xuất phát bằng cách coi các đường cầu và 
cung được cho trước một cách tách biệt; sự tương tác của 
các đường cầu và cung sau đó xác định điểm cân bằng. Kiến 


trúc này cho cầu và cung là các đại lượng xác định và có thể 
đo được. Chúng ởi tới các bên đối diện của bàn cân, và một 
quá trình điều chỉnh đưa chúng thăng bằng nhau. Khi những 
người bán biết họ sẵn lòng cung cấp với giá bao nhiêu và 
người mua biết họ sẵn sàng mua với giá bao nhiêu, tất cả 
cái cần xảy ra để đạt cân bằng là thị trường tìm ra giá duy 
nhất khớp cầu và cung. Nhưng nếu bản thân những biến 
động giá làm thay đổi thiện ý của những người mua và 
người bán để trao đổi hàng hoá của họ ở giá cho trước, thí 
dụ, bởi vì một sự giảm giá làm cho họ kì vọng giá cả sẽ rớt 
hơn nữa trong tương lai thì sao? Khả năng này, một sự thực 
chi phối cuộc đời trong các thị trường tài chính cũng như 
trong các ngành với tiến bộ công nghệ nhanh chóng, đơn 
giản bị lờ đi. 

Lí thuyết kinh tế cổ điển là đứa con của thời đại Khai sáng. 
Chúng ta đã thấy thời Khai sáng đã cố gắng thiết lập thẩm 
quyền của lí trí bằng cách coi thực tại như cái gì đó thụ động 
chờ để được hiểu. Lí trí khi đó có thể đạt tới tri thức bằng 
đưa ra các tuyên bố tương ứng với sự thực. Thành tựu khoa 
học xuất sắc của thời Khai sáng là vật lí học Newton, và lí 
thuyết kinh tế tìm cách bắt chước nó. Cân bằng là một khái 
niệm kiểu Newton, và lí thuyết kinh tế sốt sắng chấp nhận 
nó. Nếu tư duy có thể tách biệt khỏi thực tại, thì câu, một 
yếu tố cơ bản là chủ quan, cũng thế có thể tách biệt khỏi 
cung, một yếu tố chủ yếu là khách quan. Tổng hợp hành vi 
của những người tham gia khác nhau gây ra những khó 
khăn, nhưng có thể khắc phục chúng bằng cách đưa ra định 
đề coi hiểu biết là hoàn hảo. Lí thuyết cạnh tranh hoàn hảo 


giả thiết tri thức hoàn hảo. Giả thiết rất hợp với quan niệm 
của thời Khai sáng về thế giới, nhưng không vượt qua được 
sự kiểm tra phê phán. Hiểu biết hoàn hảo có thể tỏ ra là một 
giả thiết quá tham vọng, và nó đã được thay thế bằng thông 
tin hoàn hảo. Một mình thông tin hoàn hảo, tuy vậy, đã 
không đủ để hỗ trợ lí thuyết cạnh tranh hoàn hảo, thế nên 
nó đã phải được củng cố bằng cái Lionel Robbins l3! gọi là 
một “qui ước phương pháp luận”: Các điều kiện cung và cầu 
được coi cứ như là được xác định một cách độc lập. Nhiệm 
vụ của lí thuyết kinh tế, Robbins lập luận, đã là đi nghiên 
cứu không phải các điều kiện của cung và cầu mà là nghiên 
cứu các mối quan hệ giữa chúng. Vì vậy lí thuyết kinh tế có 
thể coi các điều kiện về cung và cầu như được cho trước và 
chứng tỏ, với sự giúp đỡ của các phương trình, thị trường có 
thể phân bổ những nguồn lực hạn chế giữa vô số mục đích 
và đưa cung và cầu đến cân bằng ra sao. 

Lí lẽ của Lionel Robbins, đã rất có ảnh hưởng năm mươi năm 
trước, khi tôi học kinh tế học dưới sự chỉ dẫn của ông, về cơ 
bản đã bị quên, nhưng sự cách li kín kẽ giữa cung và cầu 
vẫn hẳn sâu trong phân tích kinh tế. Với tư cách một sinh 
viên, tôi thấy giải pháp của Robbins đáng chê trách bởi vì nó 
loại bỏ phản hồi phản thân bằng một sự lẩn tránh phương 
pháp luận. Nó đã cho phép các nhà kinh tế học tiếp tục coi 
các thị trường như một cơ chế thuần tuý thụ động mà vai trò 
duy nhất của nó là để phản ánh các lực lượng của cầu và 
cung. Khả năng rằng những biến động giá cả thị trường có 
thể làm thay đổi dạng của các đường cầu và cung đơn giản 
bị phớt lờ đi. Sự thôi thúc ở sau cách tiếp cận này đã là khát 


vọng tạo ra các kết quả so sánh được với vật lí học Newton. 
Nó làm trệch hướng chú ý khỏi các thị trường như một định 
chế (cái, theo tính có thể sai triệt để, nhất thiết có sai sót ở 
mức độ ít nhiều) và duy trì mãi mãi ảo tưởng về các thị 
trường hoàn hảo. 

Giả thiết rằng các đường cầu và cung được cho trước một 
cách độc lập là cần để xác định giá thị trường. Không có nó, 
giá cả sẽ không được xác định một cách duy nhất. Các nhà 
kinh tế học sẽ bị tước mất khả năng đưa ra những khái quát 
hoá so sánh được với của khoa học tự nhiên. Ý tưởng rằng 
các điều kiện về cung và cầu có thể bằng cách nào đó phụ 
thuộc lẫn nhau hay phụ thuộc vào ứng xử thị trường có thể 
xem là phi lí đối với những người xây dựng lí thuyết kinh tế; 
thế mà đó chính xác là cái khái niệm phản thân ngụ ý và là 
cái mà ứng xử của các thị trường tài chính chứng tỏ. 

Giả thiết về các điều kiện về cung và cầu được cho trước 
một cách độc lập loại bỏ khả năng của bất kể tương tác 
phản thân nào. Sự bỏ sót quan trọng đến đâu? Tính phản 
thân quan trọng thế nào trong ứng xử của các thị trường và 
các nền kinh tế? Trong phân tích kinh tế vi mô, có thể an 
toàn không cần đếm xỉa đến tính phản thân; khi đến với 
kinh tế vĩ mô, sự bỏ qua là nghiêm trọng hơn. Điều này 
tương ứng với sự phân biệt chúng ta đã đưa ra giữa các sự 
kiện nhàm chán và các sự kiện lịch sử. Tôi sẽ kiểm tra định 
đề này ở chương tiếp, dùng các thị trường tài chính như 
phòng thí nghiệm của tôi. 


Vấn đề về các giá trị 


Tôi muốn hoàn tất phê phán lí thuyết kinh tế bằng khảo sát 
vấn đề giá trị. Lí thuyết kinh tế coi sở thích của người tham 
gia thị trường là cho trước. Dưới chiêu bài qui ước phương 
pháp luận này, nó ngầm đưa ra các giả thiết nào đó về giá 
trị. Quan trọng nhất trong số này là chỉ cần tính đến các giá 
trị thị trường - tức là, chỉ những cân nhắc có trong đầu người 
tham gia thị trường khi quyết định sẵn lòng trả bao nhiêu 
cho người tham gia khác trong trao đổi tự do. Khẳng định 
này được biện minh khi mục tiêu là xác định giá thị trường, 
song nó bỏ qua nhiều giá trị cá nhân và xã hội không có 
biểu hiện trong ứng xử thị trường. Các giá trị này không nên 
bị bỏ qua trong quyết định các vấn đề khác giá thị trường. 
Xã hội phải được tổ chức ra sao, người dân nên sống thế nào 
- không nên giải đáp các vấn đề này trên cơ sở giá trị thị 
trường. 

Thế mà, đó chính xác là cái đang diễn ra. Phạm vi và ảnh 
hưởng của lí thuyết kinh tế đã mở rộng ra ngoài những giới 
hạn mà các định đề của một hệ thống tiên đề nên áp đặt. 
Những người theo thuyết thị trường chính thống đã biến đổi 
một lí thuyết mang tính tiên đề và trung lập về giá trị thành 
một hệ tư tưởng có ảnh hưởng lên ứng xử chính trị và kinh 
doanh một cách mạnh mẽ và nguy hiểm. Đó là một trong 
những vấn đề then chốt mà tôi muốn đề cập trong cuốn 
sách này: Các giá trị thị trường thâm nhập thế nào vào các 
lĩnh vực của xã hội mà chúng chẳng ăn nhập gì. 

Các giá trị được lí thuyết kinh tế coi là cho trước luôn kéo 
theo một sự lựa chọn giữa các lựa chọn khả dĩ: bao nhiêu 


của một thứ có thể ngang bằng với bấy nhiêu của thứ khác. 
Ý tưởng rằng có các giá trị nào đó không thể mặc cả được 
không được thừa nhận, hoặc, chính xác hơn, những giá trị 
như thế không được xem xét. Nói chung, chỉ các sở thích cá 
nhân được nghiên cứu; các nhu cầu tập thể bị bỏ qua. Điều 
này có nghĩa là toàn bộ lĩnh vực xã hội và chính trị không 
được tính đến. Nếu giả như lí lẽ của những người theo thuyết 
thị trường chính thống - rằng lợi ích chung được phụng sự 
tốt nhất bằng cách theo đuổi tư lợi một cách không hạn chế 
- là đúng, thì chẳng có tai hại lớn nào; nhưng sự thực rằng 
kết luận được rút ra bằng cách bỏ qua các nhu cầu tập thể 
thật đã lờ vấn đề đi. 

Những nghiên cứu thực nghiệm về ra quyết định đã chứng 
tỏ rằng, ngay cả trong các vấn đề sở thích cá nhân, hành vi 
của con người không phù hợp với những đòi hỏi của lí thuyết 
kinh tế. Bằng chứng chỉ ra rằng, thay cho là nhất quán và 
không đổi, sở thích của con người thay đổi tuỳ thuộc vào họ 
hình dung các vấn đề quyết định của mình ra sao. Thí dụ, lí 
thuyết kinh tế đã từng giả thiết từ Daniel Bernoulli (khoảng 
1738) rằng các tác nhân kinh tế đánh giá kết quả lựa chọn 
của họ bằng trạng thái của cải cuối cùng. Thực ra, các tác 
nhân nhìn chung định khung kết quả như lời và lỗ tương đối 
so với điểm tham chiếu nào đó. Hơn nữa, những thay đổi 
này trong định khung có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến 
quyết định: Các tác nhân định khung kết quả của họ bằng 
của cải có xu hướng ít không ưa rủi ro hơn các tác nhân nghĩ 
về mặt tổn thất. l4 

Tôi đi xa hơn các nhà kinh tế hành vi. Tôi cho rằng người dân 


ứng xử khác nhau phụ thuộc vào khung dẫn chiếu mà họ sử 
dụng. Trong khi có sự nhất quán nào đó trong lựa chọn 
khung, còn lâu mới có thể tin được, và thường có sự gián 
đoạn đáng chú ý giữa các khung khác nhau. Tôi có thể nói 
về kinh nghiệm cá nhân. Tôi thường cảm thấy cứ như mình 
có nhiều nhân cách: một cho kinh doanh, một cho trách 
nhiệm xã hội, và một (hay nhiều) cho đời tư. Các vai trò hay 
bị nhầm lẫn, gây cho tôi rất nhiều bối rối. Tôi có nỗ lực chủ ý 
để tích hợp các khía cạnh khác nhau của sự tồn tại của 
mình, và tôi vui sướng thông báo rằng tôi đã thành công. Tôi 
thực muốn nói là: Tích hợp các mặt khác nhau của nhân 
cách của tôi đã là một thành tựu chủ yếu và một nguồn thoả 
mãn lớn lao. 

Tôi phải thú nhận, tuy vậy, rằng tôi không thể đạt được điều 
này nếu giả như tôi vẫn là một người tham gia tích cực trong 
các thị trường tài chính. Quản lí tiền đòi hỏi một sự hiến 
thân duy nhất cho mục đích kiếm tiền; tất cả các quan tâm 
khác phải đặt dưới nó. Ngược với các dạng việc làm khác, 
quản lí một quỹ tự bảo hiểm nhất thiết tạo ra tổn thất cũng 
như lợi nhuận, và bạn không bao giờ rời mắt được. Đáng chú 
ý là các giá trị hướng dẫn tôi trong các hoạt động kiếm tiền 
đã giống như các giá trị đòi hỏi bởi lí thuyết kinh tế: Chúng 
kéo theo sự cân nhắc thận trọng giữa các lựa chọn khả dĩ, 
chúng mang tính căn bản (cardinal!) hơn là thứ tự (ordinal, 
I5] chúng là liên tục và từ từ, và chúng được hướng chuyên 
tâm đến tối ưu hoá tỉ lệ giữa rủi ro và phần thưởng - bao 
gồm cả chấp nhận rủi ro cao tại các thời điểm khi tỉ lệ thuận 
lợi. 


Tôi sẵn sàng khái quát hoá từ kinh nghiệm cá nhân của mình 
và thừa nhận rằng ứng xử kiếm lợi nhuận được lí thuyết kinh 
tế coi là định đề thực ra là thích hợp với các hoạt động kinh 
tế nói chung và với các thị trường tài chính nói riêng. Khái 
quát hoá được biện minh bởi vì những người tham gia thị 
trường không đặt lợi nhuận lên trên hầu như tất cả các cân 
nhắc khác chắc bị loại bỏ hoặc giảm tầm quan trọng bởi áp 
lực cạnh tranh. Nhưng có các khía cạnh khác của tồn tại cần 
được xem xét. 

Tôi nhớ sống động một dịp khi tôi lao từ ngân hàng này sang 
ngân hàng khác ở thành phố London, dàn xếp một hạn mức 
tín dụng mà thiếu nó thì quỹ tự bảo hiểm của tôi đã có thể 
bị xoá sạch. Áp lực đã lớn đến mức, đi dọc phố Leadenhall, 
tôi nghĩ sắp bị một cơn đau tim. Tôi bừng tỉnh rằng nếu tôi 
chết, tôi sẽ kết thúc như người thua trong ván bài mà tôi đã 
chơi với sự hoạt bát đến vậy. 

Ứng xử kinh tế chỉ là một loại ứng xử, và các giá trị mà lí 
thuyết kinh tế coi là cho trước không phải là loại giá trị duy 
nhất quan trọng đối với loài người. Phiền là các giá trị kinh 
tế đặc biệt là tài chính đã chế ngự cuộc sống chúng ta. 
Những người buôn bán tiền tệ ngồi ở bàn của mình mua và 
bán số lượng lớn các đồng tiền của các nước Thế giới Thứ 
ba. Ảnh hưởng của biến động tiền tệ lên người dân sống ở 
các nước đó là vấn đề họ chẳng để tâm. Họ cũng không 
được để tâm; vì họ có một việc để làm. Thế nhưng nếu 
chúng ta ngưng lại để suy nghĩ, chúng ta phải hỏi chính 
mình có phải những người buôn bán tiền tệ (không dùng từ 
kích động hơn, những kẻ đầu cơ) điều tiết cuộc sống của 


hàng triệu người hay không. 

Các giá trị kinh tế liên hệ đến các loại giá trị khác thế nào? 
Đó không phải là câu hỏi có thể được trả lời theo cách đúng 
muôn thủa, phổ quát, trừ để nói rằng các giá trị kinh tế, tự 
chúng, không thể là đủ để duy trì cá nhân hay xã hội. Các 
giá trị kinh tế chỉ bày tỏ cái mà một người tham gia thị 
trường sẵn lòng trả cho người khác trong trao đổi tự do vì 
một cái gì đó. Các giá trị này giả định trước rằng mỗi người 
tham gia là một trung tâm lợi nhuận và có xu hướng tối đa 
hoá lợi nhuận loại trừ mọi cân nhắc khác. Mặc dù sự mô tả 
có thể thích hợp cho ứng xử thị trường, phải có các giá trị 
khác nào đó hoạt động để duy trì xã hội - quả thực, để duy 
trì cuộc sống con người. Thật khó thấy các giá trị thuộc về 
các lĩnh vực khác này có thể tuân theo phép tính vi phân cứ 
giả như chúng là các đường bàng quan. 

Những giá trị khác này là gì, và làm sao chúng có thể dung 
hoà được với các giá trị thị trường? Câu hỏi đó ám ảnh tôi, 
và nó làm rối tâm trí tôi. Học kinh tế không phải là một sự 
chuẩn bị tốt để giải quyết nó - chúng ta phải vượt ra khỏi lí 
thuyết kinh tế. Thay cho coi các giá trị là cho trước, chúng 
ta phải coi chúng là phản thân. Điều đó có nghĩa là các giá 
trị khác nhau thịnh hành trong các điều kiện khác nhau, và 
có một cơ chế phản hồi hai chiều kết nối chúng với các điều 
kiện thực tế, vì thế tạo ra một quỹ đạo lịch sử duy nhất. 
Chúng ta cũng phải coi các giá trị như là có thể sai. Điều đó 
có nghĩa rằng các giá trị thịnh hành ở bất cứ thời điểm nào 
trong lịch sử chắc tỏ ra không thoả đáng và không thích hợp 
ở thời điểm khác nào đó. Tôi dám chắc rằng tại thời điểm 


hiện nay các giá trị thị trường đã nhận một tầm quan trọng 
vượt quá xa cái là thích hợp và có thể duy trì được. 

Tôi phải chỉ ra rằng nếu chúng ta muốn áp dụng khái niệm 
phản thân cho các giá trị cũng như kì vọng, chúng ta phải sử 
dụng khái niệm một chút khác đi so với được mô tả ở 
Chương 1. Trong trường hợp kì vọng, kết quả được dùng như 
một sự kiểm tra thực tế; trong trường hợp giá trị, không phải 
vậy. Những người thiên chúa tử vì đạo đã không từ bỏ lòng 
trung thành của họ ngay cả khi bị ném cho sư tử. Điều này 
làm cho thảo luận về giá trị khó hơn nhiều thảo luận về kì 
vọng. Trong trường hợp kì vọng, chúng ta có thể nói về sự 
khác biệt giữa kết quả và kì vọng; trong trường hợp giá trị, 
khó trình bày sự khác biệt. 

Tôi quay lại tình thế lưỡng nan này ở Chương 4. 


LiTôi cho một thí dụ cụ thể liên quan đến công ti Long Term 
Capital Management ở Chương 10. 

I2Nôi phải chỉ ra, tuy vậy, rằng dẫu cho hầu hết các nhà kinh 
tế tán thành khái niệm cân bằng, họ không nhất thiết là 
người theo thuyết thị trường chính thống (market 
fundamentalist). Hơn nữa, khái niệm phản thân ngày càng 
được thừa nhận trong lí thuyết kinh tế đương thời. Xem, thí 
dụ, Maurice Obstfeld, “Models of Currency Crises with Self- 
Fulfilling Features”, European Economic Review (April 1996). 
I3lLionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance 
of Economiic Science (London: Macmiillan, 1969). 

I4lDaniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: 


An Analysis of Decision Under Risk”, Econometrica 47 
(1979): 263-91 

I2lbây là một điểm quan trọng. Ngược với hầu hết các nhà 
quản lí quỹ, những người quan tâm đến thành tích tương 
đối, tôi được hướng dẫn và được thưởng theo thành tích 
tuyệt đối. Theo đuổi thành tích tương đối là một nguồn bất 
ổn định trong các thị trường tài chính là cái có thể không 
được nhận biết đủ rộng rãi. Tôi sẽ trở lại điểm này ở Chương 
TẾ 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 3 
Phản thân trong các thị trường tài chính 


Tôi đã đưa ra lời xác nhận rất táo bạo rằng lí thuyết kinh tế 
đã trình bày sai về căn bản các thị trường hoạt động thế 
nào. Giống như mọi lầm lạc màu mỡ, luận điểm này là 
cường điệu. Có nhiều trường hợp nơi giả thiết rằng các điều 
kiện cung và cầu được cho trước một cách độc lập không 
gây ra bất kể vi phạm nào với thực tế; trong các trường hợp 
này lí thuyết kinh tế cổ điển cho những thấu hiểu có giá trị. 
Nhưng có ít nhất một lĩnh vực quan trọng nơi phân tích kinh 
tế đã tạo ra những kết quả sai lạc căn bản. Tôi nghĩ đến các 
thị trường tài chính ở đây. 

Các thị trường tài chính khác các thị trường khác ở chỗ 
những người tham gia thị trường không buôn bán các đại 
lượng được biết; họ cố gắng chiết khấu một tương lai bị lệ 
thuộc vào thị trường hiện tại chiết khấu nó ra sao. Điều này 
làm cho các điều kiện cung và cầu không chỉ không được 
biết mà là không thể biết được. Thiếu tri thức, những người 
tham gia buộc phải dựa vào một yếu tố phán đoán hoặc 
thiên kiến để đi đến quyết định, điều đó đến lượt nó gây ra 
một yếu tố bất định vào đối tượng mà quyết định của họ liên 
quan đến. Đây là một lĩnh vực không thể được hiểu đúng 
đắn mà không tính đến tính phản thân; thế mà các nhà kinh 
tế học đã hết sức cố gắng để tránh làm vậy. Lí thuyết đã cho 


phép họ thực hiện chiến công anh hùng này là lí thuyết về 
các kì vọng duy lí. 


Những kì vọng duy lí 


Tôi thấy mình ở vị thế yếu để phê phán lí thuyết kì vọng duy 
lí, bởi vì tôi chưa bao giờ nghiên cứu nó kĩ lưỡng. Như tôi 
hiểu, giá của các công cụ tài chính được giả thiết là phản 
ánh “những cái căn bản- fundamenfals”: một dòng thu nhập 
tương lai và cổ tức và triển vọng của các giao dịch vốn 
tương lai trong trường hợp cổ phiếu, một dòng chỉ trả lãi 
tương lai trong trường hợp trái phiếu, và (tôi suy ra) tính sẵn 
có trong tương lai của cung kết hợp với cầu dự kiến trong 
trường hợp hàng hoá. Tôi không biết rõ các kì vọng nào được 
giả thiết liên quan đến trong trường hợp tiền tệ. Điểm chính 
là một thị trường hiệu quả phản ánh tất cả mọi thông tin về 
những cái căn bản được biết đến hiện thời, và hợp lí đối với 
những người tham gia để nhận ra sự thực này. Vì vậy, khi 
thiếu thông tin nội bộ thì thật phi lí đối với các nhà đầu tư 
khi cho rằng mình có thể làm tốt hơn thị trường. Thị trường 
ở cân bằng mãi mãi và bất kể sự sai lệch tạm thời nào đều 
mang bản chất của bước ngẫu nhiên. 

Tôi không chắc mình đã mô tả chính xác lí thuyết bởi vì, như 
tôi đã nói ở trên, tôi chưa bao giờ nghiên cứu nó. Tôi gạt bỏ 
nó ngay lập tức vì nó hiển nhiên mâu thuẫn với khái niệm 
phản thân. Nó coi các thị trường như sự phản ánh thụ động 
của những cái căn bản, và nó coi các quyết định cứ như 
chúng có thể dựa trên thông tin. 


Tôi dám chắc rằng những người tham gia trong các thị 
trường tài chính, thay cho đặt cơ sở các quyết định của mình 
trên kì vọng duy lí, không thể tránh khỏi đưa thiên kiến vào 
việc ra quyết định của họ. Tôi dùng từ thiên kiến để mô tả 
một yếu tố phán xét không thể tránh khỏi, yếu tố sẽ ảnh 
hưởng đến kết quả. Mỗi người tham gia thị trường đối mặt 
với nhiệm vụ đặt một giá trị hiện tại lên diễn tiến tương lai 
của các sự kiện, nhưng diễn tiến đó tuỳ thuộc vào đánh giá 
thịnh hành ở các thị trường tài chính. Đó là lí do vì sao 
những người tham gia thị trường buộc phải sử dụng một yếu 
tố phán đoán. Nét quan trọng của các phán xét thiên lệch là 
chúng không thuần tuý thụ động: Chúng ảnh hưởng đến 
diễn tiến của các sự kiện mà chúng được giả định phải phản 
ánh. Chúng là phản thân. 

Sự thực rằng, với tư cách một người tham gia thị trường, tôi 
đã có thể đi qua mà không chú ý đến lí thuyết kì vọng duy tí, 
bản thân nó là một lời buộc tội hùng hồn, nhưng nó còn xa 
mới là một sự bác bỏ có lí lẽ. Thay cho đắm chìm vào một lí 
thuyết mà tôi coi là tồi hơn vô dụng, tôi sẽ đưa ra một diễn 
giải hoàn toàn khác. Sau đó độc giả có thể tự quyết định. 


Một quan niệm khả dĩ khác 


Tôi hình dung một mối liên hệ hai chiều giữa tư duy và thực 
tại. Những cái cơ bản ảnh hưởng đến các giá trị mà những 
người tham gia gán cho các công cụ tài chính, và sự đánh 
giá cũng có thể ảnh hưởng đến những cái căn bản. Tương 
tác hai chiều gây ra một quá trình không bao giờ kết thúc, 


không nhất thiết dẫn tới cân bằng. Biến động giá dẫn tới 
một cân bằng lí thuyết một thời gian và rời khỏi nó vào lúc 
khác, nhưng cân bằng thực sự vẫn không xác định vì bản 
thân nó ít nhất một phần bị ảnh hưởng bởi biến động giá. 
Mối quan hệ giữa những cái căn bản và đánh giá là khó hiểu. 
Ngoài điểm mà tôi đã nhắc đến, cụ thể là những cái căn bản 
có thể bị tác động bởi giá cả thịnh hành trên các thị trường 
tài chính, có sự rắc rối khác: Khi mua và bán các công cụ tài 
chính, những người tham gia thị trường không cố gắng chiết 
khấu những cái căn bản; họ tìm cách dự tính giá tương lai 
của chính các công cụ tài chính ấy. Mối liên hệ giữa những 
cái căn bản với giá thị trường là hời hợt hơn lẽ phải thông 
thường có thể gợi ý, và vai trò của thiên kiến của người 
tham gia là lớn hơn. Sơ đồ của tôi tập trung vào thiên kiến 
của người tham gia hơn vào những cái căn bản. Tuy vậy, cần 
nhấn mạnh rằng có thể là sai lầm khi bỏ qua những cái căn 
bản hệt như bỏ qua thiên kiến của người tham gia. Cái làm 
cho thiên kiến quan trọng là nó có thể ảnh hưởng đến những 
cái căn bản. Khi nó không ảnh hưởng, có thể an toàn bỏ qua 
nó mà không gây ra bất kể vi phạm lớn nào với thực tại. Đó 
là cái lí thuyết kì vọng đã tìm cách làm. 


Thiên kiến của người tham gia 


Thiên kiến là một khái niệm hóc búa. Nó không thể đo được 
một cách thích hợp, vì chúng ta không thể biết thế giới 
không có thiên kiến có diện mạo ra sao. Những người khác 
nhau có các thiên kiến khác nhau, và không thể hoạt động 


mà không có thiên kiến nào đó. Điều này đúng ngay cả 
trong trường hợp giới hạn khi một người tham gia dự kiến 
chính xác tương lai. 

May thay, có một tiêu chuẩn ở thế giới bên ngoài, theo đó, 
thiên kiến của người tham gia có thể được phán xét: cụ thể 
là, diễn tiến thật của các sự kiện. Nhưng tiêu chuẩn đó chỉ 
cho một chỉ báo chứ không phải một phép đo thiên kiến. Đó 
là vì không có thực tại độc lập với tư duy của người tham 
gia, chỉ có một thực tại phụ thuộc vào nó. Nói cách khác, có 
một chuỗi các sự kiện thực sự xảy ra, và chuỗi đó bao hàm 
tác động của thiên kiến của người tham gia. 

Các thị trường thường dường như dự kiến tương lai một cách 
đúng đắn. Điều này, tuy vậy, không phải vì các sự kiện tuân 
theo kì vọng, mà bởi vì kì vọng có thể ảnh hưởng đến những 
cái gọi là căn bản mà chúng được giả thiết đi chiết khấu. Lí 
thuyết kì vọng duy lí cho rằng, theo định nghĩa, các thị 
trường luôn luôn đúng. Tôi dám chắc rằng các thị trường tài 
chính hầu như luôn luôn sai nhưng chúng có năng lực hợp lệ 
hoá mình - đến một điểm nào đó. Lí thuyết kì vọng duy lí kết 
luận rằng về dài hạn không thể vượt trung bình thị trường 
và rằng bất kể sự lệch nào về thành tích cá nhân đều mang 
tính ngẫu nhiên. Kết luận này là sai rành rành, và tôi vui 
sướng đã chứng minh nó trong thực tiễn. 

Phần lớn thời gian, diễn tiến thật của các sự kiện chắc khác 
với kì vọng của người tham gia. Điều này đúng ngay cả ở 
các trường hợp khi thiên kiến của người tham gia ban đầu 
tự-hợp lệ hoá. Sự khác biệt giữa kết quả và kì vọng có thể 
được coi như một chỉ báo của thiên kiến hoạt động. Đáng 


tiếc, nó chỉ có thể coi là một dấu hiệu - chứ không phải số 
đo đầy đủ của thiên kiến - vì diễn tiến thật của các sự kiện 
đã hàm chứa ảnh hưởng của thiên kiến của người tham gia 
rồi. Tuy nhiên, chí ít chúng ta có thể phân biệt giữa thiên 
kiến giá lên và giá xuống. 

Thiên kiến của người tham gia là một hiện tượng có thể 
quan sát được một phần và một phần chìm trong diễn tiến 
của các sự kiện, và như thế nó có giá trị hạn chế với tư cách 
là một đối tượng cho nghiên cứu khoa học. Điều này có thể 
giải thích vì sao các nhà kinh tế học đã lo lắng đến vậy để 
loại nó khỏi vũ trụ của họ. Tuy nhiên, tôi coi nó là mấu chốt 
cho hiểu các thị trường tài chính, cho dù nó không thích hợp 
để hình thành các lí thuyết khoa học. Không phải mọi hiện 
tượng đều có thể được giải thích và tiên đoán bởi những 
khái quát hoá có hiệu lực phổ quát - nếu không thì chúng ta 
chẳng cần dựa vào linh cảm để ra các quyết định. 

Để đơn giản, hãy tập trung vào thị trường cổ phiếu. Theo 
diễn giải lỗi thời, giá cổ phiếu được cho là phản ánh những 
cái căn bản của các công ti trong đó cổ phiếu đại diện một 
sự tham gia sở hữu. Như tôi đã nói trước đây, quan niệm này 
là sai. Giá thị trường không chiết khấu một dòng thu nhập 
và cổ tức tương lai, nó cố dự kiến giá cổ phiếu trong tương 
lai. Tuy nhiên, những cái căn bản đóng một vai trò quan 
trọng. Giá cả thị trường có thể quan sát được dễ dàng, 
nhưng bản thân chúng không tiết lộ bất kể thứ gì về các 
thiên kiến của những người tham gia. Để nhận diện thiên 
kiến, chúng ta cần một biến số khác nào đó khác với thiên 
kiến. Những cái căn bản cho một biến số như vậy, cho dù 


chúng bị nhiễm thiên kiến. 

Cho mục đích của thảo luận này, tôi sẽ định nghĩa “cân 
bằng” như một sự tương ứng giữa quan điểm của người 
tham gia và những cái căn bản. Điều này khác cách dùng từ 
trong kinh tế học, nhưng tôi tin nó hợp với khái niệm cân 
bằng dài hạn. Các nhà kinh tế học phân biệt giữa cân bằng 
ngắn hạn, đạt được trước khi có bất kể tái phân bổ nguồn 
lực sản xuất nào, và cân bằng dài hạn, phản ánh những 
phân bổ lại như vậy. Với cân bằng ngắn hạn, là đủ rằng giá 
thịnh hành phải làm cân bằng (clearn) thị trường; tức là, 
không còn người mua hay người bán nào không được thoả 
mãn. Dùng định nghĩa tối thiểu này về cân bằng, có thể lí lẽ 
rằng các thị trường tài chính nằm trong cân bằng liên miên - 
mặc dù tôi nghi điểm này, mà tôi sẽ nêu ra muộn hơn trong 
chương này. Nhưng điều đó chẳng nói mấy về vai trò phân 
bổ nguồn lực của các thị trường tài chính. Vấn đề lí thú thật 
sự là liệu có cái gọi là cân bằng dài hạn hay không, và đó là 
vấn đề mà tôi đề cập ở đây. 

Những cái căn bản là cái quan trọng, thì lại ở trong tương lai. 
Giá cổ phiếu không được giả thiết là phản ánh thu nhập, 
bảng cân đối, và cổ tức năm ngoái, mà phản ánh dòng 
tương lai của thu nhập, cổ tức và giá trị tài sản. Dòng đó 
không được cho trước; vì thế nó không là đối tượng của tri 
thức mà của phỏng đoán. Phỏng đoán dựa vào sự kết hợp 
thông tin và thiên kiến. Vì thế thiên kiến được diễn đạt trong 
giá cổ phiếu, và giá cổ phiếu có cách tác động đến những 
cái căn bản. Thí dụ, một công ti có thể huy động vốn bằng 
bán cổ phiếu, và giá nó bán cổ phiếu sẽ ảnh hưởng đến thu 


nhập trên cổ phần. Giá cổ phiếu cũng tác động đến điều 
kiện mà công ti có thể vay. Công ti cũng có thể động viên 
ban quản lí bằng phát hành quyền chọn (opt/on). Có những 
cách khác mà hình ảnh công tỉ được đại diện bởi giá cổ 
phiếu của nó có thể ảnh hưởng đến những cái căn bản. Thí 
dụ, nó có thể thu hút khách hàng. 

Khi điều đó xảy ra, khả năng của tương tác hai chiều, phản 
thân xuất hiện, và cân bằng trở thành một khái niệm lầm 
lẫn vì những cái căn bản ngừng cung cấp một biến số độc 
lập theo đó giá cổ phiếu có thể tương ứng. Cân bằng trở 
thành một mục tiêu di động, và tương tác phản thân có thể 
làm cho nó hoàn toàn biến đi vì biến động giá cổ phiếu có 
thể đẩy những cái căn bản theo cùng chiều với biến động cổ 
phiếu. Sự điên loạn gần đây vì cổ phiếu Internet là một 
trường hợp như vậy. 


Chuỗi Boom-Bust 


Liên hệ hai chiều giữa giá cổ phiếu và những cái căn bản có 
thể khởi động một quá trình tự-tăng cường có thể đưa cả 
những cái căn bản lẫn giá cổ phiếu ra khá xa nơi chúng có 
thể là dưới một cân bằng qui ước. Điều này có thể biện minh 
ứng xử theo xu hướng, có thể đưa các thị trường tài chính 
đến cái tôi gọi là “lãnh địa xa cân bằng”. Cuối cùng sự khác 
biệt giữa hình ảnh và thực tế, giữa kì vọng và kết quả, nhất 
thiết trở nên không thể duy trì được, và quá trình nhất thiết 
đảo ngược. Điểm quan trọng là ứng xử theo xu hướng không 
nhất thiết là phi lí. Hệt như các động vật nào đó có lí do 


chính đáng để di chuyển theo bầy, các nhà đầu tư cũng vậy. 
Chỉ tại các điểm rẽ nơi xu hướng thịnh hành đổi chiều thì 
người theo xu hướng không cần động não sẽ bị tổn thương. 
Theo cùng cách, các nhà đầu tư cô độc ăn may nhờ những 
cái căn bản chắc sẽ bị bầy đàn giẫm nát. Tôi đã luôn luôn để 
ý đến các điểm rẽ. 

Chỉ đôi khi giá cổ phiếu của một công ti có thể ảnh hưởng 
đến những cái căn bản của công tỉ đó theo cách tự tăng 
cường, giống con chó đuổi theo cái đuôi của mình. Song khi 
xét bức tranh vĩ mô, lớn hơn, chúng ta thấy các tương tác 
phản thân là lệ thường, chứ không phải ngoại lệ. Thí dụ, 
biến động tiền tệ có xu hướng tự-hợp lệ hoá; mở rộng và thu 
hẹp tín dụng thường có xu hướng theo một chuỗi boom-bust 
(hưng thịnh bột phát-suy sụp). Các quá trình tự tăng cường 
nhưng cuối cùng tự thủ tiêu là đặc trưng trong các thị trường 
tài chính. 

Trong Giả Kim thuật Tài chính, tôi đã nhận diện và phân tích 
vài trường hợp phản thân không thể giải thích được bằng lí 
thuyết cân bằng. Trong trường hợp thị trường cổ phiếu, tôi 
tập trung vào hiện tượng đòn bẩy vốn cổ phần. Khi một 
công ti hay ngành được định giá cao, nó có thể phát hành cổ 
phiếu và sử dụng tiền thu được để biện minh cho kì vọng 
được thổi phồng - đến một điểm. Ngược lại, khi một công tỉ 
phát triển nhanh được định giá thấp có thể không có khả 
năng tận dụng các cơ hội nó bắt gặp, do đó biện minh cho 
sự định giá thấp, lại lần nữa, chỉ đến một điểm. 

Xét thị trường tiền tệ, tôi phân biệt sự phổ biến của các 
vòng ác (vicious) và thiện (virtuous) ở đó tỉ giá hối đoái và 


cái gọi là căn bản mà chúng được giả thiết phản ánh liên kết 
với nhau một cách tự tăng cường, tạo ra các xu hướng tự 
duy trì một thời gian dài cho đến cuối cùng chúng đảo 
ngược. Tôi đã nhận diện một vòng ác đối với đồng đôla lên 
cực điểm năm 1980, và đã phân tích một vòng thiện diễn ra 
trong giai đoạn 1980-1985. Tôi gọi nó là “vòng đế quốc 
Reagan”. Giả như tôi đã viết cuốn sách ấy muộn hơn, tôi có 
thể phân tích một vòng đế quốc tương tự ở Đức, nổ ra do sự 
thống nhất nước Đức năm 1990. Nó đã diễn ra khác đi bởi 
ảnh hưởng của nó lên cơ chế tỉ giá hối đoái Châu Âu: Nó dẫn 
đến phá giá đồng bảng Anh năm 1992. Khủng hoảng 1997- 
1999 gây ra một vòng ác tương tự cho các nước ngoại vi và 
một vòng thiện cho Hoa Kì. Sự hiện diện của các xu hướng 
kéo dài và có thể nhận diện rõ như vậy khuyến khích đầu cơ 
theo xu hướng, và tính bất ổn định có xu hướng tích luỹ. 
Điều này, một lần nữa, được chứng tỏ bởi sự sụt giá tự tăng 
cường của đồng euro từ khi đưa nó vào. l!Ì Các nhà chức 
trách không sẵn lòng can thiệp; tôi tin là các thị trường cuối 
cùng sẽ buộc họ phải làm vậy, trừ khi nền kinh tế Mĩ có dấu 
hiệu giảm bớt. Các nhà chức trách có thể bớt nhiều đau 
buồn, giả như họ có hiểu biết tốt hơn về các thị trường tài 
chính. Còn xa mới phản ánh những cái căn bản, các thị 
trường tạo ra thực tại riêng của chúng, và các nhà chức 
trách có thể ngăn thái quá đi quá xa bằng cách can thiệp 
kịp thời. Điều này đi ngược lại thuyết chính thống thịnh 
hành. 

Nghiên cứu hệ thống ngân hàng và các thị trường tín dụng 
nói chung, tôi đã quan sát thấy quan hệ phản thân giữa việc 


cho vay và giá trị tài sản thế chấp. Giá trị của tài sản thế 
chấp phụ thuộc vào các ngân hàng sẵn lòng cho vay bao 
nhiêu. Điều này gây ra một chuỗi boom-bust bất đối xứng 
trong đó mở rộng tín dụng và hoạt động kinh tế lấy tốc độ 
dần dần và cuối cùng đến một kết thúc đột ngột. Quan hệ 
phản thân và hình mẫu bất đối xứng có thể thấy rõ trong 
boom cho vay quốc tế lớn của các năm 1970 lên đến cực 
điểm trong khủng hoảng Mexico 1982. Một quá trình tương 
tự xảy ra năm 1998 khi tôi viết cuốn The Crisis of Global 
Capitalism. 

Tôi muốn dùng một trường hợp cá biệt từ Giả Kim thuật Tài 
chính để minh hoạ: cái gọi là conglomerate boom, đạt cực 
điểm vào cuối các năm 1960. Khi đó các nhà đầu tư sẵn 
lòng trả một hệ số nhân Í2l thu nhập cao cho các công tỉ có 
khả năng tạo ra tăng trưởng nhanh thu nhập trên cổ phần. 
Sự quan tâm này- tăng trưởng thu nhập - hiện ra to lớn 
trong đầu các nhà đầu tư hơn những cái căn bản khác, như 
cổ tức và bảng cân đối tài sản, và các nhà đầu tư đã không 
thật sự phân biệt cách tăng trưởng thu nhập trên cổ phần 
đạt được ra sao. Một số công ti đã lợi dụng thiên kiến này 
bằng cách dùng cổ phiếu của mình để thôn tính. Điển hình 
các conglomerate (tổ hợp độc quyền kinh tế) đã là các công 
ti công nghệ cao quân sự có tăng trưởng cao trong quá khứ 
vừa qua và do đó có hệ số nhân thu nhập cao. Chúng có thể 
dùng cổ phiếu có giá cao của mình để thôn tính các công tỉ 
khác mà giá cổ phiếu được bán với hệ số nhân thấp, tạo ra 
kết quả thu nhập trên cổ phiếu cao hơn. Các nhà đầu tư 
đánh giá cao tăng trưởng thu nhập và chấp nhận các hệ số 


nhân cao hơn đối với cổ phần, điều đã làm cho các công tỉ 
tiếp tục quá trình. Nhanh chóng đã có nhiều người bắt 
chước. Ngay cả các công ti khởi đầu với cổ phiếu có hệ số 
nhân thu nhập thấp đã có thể đạt một hệ số nhân cao đơn 
giản bằng công bố ý định của chúng để trở thành các 
conglomerate. Boom đã được khởi động. 

Đầu tiên, thành tích của mỗi conglomerate được đánh giá 
theo công trạng riêng, nhưng dần dần các conglomerate 
được nhận ra như một tập đoàn. Một loại mới của các nhà 
đầu tư xuất hiện, được gọi là các nhà quản lí quỹ đầu cơ (go- 
go fund), hoặc những kẻ cướp có súng, họ đã phát triển một 
mối quan hệ đặc biệt với ban quản lí của các conglomerate. 
Các đường thông tin trực tiếp được mở giữa họ với nhau, và 
các conglomerate học được cách điều khiển các nhà đầu tư 
cũng như thu nhập của mình. Cổ phiếu leo lên cao, nhưng 
cuối cùng thực tế không thể duy trì được kì vọng. Các cuộc 
thôn tính phải trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa để duy trì đà, 
và cuối cùng chúng vấp phải giới hạn về qui mô. Điểm ngoặt 
đến khi Saul Steinberg đã cố thử thôn tính Chemical Bank: 
Đây là điều quá đáng với chính quyền, và cố gắng bị thất 
bại. Thay cho dự kiến một điểm ngoặt, như có thể mong đợi 
từ kì vọng duy lí, các nhà đầu tư bị xu hướng cuốn theo. Vì 
thế khi đến cực điểm, thị trường đã bị vướng mà không được 
chuẩn bị. 

Sự suy sụp tự tăng cường. Những vấn đề nội bộ của các 
conglomerate, được giấu dưới thảm trong thời kì tăng trưởng 
nhanh từ bên ngoài, bắt đầu lộ ra. Báo cáo thu nhập tiết lộ 
các điều ngạc nhiên khó chịu. Các nhà đầu tư vỡ mộng, và 


sau những ngày bốc đồng về thành công dựa vào thôn tính, 
ít nhà quản lí muốn bắt tay gánh vác việc gay go điều hành 
các công ti của họ. Những người đã làm buộc phải dọn sạch, 
có nghĩa là báo cáo các khoản thu nhập gây sốc cho các nhà 
đầu tư. Như một trong các nhà quản lí này đã nói với tôi, “tôi 
chẳng có khán giả nào để biểu diễn”. Tình hình còn bị suy 
thoái làm nghiêm trọng. Đến lúc đó, các nhà đầu tư sẵn 
sàng tin vào điều xấu nhất, và trong một số trường hợp điều 
xấu nhất thật sự đã xảy ra: Vài conglomerate đúng là đã tan 
rã. Trong một vài trường hợp, thực tế hoá ra là tốt hơn kì 
vọng, và cuối cùng tình hình ổn định lại, với các công ti còn 
sống sót, thường với ban quản lí mới, tự vận động dần dần 
khỏi đống đổ nát. !3i 

Dùng conglomerate boom như hệ thuyết, tôi nghĩ ra một 
nguyên mẫu về chuỗi Đoom-bustf. Nó khởi đầu với một thiên 
kiến thịnh hành và một xu hướng thịnh hành. Trong trường 
hợp conglomerate boom, thiên kiến thịnh hành đã là sự ưa 
thích tăng trưởng nhanh thu nhập trên cổ phần mà không 
chú ý nhiều nó xảy ra thế nào; xu thế thịnh hành đã là khả 
năng của các công ti tạo ra tăng trưởng cao thu nhập trên 
cổ phần bằng dùng cổ phiếu của mình đi thôn tính các công 
ti khác được bán với hệ số nhân thấp hơn. Điều này được 
minh hoạ ở Hình 3.1: Ở giai đoạn đầu (1), xu thế còn chưa 
được nhận ra. Rồi đến giai đoạn tăng tốc (2), khi xu thế được 
nhận ra và tự tăng cường bởi thiên kiến thịnh hành. Một giai 
đoạn kiểm tra (3) có thể xen vào khi giá sụt. Nếu thiên kiến 
và xu thế duy trì, cả hai hiện ra mạnh hơn bao giờ hết (4). 
Rồi đến giờ phút thử thách (5) khi thực tế không còn duy trì 


được kì vọng bị phóng đại, tiếp theo một giai đoạn chạng 
vạng (6) khi người ta tiếp tục cuộc chơi, mặc dù họ không 
còn tin vào nó, với hi vọng họ sẽ được cứu giúp bởi những kẻ 
khờ dại hơn. Cuối cùng đến một điểm giao (7) khi xu thế sụt 
giảm và ngay cả những kẻ khờ dại nhất từ bỏ hi vọng. Điều 
này dẫn đến một sự gia tốc thảm khốc theo chiều ngược lại 
(8), thường được biết đến như một “sự sụp đổ”. 














Hình 3.1 

Như minh hoạ trên Hình 3.1, chuỗi boom-busf có dạng bất 
đối xứng, với boom kéo dài hơn và busf cô đặc hơn. Hình 
này giới thiệu trường hợp nguyên mẫu, nhưng các đồ thị của 
các conglomerate thực tế khác nhau tuân theo khá sát nó. 
Không phải mọi quá trình boom-bust theo cùng hình mẫu. 
Trong Giả kim thuật Tài chính, tôi đã mô tả trường hợp 
nguyên mẫu khác trong đó bên lên và bên xuống đối xứng 
hơn. Điển hình của các thị trường tiền tệ là như thế, nơi bên 
lên và bên xuống ít nhiều thuận nghịch. Trong thực tế, các 
quá trình phản thân tương tác, tạo ra các hình mẫu kì lạ và 
đơn nhất. Mỗi trường hợp là khác nhau, và các đồ thị có số 
dạng khác nhau như số các trường hợp. Sự sụp đổ lòng tin 


đột ngột vào các thị trường tài chính Viễn Đông năm 1997 - 
làm biến đổi những cái căn bản ở khắp Châu Á và phần lớn 
thế giới - là một trường hợp hiển nhiên như vậy (sẽ được 
phân tích ở Chương 7). 

Chẳng có gì xác định về trường hợp nguyên mẫu mà tôi mô 
tả ở trên. Các giai đoạn khác nhau có thể có biên độ và 
trường độ khác nhau. Tuy vậy, chuỗi các giai đoạn dường 
như có logic cơ sở nào đó. Sẽ là lạ khi gặp giai đoạn tăng tốc 
sau giờ phút thử thách hoặc điểm giao trước giờ phút thử 
thách. Song không thể nói chúng ta ở đâu trừ khi nhìn lại; 
thí dụ, giai đoạn chạng vạng (6) chuyển thành một giai đoạn 
kiểm tra (3) trừ khi tiếp theo một điểm giao (7). Thực vậy, 
quá trình có thể chẳng bao giờ được khởi động. Trong nhiều 
trường hợp, cơ chế phản hồi phản thân là tự-hiệu chỉnh hơn 
là tự tăng cường để khởi động. Một chuỗi boom-bust đầy đủ 
là một ngoại lệ hơn là thường lệ, nhưng tính phản thân - bất 
kể tự hiệu chỉnh hay tự tăng cường - /à thường lệ trong các 
thị trường tài chính. 

Boom Internet 


Chúng ta mới đây đã trải qua một chuỗi boom-bust đầy đủ 
về cổ phiếu Internet. Nó bắt đầu hầu như không cảm nhận 
được khi vài công ti tiến hành thương mại Internet niêm yết 
bán cổ phiếu cho công chúng. Các công ti này đã cung cấp 
các dịch vụ được công chúng đánh giá rất cao. Các cổ phiếu 
cũng đã được công chúng đánh giá cao, và sự ưa chuộng 
của đại chúng với cổ phiếu đã giúp thúc đẩy tính đại chúng 
của các dịch vụ được cung cấp. Xu thế thịnh hành và thiên 


kiến thịnh hành trở nên tăng cường lẫn nhau, và boom tăng 
tốc. Do Internet mở rộng, số các nhà đầu tư tiềm năng tăng 
theo hàm số mũ, và cung cổ phiếu không thể theo kịp nhịp 
độ. Cầu về cổ phiếu đã làm tăng giá bởi các nhà môi giới 
chào thương mại trực tuyến, trong khi cung có giới hạn vì 
những hạn chế pháp lí khác nhau về bán cổ phiếu bởi những 
người nội bộ những người đã mua trước khi ra công chúng. 
Sự đánh giá đạt mức lạ lùng. Ít trong số các công ti này có 
lãi, nhưng các nhà đầu tư đã chẳng bận tâm. Họ đã nhìn vào 
số khách hàng hay số thuê bao như cơ sở để đánh giá cổ 
phiếu. Các công ti bắt đầu cho không dịch vụ, nhận ra rằng 
nếu họ tăng số khách hàng họ có thể huy động vốn với các 
điều kiện thuận lợi hơn. Tên của cuộc chơi trở thành huy 
động vốn, chứ không phải làm ra lợi nhuận. Đó là một mô 
hình kinh doanh không thể duy trì được, và chẳng cần là 
thiên tài tài chính để nhận ra rằng hưng thịnh (boom) nhất 
thiết phải dẫn tới suy sụp (bus£), nhưng đã khó hơn nhiều để 
phỏng đoán khi nào nó xảy ra. Boom Internet đã không theo 
hình mẫu conglomerate boom minh hoạ ở Hình 3.1. Giờ phút 
thử thách lẽ ra phải đến vào ngày 28-7-1999, khi tờ I1 
Street Journal đăng một bài báo trên trang nhất Í#Ï giải thích 
sai sót trong mô hình kinh doanh. Điều này ngẫu nhiên 
trùng với một đợt lũ phát hành mới và đáo hạn của giai 
đoạn nắm giữ đối với các nhà đầu tư ban đầu ở một số công 
ti dẫn đầu như America Online. Những người nội bộ hầu như 
không thể đợi để trút cổ phiếu họ đang nắm giữ. Giá cổ 
phiếu Internet rớt hơn 50 phần trăm. Tôi tin rằng đã đạt 
điểm giao và rằng sự sụp đổ sắp xảy ra. Thế mà cổ phiếu 


Internet đã phục hồi, và một số đạt đỉnh cao mới. Các định 
chế sống và chết bởi thành tích tương đối đã buộc phải tăng 
số cổ phiếu họ nắm giữ vì cuối năm đã đến gần. Khi Yahoo! 
được tính đến trong chỉ số Standard and Poor (S&P), nó tăng 
30 phần trăm trong chỉ một ngày. Nô en đang đến, và các 
công ti Internet dốc hết sức để tăng lượng bán. Hiệu ứng của 
cải của bong bóng thị trường cổ phiếu giống một mùa Noel 
mạnh. Cho không, quảng cáo, và sự náo động do cổ phiếu 
Internet gây ra kết hợp lại đảm bảo rằng cái gọi là lượng bán 
thương mại điện tử vượt mọi sự mong đợi. Do các cổ phiếu 
Internet được đánh giá trên cơ sở tăng trưởng doanh thu, 
đợt hưng thịnh thêm được một chân nữa. Cái lễ ra phải là 
giai đoạn chạng vạng (6) trở thành một kiểm tra thành công 
(3). Những người giống như tôi đã bán non cổ phiếu Internet 
buộc phải bù đắp chúng với khoản tổn thất to lớn. Tôi vẫn 
tin chắc rằng một sự sụp đổ nhất thiết sẽ đến, nhưng tôi đã 
không thể có đủ sức để bênh vực niềm tin chắc của mình. 
Như ngạn ngữ Wall Street nói, người bỏ chạy sống để chiến 
đấu cho một ngày khác. Sự sụp đổ đến vào cuối quý một, 
đúng như tôi đã dự tính, nhưng lúc đó tôi đã không dám 
đánh cuộc về nó nữa. Bong bóng đã vỡ. Hầu hết cổ phiếu 
Internet bán dưới giá chào. Internet còn ở lại, song nhiều 
công tỉ không còn có thể tài trợ tăng trưởng của mình bằng 
bán cổ phiếu với giá không ngừng tăng lên chắc sẽ thất bại. 
Cuối cùng chỉ có các công ti có khả năng hoạt động có lãi sẽ 
sống sót (xem Biểu đồ 3.1). 

Còn phải xem sự nổ vỡ bong bóng Internet sẽ ảnh hưởng 
đến phần còn lại của thị trường ra sao. Cho đến nay nó có ít 


ảnh hưởng một cách khác thường. Chỉ số Nasdaq chứng tỏ 
khả năng phục hồi đáng kể, gợi lại ứng xử của cổ phiếu 
Internet một năm trước đó, và chỉ số S&P rộng hơn lởn vởn 
không xa mức cao mọi thời của nó (xem Biểu đồ 3.2). Người 
ta đã học được rằng có lợi để mua ở quãng trũng, và họ sẽ 
không từ bỏ thói quen cho đến khi nó thôi không sinh lợi. Tôi 
tin là điều đó sắp xảy ra vì nền kinh tế quá nóng, và Cục Dự 
trữ Liên bang tăng lãi suất hăng hái hơn cho đến nay. Thoạt 
đầu, các nhà đầu tư có thể dịch chuyển sang các công tỉ 
tăng trưởng cao với niềm tin sai lầm rằng chúng được miễn 
dịch đối với lãi suất tăng lên, song cuối cùng các cổ phiếu đó 
cũng bị bắt kịp ở một thị trường giá xuống. Hệt như boøm có 
tác động dương lên những cái căn bản, bust sẽ có tác động 
âm. Tăng giá cổ phiếu kích thích tiêu thụ thông qua cái gọi 
là hiệu ứng của cải (wealth effect), và chúng kích thích chỉ 
tiêu vốn vào công nghệ thậm chí hơn nữa. Boom có tác 
động tăng tốc thời gian. Các công ti không thể đợi các đổi 
mới mới nhất để lên tàu vì sợ bị thị trường cổ phiếu trừng 
phạt. Thí dụ, John Kay đã chỉ ra trong Financial Times i°lrằng 
Vodafone đã phải trả giá rất cao cho đặc quyền kinh doanh 
không dây thế hệ ba lớn nhất ở Anh để hợp lệ hoá giá cổ 
phiếu hiện tại của nó. Sự tăng tốc làm nghiêng cán cân cầu 
và cung có lợi cho các công ti công nghệ, làm tăng biên lợi 
nhuận của chúng; nó cũng cho phép các công tỉ non nớt với 
công nghệ mới nhất chiếm thị phần ở mức không thể hình 
dung nổi ở thời kì bình thường. Tất cả điều này chắc hẳn sẽ 
đảo ngược khi thị trường nguội đi, nhưng phản hồi phản 
thân này không thể hiện ở giá cổ phiếu hiện thời. Theo tôi, 


nhạc đã tắt, song hầu hết người dân vẫn còn múa. Tôi thì 
không. Tôi đã công bố biến Quỹ Quantum của tôi thành một 
phương tiện bảo thủ hơn gọi là Quỹ Trợ cấp vốn Quantum 
(Quantum Endowmernnt Fund) từ 30-4-2000. 





ơn 6Í 





LEEKEI-FKEKILI-EEEREI-EEEKRII-EEEREIEERRLLR —| 
Biểu đồ 3.1 Chỉ số Internet Tương tác (Interactive Internet 
Index) 





Biểu đồ 3.2: Chỉ số Đa hợp NASDAQ (NASDAQ Compposite 
Index) 

Thí dụ này đáng là bài học để chứng tỏ rằng lí thuyết boom- 
bust của tôi còn xa mới rất rõ ràng về tiên đoán diễn tiến 
các sự kiện. Khủng hoảng 1997-1999, tôi sẽ thảo luận chỉ 


tiết hơn ở Phần II, là một trường hợp nữa như vậy. Tôi đã mất 
nhiều tiền trong cả hai. Thế thì một lí thuyết phỏng có ích gì 
nếu nó không đem lại các tiên đoán đáng tin cậy? Câu trả lời 
là nếu các thị trường là không thể tiên đoán được thật, thì 
tốt hơn để có một lí thuyết làm cho rõ điểm này; lí thuyết 
cho rằng cung cấp một giải thích khoa học nhất thiết là sai. 
Đó chắc chắn là trường hợp với cái gọi là giả thuyết bước 
ngẫu nhiên. 

Lí thuyết của tôi đã bị các nhà kinh tế như Robert Solow gạt 
bỏ vì không thoả mãn tiêu chuẩn phương pháp khoa học. l6 
Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng lí thuyết của tôi không đủ tư 
cách khoa học, song tôi có thể lí lẽ rằng khái niệm phản 
thân mang tính dẫn hơn khái niệm cân bằng để hiểu các thị 
trường tài chính. Chắc chắn nó tạo kết quả tốt hơn qua hàng 
năm so với có thể kì vọng từ giả thuyết bước ngẫu nhiên. 
Quantum Fund đã đem lại cho các cổ đông của nó thu nhập 
hơn 30 phần trăm mỗi năm (trừ phí quản lí) suốt hơn ba 
mươi mốt năm, ngay cả sau giảm sút 20 phần trăm ở nửa 
đầu 2000; 100.000 $ đầu tư năm 1969 bây giờ có giá trị 420 
triệu $. 


IilChú thích của dịch giả : Và ta đã chứng kiến sự đảo ngược 
của đồng euro vừa qua. 

I2lChú thích của dịch giả : Multiple: hệ số nhân (giá cổ phiếu 
= hệ số nhân x thu nhập trên cổ phần). 

I3lGeorge Soros, The Alchemy of Finance: Reading the Mind 


of the Market (New York: John Wiley and Sons, 1987), p.57. 
Bản tiếng Việt Giả kim thuật Tài chính (2002) tr. 57. 
I4lGeorge Anders, “Internet Firms Offer Goods in a Bid to 
Increase Traffic”, I⁄alI Street Journai, July 28, 1999. 

I5lMay 1, 2000. 

I6lRobert Solow, “The False Economies of George Soros”, 
New RepuBiic, February 8, 1999. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 3(b) 


Tính phản thân trong các thị trường tài chính 

Không phải mọi diễn biến của thị trường cổ phiếu đều có thể 
được diễn giải bằng một quá trình ban đầu tự tăng cường 
nhưng cuối cùng tự thủ tiêu, tuy vậy các thị trường tài chính 
không được hiểu đúng đắn mà không tính đến khả năng đó. 
Như các thí dụ trước biểu lộ, các chuỗi boom-bust không thể 
được tiên đoán với bất kể độ chắc chắn nào. Thật vậy, sẽ là 
không nhất quán nội tại nếu giả như điều đó là có thể, bởi vì 
khám phá ra một lí thuyết tiên đoán đúng sẽ làm thay đổi 
diễn tiến của các sự kiện. Điều đó không có nghĩa rằng 
những người tham gia nào đó không thể phán đoán tốt hơn 
những người khác. Cân đối lại, tôi đã làm khá tốt bởi vì tôi 
đã sẵn sàng thừa nhận các sai lầm của mình. Giả thuyết 
công việc của tôi về tính có thể sai triệt để đã có ích cho tôi. 
Một lí thuyết về phản thân có lẽ không thể cung cấp các giải 
thích và tiên đoán tất định; một lí thuyết về cân bằng được 
mong đợi làm vậy. Nhưng khi xét đến bằng chứng, chúng ta 
phải kết luận rằng cái sau chẳng mấy liên quan đến thực tế. 
Tuy vậy, khái niệm cân bằng có tính hữu ích nào đó. Thực 
vậy, thật khó làm sáng tỏ cơ chế phản hồi phản thân mà 
không viện dẫn đến khái niệm này. Chúng ta sẽ không thể 
nói liệu một quá trình dẫn tới hay đi xa cân bằng. Chúng ta 
cũng chẳng thể nói mấy về thiên kiến của người tham gia 


mà không đưa ra khái niệm về những cái căn bản, dù tôi cho 
rằng cái gọi là căn bản không xác định việc định giá cổ 
phiếu. Biểu đồ về cổ phiếu conglomerate chẳng có mấy ý 
nghĩa mà không có dòng biểu thị thu nhập trên cổ phần (tức 
là “cái căn bản”), cho dù bản thân thu nhập bị ảnh hưởng 
một cách phản thân bởi định giá thị trường. 

Thế thì “cân bằng” là gì? Tôi định nghĩa nó như trạng thái 
trong đó có sự tương ứng giữa các kì vọng và kết quả. (Đây 
chỉ là sự phát biểu lại tổng quát hơn của định nghĩa trước 
đây của tôi). Loại cân bằng này không đạt được ở các thị 
trường tài chính, nhưng phải có thể để xác lập liệu một xu 
thế thịnh hành có tiến tới nó hay rời khỏi nó không. Biết 
ngần ấy có thể là một bước tiến lớn trong sự hiểu biết của 
chúng ta rồi. 

Nếu chúng ta có thể nhận ra một xu thế thịnh hành và một 
sự khác biệt giữa thực tế và kì vọng, nó cho phép lập một 
giả thuyết về diễn tiến tương lai của các sự kiện. Điều này 
không dễ, và không thể được tiến hành một cách khoa học, 
song nó tạo một cơ sở thích hợp cho ra quyết định đầu tư. 
Tôi đã sửa lí thuyết phương pháp khoa học của Popper cho 
hợp với mục đích này. Tôi thiết lập một giả thuyết (hay luận 
đề cho gọn) như cơ sở cho các kì vọng của tôi, sau đó tôi 
kiểm tra nó với diễn tiến tương lai của các sự kiện. Nếu luận 
đề sai, tôi bán. Thí dụ, tôi mua Công ti Bảo hiểm Bảo lãnh 
Thế chấp [Mortgage Guarantee Insurance Corporation] 
(“Magic”) ở thời điểm khủng hoảng bất động sản California 
với luận đề là công ti sẽ sống sót và, sau khi vượt qua thử 
thách khốc liệt, nó sẽ được chấp nhận với định giá cao hơn 


nhiều. Thành công đã như ảo thuật. Trong những ngày quản 
lí tiền tích cực, tôi thường bị kích thích đặc biệt khi ngửi thấy 
mùi của một luận đề ban đầu tự tăng cường song cuối cùng 
tự thủ tiêu. Miệng tôi ứa nước miếng cứ như tôi là một trong 
những con chó của Pavlov. Thường tôi đánh hơi sai. Hệt như 
người ta bảo các nhà kinh tế học đã tiên đoán mười trong số 
ba đợt suy thoái, tôi cũng đã làm thế với các chuỗi boom- 
bust. Tôi đã sai hầu hết thời gian, bởi vì tuy mọi tình thế là 
phản thân hầu hết là tự hiệu chỉnh hơn là tự tăng cường. 
Nhưng vài cơ hội khi tôi đúng làm cho nỗ lực đáng giá, bởi vì 
lợi nhuận tiềm năng đã lớn hơn nhiều so với trong tình thế 
gần cân bằng. Điều này liên quan nhiều đến thành công của 
tôi như một nhà quản lí quỹ. Nó đòi hỏi óc tưởng tượng, trực 
giác, và một thái độ phê phán nghiêm khắc. Đáng tiếc, 
những ngày huy hoàng đã qua: Quá nhiều người đã đọc 
sách của tôi, và tôi đã mất lợi thế. 

Tôi đã ghi lại một trường hợp cá biệt trong Giả Kim thuật Tài 
Chính: các trust đầu tư bất động sản (REIT) vào đầu các năm 
1970. Trường hợp đáng lưu ý về nhiều mặt. Tôi đã công bố 
một báo cáo môi giới tiên đoán một quá trình boom-bust, và 
sau đó kịch bản diễn ra, giống như một vở kịch Hi Lạp, chính 
xác như tôi đã dự đoán. Dạng biểu đồ đã không giống Hình 
3.1 vì báo cáo môi giới của tôi đã gây ra một bong bóng ban 
đầu rồi bị đâm thủng khi nó lôi cuốn nhiều REIT mới khai 
trương. Chuỗi boom-bust thật sự khởi động sau đó. Bản thân 
tôi đã là nhân vật chính, hưởng lợi đầy đủ từ kịch bản cả ở 
bên tăng lẫn bên sụt. Được thuyết phục bởi phân tích riêng 
của mình là hầu hết REIT sẽ phá sản, tôi đã tiếp tục bán non 


cổ phiếu khi chúng sụt giá, kết thúc với lời hơn 100 phần 
trăm vị thế ngắn của tôi - một kì công dường như không thể. 
Ngay cả trong các dịp khi luận đề của tôi hoá ra sai, tôi đã 
thường có thể rút lui với một khoản lợi nhuận vì thái độ tự 
phê bình đã giúp tôi phát hiện ra các sai sót trong luận đề 
của mình trước khi những người khác làm vậy. Tôi theo qui 
tắc “Đầu tư trước và điều tra muộn hơn”. Khi một luận đề có 
vẻ hợp lí, điều này thường cho tôi cơ hội lật lại với một 
khoản lợi nhuận vì vẫn còn những người khác sẵn sàng tin 
vào chuyện đó ngay cả sau khi tôi đã vứt bỏ nó. Ngay cả 
trong các trường hợp mà tôi đã sai - và tôi đã nhắc tới hai 
trường hợp, khủng hoảng 1997-1999 và boøm Internet - tôi 
đã có thể hưởng lợi do có luận đề vì nó giúp tôi nhận ra sai 
lầm của mình. Tìm ra một sai sót luôn an ủi tôi; không biết 
yếu điểm tiềm năng làm cho tôi bực dọc, vì tôi tin chắc rằng 
mọi luận đề đều sai. 

Dựa vào kinh nghiệm riêng, tôi đã thiết lập một luận đề khá 
lí thú về thị trường cổ phiếu: tôi đưa ra định đề là thị trường 
cổ phiếu đóng vai một sự thích nghi lí thuyết Popper về 
phương pháp khoa học cơ bản như tôi làm, với sự khác biệt 
là nó không biết mình làm thế. Nói cách khác, nó chấp nhận 
một luận đề và kiểm tra nó; nếu sai - như thường thế - nó 
thử một luận đề khác. Đó là cái tạo ra biến động thị trường. 
Nó xuất hiện ở các mức khác nhau, và các hình mẫu được 
tạo ra là đệ qui, rất giống như các fractaI Mandelbrot (tức là, 
các cấu trúc đệ qui trong đó cấu hình không đều được lặp lại 
ở mọi cấp). 

Điều này dẫn tôi đến giả thuyết công tác là các thị trường ở 


trong bất cân bằng liên miên. Tôi không loại trừ cân bằng, 
song tôi coi nó là một trường hợp giới hạn. Tôi thậm chí còn 
đi xa nữa: Tôi tin rằng giá không làm cân bằng [clear] thị 
trường. Luôn còn người mua và người bán không được thoả 
mãn, hoặc vì họ không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng ở 
phiên bán cuối cùng hoặc vì họ không thể quyết định được. 
Cả hai cách, họ nhất thiết bị ảnh hưởng bởi hoạt động thị 
trường. Lí thuyết kinh tế nói rằng một sự tăng giá có khuynh 
hướng làm giảm cầu và tăng cung. Không phải vậy trong thị 
trường cổ phiếu. Một sự tăng giá có thể làm tăng sự khát 
khao của những người mua, và ngược lại, gây ra hiện tượng 
ứng xử theo xu thế. Điều này đã được các nhà kinh doanh 
chứng khoán chuyên nghiệp khai thác một cách có hệ thống 
ở thị trường cổ phiếu London cổ, nơi các nhà môi giới buộc 
phải thông qua các nhà kinh doanh. Khi các nhà kinh doanh 
muốn bảo hiểm vị thế ngắn của mình, họ đã không nâng giá 
hỏi mua; ngược lại thì họ giảm giá của mình. Họ gọi nó là 
“rung cây”. 

Điều này có các hệ luy lí thuyết quan trọng, vì nó biện minh 
cho phân tích kĩ thuật. L1 Thí dụ, các dấu kiểm lên và kiểm 
xuống trở thành cái dự đoán quan trọng của xu thế giá. 
Chẳng cần nói, quan niệm này mâu thuẫn trực tiếp với quan 
niệm thịnh hành, coi thị trường ở cân bằng ngắn hạn mãi 
mãi. 

Luận đề được thị trường chấp nhận hay là tầm thường; nó có 
thể chẳng hơn nói là giá của các công ti, tập đoàn, thậm chí 
toàn thị trường nào đó đi lên hay đi xuống. Trong các trường 
hợp này, đến khi một người tham gia hình dung ra vì sao thị 


trường chấp nhận một luận đề nào đó có thể đã quá muộn - 
luận đề đã bị vứt bỏ rồi. Tốt hơn nhiều đi dự kiến biến động 
bằng nghiên cứu các hình mẫu thị trường. Đó là cái phân 
tích kĩ thuật làm. Tôi chưa bao giờ quan tâm đặc biệt đến 
phân tích kĩ thuật, song tôi thừa nhận tính thoả đáng của 
nó. Tôi thích đợi một luận đề không tầm thường - tức là, có 
tính lịch sử - một boom-bust. Tất nhiên, thị trường đã diễn 
nó rồi trước khi tôi có thể nhận ra luận đề như vậy, song tôi 
vẫn có thể đi trước hầu hết các nhà đầu tư để khai thác nó. 
Các luận đề lịch sử, phản thân chỉ thể hiện từng cơn, và có 
thể có các giai đoạn bỏ hoang ở giữa khi có thể tốt hơn cho 
tôi là chẳng làm gì cả. 

Tôi nghi là tôi vẫn có thể có một lợi thế trong nhận ra các 
luận đề lớn, mang tính lịch sử, vì những người tham gia thị 
trường bây giờ đã nhận thức được tiềm năng của tính phản 
thân. Đã có một sự thay đổi đáng chú ý, thí dụ, xa rời những 
cái căn bản và sang buôn bán theo những cân nhắc kĩ thuật. 
Do lòng tin của người tham gia vào những cái căn bản giảm 
đi, phân tích kĩ thuật trở nên thậm chí quan trọng hơn. Điều 
này có một số liên can đến tính ổn định của các thị trường, 
nhưng trước khi xem xét chúng, tôi phải đưa ra một sự phân 
biệt đóng vai trò then chốt trong khung khổ quan niệm của 
tôi. 


Bất cân bằng động 


Tôi muốn phân biệt các điều kiện gần cân bằng và xa cân 
bằng. Tôi vay mượn các thuật ngữ này từ thuyết hỗn độn, 


mà cách tiếp cận của tôi có sự thân thuộc nào đấy. Trong 
các điều kiện gần cân bằng, thị trường hoạt động với luận 
đề tầm thường, không có khả năng ảnh hưởng đến những 
cái căn bản, sao cho một sự xa rời cân bằng chắc gây ra 
một bước đối lại kéo giá trở về vị trí mà nó bắt đầu. Những 
biến động này giống bước ngẫu nhiên hay gợn sóng trong 
một hồ bơi. 

Ngược lại, nếu luận đề phản thân tìm được cách thiết lập, nó 
sẽ không chỉ ảnh hưởng đến giá mà đến cả những cái căn 
bản, và sự đảo ngược sẽ không tạo sự trở lại với hiện trạng. 
Nó sẽ giống một đợt sóng thần hay một vụ lở tuyết. Các 
chuỗi boom-bust đây đủ thâm nhập vào lãnh địa xa cân 
bằng. Đó là cái làm chúng khác bước ngẫu nhiên và cho 
chúng tầm quan trọng lịch sử. Tôi thường nói với mình rằng 
tôi giỏi ở nhận ra các đợt sóng thần nhưng không chơi được 
với các gợn sóng. 

Đường ranh giới ở đâu? Ngưỡng của bất cân bằng động bị 
vượt qua khi một xu thế thịnh hành trong thế giới thực trở 
nên phụ thuộc vào một thiên kiến thịnh hành trong tâm trí 
người tham gia, và ngược lại. Cả xu thế và thiên kiến sau đó 
tiến triển hơn nữa so với có thể nếu thiếu liên hệ phản thân, 
phản hồi kép. Thí dụ, trong các năm 1990, sự hăng hái của 
các nhà đầu tư và ngân hàng quốc tế với các tài sản châu Á 
đã tạo ra các boom nội địa được kích thích bởi định giá cao 
và tín dụng dễ dãi. Các boom này đã đẩy nhanh tăng trưởng 
của các nền kinh tế và tăng định giá, điều đến lượt nó lại 
hợp lệ hoá và khuyến khích dòng vốn chảy vào thêm nữa từ 
nước ngoài. Nhưng đã có con sâu trong nồi canh: 8oom đã 


không thể tiến triển đến như thế mà không có neo đôla cho 
phép các nước này duy trì một thâm hụt thương mại dài hơn 
họ có thể. Khi neo bị vỡ, nó gây ra đổ vỡ đồng tiền, tài sản, 
và nền kinh tế. 

Một thiên kiến thịnh hành tự nó không đủ để tạo bất cân 
bằng động; nó phải tìm được cách hợp lệ hoá bằng thiết lập 
hoặc tăng cường một xu thế trong thế giới thực. Tôi thừa 
nhận điểm này là faufologic: Khi một cơ chế phản hồi kép 
hoạt động, chúng ta có thể nói về bất cân bằng động. 
Nhưng đáng làm điểm này: Tư duy của người tham gia luôn 
có thiên kiến, nhưng nó không luôn luôn biến thành một 
chuỗi boom-bust. Thí dụ, conglomerate boom đã có thể 
đoán trước nếu các nhà đầu tư đã biết trước rằng khái niệm 
tăng trưởng thu nhập trên cổ phần của họ là sai ngay khi 
các conglomerate bắt đầu lợi dụng nó. Boom châu Á có thể 
được cắt ngắn nếu các nhà đầu tư và người cho vay đã nhận 
ra rằng neo đồng tiền chắc sẽ vỡ. 

Tôi khảo sát ranh giới giữa các điều kiện gần và xa cân bằng 
ở Chương 4. Nó sẽ là động lực chính của lí thuyết của tôi về 
lịch sử. Tại thời điểm này, tôi muốn đưa ra một điểm thêm 
về những tác động trở lại của diễn giải của tôi về các thị 
trường tài chính lên bản thân các thị trường tài chính. 

Cái gì xảy ra khi quan hệ phản thân giữa cái căn bản và định 
giá được người tham gia thị trường nhận ra? Nó cũng trở 
thành một nguồn bất ổn định. Nó có khuynh hướng dẫn tới 
nhấn mạnh cái gọi là các yếu tố kĩ thuật để bỏ qua cái căn 
bản và gây ra đầu cơ theo xu thế. Điều này có tác động làm 
mất ổn định. Làm sao có thể duy trì sự ổn định? Một cách là 


tiếp tục dựa vào cái căn bản, bất chấp sự thực rằng nó có 
thể bị ảnh hưởng bởi sự định giá của chúng ta. Điều này có 
thể đạt được bằng tập ngu dốt. Nếu người tham gia thị 
trường không biết về phản thân, lòng tin vào cái căn bản sẽ 
có khuynh hướng giữ các thị trường ổn định; song sự ngu 
dốt làm cho các thị trường bị nguy hiểm với sự đảo ngược 
khi sai sót trong diễn giải thịnh hành được bộc lộ (như trong 
conglomerate boom). Làm sao có thể duy trì ổn định khi 
người tham gia thị trường biết tính phản thân? Câu trả lời là 
nó không thể được thực hiện riêng bởi những người tham gia 
thị trường: Duy trì tính ổn định phải trở thành một mục tiêu 
của chính sách công. 

Có thể thấy bản thân khái niệm phản thân là phản thân theo 
nghĩa là ở chừng mực nó được nhận ra nó sẽ làm thay đổi 
ứng xử. Lí thuyết kinh tế cổ điển đã thực sự khuyến khích xu 
thế tới cân bằng bằng cách bỏ qua tính phản thân và nhấn 
mạnh tầm quan trọng của cái căn bản. Tương tự, lí thuyết 
thị trường hiệu quả có thể có tác động ổn định bằng cách 
khuyến khích các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá để 
san bằng các định giá bất bình thường, với điều kiện nó 
không được làm quá như trong trường hợp của Long Term 
Capital Magagement (LTCM, một quỹ tự bảo hiểm dùng đòn 
bẩy mạnh đã phải cứu vớt). Ngược lại, lí lẽ của tôi dẫn đến 
kết luận là không thể để mặc thị trường tự giải quyết. Biết 
tính phản thân chỉ làm tăng bất ổn định trừ phi các nhà chức 
trách cũng ý thức ngang thế về nó và can thiệp khi bất ổn 
định đe doạ vượt khỏi tầm tay. 

Vấn đề bất ổn định trở nên trầm trọng hơn. Lòng tin vào 


những cái căn bản đang bị xói mòn, và ứng xử theo xu thế 
đang tăng. Nó được cổ vũ bởi ảnh hưởng ngày càng tăng 
của các nhà đầu tư định chế mà thành tích của họ được đo 
bằng thành tích tương đối hơn là tuyệt đối và của các ngân 
hàng trung tâm tiền hoạt động như những người kiến tạo thị 
trường về tiền tệ và các công cụ phái sinh: Họ được lợi từ 
tính dễ biến động tăng lên cả như những người kiến tạo thị 
trường lẫn như các nhà cung cấp các cơ chế tự bảo hiểm. 
Vai trò của các quỹ tự bảo hiểm có tính nước đôi hơn: như 
người sử dụng đòn bẩy, họ góp phần vào tính dễ biến động, 
song ở mức độ họ được thúc đẩy bởi thành tích tuyệt đối họ 
thường đi ngược xu thế. Vì phản thân là một quá trình lịch 
sử, hoàn toàn có thể là các thị trường trở nên bất ổn định 
hơn kí ức gần đây (mặc dù tôi loại trừ sự lặp lại của 1929). 
Tôi đề cập vấn đề này ở Phần II, nơi tôi khảo sát khủng 
hoảng 1997-1999, 


So sánh hai cách tiếp cận 


Tôi cho rằng khái niệm phản thân cho một diễn giải về các 
thị trường tài chính hoạt động ra sao tốt hơn khái niệm cân 
bằng. Các thị trường tài chính luôn ở trong bất cân bằng, đôi 
khi dời xa, đôi khi tiến tới cái có thể coi là cân bằng - tức là, 
một sự tương ứng giữa kì vọng và kết quả. Bản thân cân 
bằng hiện ra chỉ như một trường hợp giới hạn. 

Tôi tin đã cung cấp đủ thí dụ để chứng tỏ tính hợp lệ của 
cách tiếp cận của tôi. Rốt cuộc, duy nhất một thí nghiệm vết 
đen mặt trời đã đủ để chứng tỏ thiếu sót của vật lí học 


Newton và thiết lập tín nhiệm lí thuyết tương đối của 
Einstein. Nhưng có sự khác biệt to lớn giữa lí thuyết của 
Einstein và của tôi. Einstein có thể tiên đoán các hiện tượng 
đặc thù: Thí nghiệm Michelson-Morley chứng minh tính bất 
biến của tốc độ ánh sáng và điểm gần mặt trời của sao Thuỷ 
đã xác minh tính tương đối tổng quát. Tôi không thể tiên 
đoán bất kể thứ gì trừ tính không thể tiên đoán được - và 
điều đó không đủ để che giấu lí thuyết của tôi dưới lốt của 
sự đáng tôn trọng khoa học. 

Các nhà kinh tế học như Robert Solow loại bỏ diễn giải của 
tôi vì nó không cho bất kể giải thích tất định hay tiên đoán 
về ứng xử thị trường nào. Tất nhiên, họ đúng. Luận điểm của 
tôi là, tính phản thân đưa vào một yếu tố bất định cái làm 
cho các thị trường tài chính là không thể tiên đoán được một 
cách cố hữu. Tôi cho rằng thừa nhận sự thực này đặt chúng 
ta vào một vị thế tốt hơn để lường trước và phản ứng với 
biến động thị trường so với một lí thuyết được cho là khoa 
học; nhưng tôi không tạo ra một lí thuyết khoa học. 

Các nhà kinh tế học chắc thấy lí lẽ này là không thể chấp 
nhận được. Họ có thể dẫn nguyên lí bất định Heisenberg để 
lí lẽ ngược lại. Nó liên quan đến bất định, nhưng nó tạo ra 
các tiên đoán có thể kiểm tra được dựa trên xác suất thống 
kê. Đó là cái ta mong đợi từ một lí thuyết khoa học, họ nói, 
và họ có điểm đúng. Diễn giải của tôi không tạo ra xác suất 
thống kê; nó coi mỗi trường hợp như một sự kiện lịch sử, duy 
nhất. Hơn nữa, tôi tin rằng, ngược với vật lí lượng tử, không 
thể rút gọn các chuỗi boom-bust thành các xác suất thống 
kê. Lí do là các thị trường tài chính là không tự khép kín. 


Chúng có thể ảnh hưởng đến những cái căn bản mà chúng 
được cho là phải phản ánh. Tác động là khác nhau ở mỗi thời 
điểm, làm cho mỗi trường hợp là duy nhất. 

Nếu chúng ta bỏ qua tác động lên những cái căn bản, chúng 
ta có thể tới gần những khái quát hoá thống kê. Đó là cái 
phân tích kĩ thuật làm. Nó coi thị trường cổ phiếu như một 
hệ thống khép kín nơi chỉ cái xảy ra trong nội bộ thị trường 
là có liên quan. Điều đó cắt bỏ yếu tố làm cho mỗi trường 
hợp là duy nhất. Khi đó, chúng ta còn lại với một số các 
trường hợp có thể tạo ra các xác suất thống kê. Thí dụ, nếu 
thị trường tạo một giá thấp nhất, phục hồi, và sau đó thử lại 
giá thấp nhất - nhưng khối lượng và số cổ phiếu tạo ra giá 
thấp nhất mới ít hơn dịp trước đó - thì có nhiều khả năng thị 
trường tạo một giá đáy tốt, từ đó nó chắc sẽ phục hồi. Có 
nhiều chỉ số kĩ thuật tỉnh vi, và có nhiều người kiếm sống 
bằng nghiên cứu chúng. Nhưng có một sai sót trong cách 
tiếp cận này. Thị trường không phải là một hệ thống khép 
kín. Nó ảnh hưởng đến thực tại, nên các xác suất thịnh hành 
hôm nay không phải là như chúng đã là trong các dịp trước. 
Đôi khi điều này có ý nghĩa, đôi khi không. Lí do mà các 
chuỗi boom-bust không thể được rút gọn thành các xác suất 
thống kê là các thị trường tài chính tương tác mỗi lúc với 
những cái căn bản khác nhau. Ngay cả nếu thị trường theo 
cùng các qui tắc ứng xử, thực tế cũng không, vì các khu vực 
thực tế khác nhau liên đới ở các thời điểm khác nhau. Các 
công ti Internet ở giao điểm của thế kỉ hai mươi mốt khác 
các conglomerate của cuối các năm 1960. Một trong các lí 
do tôi đã đánh giá sai cường độ và trường độ của boom 


Internet là tôi đã bị các trường hợp trước ảnh hưởng quá 
nhiều. Mỗi bong bóng có một cơ sở thực tế, và những thay 
đổi trong thực tế gắn với boom Internet là quan trọng hơn 
nhiều so với, thí dụ, các thay đổi trong conglomerate boom, 
hay bowling boom, hay boom cờ bạc. Nếu các lí thuyết khoa 
học phải cung cấp những giải thích và tiên đoán tất định hay 
xác suất, thì các thị trường tài chính có thể không tuân theo 
cách giải quyết khoa học. 

Lại lần nữa, các nhà phê bình của tôi không tán thành. Họ 
chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian kể từ khi tôi viết Giả Kim 
thuật Tài chính, đã có nhiều tiến bộ trong lí thuyết kinh tế 
tiến tới phân tích khoa học các hiện tượng phản thân. 

Bị chỉ trích chọc tức, tôi cảm thấy buộc phải kiểm tra vấn 
đề. Tôi phải công nhận là một vài sự phản đối của họ được 
biện minh. Tôi không phải là người duy nhất nhận ra thiếu 
sót của các thị trường tài chính. Nhiều điểm mà tôi muốn 
đưa ra đã được các người khác trong trào lưu tư tưởng chính 
về kinh tế hiện đại trau chuốt rồi. Thí dụ, ý tưởng về đa cân 
bằng đã được chấp nhận rộng rãi, và cái gọi là các lí thuyết 
thế hệ hai về khủng hoảng tiền tệ cho phản hồi phản thân 
phát huy đầy đủ. l2Ì Cả một môn mới - kinh tế học hành vi- 
đã phát triển để nghiên cứu các khác biệt giữa hành vi thực 
sự và duy lí. 

Tôi có thể đang quất con ngựa chết khi tôi tấn công kì vọng 
duy lí, cũng như tôi đã làm khi cố lật ngược chủ nghĩa thực 
chứng logic. Đã đạt đến điểm khi các lí thuyết về cạnh tranh 
hoàn hảo, về kì vọng duy lí, và về các thị trường hiệu quả có 
nhiều lỗ hổng hơn nội dung. Tình hình đã chín muồi cho 


chuyển dịch hệ thuyết; thế mà sự chuyển dịch vẫn chưa xảy 
ra. Các lí lẽ khoét các lỗ hổng trong các thị trường hiệu quả 
vẫn được diễn đạt bằng cân bằng hơn là bất cân bằng động. 
Theo tôi, khái niệm đa cân bằng là một sự dùng từ sai; “bất 
cân bằng động” thích hợp hơn. Thiếu sót chủ yếu tôi thấy là 
hầu hết thảo luận được diễn đạt bằng thông tin, chứ không 
bằng phán đoán. Điều này dẫn tới các lí lẽ về thông tin bất 
đối xứng, không về thay đổi thiên kiến thịnh hành. Nơi các 
dịch chuyển thiên kiến được thừa nhận, chúng có đặc tính 
tuỳ tiện, trong khi tôi nhấn mạnh cơ chế phản hồi phản 
thân. Đó là sự khác biệt giữa đa cân bằng và bất cân bằng 
động thực sự. 

Tôi, tuy vậy, phải thú nhận rằng lí thuyết boom-bust được 
phác thảo trong cuốn sách này thậm chí có năng lực tiên 
đoán ít hơn một số trong văn khoa gần đây: Nó có thể làm 
khớp bất kể quá trình boom-bust nào sau khi đã xảy ra, và 
nó công khai từ chối bất kể năng lực tiên đoán nào cho diễn 
tiến tương lai của các sự kiện. Thế nhưng, tôi tin rằng đó là 
cái tốt nhất chúng ta có thể làm: thiết lập các giả thuyết và 
kiểm chứng chúng đối với các sự kiện khi chúng bộc lộ. Rắc 
rối với các giả thuyết này không phải là chúng không thể 
được chứng minh là có thể sai; mà là chúng tỏ ra là sai quá 
thường xuyên. Song đó vẫn tốt hơn giả thuyết bước ngẫu 
nhiên, với điều kiện chúng ta có trực giác nào đó và sẵn 
sàng sửa các sai lầm của mình. Sự thực là lí thuyết boom- 
bust của tôi đã tạo ra kết quả tốt hơn bước ngẫu nhiên. 
Cũng đúng thế với phân tích kĩ thuật thành thạo, sự khác 
biệt là ở chỗ nó dựa vào các khái quát hoá thống kê trong 


khi cách tiếp cận của tôi coi các thị trường tài chính như một 
diễn tiến lịch sử, duy nhất của các sự kiện. 

Tôi không nghĩ tôi có thể bị cho là chịu trách nhiệm vì không 
tạo ra được một lí thuyết có khả năng tiên đoán diễn tiến 
lịch sử, duy nhất của các sự kiện khi tôi cho rằng không thể 
có lí thuyết nào như vậy. Dù có đúng như thế, phải có cách 
tốt hơn để nghiên cứu các hiện tượng không thể tiên đoán 
được một cách cố hữu như vậy. Tôi tin mình đúng khi cho 
rằng đã đến lúc để phát triển một hệ thuyết mới. Tôi thiếu 
năng lực để làm vậy vì tôi không có kĩ năng toán học cần 
thiết. Nhưng, hình thù của hệ thuyết mới thì khá rõ trong 
tâm trí tôi, và tôi sẽ thử mô tả nó bằng lời. 


Một hệ thuyết mới 


Chúng ta phải từ bỏ hai định kiến được yêu mến của lí 
thuyết kinh tế liên quan đến các thị trường tài chính. Một là 
ứng xử duy lí; hai là cân bằng, bao gồm luận điểm là giá làm 
cân bằng thị trường. 

Các kì vọng duy lí là thích hợp trong một thế giới nơi các kì 
vọng của những người tham gia không có ảnh hưởng lên các 
sự kiện mà chúng gắn với. Khi đó người tham gia ở vị trí của 
một nhà quan sát có thể thu thập mọi thông tin sẵn có và đi 
đến quyết định của mình trên cơ sở thông tin đó. Các quyết 
định ấy có cái gì đó xác định để tương ứng với - cụ thể là, 
cân bằng dự kiến. Tất nhiên, chẳng người tham gia nào có 
tất cả thông tin sẵn có, nhưng theo định nghĩa người tham 
gia khác nào đó có - nếu không thì thông tin sẽ không là sẵn 


có. Như thế thị trường biết nhiều hơn bất kể người tham gia 
riêng nào; nó biết mọi thứ cần phải biết; vì thế thị trường 
luôn luôn đúng. Những người tham gia được giả thiết là đủ 
duy lí để nhận ra sự thực này và hành động một cách phù 
hợp. Đó là sự biện minh, thí dụ, cho đầu tư trong các quỹ chỉ 
số. Nếu thực tế lệch khỏi cân bằng phải có lí do cho việc ấy; 
lí do thường được tìm thấy trong thông tin bất đối xứng. Thí 
dụ, đa cân bằng gắn với khủng hoảng tín dụng có thể qui 
cho thông tin bất đối xứng sẵn có cho các lớp khác nhau của 
các chủ nợ. 

Đó không phải là cách thế giới hoạt động. Những người 
tham gia không đơn thuần là các nhà quan sát; quyết định 
của họ ảnh hưởng đến tương lai. Họ đặt cơ sở cho các quyết 
định của mình trên linh cảm, không trên thông tin, và thông 
tin về linh cảm trở nên sẵn có chỉ sau khi nó đã làm cho ảnh 
hưởng của nó có thể cảm nhận được. Trong các hoàn cảnh 
này, không hợp lí để hành động trên cơ sở các kì vọng duy lí. 
Một số người có thể làm vậy, người khác có thể không. 
Những người khác nhau theo các qui tắc quyết định khác 
nhau, và họ sửa chúng dưới ánh sáng kinh nghiệm. Thay cho 
ứng xử duy lí, thích hợp và sáng tỏ hơn để nói về “ứng xử 
thích nghi”. 

Điều này tạo hệ thuyết mới mà chúng ta cần. Ứng xử thích 
nghi có thể được nghiên cứu cả theo thời gian, lần vết tiến 
hoá của nó, hay theo không gian, so sánh các trường hợp có 
biểu hiện giống nhau. Cả hai cách tiếp cận đã tích luỹ số tài 
liệu đáng kể. Cách tiếp cận tiến hoá được xác lập kĩ ở các 
lĩnh vực nghiên cứu khác, đặc biệt là sinh học tiến hoá và 


các dạng khác của lí thuyết các hệ thống tiến hoá. Nó cũng 
bắt đầu xâm nhập kinh tế học qua áp dụng lí thuyết trò 
chơi. Lí thuyết trò chơi bắt đầu với giả thiết ứng xử duy lí 
song nó đã đem lại kết quả lí thú hơn nhiều từ khi nó từ bỏ 
giả thiết đó. Bằng cách khảo sát thế lưỡng nan của phạm 
nhân (prisonerˆs dilemma) qua các cuộc tranh đua máy tính, 
một đề tài tôi sẽ thảo luận chỉ tiết hơn ở Chương 4. Ý tưởng 
chung là nhận diện các chiến lược mà những người tham gia 
áp dụng hơn là nhận diện một chiến lược cá biệt như một 
chiến lược duy lí. Khi đó, có thể nghiên cứu các chiến lược 
này tiến triển thế nào qua mô phỏng hay quan sát trên máy 
tính. Có phương pháp luận được phát triển tốt để làm điều 
này: Nó bao gồm việc xác lập sự tăng trưởng hay suy giảm 
của số người (popuiation) sử dụng các chiến lược cá biệt. Nó 
đặc biệt thích hợp cho nghiên cứu tương tác giữa các thú 
săn mồi và con mồi, nhưng nó có thể được dùng tổng quát 
hơn. Tôi biết cách tiếp cận này nhờ công trình của Peter 
Allen, người tiến hành nghiên cứu nghề cá ở Canada. l3l Ông 
giả thiết rằng ngư dân chia ra hai nhóm: Những người theo 
Descartes tập trung vào các khu vực đã tìm thấy cá rồi, và 
những người thực dụng thả lưới rộng hơn. Jeffrey Frankel và 
Kenneth Froot Í#l đã dùng một cách tiếp cận tương tự khi họ 
phân biệt giữa các nhà đầu tư theo đồ thị và theo thuyết 
chính thống. Cách tiếp cận này phản ánh bản chất động của 
tương tác phản thân giữa tư duy và thực tại, giữa các kì 
vọng và kết quả. Nó không loại trừ một cân bằng cuối cùng, 
nhưng không nhất thiết tạo ra một cân bằng. Tất cả các kết 
luận dựa trên giả định cân bằng đều vấp ngã. 


Để dùng cách tiếp cận này trong các thị trường tài chính, 
quan trọng là phải nhận ra rằng giá thịnh hành không nhất 
thiết làm cân bằng thị trường. Điều này đi ngược một trong 
những định kiến được yêu mến nhất về thị trường và cần 
một lời giải thích. Lí thuyết kinh tế coi các thị trường tài 
chính cứ như chúng ở trong cân bằng liên tục; tốt hơn nhiều 
đi thừa nhận rằng chúng ở trong bất cân bằng liên tục. Tại 
bất kể thời điểm nào, có những người mua và bán tiềm năng 
có thể bị xô ra bên lề bởi biến động thị trường. Một số thực 
sự không được thoả mãn: Họ muốn mua hay bán nhiều hơn 
họ có thể tại giá đó. Những người khác do dự, và một biến 
động thị trường có thể kích một quyết định hoặc theo cùng 
hay ngược chiều. Không có qui tắc a pr/ori (tiên nghiệm) nào 
để xác định nhóm nào mạnh hơn. Chắc chắn không có lí do 
nào để giả thiết rằng một sự giảm giá sẽ làm tăng cầu và 
làm giảm cung và ngược lại. Những người theo xu thế có thể 
hơn những người được gọi là các nhà đầu tư giá trị. Việc sử 
dụng opf/on (quyền chọn) và các công cụ phái sinh 
(derivatives) cũng tạo ra cầu và cung kiềm chế, cái thường 
củng cố xu thế thịnh hành. Trong các hoàn cảnh nhất định, 
sức đẩy từ các công cụ phái sinh có thể đủ mạnh để gây ra 
một sự gián đoạn. 

Một lợi thế của cách nhìn các thị trường theo cách này là nó 
biện minh cho phân tích kĩ thuật. Nếu giả như giá thị trường 
phản ánh thụ động những cái căn bản, thì phân tích kĩ thuật 
không có ý nghĩa gì; nhưng nếu các thị trường ở trong bất 
cân bằng liên tục, các dấu kiểm lên và kiểm xuống cho 
thông tin có giá trị về cường độ của cầu và cung, và phân 


tích kĩ thuật có vai để diễn - vai lớn đến đâu phụ thuộc vào 
các chiến lược mà những người tham gia chấp nhận. Điểm 
quan trọng là có chỗ cho các chiến lược khác nhau, và có ý 
nghĩa để nghiên cứu ứng xử thích nghi. Lí thuyết trò chơi 
tiến hoá, như phép lặp (/feration) của thế lưỡng nan của 
phạm nhân, tỏ ra đặc biệt hứa hẹn đối với tôi. Tuy tôi không 
ở vị thế để phát triển đầy đủ hệ thuyết mới, chí ít tôi có thể 
thấy hình thù nó sẽ lấy. Nó sẽ thay các phương trình của lí 
thuyết cân bằng bằng qui hoạch phi tuyến của lí thuyết các 
hệ thống tiến hoá. 

Hệ thuyết mới sẽ lấy đi nền móng khoa học của thuyết thị 
trường chính thống. Không còn có thể coi là dĩ nhiên, là các 
thị trường có khuynh hướng tiến tới cân bằng; thực vậy, các 
mô hình phi tuyến chứng tỏ rõ ràng rằng thường chúng 
không. 

Có sự bênh vực mạnh mẽ cho các thị trường tự do, nhưng sự 
biện hộ không dựa vào xu hướng tiến tới cân bằng. Nó xuất 
phát từ tác động giải phóng để người dân theo đuổi mục 
đích của họ. Các thị trường tự do giải phóng năng lực sáng 
tạo của trí tuệ con người. Về khía cạnh này, chúng giống 
như các quyền tự do khác, về ngôn luận và tư duy và về hội 
họp chính trị. Quyền tự do có giá trị riêng của nó, và nó 
cũng là một nguồn tạo ra của cải. Tạo thịnh vượng là một 
quá trình động, trong khi lí thuyết cân bằng là tĩnh; nó vì thế 
không thấy phẩm chất chủ yếu của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. Cơ chế thị trường là một phần thiết yếu của một xã 
hội mở. Điều này không phải vì các thị trường có khuynh 
hướng tiến tới cân bằng mà vì chúng cho những người tham 


gia quyền tự do lựa chọn. 

Phân tích kĩ thuật, như hiện nó được dùng, sử dụng cách 
tiếp cận khác như tôi đã nhắc đến, so sánh các trường hợp 
khác nhau có hình mẫu ứng xử tương tự và thử ước lượng 
các xác suất trên cơ sở kinh nghiệm quá khứ. Phân tích kĩ 
thuật không bị vướng víu bởi giả thiết về tính duy lí song 
phạm vi của nó bị giới hạn bởi sự thực là các thị trường tài 
chính không tạo thành một hệ thống khép kín. Chúng liên 
tục nhận được các xung lực từ thế giới bên ngoài cái đảm 
bảo rằng tương lai sẽ không là sự lặp lại cơ học của quá khứ. 
Bản thân phân tích kĩ thuật là một xung lực như vậy; đó là lí 
do vì sao nó giống giả kim thuật hơn là khoa học. Vì các 
phương pháp khoa học không thích hợp cho nghiên cứu các 
hiện tượng xã hội, phân tích kĩ thuật không thể bị gạt bỏ vì 
nó không là khoa học; ta phải, tuy vậy, đề phòng bản chất 
giả kim thuật của nó. 

Các nhà kinh tế học đã bắt đầu sử dụng phân tích so sánh 
cho nhiều loại hiện tượng khác các thị trường tài chính. Thí 
dụ, các nhà kinh tế học ở Ngân hàng Thế giới đang thử phân 
tích các hiện tượng như tham nhũng l5Ì và khởi nghĩa vũ 
trang l$Ì bằng cách coi chúng như các hoạt động kinh tế. 
Cách tiếp cận của họ bị cùng hạn chế như phân tích kĩ 
thuật: Trong thử tính các xác suất, họ để mất khung cảnh, 
trong đó, mỗi trường hợp cá biệt xảy ra. Chúng còn chịu 
thêm một bất lợi: Họ phải tìm cách lượng hoá dữ liệu của họ 
trong khi các nhà nghiên cứu các thị trường tài chính đã có 
sẵn dữ liệu được lượng hoá để dùng. Tuy vậy, tôi thấy những 
nỗ lực tiên phong này thật hấp dẫn. Tôi coi chúng như các 


lầm lạc màu mỡ: Chúng đưa ra những thấu hiểu giúp để 
hiểu các vấn đề nhưng chúng không tạo ra một khung khổ 
toàn diện để xử lí chúng. Khái quát hoá cần được kết hợp với 
tri thức cục bộ ll và sự kết hợp của hai thứ hứa hẹn cải 
thiện thành tích của các nhà hoạch định chính sách. Ngay có 
đúng như thế, ứng dụng kĩ thuật xã hội sẽ chẳng bao giờ có 
khả năng đạt độ tin cậy của kĩ thuật cơ khí. Có sự tương tự ở 
đây với tính bất trắc triệt để đối mặt với những người tham 
gia trong các thị trường tài chính. 

Tóm tắt lại: Trong khuôn khổ của hệ thuyết mới về ứng xử 
thích nghi tách biệt khỏi ứng xử duy lí, có chỗ cho một cách 
tiếp cận theo chiều dọc nghiên cứu sự tiến hoá của các hệ 
thống theo thời gian và một cách tiếp cận theo chiều ngang 
so sánh các tình huống tương tự. Cách tiếp cận đầu tiên có 
xu hướng dùng qui hoạch phi tuyến, cách thứ hai, phân tích 
hồi qui. Cả hai cần được bổ sung bằng tri thức địa phương. 


^~ “# 


LilHai cách tiếp cận chính cho phân tích chứng khoán là “căn 
bản” và “kĩ thuật”. Phân tích căn bản theo qui tắc của lí 
thuyết kinh tế và coi giá cổ phần như phản ánh giá trị căn 
bản của công ti. Phân tích kĩ thuật bỏ qua lí thuyết kinh tế 
và nghiên cứu động học của biến động giá và các hình mẫu 
của ứng xử thị trường. 

I2lXem Robert Flood and Nancy Marion, “Perspective on the 
Recent Currency Crisis Literature”, National Bureau of 
Economic Reasearch Working Paper No. W6380, Jan., 1998. 
I3lPeter M. Allen, “Evolving Complexity in Social Science”, 


trong Systems: New Paradigms for the Human Sciences, 
edited by Gabriel Altman and Walter A. Koch (Berlin: Walter 
de Gruyter, 1998), trang 3-38. 

I4lleffey A. Frankel and Kenneth A, Froot, “Chartists, 
Fundamentalists, and the Demand for Dollars”, trong Private 
Behavior and  Government  Policy ín Interdependent 
Economies, edited by Anthony Courakis and Mark Taylor 
(Oxford, U. K.: Clarendon Press, 1990). 

I5lDaniel Kaufman, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobaton, 
“Governance Matters” (Washington D.C: World Bank Policy 
Research Working Paper No. 2196, August 1999). Xem cả 
Daniel Kaufman, “Corruption: The Facts” (Washinhton D.C: 
Foreign Policy, Summer 1997). 

I6lPau Collier, “Economic Causes of Civil Conflic and their 
Implications for Policy” (Washington D.C: World Bank, June 
15, 2000). 

IlMột điểm được Ilvan Krustev nêu rõ trong “The Strange 
(Re)Discovery of Corruption” trong The Paradoxes of 
Unintended Consequenses (Budapest: CEU Press, 2000). 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 4 
Phản thân trong lịch sử 


Tôi đã diễn giải các thị trường tài chính như một quá trình 
lịch sử không thuận nghịch; vì thế diễn giải của tôi cũng 
phải có tính thoả đáng nào đó đối với lịch sử nói chung. Tôi 
đã phân các sự kiện thành hai loại: các sự kiện buồn tẻ 
thường nhật không gây ra một sự thay đổi về nhận thức, và 
các sự kiện lịch sử, duy nhất ảnh hưởng đến thiên kiến của 
người tham gia và, đến lượt nó, dẫn tới thay đổi về những 
cái căn bản. Sự phân biệt mang tính fautologíc nhưng hữu 
ích. Loại sự kiện đầu tiên nhạy cảm với phân tích cân bằng, 
loại thứ hai thì không: Nó chỉ có thể được hiểu chỉ như một 
phần của một quá trình lịch sử. 

Phép biện chứng 


Trong các sự kiện thường nhật, cả hàm tham gia lẫn hàm 
nhận thức không thay đổi đáng kể. Trong trường hợp những 
diễn biến duy nhất, không thuận nghịch, cả hai hàm số hoạt 
động đồng thời theo cách cả quan điểm của người tham gia 
lẫn tình hình không còn như nhau. Đó là cái biện minh cho 
sự mô tả sự phát triển như vậy là có tính lịch sử. 

Quá trình lịch sử, theo tôi, là được để ngỏ. Khi một tình thế 
có những người tham gia biết suy nghĩ, chuỗi sự kiện không 
dẫn trực tiếp từ một tập các sự thực sang tập tiếp theo; 


đúng hơn, nó kết nối sự thực với nhận thức và nhận thức với 
sự thực theo một hình mẫu dây giày. Nhưng lịch sử là một 
loại dây giày rất đặc biệt. Hai bên của giày không được làm 
từ cùng vật liệu; thực vậy chỉ một bên là vật chất - bên kia 
gồm các ý tưởng của những người tham gia. Hai bên không 
khớp nhau, và sự khác biệt giữa chúng xác định hình thù 
của các sự kiện buộc chúng lại với nhau. Các nút đã được 
buộc rồi có hình thù xác định, song tương lai được bỏ ngỏ. 
Điều này là khá khác cơ chế mà chức năng của nó có thể 
được giải thích và tiên đoán bởi các qui luật có hiệu lực phổ 
quát. Trong diễn tiến lịch sử, quá khứ và tương lai là không 
thuận nghịch, như trong mô hình Karl Popper về phương 
pháp khoa học. Cái làm cho tương lai khác quá khứ là sự lựa 
chọn mà những người tham gia buộc phải (và có đặc ân) 
thực hiện dựa trên cơ sở thông tin không hoàn hảo của họ. 
Sự lựa chọn đó đưa một yếu tố bất định vào diễn tiến của 
các sự kiện. Những mưu toan loại bỏ nó bằng thiết lập các 
qui luật về ứng xử con người phải chịu số phận thất bại. 

Lí thuyết dây giày này về lịch sử là một loại biện chứng giữa 
tư duy của chúng ta và thực tại. Với tư cách như thế, nó có 
thể được diễn giải như một sự tổng hợp của biện chứng về 
các ý tưởng của Hegel và chủ nghĩa duy vật biệt chứng của 
Marx. Georg Wilhelm Friedrich Hegel đưa ra một luận đề 
rằng các ý tưởng phát triển một cách biện chứng và cuối 
cùng dẫn đến sự kết thúc của lịch sử - sự tự do. Karl Marx, 
hoặc chính xác hơn Friedrich Engels, cung cấp một phản đề 
cho rằng sự phát triển của các ý tưởng được các điều kiện 
và quan hệ sản xuất xác định; thượng tầng kiến trúc tư 


tưởng chỉ là phản ánh của hạ tầng cơ sở. Lí thuyết dây giày 
khi đó có thể được coi là một sự tổng hợp. Thay cho hoặc 
các tư tưởng hay các điều kiện vật chất tiến hoá một cách 
biện chứng riêng biệt, chính sự tương tác giữa hai thứ là cái 
tạo ra quá trình biện chứng. Tôi gọi sự tương tác này là tính 
phản thân, và lí do duy nhất tôi không dùng từ “biện chứng” 
một cách dễ thấy hơn là tôi không muốn bị quá tải bởi hành 
lí thừa đi cùng với nó. Rốt cuộc, Marx đã đề xuất một lí 
thuyết tất định về lịch sử ngược hoàn toàn với diễn giải của 
riêng tôi. Sự tương tác giữa vật chất và lí tưởng là lí thú 
chính xác vì chúng không tương ứng với nhau hoặc xác định 
lẫn nhau. Thiếu tương ứng làm cho thiên kiến của những 
người tham gia là lực lượng nhân quả trong lịch sử. Tính có 
thể sai - được biểu hiện trong những sai lầm - đóng cùng vai 
trò trong các sự kiện lịch sử như đột biến gen trong các sự 
hiện sinh học: Nó làm nên lịch sử. 

Gen ích kỉ 


Sinh học tiến hoá đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu lí 
thú. Phương pháp được sử dụng là đi thiết lập các mô hình 
động mô tả sự tiến hoá của một loài trong tương tác với môi 
trường. Mỗi loài thuộc về môi trường của loài khác. Sự tiến 
triển của tất cả các loại - các thị trường tài chính, gia đình, 
định chế - về lí thuyết có thể được nghiên cứu bằng cùng 
phương pháp. Trong các hoàn cảnh nào đó, chúng ta có thể 
kì vọng quá trình đến nằm yên tại một điểm cân bằng, nơi 
không xảy ra sự thay đổi nữa nếu không có một nhiễu loạn 
từ bên ngoài. Nhưng đó sẽ là một trường hợp đặc biệt. Trong 


các trường hợp khác, quá trình có thể tiếp tục vô hạn định 
mà không hề đi đến nằm yên. Lí thuyết kinh tế bận tâm với 
việc tìm ra điểm cân bằng; nghiên cứu lịch sử phải tập trung 
vào quá trình xảy ra liên tục. Không có gì chứng minh rằng 
lịch sử sẽ kết thúc, chừng nào loài người còn tồn tại. 

Trong nghiên cứu lịch sử, sẽ là sai lâm khi coi con người hệt 
như các loài khác. Có phẩm chất nào đó - khó định vị và 
định nghĩa - cái làm cho con người nổi bật lên. Hơn là năng 
lực lựa chọn - con chuột trong một mê cung làm điều đó - 
chính là năng lực lựa chọn các động cơ thúc đẩy của mình là 
cái phân biệt con người với các động vật khác. Không có sự 
bất định nào về động cơ của một con chuột khi nó chọn một 
con đường hơn là con đường khác: Nó muốn miếng phó mát. 
Không có sự chắc chắn tương ứng về các động cơ thúc đẩy 
của con người, và là một sai lầm đi bỏ qua sự khác biệt. 

Sinh học tiến hoá hiện đại đã cho ý tưởng chọn lọc tự nhiên 
của Darwin cuộc sống mới. Các chiến lược được theo đuổi ở 
mức loài có thể thấy hữu hiệu ở mức gen: Các chiến lược 
thành công dẫn đến sự lan truyền của các gen, trong đó các 
chiến lược này được ghi vào. Điều này tạo ra định để về 
“gen ích kỉ”. Tên gọi, tất nhiên, có tính ẩn dụ, vì sẽ là giả 
mạo để qui một động cơ thúc đẩy cho gen, và những người 
theo thuyết Darwin hiện đại cẩn thận chỉ ra điều này. Sự 
nhân lên của các gen là không có chủ ý; nó là hệ quả tự 
nhiên của sự sống sót của cá thể thích hợp nhất - tức là, của 
một chiến lược thành công. Qui tắc này xem ra là phổ quát, 
áp dụng cho con người cũng như các loài khác. 

Nhưng, vẫn có một sự khác biệt căn bản: Con người tiến 


hành hành vi có chủ ý. Mối liên kết giữa các chiến lược thành 
công và sự truyền lan gen ít trực tiếp hơn so với các loài 
khác. Nó không hoàn toàn vắng; con người đã không bỏ mất 
nguồn gốc động vật của nó. Không có đường phân chia đột 
ngột; đúng hơn là, con người đã chồng một lớp hành vi khác 
lên cơ sở động vật, và lớp đó không bị chế ngự bởi cấu tạo 
gen của họ ở cùng mức độ như hành vi mang tính bản năng 
hơn của họ. Chính lớp có chủ ý này là cái giải thích hầu hết 
ảnh hưởng mà con người có khả năng dùng đối với môi 
trường của họ. Lớp có chủ ý cũng đưa vào một yếu tố bất 
định - cụ thể là, sự bất định về ý định - là cái thiếu vắng ở 
hành vi của các sinh vật khác. 

Kĩ thuật gen hiện nay đang có những tiến bộ nhanh. Chúng 
ta ngày càng có thể ảnh hưởng đến việc não người hoạt 
động ra sao. Nhưng, nếu không biến con người thành robot, 
thì chúng ta sẽ không có khả năng loại bỏ tính bất trắc cố 
hữu trong hành vi con người. Tôi tin khái niệm về tính phản 
thân và lí thuyết dây giày về lịch sử diễn đạt tính bất trắc 
này tốt hơn lí thuyết gen ích kỉ. 

Có một sự khác nhau giữa ý định và kết quả; kết quả làm 
thay đổi ý định, cái đến lượt nó lại làm thay đổi kết quả 
trong một quá trình chẳng bao giờ kết thúc, ở chừng mực 
nào đó, là giống với tiến hoá sinh học, nhưng ở chừng mực 
nào đấy, là khác. Đó là cái tôi có ý định khi tôi nói rằng sự 
thay đổi sinh học cốt ở đột biến gen và có thể được đo bằng 
sự lan truyền gen, trong khi biến đổi lịch sử cốt ở những 
nhận thức sai và có thể đo được bằng khoảng cách giữa ý 
định và kết quả. 


Khi đến với hành vi con người, có thể nghi ngờ rằng lịch sử 
có thể được giải thích đến mức độ nào bằng các qui tắc của 
gen ích kỉ. Đôi khi người ta nuôi dưỡng các ý định tương ứng 
với lợi ích của gen ích kỉ, nhưng không phải luôn luôn. Gen 
ích kỉ đóng một vai trò quan trọng hiển nhiên trong nối ngôi 
triều đại, nhưng ngay cả ở đó, Shakespeare đưa ra vài nhận 
xét lí thú - như “tồn tại hay không tổn tại” - cái vượt quá xa 
giới hạn của lí thuyết gen ích kỉ. 

Mô hình Boom-Bust 


Vấn đề lí thú là biến đổi lịch sử có thể có được mô hình ra 
sao. Như tôi đã nhắc tới ở Chương 3, tôi tin lí thuyết trò chơi 
tiến hoá vạch phương hướng: Nghiên cứu hành vi (ứng xử) 
thích nghi dường như có ý nghĩa hơn giả thiết hành vi (ứng 
xử) duy lí. 

Tôi đã thú nhận ở chương đó rồi, tôi không có khả năng phát 
triển một hệ thuyết mới. Cả sinh học tiến hoá lẫn lí thuyết 
trò chơi tiến hoá đi theo tiến hoá của dân số (số cá thể) theo 
đuổi các chiến lược nào đó: Các ngư dân theo Descartes và 
thực dụng trong ngành cá Canada, các nhà đầu tư giá trị và 
những người buôn bán theo đà trong trường hợp thị trường 
chứng khoán. Tôi coi cách tiếp cận này có hứa hẹn hơn lí 
thuyết kì vọng duy lí, nhưng tôi thiếu kĩ năng để phát triển 
nó. Tôi đã để xuất một mô hình boom-bust cho các thị 
trường tài chính, mặc dù nó chỉ là một minh hoạ về hoạt 
động phản thân hơn là một lí thuyết khoa học. Tôi đã thấy 
nó hữu ích như một chỗ dựa trong các quyết định đầu tư của 
tôi, nhưng nó có thể dễ dàng sụp đổ nếu ta đặt quá nhiều 


trọng tải lên nó. Bây giờ tôi sẽ mở rộng mô hình đó cho lịch 
sử nói chung bằng đưa ra một diễn giải boom-bust về sự nổi 
lên và sụp đổ của hệ thống Soviet. Đây sẽ là một sự phiêu 
diêu tưởng tượng hơn là một minh hoạ, song nó có ưu điểm 
cho phép tôi đưa ra khung khổ quan niệm của mình bằng 
cách sử dụng một thí dụ cụ thể có thể như sự giảm nhẹ dễ 
chịu khỏi thảo luận trừu tượng. Để làm việc này, tôi đơn 
thuần theo định đề về tính có thể sai triệt để bằng cách đẩy 
một lầm lạc màu mỡ đến giới hạn của nó. 

Sự nổi lên và sụp đổ của hệ thống Soviet 


Tôi đã dính dáng tích cực vào việc làm tan rã hệ thống 
Soviet. Với tư cách một người phản đối các xã hội khép kín 
(đóng), tôi đã háo hức giúp cho sự qua đời của nó. Tôi đã 
phát triển một diễn giải boom-bust về tình hình, để hướng 
dẫn hành động của tôi. Tôi đã công bố nó năm 1990 trong 
một cuốn sách có tựa đề Mở Hệ thống Soviet (Opening the 
Soviet System). Phần tiếp sẽ trình bày tôi đã phân tích tình 
hình lúc đó ra sao. 

Thiên kiến ban đầu (hệ tư tưởng cộng sản) và xu hướng ban 
đầu (đàn áp) đã dẫn tới một xã hội đóng. Đã có một mối 
quan hệ tăng cường lẫn nhau giữa tính cứng nhắc của giáo lí 
cộng sản và sự cứng nhắc của các điều kiện xã hội thịnh 
hành. Hệ thống đạt đỉnh điểm của nó trong vài năm cuối của 
sự cai trị của Stalin. Nó đã bao trùm toàn bộ: một hình thức 
của chính phủ, một hệ thống kinh tế, một đế chế lãnh thổ, 
và một hệ tư tưởng. Hệ thống đã bao hàm toàn diện, cô lập 
khỏi thế giới bên ngoài, và không nao núng. Đã có một vực 


thảm giữa hoàn cảnh thực tế và diễn giải chính thống về nó 
cái đã rộng hơn nhiều so với có thể duy trì được trong một 
xã hội mở. Tôi coi điều này như một trường hợp bất cân 
bằng tĩnh. 

Sau cái chết của Stalin, đã có một giờ phút ngắn ngủi, giờ 
phút thử thách, khi Nikita Khrushchev tiết lộ một vài bí mật 
cai trị của Stalin, nhưng cuối cùng hệ thống thứ bậc tái 
khẳng định mình. Một giai đoạn chạng vạng bắt đầu, khi 
giáo lí vẫn được duy trì bằng các phương pháp hành chính 
nhưng không còn được củng cố bằng lòng tin vào hiệu lực 
của nó. Lí thú là, tính cứng nhắc của hệ thống đã tăng lên. 
Chừng nào còn có một nhà chuyên chế sống cầm lái, đường 
lối của đảng Cộng sản có thể thay đổi theo hứng của ông ta. 
Song bây giờ chế độ được các nhà quan liêu điều hành, tính 
uyển chuyển đó đã mất đi. Đồng thời, sự khủng bố buộc 
người dân chấp nhận giáo điều cộng sản cũng dịu đi, và một 
quá trình sa sút tế nhị bắt đầu. Các định chế dùng mánh 
khoé để có địa vị. Vì chẳng cái nào có quyền tự trị, mỗi định 
chế đã phải tiến hành một dạng trao đổi với các định chế 
khác. Dân dần một hệ thống tinh vi về mặc cả định chế đã 
thay cho cái được coi là kế hoạch hoá tập trung. Đồng thời, 
một nền kinh tế phi chính thức phát triển để bổ sung và lấp 
các lỗ hổng do hệ thống chính thống để lại. Nền kinh tế kế 
hoạch hoá đã có thể sụp đổ nếu không có nó. Giai đoạn 
chạng vạng này đã là cái nay được gọi là “thời kì trì trệ”. Sự 
không thoả đáng này của hệ thống ngày càng trở nên hiển 
nhiên, và áp lực cho cải cách tăng lên. 

Cải cách đã gia tốc quá trình tan rã, vì nó đưa ra hay hợp 


pháp hoá các lựa chọn khả dĩ khác (trong khi hệ thống phụ 
thuộc vào sự thiếu các lựa chọn khả dĩ cho sự sống sót của 
nó). Cải cách kinh tế đã có một thời kì đầu thành công trong 
mọi nước cộng sản, với ngoại lệ đáng chú ý của bản thân 
Liên Xô. Các nhà cải cách Trung Quốc gọi pha này là “giai 
đoạn vàng”, khi tổng lượng vốn được hướng lại để thoả mãn 
nhu cầu của người tiêu dùng. Liên Xô đã không thực hiện 
được ngay cả nhiệm vụ tương đối dễ này. 

Các nỗ lực cải cách hệ thống cộng sản dựa trên một nhận 
thức sai: Hệ thống không thể được cải cách, vì nó không cho 
phép phân bổ kinh tế của vốn. Cần sự thay đổi triệt để hơn. 
Khi năng lực hiện tại đã được tái định hướng, quá trình cải 
cách bắt đầu cạn kiệt nguồn lực. Có thể hiểu được vì sao 
điều này lại thế. Chủ nghĩa cộng sản đã muốn là thuốc giải 
độc cho chủ nghĩa tư bản, cái đã làm công nhân xa lánh các 
tư liệu sản xuất. Tất cả tài sản được nhà nước nắm lấy, và 
nhà nước đã là sự hiện thân của lợi ích tập thể như được 
đảng xác định. Vì thế đảng chịu trách nhiệm phân bổ vốn. 
Điều này có nghĩa là vốn được phân bổ không trên cơ sở 
kinh tế mà trên cơ sở của một giáo điều chính trị, gần như 
tôn giáo. Sự tương tự hay nhất là việc xây dựng kim tự tháp 
của các pharaoh: Phần nguồn lực dành cho đầu tư được tối 
đa hoá, trong khi lợi ích kinh tế từ nó vẫn ở cực tiểu. Một 
điểm tương tự khác là các khoản đầu tư có hình thức của 
các dự án đồ sộ nguy nga. Chúng ta có thể xem các đập 
thuỷ điện khổng lồ, các nhà máy thép, các phòng đợi ốp đá 
hoa cương nguy nga của tàu điện ngầm Moscow, và các nhà 
chọc trời có kiến trúc Stalinist như bao nhiêu kim tự tháp 


được các pharaoh hiện đại xây dựng. Các đập thuỷ điện có 
tạo ra năng lượng điện, các nhà máy thép có sản xuất ra 
thép, nhưng nếu thép và năng lượng được dùng để tạo ra 
nhiều đập thuỷ điện và nhiều nhà máy thép hơn, thì tác 
động lên nền kinh tế chẳng khác mấy tác động của xây các 
kim tự tháp. 

Khung khổ lí thuyết của chúng ta nói với chúng ta rằng, 
trong hoàn cảnh xa cân bằng của một xã hội đóng, phải có 
những méo mó không thể hình dung nổi trong một xã hội 
mở. Ta có thể kiếm minh hoạ nào tốt hơn nền kinh tế Soviet? 
Hệ thống cộng sản chẳng qui cho vốn giá trị nào; chính xác 
hơn, nó không công nhận khái niệm quyền tài sản. Kết quả 
là, hoạt động kinh tế dưới hệ thống Soviet đơn giản không 
mang tính kinh tế. Để làm thế, đảng phải khác biệt vai trò 
của nó với tư cách người canh gác và phân bổ vốn. Chính ở 
điểm này mà mọi nỗ lực cải cách đã nhất thiết thất bại. 

Lí thú là, sự thất bại của các cải cách kinh tế làm tăng tốc 
quá trình tan rã vì nó chứng tỏ nhu cầu về cải cách chính trị. 
Với sự xuất hiện của perestroika ở Liên Xô, quá trình tan rã 
bước vào pha kết thúc của nó vì cải cách đã chủ yếu mang 
tính chính trị và, như tôi đã nhắc tới ở trước, giai đoạn vàng 
đã thiếu cho nên cải cách đã tạo ra ít hoặc không tạo ra lợi 
ích kinh tế nào. Khi mức sống bắt đầu giảm, công luận quay 
lại chống chế độ, dẫn tới sự tan rã thê thảm lên đến đỉnh 
điểm ở sự sụp đổ hoàn toàn của Liên Xô. 

Hình mẫu là hầu như đồng nhất với hình mẫu chúng ta quan 
sát thấy ở các thị trường tài chính - với một sự khác biệt chủ 
yếu: Trong các thị trường tài chính, quá trình boom-bust 


dường như tự thể hiện mình như một quá trình tăng tốc, 
trong khi ở trường hợp của hệ thống Soviet, toàn bộ chu kì 
bao gồm hai pha, một là một quá trình giảm tốc độ lên đỉnh 
điểm trong bất cân bằng tĩnh của chế độ Stalin, pha khác là 
một quá trình tăng tốc dẫn tới sự sụp đổ thê thảm. l1 

Sau đó, tôi đi tiếp để chỉ ra rằng có khả năng tìm ra một quá 
trình boom-bust gồm hai pha tương tự trong các thị trường 
tài chính. Đó là nơi sự minh hoạ biến thành phiêu diêu tưởng 
tượng. Tôi trích dẫn trường hợp của hệ thống ngân hàng Hoa 
Kì, đã được điều tiết một cách cứng nhắc sau sự sụp đổ của 
nó năm 1933. Nó vẫn ỳ ra suốt khoảng ba mươi lăm năm. 
Năm 1972, tôi viết một báo cáo đầu tư có tựa đề “The Case 
for Growth Banks - Trường hợp các Ngân hàng Tăng trưởng” 
cho rằng một ngành ốm yếu sắp hồi sinh. Ngành bị điều tiết 
ở mức cao, các ban quản lí ù lì và không ưa rủi ro, và giá cổ 
phiếu đã không phản ánh thu nhập, nhưng tất cả sắp thay 
đổi. Một giống mới của các nhà ngân hàng đã được nuôi 
dưỡng ở Citibank, và họ dần dần toả ra toàn quốc. Dưới sự 
quản lí của họ, các ngân hàng đã bắt đầu sử dụng vốn của 
mình một cách tháo vát hơn, và mau chóng họ sẽ cần kích 
thích giá cổ phiếu của họ nhằm huy động thêm vốn và theo 
đuổi việc thôn tính. Tín hiệu được phát ra khi Citibank đăng 
cai một cuộc họp cho các nhà phân tích chứng khoán - một 
sự kiện chưa từng thấy. Bó cổ phiếu do tôi khuyến nghị tăng 
giá 50 phần trăm trong vòng một năm. Ngay sau đó là 
khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, và các ngân hàng quốc tế 
đã quay vòng thặng dư của các nước sản xuất dầu, dẫn đến 
boom cho vay quốc tế của các năm 1970. Hệ thống ngân 


hàng lâm vào bất cân bằng động, lên đỉnh điểm ở khủng 
hoảng cho vay quốc tế năm 1982. 

Nét nổi bật của sự so sánh khiên cưỡng này giữa sự nổi lên 
rồi sụp đổ của hệ thống Soviet và sự sụp đổ rồi nổi lên của 
hệ thống ngân hàng Mĩ là để chứng tỏ rằng hoàn cảnh xa 
cân bằng có thể thịnh hành ở cả thái cực thay đổi lẫn ở thái 
cực không thay đổi. Xã hội đóng là mặt tương ứng của cách 
mạng và hỗn độn; một quá trình phản thân hoạt động ở cả 
hai thái cực, sự khác biệt là ở cấp độ thời gian. Trong một xã 
hội đóng, chẳng có gì mấy xảy ra suốt thời gian dài; trong 
cách mạng nhiều điều xảy ra trong thời gian ngắn. Trong cả 
hai trường hợp, nhận thức là rất xa thực tại. 

Đây là một thấu hiểu quan trọng. Thảo luận các quá trình 
boom-bust trong bối cảnh các thị trường tài chính, thường 
đưa ta đến nghĩ bằng tăng tốc. Nhưng xu hướng cũng có thể 
biểu lộ ở dạng giảm tốc, hoặc không có thay đổi. Một khi 
nhận ra khả năng này, tôi đã có thể tìm ra một thí dụ thực 
sự trong thị trường cổ phiếu: trường hợp của cổ phiếu ngân 
hàng từ Đại Suy thoái đến 1972. l2! Trong lịch sử, các trường 
hợp về trì trệ, không thay đổi, hoặc bất cân bằng tĩnh, là 
phổ biến hơn nhiều. 

Một khung khổ quan niệm 


Thảo luận ở trên giúp thiết lập một khung khổ quan niệm 
phân chia các tình huống lịch sử thành ba loại: bất cân bằng 
tĩnh, gần cân bằng, và bất cân bằng động. Khả năng về cân 
bằng tĩnh bị loại ra bởi sự thực là những người tham gia luôn 
đặt các quyết định của mình trên cơ sở diễn giải thiên lệch 


về thực tại. Sự tương ứng giữa kết quả và kì vọng là khó có 
được, và ngay như nếu nó xảy ra, nó có thể do thiên kiến 
thịnh hành ảnh hưởng đến trạng thái thịnh hành hơn là 
những người tham gia hoạt động trên cơ sở tri thức hoàn 
hảo. Còn lại ba khả năng. 

Một là tương tác giữa các hàm nhận thức và tham gia ngăn 
tư duy và thực tại rời quá xa nhau. Người ta học từ kinh 
nghiệm; họ hành động trên cơ sở quan điểm thiên lệch, 
nhưng có một quá trình phê phán hoạt động có xu hướng 
sửa thiên kiến. Tri thức hoàn hảo vẫn không thể đạt được, 
nhưng chí ít có một xu hướng cho tư duy và thực tại đến gần 
nhau hơn. Hàm tham gia đảm bảo rằng thế giới thật, như 
được những người tham gia trải qua, liên tục thay đổi, 
nhưng người ta dựa khá vững vào một tập các giá trị căn 
bản rằng thiên kiến của những người tham gia không thể 
lệch quá xa với các sự kiện thực tế - nói cách khác, gần cân 
bằng. Trạng thái này đặc trưng cho xã hội mở, như ở Phương 
Tây. Loại xã hội này gắn chặt với lối suy nghĩ phê phán. 
Chúng ta có thể gọi quan hệ này giữa tư duy và thực tại là 
“bình thường”, vì chúng ta quen với nó từ kinh nghiệm riêng 
của mình. 

Khi chúng ta bắt gặp tập hoàn cảnh thứ hai, trong đó, quan 
điểm của người tham gia là hoàn toàn không giống cách mà 
sự vật thực sự là, và hai thứ không chứng tỏ xu hướng nào là 
chúng tiến đến gần nhau - trong các hoàn cảnh nào đó 
chúng có thể thậm chí bị kéo xa hơn nữa. Ở một thái cực, có 
các chế độ hoạt động với một thiên kiến ý thức hệ, và chúng 
không sẵn lòng điều chỉnh theo hoàn cảnh thay đổi. Chúng 


cố áp đặt thực tế vào khung khổ quan niệm của họ dẫu cho 
là họ có lẽ không thể thành công. Dưới áp lực của giáo lí 
thịnh hành, các điều kiện xã hội có thể cũng trở nên khá 
cứng nhắc, song thực tế có khả năng vẫn khá xa diễn giải 
được cho phép của nó. Thật vậy, thiếu một cơ chế hiệu 
chỉnh, hai thứ có khả năng rời xa nhau hơn nữa, vì chẳng có 
mức ép buộc nào có thể ngăn thay đổi trong thế giới thực, 
trong khi giáo lí có khả năng vẫn không nao núng. Trạng thái 
này là đặc trưng của các xã hội đóng, như Liên Xô hay chế 
độ độc tài tôn giáo ở Iran. Đây là bất cân bằng tĩnh. 

Ở thái cực khác, các sự kiện có thể xảy ra nhanh đến mức 
sự hiểu biết của người tham gia không thể theo kịp chúng 
và tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát. Sự khác nhau giữa 
quan điểm thịnh hành và điều kiện thực tế có thể trở nên 
không thể duy trì được, đẩy nhanh một cuộc cách mạng 
hoặc sự sụp đổ loại khác nào đó. Lại lần nữa, có sự khác 
nhau xa giữa tư duy và thực tại, nhưng nó nhất thiết mang 
tính quá độ. Chế độ cũ bị quét sạch cuối cùng sẽ được thay 
thế bằng một chế độ mới. Đây là trường hợp thay đổi chế 
độ, hoặc bất cân bằng động. Cách mạng Pháp là thí dụ cổ 
điển, nhưng Cách mạng Công nghiệp và các mạng truyền 
thông hiện thời cũng đủ tư cách. 

Sự phân chia ba mà tôi vừa giới thiệu có thể so sánh với ba 
trạng thái của nước có thể thấy trong tự nhiên: lỏng, rắn, và 
hơi. Sự tương tự là khiên cưỡng, nhưng gây hứng thú. Để 
làm cho nó có ý nghĩa, chúng ta phải nhận diện hai đường 
ranh giới tách hoàn cảnh gần cân bằng và xa cân bằng. 
Trong trường hợp nước, các đường ranh giới được biểu hiện 


bằng nhiệt độ. Trong trường hợp lịch sử, các đường ranh giới 
không thể chính xác và mang tính định lượng như vậy, song 
chúng phải cho sự phân biệt có thể nhận biết được; nếu 
khác đi thì toàn bộ khung khổ quan niệm chỉ là sự bay bổng 
của trí tưởng tượng. 

Để thiết lập cái Popper có thể gọi là “tiêu chuẩn về giới 
tuyến”, tôi phải viện dẫn khái niệm về xã hội đóng và mở. 
Đây là các loại lí tưởng, tương ứng với hoàn cảnh bất cân 
bằng tĩnh và gần cân bằng. l3l Tôi xây dựng chúng khoảng 
bốn mươi năm trước, vào đầu các năm 1960, dưới ảnh 
hưởng của Open Society and its Enemies của Karl Popper. l# 
Xã hội mở đối lại xã hội đóng 


Các mô hình dựa trên thái độ đối với thay đổi lịch sử. Tôi 
phân biệt giữa cách suy nghĩ truyền thống, bỏ qua khả năng 
thay đổi và chấp nhận trạng thái thịnh hành như trạng thái 
có thể duy nhất (tức là, xã hội hữu cơ); một cách tư duy phê 
phán, khai phá những khả năng về thay đổi ở mức đây đủ 
nhất (xã hội mở); và một cách tư duy giáo điều, không thể 
chấp nhận sự bất định (xã hội đóng). Tôi lí lẽ rằng ba hình 
thức tổ chức xã hội tương ứng với ba cách tư duy (hữu 
cơ/truyền thống; mở/phê phán; đóng/giáo điều). Tôi cảm 
thấy cần phân biệt giữa xã hội hữu cơ và xã hội đóng vì có 
sự khác biệt hoàn toàn giữa cách tư duy truyền thống, phớt 
lờ khả năng của một lựa chọn khả dĩ, và cách tư duy giáo 
điều, tìm cách loại bỏ các lựa chọn khả dĩ bằng vũ lực. Xã 
hội hữu cơ, giống như Vườn Địa đàng, ở trong quá khứ 
huyền thoại: Tính trinh nguyên, một khi đã mất, không thể 


lấy lại được. Vì các mục đích thực tiễn, sự lựa chọn là giữa 
xã hội mở và đóng. 

Chẳng cần nói, sự tương ứng giữa các cách tư duy và cơ cấu 
xã hội là không hoàn hảo. Cả xã hội mở và xã hội đóng đều 
bỏ quên cái gì đó đáng khao khát mà, theo định nghĩa, chỉ 
có thể thấy trong xã hội kia. Xã hội đóng hứa hẹn sự chắc 
chắn và vĩnh cửu: Cái bị thiếu trong xã hội mở, và xã hội mở 
hứa hẹn quyền tự do: Cái bị từ chối đối với cá nhân trong xã 
hội đóng. Hệ quả là, hai nguyên lí tổ chức xã hội đứng đối 
lập với nhau. Xã hội mở thừa nhận khả năng có thể sai của 
chúng ta; xã hội đóng từ chối nó. 

Khi tôi thiết lập khung khổ quan niệm này, vào đầu các năm 
1960, i5Ì tôi đã không dám khẳng định tính ưu việt của xã 
hội mở, vì tôi không thể chứng minh nó và nó đã không được 
bằng chứng ủng hộ: Chủ nghĩa cộng sản vẫn lấn sân. Tôi đã 
khẳng định rằng bao hàm một sự lựa chọn thật (điều này 
đúng), và tôi kiên quyết đứng về phía xã hội mở. Tôi tin vào 
xã hội mở mạnh đến mức, khi cơ hội mở ra, tôi chuyển niềm 
tin chắc của mình thành hành động. Tôi sẽ tóm tắt các hoạt 
động từ thiện của tôi vì chúng có liên quan. 

Tôi thiết lập Open Society Fund (Quỹ Xã hội Mở) vào năm 
1979. Sứ mệnh của nó, như tôi trình bày nó lúc đó, là để 
giúp mở các xã hội đóng, để giúp làm cho xã hội mở có thể 
đứng vững hơn, và để nuôi dưỡng cách tư duy phê phán. 
Sau một khởi đầu chết yểu ở Nam Phi, tôi đã tập trung vào 
các nước dưới sự cai trị cộng sản - đặc biệt đất nước quê 
hương tôi, Hungary. Công thức là đơn giản: Bất kể hoạt động 
hay sự liên hợp nào không nằm dưới sự giám sát hay điều 


khiển của các nhà chức trách tạo ra các lựa chọn khả dĩ 
khác và do đó làm yếu độc quyền của giáo điều. Quỹ của tôi 
ở Hungary, thành lập năm 1985 như một liên doanh với Viện 
Hàn lâm Khoa học Hungary, đã hoạt động như nhà bảo trợ 
cho xã hội dân sự. Nó không chỉ hỗ trợ xã hội dân sự, mà xã 
hội dân sự đã ủng hộ nó; kết quả là, nó đã được miễn khỏi 
nhiều hệ quả xấu không chủ ý mà các quỹ thường phải chịu 
đựng. Việc thiện thường có khuynh hướng biến những người 
nhận thành các đối tượng từ thiện; những người đệ đơn nói 
với quỹ điều mà quỹ muốn nghe, và nếu họ nhận một khoản 
trợ cấp, họ tiến hành làm cái mà họ muốn làm đầu tiên. Ở 
Hungary, đã không hề có chuyện như vậy. Quỹ đã trao 
quyền cho xã hội dân sự làm cái mà nó muốn làm trong mọi 
trường hợp, và đã chẳng cần kiểm soát: Xã hội dân sự đã 
bảo vệ quỹ bằng báo động cho chúng tôi khi tiền quỹ của 
chúng tôi bị dùng sai. Tôi nhớ một dịp, khi chúng tôi được 
cảnh báo là hội người mù, đã nhận một khoản trợ cấp cho 
loại sách nói được, đã sử dụng sai trợ cấp. Ai có thể kiếm 
được sự giám sát tốt hơn mà không có nỗ lực nào từ phía 
chúng tôi? 

Được khích lệ bởi thành công của quỹ ở Hungary, tôi trở 
thành một người làm từ thiện bất chấp thái độ phê phán của 
tôi với việc từ thiện. Khi đế chế Soviet bắt đầu sụp đổ, tôi 
lao vào trận. Tôi nhận ra rằng, trong một giai đoạn cách 
mạng, nhiều thứ trở thành cái có thể không thể hình dung 
nổi vào những lúc khác. Tôi cảm thấy với sự giúp đỡ của mô 
hình boom-bust của mình, tôi hiểu tình hình tốt hơn hầu hết 
những người khác; tôi đã có cam kết mạnh cho xã hội mở; 


và tôi đã có các công cụ tài chính để ủng hộ nó. Điều này 
đặt tôi vào một vị thế có một không hai, và tôi không tiếc 
sức. Tôi đã tăng qui mô của các quỹ của tôi lên một trăm lần 
-từ 3 triệu $ lên 300 triệu một năm - trong khoảng vài năm. 
Chỉ trong tiến trình sụp đổ của hệ thống Soviet, tôi mới phát 
hiện ra một sai sót trong khung khổ quan niệm của tôi: Nó 
coi xã hội mở và xã hội đóng như các lựa chọn khả dĩ. Sự 
phân đôi đã có thể thích hợp trong thời gian Chiến tranh 
Lạnh, khi hai nguyên lí xây dựng xã hội ngược hoàn toàn đối 
đầu với nhau trong xung đột chí tử, nhưng nó không hợp với 
các điều kiện thịnh hành từ khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt. 
Tôi buộc phải nhận ra rằng sự sụp đổ của một xã hội đóng 
không tự động dẫn tới sự thiết lập một xã hội mở; ngược lại, 
nó có thể dẫn đến sự tan vỡ của quyền lực và sự tan rã của 
xã hội. Một nhà nước yếu có thể là một đe doạ đối với xã hội 
mở cũng ngang như một nhà nước chuyên chế. l6 

Tôi khám phá ra một điều khác: Người dân sống trong các xã 
hội mở không thực tin vào xã hội mở như một lí tưởng phổ 
quát. Họ có thể sẵn lòng bảo vệ các định chế dân chủ trong 
đất nước riêng của họ, nhưng không nhất thiết sẵn lòng chịu 
hi sinh lớn để thiết lập các định chế dân chủ ở các nước 
khác. Đây là một viên thuốc đắng phải nuốt. Khi tôi lao vào 
lập các Quỹ Xã hội Mở hết nước này sang nước khác, tôi đã 
nghĩ rằng mình đi tiên phong và những người khác sẽ theo; 
khi tôi ngoái lại, đã chẳng có ai sau mình. Đây đã không chỉ 
là một sự thất vọng mà cũng là một thiếu sót trong khung 
khổ quan niệm của tôi, thực vậy, đây là lỗi tồi tệ nhất trong 
phân tích của tôi. Tôi đã buộc phải cẩn thận xem xét lại khái 


niệm xã hội mở; khung khổ tôi giới thiệu ở đây là kết quả 
của sự xem xét lại đó. 

Thay cho phân đôi ra xã hội mở và đóng, nay tôi hình dung 
xã hội mở ở vùng đất giữa bấp bênh, nơi nó bị đe doạ bởi 
các niềm tin giáo điều thuộc mọi loại - một số có thể áp đặt 
một xã hội đóng, số khác có thể dẫn tới sự tan rã của xã hội. 
Xã hội mở tiêu biểu cho trạng thái gần cân bằng; các lựa 
chọn khác bao gồm không chỉ bất cân bằng tĩnh của xã hội 
đóng mà cả bất cân bằng động của hỗn độn và mất phương 
hướng. 

Tôi đã ý thức được những thiếu sót nhất định trong các xã 
hội mở, những cái có thể dẫn đến sự đổ vỡ của chúng, 
nhưng tôi đã cho rằng sự đổ vỡ sẽ dẫn đến hình thành một 
xã hội đóng. Đây là hệ quả của sự phân đôi mà tôi đã thiết 
lập - rằng xã hội mở và xã hội đóng là những lựa chọn khả dĩ 
duy nhất; cái mà một xã hội thiếu thì có thể thấy trong xã 
hội khác. Tôi đã không nhận ra rằng hoàn cảnh của bất cân 
bằng động có thể duy trì mãi mãi, hoặc, chính xác hơn là, 
một xã hội có thể lởn vởn ở gờ của hỗn độn (edge of chaos) 
mà không thực sự vượt qua gờ hỗn độn. Đây là một sơ suất 
lạ lùng về phía tôi, vì tôi đã biết luận điểm của lí thuyết các 
hệ thống tiến hoá rằng cuộc sống xuất hiện tại gờ của hỗn 
độn. 

Quỹ đạo thực sự mà lịch sử theo không thể được vạch rõ, 
nhưng chúng ta có thể thử đưa ra những nét đặc biệt nào đó 
vào không gian mà trong phạm vi đó nó xuất hiện. Đó là cái 
tôi đã làm khi tôi phân biệt giữa xã hội mở và xã hội đóng 
dưới ảnh hưởng của Karl Popper. Ngày nay, dưới ánh sáng 


của kinh nghiệm, tôi cần xác định lại không gian trong đó 
lịch sử diễn ra và thừa nhận thêm một loại: bất cân bằng 
động. Điều này dẫn đến sự phân ba giống như nước, băng, 
và hơi nước: xã hội mở (gần cân bằng), xã hội đóng (bất cân 
bằng tĩnh), và hỗn độn hoặc cách mạng (bất cân bằng 
động). Cho nên, do chiếm vùng giữa bấp bênh, xã hội mở bị 
đe doạ từ hai phía: bởi bất cân bằng động cũng như bởi bất 
cân bằng tĩnh. Đây là một khung khổ khá khác sự phân đôi 
đơn thuần giữa xã hội mở và xã hội đóng mà tôi đã bắt đầu 
với. Sự tương tự với nước, băng, hơi nước là thích hợp, vì xã 
hội mở là lỏng, xã hội đóng là cứng nhắc, và cách mạng là 
hỗn độn. 

Ba trường hợp này tạo thành các loại lí tưởng - hay “những 
cái hút lạ: strange attractors”" LÌ lại vay mượn một thuật ngữ 
khác từ lí thuyết hỗn độn. Các sự kiện mang một đặc trưng 
khác nhau trong phạm vi quỹ đạo của chúng. Nếu chúng ta 
chẳng có thể học được gì khác về lịch sử ngoài điều này, 
chúng ta đã học được cái gì đó có giá trị. Các thị trường tài 
chính ứng xử theo một cách gần cân bằng và cách khác xa 
cân bằng, và cũng đúng thế với lịch sử nói chung. Thí dụ, 
thường nhật, có nhiều thứ người ta không hình dung ra nổi, 
thế mà trong tình huống cách mạng, lại có thể thực hiện 
được. Nhận ra các cơ hội khi chúng nảy sinh là đỉnh cao của 
chính khách, cũng là chìa khoá cho thành công ở các thị 
trường tài chính. 

Tôi đã may mắn có một sự hiểu biết sắc sảo về sự khác biệt 
giữa hoàn cảnh gần cân bằng và xa cân bằng, điều này tôi 
học được từ cha tôi. Ông đã là một tù binh trong Chiến tranh 


Thế giới I, và ông đã trốn thoát từ một trại giam ở Siberia 
trong thời gian Cách mạng Nga. Ông đã trải qua những cuộc 
phiêu lưu lạ thường, cái đã dạy ông sự khác biệt giữa hoàn 
cảnh bình thường và cách mạng. Ông đã làm tôi thích thú 
với những chuyện của ông khi tôi còn là một đứa trẻ. Khi tôi 
lên mười bốn, vào năm 1944, người Đức chiếm Hungary và 
đã tiến hành diệt chủng chống lại những người Do Thái; tôi 
đã có thể không sống sót nếu đó không phải do cha tôi. Ông 
đã nhận ra đây là một tình huống xa cân bằng trong đó các 
qui tắc bình thường không được áp dụng. Ông đã dàn xếp - 
không chỉ cho gia đình ông mà cho nhiều người khác quanh 
ông - để mang nhân dạng giả. l8Ì Hầu hết chúng tôi sống 
sót. Đồng thời, tôi đã thấy cái gì xảy ra với những người ít 
chuẩn bị hơn để đối phó với hoàn cảnh đặc biệt: Họ bị tống 
vào các trại lao động, đày đi Auschwitz, hoặc bị bắn trên bờ 
sông Danube. Đây đã là kinh nghiệm ảnh hưởng đến việc 
hình thành nhân cách của đời tôi, lí do vì sao tôi coi khái 
niệm xã hội mở nghiêm túc đến vậy. 

Tôi đã học được rằng, cùng các qui tắc không áp dụng cho 
mọi thời kì. Không đơn giản là các qui tắc khác nhau áp 
dụng trong hoàn cảnh cách mạng so với trong thời kì bình 
thường; chính nét phân biệt của bất cân bằng động là các 
qui tắc cũng bị thay đổi, và cái là quyết định đúng tại một 
thời điểm có thể là sai ở thời điểm tiếp theo. Khó để thấy rõ 
đầy đủ tầm quan trọng của khẳng định này, và còn khó hơn 
để đi đến quyết định đúng tại thời điểm đúng. Đặc biệt, các 
định chế quan liêu do bản chất là không thích hợp cho 
nhiệm vụ. Đó là lí do vì sao chúng có khuynh hướng đổ vỡ 


và sụp đổ nếu bất cân bằng động trở nên quá khắc nghiệt 
và các sự kiện tuột khỏi tầm kiểm soát. 

Tôi ý thức sâu sắc rằng quan niệm về lịch sử mà tôi trình 
bày ở đây mang nặng tính cá nhân và phong cách riêng. Sự 
thực rằng tôi đã phải xét lại sự phân đôi và thay nó bằng sự 
phân ba phải cảnh báo chúng ta là sự phân chia này bấp 
bênh đến thế nào. Điều đó không làm giảm giá trị của sự 
thấu hiểu mà chúng cung cấp, nhưng nó nhắc nhở chúng ta 
một cách mạnh mẽ rằng các phạm trù này đã do chúng ta 
đưa ra chứ không phải thấy trong thực tế. 

Điều này làm nảy sinh câu hỏi: Liệu các phạm trù tôi đưa ra, 
đặc biệt là khái niệm xã hội mở, có bất kể sự thoả đáng nào 
cho hoàn cảnh ngày nay hay không. Tôi không nghi ngờ 
rằng sự phân biệt giữa xã hội mở và xã hội đóng là thoả 
đáng với Chiến tranh Lạnh; thực vậy, nó cho sự thấu hiểu cái 
gì đang lâm nguy tốt hơn sự phân biệt giữa chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa cộng sản. Tôi cũng biết là khái niệm xã hội mở 
là có ý nghĩa đối với riêng tôi. Câu hỏi mấu chốt là liệu nó 
có, hoặc phải có, một ý nghĩa cho xã hội nói chung hay 
không. Mục đích của cuốn sách này để chứng tỏ rằng nó 
phải có. 


Các tuyến ranh giới 


Bây giờ hãy để tôi quay lại câu hỏi mà tôi nêu ra trước đây: 
Cái gì tách hoàn cảnh gần cân bằng khỏi xa cân bằng? Khi 
nào một chuỗi boom-bust hay quá trình bất cân bằng khác 
nào đó phá huỷ hoàn cảnh gần cân bằng của một xã hội 


mở? Chúng ta đã thấy rằng tương tác hai chiều giữa tư duy 
và thực tại có thể dễ dàng dẫn đến thái quá, cái có thể đẩy 
tình hình theo hướng hoặc cứng nhắc hoặc hỗn độn. Để cho 
xã hội mở thịnh hành, phải có cái neo nào đó ngăn cản tư 
duy của những người tham gia bị kéo quá xa khỏi thực tại. 
Cái neo đó là gì? 

Để trả lời câu hỏi, đầu tiên chúng ta phải phân biệt giữa các 
kì vọng và giá trị. Rốt cuộc, các quyết định dựa không chỉ 
trên cảm nhận của người ta về thực tại mà cũng cả trên các 
giá trị mà họ sử dụng. Trong trường hợp các kì vọng, cái neo 
là dễ nhận diện: Đó là bản thân thực tại. Chừng nào người ta 
nhận ra rằng có sự khác biệt giữa tư duy và thực tại, các sự 
thực cho một tiêu chuẩn theo đó hiệu lực của các kì vọng 
của người dân có thể được phán xử. Tính phản thân có thể 
làm cho các sự kiện là không thể tiên đoán được, nhưng một 
khi qua đi chúng trở thành xác định một cách duy nhất, như 
thế chúng có thể được dùng để quyết định liệu tiên đoán 
của chúng ta đã đúng hay không. Như chúng ta đã thấy, sự 
tiên đoán có thể ảnh hưởng đến kết quả, như thế kết quả 
không là một tiêu chuẩn hoàn toàn độc lập cho đánh giá 
tính hiệu lực của các lí thuyết mà kì vọng dựa vào. Đó là vì 
sao sự hiểu biết của chúng ta là có thể sai và chúng ta chỉ 
có thể nói về hoàn cảnh gần cân bằng. Tuy nhiên, thực tại 
tạo thành một tiêu chuẩn hữu ích. 

Trong hoàn cảnh bất cân bằng tĩnh, tư duy và thực tại là 
cách xa nhau và không biểu lộ xu hướng tiến gần nhau hơn. 
Trong một xã hội hữu cơ, đơn giản không có sự phân biệt 
giữa tư duy và thực tại: Thần thánh cai trị thế giới. Trong 


một xã hội đóng, các kì vọng được neo vào giáo điều, chứ 
không vào thực tại, và các kì vọng đi trệch khỏi giáo điều 
chính thống thậm chí không thể được bày tỏ. Có một khoảng 
cách gắn sẵn giữa phiên bản chính thống về thực tại và sự 
thực; xoá bỏ nó mang lại sự an ủi vô cùng và một ý nghĩa 
giải phóng. 

Trong hoàn cảnh bất cân bằng động, chúng ta có tình trạng 
ngược lại: Tình hình thay đổi quá nhanh đối với sự hiểu biết 
của người dân, gây ra một sự cách biệt lớn giữa tư duy và 
thực tại. Sự diễn giải các sự kiện không theo kịp nhịp độ 
diễn biến của các sự kiện; người dân mất phương hướng và 
các sự kiệt tuột khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy thực tại không 
còn thể đóng vai cái neo cho các kì vọng. Đó là cái đã diễn 
ra trong thời gian tan rã của hệ thống Soviet. Như tôi sẽ 
tranh luận, xã hội riêng của chúng ta có thể cũng ở trên bờ 
của bất cân bằng động, một phần vì nhịp độ thay đổi nhanh 
và một phần vì sự thiếu sót của các giá trị được chia sẻ. 

Vấn đề về giá trị 


Các giá trị nào là cần để duy trì hoàn cảnh gần cân bằng 
của xã hội mở? Tại đây, tôi ở trên mảnh đất không chắc 
chắn hơn trường hợp các kì vọng, vì cả lí do chủ quan và 
khách quan, và lí lẽ của tôi mang tính thăm dò hơn. Tôi đã 
nhắc tới cân nhắc chủ quan: Tôi được đào tạo như một nhà 
kinh tế và tôi luôn luôn vật lộn để hình dung ra các giá trị thị 
trường liên hệ thế nào với các giá trị hướng dẫn các quyết 
định trong các lĩnh vực tồn tại khác - xã hội, chính trị, cá 
nhân. Thường tôi bị làm cho rối trí thực sự, và tôi ngờ rằng 


tôi không đơn độc về khía cạnh này. Xã hội Phương Tây 
đương thời dường như lẫn lộn về các giá trị nói chung và về 
quan hệ giữa các giá trị thị trường và giá trị xã hội nói riêng. 
Như thế khó khăn chủ quan hoà vào khó khăn khách quan. 
Hãy để tôi phát biểu vấn đề như tôi hiểu, đầu tiên ở mức lí 
thuyết rồi đến mức thực tiễn. 

Ở mức lí thuyết, nhận thức có một tiêu chuẩn khách quan - 
là, thực tại - theo đó nó có thể được phán xử. Như chúng ta 
đã thấy, tiêu chuẩn là không hoàn toàn độc lập, nhưng đủ 
độc lập để gọi là khách quan: Không người tham gia nào ở vị 
thế để áp đặt ý chí của mình lên diễn tiến của các sự kiện. 
Ngược lại, các giá trị không thể được đánh giá bằng bất kể 
tiêu chuẩn khách quan nào vì chúng không được giả thiết là 
tương ứng với thực tại: Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá các 
thứ được cá nhân hay nhóm chấp nhận chúng lựa ra. Nói 
cách khác, các giá trị có hiệu lực vì chúng ta tin vào chúng. 
Điều này làm cho chúng phản thân hơn kì vọng. Không phải 
tất cả các kì vọng đều có thể tự hợp lệ hoá vì chúng liên hệ 
đến thực tại, và các sự thực - khi chúng tiến triển - áp đặt 
một ràng buộc thép lên tính hợp lệ của các kì vọng. Nhưng 
các giá trị lại không bị ràng buộc bởi thực tại. So sánh với 
các ý niệm nhận thức, chúng có thể thay đổi trên một dải 
rộng hơn nhiều. Chúng thậm chí không cần nhất quán, 
chừng nào người dân có thể tự thuyết phục mình về tính hợp 
lệ của chúng tại thời điểm chúng tác động lên họ. Chúng 
thậm chí không cần liên hệ đến thế giới này. Nhiều tôn giáo 
qui cho thế giới khác tâm quan trọng lớn hơn thế giới này. 
Điều này gây nhiều khó khăn cho bất cứ cuộc thảo luận nào 


về giá trị. Lí thuyết kinh tế đã rất khéo để coi chúng là cho 
trước. Với sự giúp đỡ của công cụ phương pháp luận đó, lí 
thuyết kinh tế thiết lập khái niệm cân bằng. Mặc dù tôi hay 
phê phán khái niệm này, nó không thể thiếu được cho phân 
tích của tôi. Tôi chỉ có thể chỉ ra rằng hoàn cảnh xa cân 
bằng có thể nảy sinh ra sao trong các thị trường tài chính 
chỉ vì khái niệm cân bằng (mà từ đó thực tại có thể lệch đi) 
đã được phát triển kĩ. Không có khái niệm tương tự nào là 
sẵn có cho khu vực phi thị trường của xã hội. 

Tôi đã định nghĩa “cân bằng” như sự tương ứng giữa kì vọng 
và kết quả. Làm sao tôi có thể áp dụng định nghĩa đó cho 
các giá trị được cho là gắn xã hội lại với nhau? Tôi sẽ thử 
thiết lập một niềm tin vào xã hội mở như một điều kiện cần 
cho sự tồn tại của một xã hội mở, nhưng đó sẽ không phải là 
một lí lẽ dễ: Xã hội mở là một khái niệm khó nắm bắt; còn 
khó hơn để coi nó như một lí tưởng. Xã hội mở dựa trên sự 
thừa nhận tính có thể sai của chúng ta. Sự hoàn hảo lẩn 
tránh chúng ta; vì thế chúng ta phải bằng lòng với cái tốt 
nhất thứ nhì; một xã hội không hoàn hảo tự để ngỏ cho sự 
cải thiện. Đó có là một lí tưởng có thể kích thích trí tưởng 
tượng của dân chúng? 

Chắc chắn nó đã kích thích tôi. Nhưng nếu tôi là người duy 
nhất, tôi chẳng hơn một kẻ cuồng tín. Cuốn sách này là một 
nỗ lực để thuyết phục những người khác đặt niềm tin vào xã 
hội mở như một hình thức đáng mong mỏi của tổ chức xã 
hội. 

Ở mức thực tiễn, xã hội đương thời dường như bị một thiếu 
sót gay gắt về các giá trị xã hội được chia sẻ. Các giá trị 


không tồn tại trong chân không; chúng là phản thân. Chúng 
được nhào nặn, nhưng không được quyết định - bởi kinh 
nghiệm. Các giá trị được chia sẻ là kết quả của các kì vọng 
được chia sẻ. Người ta đã than vẫn về sự sa sút giá trị xã hội 
được chia sẻ suốt quá trình lịch sử, nhưng có một nhân tố 
hoạt động, nhân tố làm cho hiện tại khác các thời kì khác: 
sự lan rộng của các giá trị thị trường cho tư lợi địa vị cao hơn 
lợi ích chung. Không chỉ sự theo đuổi tư lợi được đồng nhất 
với lợi ích chung nhờ vào bàn tay vô hình; sự theo đuổi lợi 
ích chung bị lên án là nguồn gốc của tham nhũng, xung đột, 
và phi hiệu quả thuộc mọi loại - và không phải không có 
biện minh. Với đạo đức suy đồi, các giá trị thị trường đã xâm 
nhập vào các lĩnh vực xã hội mà trước đây được các cân 
nhắc phi thị trường chế ngự. Các lĩnh vực cho đến nay ở 
ngoài giới hạn này bao gồm các quan hệ cá nhân, chính trị, 
và nghề nghiệp như luật và y khoa. Thứ nhất, các mối quan 
hệ lâu dài bị thay bằng các giao dịch riêng. Cửa hàng tạp 
hoá - nơi chủ và khách hàng có quan hệ quen biết - đã 
nhường chỗ cho siêu thị và gần đây hơn, cho Internet. Thứ 
hai, các nền kinh tế quốc gia được thay bằng một nền kinh 
tế quốc tế, nhưng cộng đồng quốc tế, ở mức nó tồn tại, lại 
chia sẻ ít giá trị xã hội. 

Xã hội giao dịch 


Thay mối quan hệ bằng giao dịch là một quá trình lịch sử 
đang diễn ra, quá trình sẽ chẳng bao giờ đạt tới kết thúc 
logic của nó, nhưng đã tiến triển nhiều - xa hơn nhiều so với 
đầu các năm 1960, khi tôi đến đất nước này và quan sát 


thấy nó lần đầu tiên. Tôi đã đến từ nước Anh và bị ấn tượng 
bởi sự khác biệt: Quan hệ ở Hoa Kì dễ hơn nhiều để thiết lập 
và từ bỏ. Xu hướng thậm chí còn tiến xa hơn nữa kể từ đó. 
Vẫn có kết hôn và gia đình, nhưng, thí dụ, trong hoạt động 
ngân hàng đầu tư, các giao dịch đã hầu như thay thế hoàn 
toàn mối quan hệ. Điều này cung cấp một thí dụ rõ ràng về 
những sự thay đổi xảy ra trong nhiều lĩnh vực hoạt động 
khác. 

Khi tôi bắt đầu làm việc ở Thành phố London trong các năm 
1950, đã hầu như không thể tiến hành bất kể việc kinh 
doanh nào mà không có một mối quan hệ trước. Vấn đề đã 
không là: Bạn biết cái gì, mà là: Bạn biết những ai. Đó là lí 
do chính khiến tôi rời London: Vì tôi đã không có nhiều quan 
hệ ở đó, các cơ hội của tôi đã tốt hơn nhiều ở New York. 
Trong một thời gian ngắn, tôi đã thiết lập các mối tiếp xúc 
buôn bán đều đặn với các hãng hàng đầu, mặc dù tôi làm 
việc ở một hãng môi giới tương đối không nổi tiếng; tôi đã 
không thể làm điều đó ở London. Nhưng ngay cả ở New York, 
việc bao tiêu (phát hành) chứng khoán vẫn hoàn toàn được 
chế ngự bởi các mối quan hệ: Các hãng tham gia vào các tổ 
hợp trong một lệnh góp nhặt nào đó, và đã là một sự kiện 
lớn khi một hãng vượt lên hoặc đi xuống quá một giới hạn. 
Tất cả điều này đã thay đổi. Mỗi giao dịch hiện nay đứng 
riêng một mình, và các nhà ngân hàng đầu tư cạnh tranh vì 
mỗi doanh vụ. 

Sự khác biệt giữa giao dịch và quan hệ được lí thuyết trò 
chơi phân tích kĩ ở dạng thế nan giải của phạm nhân: Hai kẻ 
nghỉ can cùng lừa đảo bị bắt và bị thẩm vấn. Nếu một nghỉ 


can cung cấp bằng chứng chống lại nghi can khác, cô ta có 
thể được giảm án, nhưng kẻ tòng phạm có khả năng bị kết 
tội cao hơn. Sẽ tốt hơn cho cả hai nếu họ vẫn trung thành 
với nhau, nhưng tách rời thì mỗi người có thể kiếm lợi bằng 
cách làm hại kẻ khác. Phân tích cho thấy, trong trường hợp 
giao dịch riêng, có thể có lí để phản bội song trong mối quan 
hệ lâu dài có lợi để trung thành. Có thể coi điều này như một 
minh hoạ về hành vi hợp tác có thể phát triển ra sao với thời 
gian, song nó cũng có thể dùng để chứng tỏ hợp tác và lòng 
trung thành có thể bị sự thay mối quan hệ bằng giao dịch 
làm xói mòn ra sao. l3l Toàn cầu hoá tác động theo cùng 
chiều, làm tăng phạm vi của các giao dịch và giảm sự phụ 
thuộc vào mối quan hệ. 

Tất cả điều này liên quan đến thiếu sót của các giá trị được 
chia sẻ trong xã hội đương thời. Ta có xu hướng coi các giá 
trị xã hội hay đạo đức là nghiễm nhiên. Chúng ta dẫn chiếu 
đến nó như “nội tại” hay “căn bản”, ngụ ý rằng tính hiệu lực 
của nó theo cách nào đó là độc lập với tình huống thịnh 
hành. Chẳng gì có thể xa sự thật hơn thế. Nếu có thể coi các 
giá trị xã hội như được cho trước - như lí thuyết kinh tế làm 
với các giá trị thị trường - chúng ta sẽ chẳng có khó khăn gì 
để xác lập cái gì đó tiến tới trạng thái cân bằng. Nhưng 
không phải vậy. Các giá trị xã hội là phản thân. Chúng chịu 
ảnh hưởng của các điều kiện xã hội và, đến lượt nó, chúng 
đóng vai làm cho các điều kiện xã hội là cái chúng là. Người 
dân có thể tin rằng Chúa truyền xuống Mười Điều răn và, tin 
như vậy, có thể làm cho xã hội công bằng và ổn định hơn. 
Ngược lại, thiếu các ràng buộc đạo đức có thể gây ra bất 


công và bất ổn định. 

Một xã hội giao dịch làm xói mòn các giá trị xã hội và làm 
lỏng các ràng buộc đạo đức. Các giá trị xã hội bày tỏ sự 
quan tâm đến những người khác. Chúng ngụ ý là cá nhân 
thuộc về một cộng đồng - gia đình, bộ lạc, quốc gia, hay 
nhân loại - mà lợi ích chung có địa vị cao hơn tư lợi cá nhân. 
Thế nhưng một nền kinh tế toàn cầu là bất cứ thứ gì chứ 
không phải là một cộng đồng. Nó gồm có những người có 
truyền thống khác nhau mà với họ hầu hết những người 
khác đại diện cho cộng đồng khác không phải cộng đồng mà 
họ thuộc về. Trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, khó 
mà quan tâm đến người khác; đến mức quan tâm tới cả 
nhân loại là yêu cầu cái không thể. Tình hình bị tín điều 
thịnh hành của thuyết thị trường chính thống làm nghiêm 
trọng thêm. Nó kiên định rằng lợi ích công được phụng sự 
tốt nhất bằng cách để mỗi người theo đuổi tư lợi riêng. Điều 
này ban phúc lành đạo đức cho sự theo đuổi tư lợi. Những 
người chấp nhận tín điều có xu hướng vượt trội vì họ không 
vướng víu bởi những đắn đo đạo đức trong cuộc xâu xé lẫn 
nhau - và thành công như vậy có thể là tự tăng cường. 
Chúng ta không được cường điệu. Các ràng buộc ngoài do 
cộng đồng áp đặt có thể bị sự phát triển của nền kinh tế 
giao dịch, toàn cầu làm xói mòn, và theo đuổi tư lợi có thể 
được biện minh đạo đức, nhưng nhất thiết còn một số ràng 
buộc nội tại. Ngay cả nếu người ta đã biến thành các nhà 
cạnh tranh chuyên tâm, họ đã không được sinh ra như thế. 
Sự biến đổi mới xảy ra khá gần đây, và vẫn chưa hoàn tất. 
Mặc dù chúng ta đến gần một xã hội giao dịch hơn bất kể 


thời kì nào trong lịch sử, một xã hội thuần giao dịch chẳng 
bao giờ có thể tồn tại. Người ta dường như có một nhu cầu 
bẩm sinh về giá trị xã hội. Với tư cách là loài hữu tình, họ 
không thể tránh biết bản chất phù du riêng của họ, sự chết 
của họ. Họ có xu hướng với tới các giá trị trải ra ngoài bản 
ngã hạn hẹp của họ. Ngay cả khi họ theo đuổi tư lợi của 
mình, họ dường như có nhu cầu biện minh hành vi của họ 
bằng quan tâm đến các nguyên lí vượt quá bản thân họ. 
Như Henri Bergson đã chỉ ra, tính đạo đức có thể có hai 
nguồn: sự thuộc về bộ lạc và thân phận con người phổ quát. 
Chính cái sau là cái mà xã hội mở phải neo vào. Tôi sẽ thử 
phát triển lí lẽ này ở chương tiếp theo. 


Cô đọng từ Chương 4 của George Soros, Opening the 
Soviet System (London: Weidenfield and Nicolson, 1990; do 
CEU Press in lại, Budapest). 

I2Nôi bắt gặp một trường hợp tương tự ở Thuy Điển trong 
các năm 1960. Thị trường cổ phiếu Thuy Điển khi ấy hoàn 
toàn cô lập khỏi phần còn lại của thế giới; ta phải bán cổ 
phần Thuy Điển được nắm giữ ở nước ngoài để có thể mua 
cổ phần Thuy Điển ở Thuy Điển. Các công ti được phép giữ 
lại thu nhập mà không phải đóng thuế bằng cách lập ra các 
quỹ dự trữ khác nhau, nhưng chúng không thể dùng các quỹ 
dự trữ đó để tăng cổ tức. Cổ phần được định giá trên cơ sở 
thu nhập cổ tức. Kết quả là, có sự khác nhau khủng khiếp về 
tỉ lệ giá-thu nhập, và các công ti tốt nhất bị định giá thấp 
một cách kinh khủng (cho đến khi tôi xuất hiện và chỉ ra 


việc định giá thấp trong vài báo cáo). Cổ phần Thuy Điển 
được nắm giữ ở nước ngoài đã tăng với các khoản chênh 
lệch to lớn, nhưng do những hạn chế về buôn bán, mối quan 
tâm mà tôi gợi ra không được thoả mãn, và cuối cùng thị 
trường quay lại để ngủ cho đến khi qui chế thay đổi. 

I3lXã hội mở và xã hội đóng tạo thành các loại lí tưởng. Mô 
hình hoá các loại lí tưởng là một phương pháp chính đáng 
cho nghiên cứu xã hội. Nó được Max Weber hợp pháp hoá và 
được các nhà thực tiễn muộn hơn sử dụng, như Ernest 
Gellner. Nó có ưu điểm - hay nhược điểm - là nó có thể đóng 
không chỉ vai trò cấp thông tin mà cả vai trò chuẩn tắc nữa. 
Cạnh tranh hoàn hảo như được lí thuyết kinh tế đưa thành 
định đề là một loại lí tưởng như vậy. 

I4llstván Rev cho rằng quan tâm của tôi với các loại lí tưởng 
và các tiêu chuẩn phân giới tuyến của tôi là sai lầm. Lịch sử 
là một quá trình, tính phản thân là một quá trình, và tôi tìm 
cách diễn giải lịch sử như một quá trình phản thân. Vì sao 
tôi phải cố rút gọn các quá trình về mặt quan niệm thành 
các trạng thái? Đó là một câu hỏi có cơ sở. Mục đích của tôi 
là chứng tỏ rằng quá trình lịch sử có thể tạo ra các trạng 
thái khác nhau về mặt định tính, như nước, băng, và hơi 
nước khác nhau. Các mô hình phải được xây dựng như 
những cái trợ giúp cho việc hiểu thực tại, không như biểu 
diễn thực tại. Nói cách khác, chúng phải không được hiểu 
quá theo nghĩa đen. Nhưng, tôi vẫn coi khái niệm về xã hội 
mở một cách nghiêm túc, cả như một sự biểu diễn thực tại 
lẫn như một mục tiêu đáng theo đuổi. Điều này đã gây cho 
tôi những khó khăn to lớn về quan niệm mà tôi sẽ thuật lại 


chỉ tiết khi chúng ta tiếp tục ở đây và ở Chương 5. Tôi không 
coi sự phân biệt giữa các sự kiện buồn tẻ và sự kiện lịch sử 
rất nghiêm túc, và tôi tin độc giả cũng sẽ không coi như thế. 
I5lSao lại hầu như nguyên văn trong Opening the Soviet 
System. 

I6lStephen Holmes, “What Russia Teaches Us Now: How 
Weak States Threaten Freedom”, 7he American Prospectf 
(July-August 1997): 30-39. 

I⁄lChú thích của dịch giả : Một cái hút (attractor) là một tập 
đóng bất biến có một lân cận sao cho quỹ đạo của hệ thống 
động học xuất phát từ một điểm lân cận sẽ tiến vào 
attractor đó (bao gồm các trạng thái cân bằng ổn định, các 
quỹ đạo tuần hoàn ổn định và các xuyến bất biến ổn định 
chứa các quỹ đạo gần tuần hoàn). Các aftfractor lạ là các tập 
đóng bất biến chỉ gồm các quỹ đạo không ổn định, thực ra, 
là các quỹ đạo cá biệt. 

I8lTivadar Soros, Maskerado: Dancing around Death in Nazi 
Hungarry (Edinburgh: Cannongate Books, October 2000). 
I9lRobert Axelrod, The Comjplexity of Cooperation: Agent- 
Based Models of Competition and Collaboration (Princeton: 
Princeton Studies in Complexity, Princeton University Press, 
1997) và The Evolution of Cooperation (New York: basic 
Books, 1984); Anatol Rapoport and Albert M. Chammah, 
with Carol J. Orwant, Prisoner“s Dilemma: A Study in Conflict 
and Cooperation (Ann Arbor: University of Michigan Press, 
1965). 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 5 
Xã hội mở như một lí tưởng 


Nếu luận điểm của tôi rằng chúng ta chịu một thiếu sót về 
các giá trị xã hội được chia sẻ là đúng, thì thách thức lớn 
nhất của thời đại chúng ta là đi xác lập một tập các giá trị 
căn bản áp dụng cho một xã hội toàn cầu, chủ yếu mang 
tính giao dịch. Tôi muốn bàn đến thách thức đó. Tôi đề xuất 
khái niệm xã hội mở như một lí tưởng mà xã hội toàn cầu 
của chúng ta nên khao khát. Luận điểm của tôi là chính vì lợi 
ích của các xã hội mở để giúp nuôi dưỡng sự phát triển của 
các xã hội mở trên khắp thế giới và để thiết lập các định chế 
quốc tế phù hợp với một xã hội mở toàn cầu. Tôi muốn nhận 
được sự ủng hộ đủ cho ý tưởng này để có khả năng chuyển 
nó thành hiện thực. 

Điều này nghe như một nỗ lực không tưởng. Người dân thậm 
chí còn chưa biết khái niệm về xã hội mở; họ còn rất xa việc 
coi nó như một mục tiêu đáng phấn đấu. Thế mà đề án 
không là không tưởng như nó có vẻ. Phải nhớ rằng xã hội 
mở là một lí tưởng rất đặc biệt. Nó dựa vào sự thừa nhận 
rằng sự hiểu biết của chúng ta là không hoàn hảo và rằng 
một xã hội hoàn hảo là ngoài tầm với của chúng ta; chúng 
ta phải tự thoả mãn với cái tốt nhất thứ nhì: một xã hội 
không hoàn hảo tự mở ra cho, và phấn đấu vì, sự cải thiện. 
Dùng định nghĩa này, Hoa Kì, Liên minh Châu Âu, và nhiều 


phần của thế giới đến rất gần để có đủ tư cách như các xã 
hội mở. Chúng chắc chắn được cho là không hoàn hảo. Cái 
còn thiếu là một sự hiểu biết về khái niệm xã hội mở và sự 
chấp nhận nó như một lí tưởng. Nhưng ngay cả trong khía 
cạnh này, thực tại không quá xa mục tiêu mong đợi. Dân 
chủ đại diện là một thành phần cốt yếu của xã hội mở. Một 
nền kinh tế thị trường cũng vậy. Dân chủ đại diện thịnh hành 
ở nhiều nước, và thúc đẩy dân chủ ở các phần khác của thế 
giới đã trở thành một mục tiêu chính sách được thừa nhận 
cho các nền dân chủ Phương Tây. Nền kinh tế thị trường đã 
thành ra toàn cầu thật sự trong mười năm vừa qua, và các 
nguyên lí của nó được xúc tiến với nhiệt huyết sứ mệnh thực 
sự. 

Thế thì sai cái gì? Tôi tin sự thúc đẩy các nguyên lí thị trường 
đã đi quá xa và trở thành quá phiến diện. Những người theo 
thuyết thị trường chính thống tin rằng lợi ích chung được 
phục vụ tốt nhất bằng theo đuổi tư lợi không bị hạn chế. 
Lòng tin này là sai, thế nhưng nó trở nên rất có ảnh hưởng. 
Nó cản đường của một xã hội mở toàn cầu. Chúng ta ở rất 
gần mục tiêu đó, nhưng chúng ta không thể tới đó trừ phi 
chúng ta nhận ra các sai lầm của thuyết thị trường chính 
thống và sửa sự vênh lệch giữa tổ chức kinh tế và chính trị 
của thế giới. 

Phải nhấn mạnh là thuyết thị trường chính thống không trái 
hoàn toàn với xã hội mở như cách chủ nghĩa cộng sản và 
chủ nghĩa tôn giáo chính thống trái ngược. Nó đơn thuần là 
một sự méo mó. Friedrich Hayek, mà các ý tưởng của ông 
đã bị thô tục hoá bởi những người theo thuyết thị trường 


chính thống ngày nay, đã là một người tin vững chắc vào xã 
hội mở. Cả ông và Karl Popper đã muốn bảo vệ quyền tự do 
cá nhân chống lại mối đe doạ bắt nguồn từ các tín điều tập 
thể chủ nghĩa như chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội 
quốc gia (quốc xã); họ chỉ khác nhau về các công cụ để thực 
hiện chúng. Popper đã đề xướng “dùng kĩ thuật xã hội từng 
phần - pieacemeal social engineering”; Hayek đặt niềm tin 
của mình vào cơ chế thị trường vì ông bận tâm đến các hệ 
quả không chủ ý, có hại của kiểm soát nhà nước. Mối bận 
tâm của ông đã bị các đệ tử theo ông ở “trường phái 
Chicago” đẩy đến thái quá. Theo đuổi tư lợi được thăng tiến 
thành một nguyên lí phổ quát thấm sâu vào mọi khía cạnh 
của tồn tại: không chỉ là sự lựa chọn cá nhân như được bày 
tỏ ở các thị trường mà cả lựa chọn xã hội như được biểu lộ 
trong chính trị. Nó thậm chí còn mở rộng tầm với đến luật 
hợp đồng; nó chi phối không chỉ hành vi cá nhân mà cả ứng 
xử của các quốc gia, không nhắc đến gen ích kỉ. Có một sự 
giống nhau khó chịu giữa thuyết thị trường chính thống và 
chủ nghĩa cộng sản: Cả hai có nền tảng trong khoa học xã 
hội - kinh tế học thị trường ở một trường hợp, chủ nghĩa 
Marx (một lí thuyết toàn diện hơn về các hệ thống xã hội, 
bao gồm kinh tế học) ở trường hợp kia. 

Tôi coi thuyết thị trường chính thống như một mối đe doạ lớn 
hơn cho xã hội mở ngày nay so với chủ nghĩa cộng sản. Chủ 
nghĩa cộng sản và thậm chí chủ nghĩa xã hội đã bị mất tín 
nhiệm, nhưng thuyết thị trường chính thống đang lên. Nếu 
có bất kể giá trị được chia sẻ nào ngày nay trên thế giới, 
chúng dựa trên niềm tin rằng người dân phải được theo đuổi 


tư lợi của họ và rằng cả vô ích lẫn phản tác dụng để mong 
đợi chúng được thúc đẩy bằng lợi ích chung. Tất nhiên, 
không có sự thống nhất chung nào về điểm này, nhưng chắc 
chắn phổ biến hơn niềm tin vào xã hội mở. Hơn nữa, thuyết 
thị trường chính thống nhận được sự tăng cường mạnh mẽ 
từ các kết quả tích cực mà các chính sách theo hướng thị 
trường mang lại, đặc biệt giữa những người hưởng lợi của 
các chính sách đó. Đến mức chính trị bị tiền ảnh hưởng, 
những người này có khuynh hướng trở nên có ảnh hưởng 
nhất. 

Như thế, nhiệm vụ của tôi ở chương này gồm hai phần: để 
chứng minh các sai lầm của thuyết thị trường chính thống, 
và thiết lập các nguyên lí của xã hội mở. Phần đầu tương đối 
dễ. Tôi đã chỉ ra rồi, rằng các thị trường tài chính không nhất 
thiết có khuynh hướng tiến tới cân bằng. Tất cả cái tôi cần 
chỉ ra bây giờ là các giá trị xã hội không tìm thấy cách biểu 
hiện trong các thị trường. Các thị trường phản ánh sự phân 
bố hiện hành của các tài sản; chúng không được thiết kế để 
tái phân phối các tài sản đó theo các nguyên lí về công bằng 
xã hội. Suy ra rằng công bằng xã hội nằm ngoài khả năng 
của nền kinh tế thị trường. Lí thuyết kinh tế học coi phân bố 
của cải được cho trước, và nó cho rằng bất kể chính sách 
nào cho phép những người thắng cuộc đền bù những người 
thua mà vẫn còn lại cái gì đó sẽ làm tăng phúc lợi. Nó làm 
thinh về vấn đề: Liệu những người thắng có phải đền bù 
những người thua hay không, vì đó là vấn đề về các giá trị 
xã hội và kinh tế học tìm cách giữ mình độc lập với giá trị. 
Dựa trên lí lẽ này, những người theo thuyết thị trường chính 


thống lập luận rằng: Chính sách hay nhất là để cho các thị 
trường tự do hoạt động. 

Nếu giả như thị trường tạo ra cân bằng chung, và vấn đề 
công bằng xã hội được quan tâm, thì họ sẽ có một lí lẽ hợp 
lệ; nhưng cả hai điều kiện đều không thoả mãn. Điều này 
đưa ra nhu cầu về loại can thiệp chính trị nào đó trong nền 
kinh tế để duy trì ổn định và giảm bất bình đẳng. Phiền nỗi, 
các quyết định chính trị còn kém hoàn hảo hơn các thị 
trường. Đây là một lí lẽ mạnh mẽ ủng hộ thị trường tự do, 
hùng mạnh nhất trong kho vũ khí của các nhà theo thuyết 
thị trường chính thống; song họ thiên về lạm dụng nó. 
Không suy ra từ sự thực, là can thiệp chính trị gây trở ngại 
cho tính hiệu quả của thị trường, rằng phải để chính trị 
không xen vào nền kinh tế. Chính trị có thể không hiệu quả 
và tham nhũng, song chúng ta không thể làm mà không có 
nó. Lí lẽ theo thuyết thị trường chính thống có thể áp dụng 
cho một thế giới hoàn hảo, song không thể áp dụng cho cái 
tốt thứ nhì. Xã hội mở là sự truy tìm cái tốt thứ nhì. 

Phần nhiệm vụ thứ hai của tôi khó hơn. Xã hội mở không là 
một khái niệm dễ, và tôi đã không làm việc thật tốt để làm 
sáng tỏ nó. Ngược lại, tôi dường như đã làm hết sức để gây 
rối trí bạn đọc. Tôi đã dùng thuật ngữ ít nhất ba cách khác 
nhau. Tôi đã đặt ngang xã hội mở với hoàn cảnh gần cân 
bằng; tôi cũng nói rằng xã hội mở là một loại (type) lí tưởng 
có thể gần đúng nhưng không thể đạt được trong thực tế. 
Dường như có mâu thuẫn giữa hai khẳng định này, vì gần 
cân bằng có thể đạt được trong thực tế. Bây giờ tôi muốn 
đặt xã hội mở như một mục tiêu đáng phấn đấu. Tất cả các 


thứ này thật rắm rối. Xã hội mở là một lí tưởng, hay là một 
mô tả hoàn cảnh thực tế? Cụ thể hơn, các nền dân chủ 
Phương Tây là các xã hội mở hay không? Câu trả lời là, xã 
hội mở là một lí tưởng và cũng là một sự mô tả thực tại, vì 
xã hội mở là một lí tưởng rất lạ: một xã hội bất hoàn hảo tự 
coi mình là mở cho sự cải thiện. Và các nền dân chủ Tây 
Phương có đủ tư cách ở nhiều điểm, trừ một khía cạnh: 
Chúng không thừa nhận xã hội mở như một mục tiêu mong 
mỏi. Ngay cả nếu họ chấp nhận nó ở đất nước riêng của họ, 
họ không thừa nhận nó như một nguyên lí phổ quát nên 
được dùng như một mục tiêu của chính sách quốc gia. Quan 
hệ quốc tế vẫn dựa vào nguyên lí chủ quyền quốc gia. Xã 
hội mở có thể dùng như một nguyên lí phổ quát? Nó có thể 
hoà giải với nguyên tắc chủ quyền quốc gia? Đó là vấn đề 
mấu chốt đối mặt với chúng ta ngày nay. 

Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó ở phần hai của cuốn sách 
này, nơi tôi bàn về thời điểm hiện tại trong lịch sử. Ở chương 
này, tôi muốn khảo sát vài khó khăn, quan niệm mà xã hội 
mở như một nguyên lí phổ quát gặp phải. Chương này mang 
tính chất thăm dò triết học nhằm chuẩn bị cho một sự xem 
xét thực tiễn hơn của vấn đề mấu chốt mà tôi đã nhận diện 
ra. 


Tính thoả đáng của các tư tưởng phổ quát 
Xã hội mở bênh vực tự do, dân chủ, pháp trị, nhân quyền, 


công bằng xã hội, và trách nhiệm xã hội như một tư tưởng 
phổ quát. Một trong những trở ngại cho việc chấp nhận xã 


hội mở như một mục tiêu chung là sự từ chối khá phổ biến 
của các tư tưởng phổ quát. Tôi đã phát hiện ra điều này sau 
khi tôi thiết lập mạng lưới các quỹ tài trợ của mình và, nói 
thẳng, nó làm tôi bất ngờ. Trong khi thiết lập mạng lưới các 
quỹ của tôi, tôi đã chẳng gặp khó khăn khi tìm những người 
được các nguyên lí về xã hội mở gây cảm hứng, cho dù họ 
không dùng cùng thuật ngữ. Tôi không cần giải thích tôi hiểu 
xã hội mở là gì: Mọi người đều hiểu nó ngược lại với xã hội 
đóng trong đó họ đã sống. Thái độ của Phương Tây đã gây 
bối rối hơn. Đầu tiên tôi nghĩ người dân ở Phương Tây chỉ 
chậm nhận ra cơ hội lịch sử; cuối cùng tôi buộc phải đi đến 
kết luận rằng họ thành thực không quan tâm đủ về xã hội 
mở như một tư tưởng phổ quát để có nhiều nỗ lực nhằm 
giúp các nước nguyên cộng sản tiến hành chuyển đổi. Tôi đã 
bị tuyên truyền của Chiến tranh Lạnh lừa dối. Tất cả lời nói 
về tự do và dân chủ đã chỉ là: Tuyên truyền. 

Sau sự sụp đổ của hệ thống Soviet, sự hấp dẫn của xã hội 
mở như một lí tưởng bắt đầu lu mờ ngay cả ở các nước 
nguyên cộng sản. Người dân bị cuốn vào cuộc vật lộn để 
sống sót, và những người tiếp tục bận tâm với lợi ích chung, 
trong khi những người khác hái ra tiền, phải tự hỏi liệu mình 
có bám vào các giá trị của một thời đại đã qua - và thường 
họ là vậy. Người dân trở nên ngờ các tư tưởng phổ quát. Chủ 
nghĩa cộng sản là một tư tưởng phổ quát và hãy xem nó đã 
dẫn tới đâu! 

Điều này đã buộc tôi phải xem xét lại cẩn thận khái niệm xã 
hội mở. Tôi phải thừa nhận là sự ác cảm với các tư tưởng 
phổ quát là có cơ sở. Chúng có thể rất nguy hiểm, đặc biệt 


nếu chúng đạt đến kết luận logic của chúng. Chính là một 
nét của tính có thể sai của chúng ta mà các tư tưởng có thể 
có cuộc sống riêng của chúng, đi quá xa thực tại và vẫn có 
ảnh hưởng lên nó. Theo cùng cách, chúng ta không thể hoạt 
động mà không có các tư tưởng phổ quát. (Theo đuổi tư lợi 
cũng là một ý tưởng phổ quát cho dù nó không được thừa 
nhận là vậy). Thế giới trong đó chúng ta sống đúng là quá 
phức tạp để có bất kể ý nghĩa gì nếu không có các nguyên lí 
hướng dẫn nào đó. Dòng tư duy này đã dẫn tôi đến khái 
niệm về tính có thể sai như một ý tưởng phổ quát, và tôi thử 
đặt cơ sở cho khái niệm xã hội mở trên sự thừa nhận tính có 
thể sai của chúng ta. 


Thời Khai Sáng 


Ở đây tôi gặp phải những khó khăn không thể vượt qua. Sự 
thừa nhận tính có thể sai của chúng ta là cái làm cho xã hội 
mở; nhưng, tự nó, là không đủ để giữ xã hội lại với nhau. 
Cần đến cái gì đó khác - một ít quan tâm đến người khác, 
một ít giá trị được chia sẻ. Các giá trị này phải được truyền 
bởi sự thừa nhận tính có thể sai của chúng ta, nhưng không 
thể dẫn ra từ nó bằng logic. Giả như nếu điều đó là có thể, 
thì chính ý tưởng về tính có thể sai của chúng ta bị nghi ngờ. 
Điều này có nghĩa là xã hội mở như một ý tưởng phổ quát 
không thể được định nghĩa một cách thích hợp; mỗi xã hội 
phải hình thành định nghĩa riêng của mình, nhưng định 
nghĩa phải bao hàm các nguyên lí chung nào đó, bao gồm 
tính có thể sai và quan tâm đến những người khác. 


Karl Popper phản đối định nghĩa các khái niệm từ trái sang 
phải: Xã hội mở là, và tiếp theo là định nghĩa. Ông thích làm 
từ phải sang trái: Mô tả cái gì đó, rồi gắn cho nó một cái 
nhãn. Điều này làm cho văn ông lủng củng với các “chủ 
nghĩa”. Tuy nhiên, tôi cố theo lời khuyên của Popper. Trong 
mạng lưới quỹ của tôi, chúng tôi không bao giờ định nghĩa 
xã hội mở. Giả như chúng tôi đã làm thế, tổ chức trở nên 
cứng nhắc hơn; thế mà, tính uyển chuyển đã là dấu phẩm 
chất của chúng tôi. Nhưng nếu tôi muốn khái niệm xã hội 
mở được chấp nhận nói chung, tôi phải nói nó là gì. Tôi phải 
chứng tỏ làm sao sự thừa nhận tính có thể sai của chúng ta 
dẫn đến các nguyên lí của xã hội mở. 

Như tôi đã cố gắng đặc biệt để chỉ ra, đây sẽ không là một 
nhiệm vụ dễ. Mọi lí lẽ triết học có thể nêu ra không ngớt các 
vấn đề mới. Nếu tôi thử xuất phát từ hai bàn tay trắng, tôi 
không thể tiến triển được mấy vì tôi sẽ bị mắc vào lưới do 
mình dệt nên. Tôi nói từ kinh nghiệm: nó đã xảy ra với tôi. 
Một lần tôi đã bỏ ra ba năm của đời mình thử trình bày triết 
lí của tôi, và tôi kết thúc ở điểm tôi đã bắt đầu. 

May thay, tôi không phải xuất phát từ vị trí không. Các triết 
gia của Thời Khai sáng, Kant đứng đầu trong số họ, đã thử 
suy diễn ra nghĩa vụ có hiệu lực phổ quát từ tiếng gọi của lí 
trí. Thành công không hoàn hảo của họ chứng thực cho định 
đề về tính có thể sai và tạo cơ sở cho lí lẽ của tôi. 

Thời Khai sáng tạo thành một bước tiến khổng lồ khỏi các 
nguyên lí đạo đức và chính trị đã thịnh hành trước đó. Cho 
đến lúc đó, uy quyền đạo đức và chính trị được dẫn ra từ các 
nguồn bên ngoài, cả thần thánh lẫn thế tục. Để cho lí trí 


quyết định cái gì thật và giả, cái gì đúng và sai, đã là một sự 
đổi mới ghê gớm. Nó đánh dấu khởi đầu của thời hiện đại. 
Bất luận chúng ta nhận ra nó hay không, Thời Khai sáng đã 
tạo nền móng cho các tư tưởng của chúng ta về chính trị và 
kinh tế học, quả thực, cho toàn bộ quan điểm của chúng ta 
về thế giới. Các triết gia Thời Khai sáng không còn được đọc 
nữa - cá nhân tôi thấy họ khó đọc - nhưng các ý tưởng của 
họ đã ăn sâu vào cách suy nghĩ của chúng ta. Lí trị (rule of 
reason), ý tưởng về khế ước xã hội như cơ sở của xã hội và 
quốc gia, uy quyền tối cao của khoa học, tình anh em phổ 
quát của nhân loại - đây là một số trong các chủ đề chính 
của họ. Các giá trị chính trị, xã hội, và đạo đức của Thời Khai 
sáng được phát biểu một cách đáng khâm phục ở Tuyên 
ngôn Độc lập, và tài liệu đó tiếp tục là nguồn cảm hứng cho 
nhân dân toàn thế giới. 

Thời Khai sáng đã không tự nảy sinh: Nó có nguồn gốc từ 
triết học Hi Lạp và ở mức độ ít hơn từ Đạo Thiên chúa, cái 
đến lượt nó lại được xây dựng trên truyền thống thuyết một 
thần của Kinh Cựu Ước. Đáng lưu ý là tất cả các ý tưởng này 
đã được diễn đạt dưới dạng phổ quát, với ngoại lệ của Cựu 
Ước, trong đó rất nhiều lịch sử bộ lạc được hoà trộn với 
thuyết một thần. Thay cho việc chấp nhận truyền thống như 
uy quyền tối thượng, Thời Khai sáng đặt truyền thống dưới 
sự thẩm tra phê phán. Các quan hệ truyền thống có thể 
được thay bằng các quan hệ hợp đồng: từ đó có khế ước xã 
hội. Kết quả thật phấn khởi. Năng lực sáng tạo của trí tuệ 
con người được giải phóng. Không ngạc nhiên là cách tiếp 
cận mới được đẩy đến thái quá! Trong Cách mạng Pháp, uy 


quyền truyền thống bị lật đổ và lí trí được xức dầu thánh 
công nhận như quan toà tối thượng. Lí trí tỏ ra không kham 
nổi nhiệm vụ, và sự hăng hái của 1789 đã sa đoạ thành 
khủng bố của 1793. Nhưng các giáo lí cơ bản của Thời Khai 
sáng không bị bác bỏ; ngược lại, các đội quân của Napoléon 
đã mang các tư tưởng của thời hiện đại đến phần còn lại của 
Châu Âu. 

Thành tựu của thời hiện đại vượt mọi so sánh. Phương pháp 
khoa học đã tạo ra những phát minh đáng kinh ngạc, và 
công nghệ đã cho phép chuyển chúng sang dùng trong sản 
xuất. Loài người trở nên chế ngự tự nhiên. Các doanh nghiệp 
kinh tế nắm lợi thế cơ hội, các thị trường dùng để khớp cung 
và cầu, và cả sản xuất và mức sống đã tăng lên đến các 
đỉnh cao không thể hình dung nổi trong bất kể thời đại trước 
nào. 

Bất chấp các thành tựu đầy ấn tượng này, lí trí đã không thể 
xứng với các kì vọng được gán cho nó, đặc biệt trong vũ đài 
chính trị và xã hội. Khoảng cách giữa ý định và kết quả 
không được khép lại; quả thực, ý định càng triệt để, thì kết 
quả càng thất vọng. Điều này, theo tôi, áp dụng cả cho chủ 
nghĩa cộng sản lẫn thuyết thị trường chính thống, cả hai đều 
tự cho là có cơ sở khoa học. Tôi muốn nêu bật một trường 
hợp cá biệt của các hậu quả không chủ ý vì nó đặc biệt xác 
đáng cho tình hình hiện tại. Khi các tư tưởng chính trị ban 
đầu của Thời Khai sáng được chuyển sang thực tiễn, chúng 
hợp cho việc củng cố tư tưởng về nhà nước quốc gia. Trong 
nỗ lực thiết lập sự cai trị của lí trí (lí trị: rule of reason), 
người dân nổi lên chống các nhà cai trị của họ, và quyền lực 


mà họ chiếm được là quyền lực về chủ quyền. Đó là cách 
mà nhà nước quốc gia, trong đó quyền tối cao thuộc về 
nhân dân, đã sinh ra. Bất kể ưu điểm của nó là gì, nó khác 
xa cảm hứng phổ quát luận của nó. 

Trong văn hoá, sự hạ bệ quyền uy truyền thống đã gây ra sự 
dậy men trí tuệ, tạo ra nghệ thuật và văn học kiệt xuất, 
nhưng sau một giai đoạn dài thử nghiệm hấp dẫn, vào nửa 
sau của thế kỉ hai mươi, mọi quyền uy đều bị thách thức và 
phần lớn cảm hứng dường như bị tiêu tán. Dải khả năng đã 
trở nên quá rộng để tạo phương pháp rèn luyện cần thiết 
cho sáng tạo nghệ thuật. Một số nghệ sĩ và nhà văn tìm 
cách thiết lập ngôn ngữ riêng của họ, nhưng mặt bằng 
chung dường như đã tan rã. 

Tình trạng khó chịu cùng loại dường như tác động đến xã 
hội nói chung. Các triết gia Thời Khai sáng, Kant đứng đầu 
trong số họ, đã tìm cách thiết lập các nguyên lí có hiệu lực 
phổ quát về đạo đức, dựa trên các thuộc tính phổ quát của lí 
trí. Nhiệm vụ mà Kant đặt cho mình là chứng tỏ rằng lí trí 
tạo một cơ sở tốt hơn cho đạo đức so với uy quyền truyền 
thống, bên ngoài. Nhưng trong xã hội giao dịch, hiện đại của 
chúng ta, bất kỳ một thứ đạo đức nào cũng đều bị đưa ra 
suy xét. Người ta lần lữa trong việc để cho một nền đạo đức 
nào đó đưa đường dẫn lối; thực vậy, so với quá khứ, sự chần 
chừ trong việc lựa chọn đạo đức ngày càng trở nên nghiêm 
trọng. Nhưng các nguyên lí và qui tắc có thể cung cấp sự chỉ 
dẫn đó bị nghi ngờ. Vì sao phải bận tâm về sự thật khi một 
đề nghị không cần phải đúng để có kết quả? Vì sao phải 
trung thực khi thành công, chứ không phải tính chân thật 


hay đức hạnh, là cái mang lại sự kính trọng cho con người? 
Mặc dù các giá trị xã hội và qui tắc đạo đức bị nghi ngờ, 
không hề có nghi ngờ về giá trị của tiền. Đó là cách tiền trở 
thành kẻ chiếm đoạt vai trò của các giá trị nội tại. Các tư 
tưởng của Thời Khai sáng thấm sâu vào quan điểm của 
chúng ta về thế giới, và cảm hứng cao thượng của nó tiếp 
tục định hình các kì vọng của chúng ta, song tâm tính thịnh 
hành là xoay xở kiếm tiền. 

Đã đến lúc đặt lí trí, như được Thời Khai sáng hiểu, dưới sự 
khảo sát phê phán cùng loại mà Thời Khai sáng đã giáng 
xuống uy quyền bên ngoài, chế ngự, cả thần thánh lẫn thế 
tục. Hiện chúng ta đã sống dưới Thời đại Lí trí suốt hai trăm 
năm qua - đủ dài để nhận ra là lí trí có các hạn chế của nó. 
Chúng ta sẵn sàng bước vào Thời đại của Tính Có thể Sai. 
Kết quả có thể phấn khởi ngang vậy và, sau khi đã học kinh 
nghiệm của quá khứ, chúng ta có thể có khả năng loại bỏ 
một số thái quá đặc trưng cho buổi bình minh của một thời 
đại mới. 


Triết lí đạo đức 


Chúng ta cần bắt đầu xây dựng lại đạo đức và các giá trị xã 
hội bằng cách chấp nhận đặc tính phản thân của nó. Điều 
này là tự nhất quán và để phạm vi rộng cho thử và sai. Nó 
sẽ là một nền tảng vững chắc cho loại xã hội toàn cầu mà 
chúng ta cần. 

Kant đã có thể dẫn ra nghĩa vụ tuyệt đối của mình từ sự tồn 
tại của một tác nhân (agent) đạo đức được hướng dẫn bởi 


tiếng gọi của lí trí để loại trừ tư lợi và dục vọng. Một tác 
nhân như thế có quyền tự do siêu việt và tự do ý chí, ngược 
với “sự pha tạp” của tác nhân mà ý chí của nó lệ thuộc vào 
các căn nguyên bên ngoài. L1 Tác nhân tự trị, duy lí này có 
khả năng nhận ra nghĩa vụ đạo đức vô điều kiện, khách 
quan theo nghĩa là chúng áp dụng phổ quát cho mọi sinh 
vật có lí trí. Coi mọi người là mục đích, không phải là phương 
tiện; luôn luôn hành động cứ như là làm luật phổ quát; và xử 
sự với những người khác như với mình - đây là nghĩa vụ 
tuyệt đối. Uy quyền vô điều kiện của nghĩa vụ được dẫn ra 
từ ý niệm của người dân là những tác nhân tự trị và duy lí. 
Phiền nỗi, tác nhân duy lí được Kant mô tả không tồn tại. Nó 
là một ảo tưởng do quá trình trừu tượng hoá tạo ra. Các triết 
gia của Thời Khai sáng đã muốn nghĩ về mình như không 
vướng víu, nhưng trong thực tế, họ bén rễ sâu vào xã hội 
của mình với đạo đức Thiên chúa giáo của nó và thấm đậm 
ý thức trách nhiệm xã hội. Đúng là họ đã không thể hình 
dung về một xã hội giao dịch, nơi các mối quan hệ bị các 
tính toán tư lợi chỉ dẫn. Đi lập luận, như các nhà nghiên cứu 
luật và xã hội theo thuyết thị trường chính thống làm, rằng 
có thể có lợi để vi phạm hợp đồng là nằm ngoài khung dẫn 
chiếu của họ. 

Các triết gia Thời Khai sáng đã muốn thay đổi xã hội của họ. 
Cho mục đích này, họ chế ra một cá nhân không bị ràng 
buộc, được phú cho lí trí, chỉ tuân theo tiếng gọi lương tâm 
của riêng mình, chứ không theo tiếng gọi của uy quyền bên 
ngoài. Họ đã không nhận ra rằng cá nhân được tách ra, 
không bị ràng buộc thật sự có thể không có lương tâm; có 


thể hoàn toàn ích kỉ hay hoàn toàn mất phương hướng. Ý 
thức trách nhiệm có cơ sở trong xã hội, không trong cá nhân 
không can dự. Các giá trị xã hội có thể được nhập tâm, 
nhưng chúng có gốc rễ trong gia đình, cộng đồng, xuất thân, 
và truyền thống mà cá nhân thuộc về, và chúng tiến hoá 
một cách phản thân. 

Một nền kinh tế không tạo thành một cộng đồng, đặc biệt 
khi nó hoạt động ở qui mô toàn cầu; được một công ti thuê 
làm việc không giống như thuộc về một cộng đồng, đặc biệt 
khi ban quản lí cho động cơ lợi nhuận ưu tiên trên mọi cân 
nhắc khác và cá nhân có thể bị đuổi việc ngay tức khắc. 
Trong xã hội giao dịch ngày nay, người ta không cư xử cứ 
như họ được nghĩa vụ tuyệt đối chi phối; các tính toán được 
thế lưỡng nan của phạm nhân minh hoạ làm sáng tỏ hơn về 
ứng xử của họ. Phép siêu hình của Kant về đạo đức đã thích 
hợp cho một thời đại khi lí trí đã phải đấu tranh với uy quyền 
bên ngoài, song ngày nay, nó xem ra không thoả đáng lạ 
thường khi thiếu uy quyền bên ngoài. Chính nhu cầu phân 
biệt giữa đúng và sai bị nghi ngờ. Vì sao lại bận tâm, chừng 
nào diễn tiến hành động đạt kết quả mong muốn? Vì sao 
phải theo đuổi sự thật? Vì sao phải chân thật? Vì sao phải 
quan tâm đến người khác? “Chúng ta” là những ai, những 
người tạo thành xã hội toàn cầu, và các giá trị nào là cái 
chắc hẳn giữ chúng ta lại với nhau? Ngày nay đây là những 
câu hỏi cần được trả lời. 

Tuy vậy, sẽ sai lầm đi gạt bỏ triết lí đạo đức và chính trị của 
Thời Khai sáng chỉ vì nó không thực hiện được các tham 
vọng vĩ đại của mình. Với tinh thần của tính có thể sai, 


chúng ta phải sửa sự thái quá của nó, chứ không nhảy sang 
thái cực đối lập. Một xã hội không có các giá trị xã hội không 
thể tồn tại, và một xã hội toàn cầu cần các giá trị phổ quát 
để gắn kết nó lại. Thời Khai sáng đã cho một tập các giá trị 
phổ quát, và kí ức về nó vẫn sống động dẫu cho dường như 
nó đã mờ nhạt đi chút ít. Thay cho gạt bỏ nó, chúng ta phải 
cập nhật nó. 


Cá nhân can dự 2l 

Các giá trị Thời Khai sáng có thể làm cho thoả đáng với hiện 
tại bằng cách thay lí trí bằng tính có thể sai và thay “cá 
nhân can dự” cho cá nhân không can dự của các triết gia 
Thời Khai sáng. Dưới “cá nhân can dự”, tôi hiểu là những cá 
nhân xã hội cần, những cá nhân không thể tồn tại trong sự 
cách li hoàn hảo, song bị lấy đi ý thức thuộc về, ý thức đã 
chiếm một phần quan trọng như thế trong đời sống con 
người ở Thời Khai sáng, vậy mà họ thậm chí đã không nhận 
ra được. Tư duy của các cá nhân can dự bị ảnh hưởng bởi, 
nhưng không được quyết định bởi môi trường xã hội, gia 
đình, và các ràng buộc khác, bởi văn hoá trong đó họ được 
nuôi dạy. Họ không chiếm một vị trí mãi mãi, không có viễn 
cảnh. Họ không được phú cho tri thức hoàn hảo và họ không 
phải không có tư lợi. Họ sẵn sàng đấu tranh để tồn tại, 
nhưng họ không tự túc; dù họ cạnh tranh giỏi đến đâu, họ sẽ 
không sống sót vì họ không bất tử. Họ cần phải thuộc về cái 
gì đó lớn hơn và lâu dài hơn, mặc dù, do là có thể sai, họ có 
thể không nhận ra nhu cầu đó. Nói cách khác, họ là những 
người thực tế, các tác nhân biết suy nghĩ mà tư duy của họ 


có thể sai, không phải là nhân cách hoá của lí trí trừu tượng. 
Trong đề xuất ý tưởng về cá nhân can dự, tất nhiên, tôi tiến 
hành tư duy trừu tượng cùng loại như các triết gia Thời Khai 
sáng. Tôi đề nghị một sự trừu tượng hoá khác, dựa vào kinh 
nghiệm của chúng ta với các lí thuyết của chúng. Thực tại 
luôn phức tạp hơn diễn giải của chúng ta. Dải của những 
người sống trên thế giới thay đổi từ những cá nhân không xa 
các lí tưởng Thời Khai sáng đến những người chỉ mới hành 
động như các cá nhân, với đường phân bố nghiêng mạnh về 
những người sau. Khái niệm cá nhân can dự bao gồm cả dải. 
Điểm cốt yếu là một xã hội toàn cầu chẳng bao giờ có thể 
thoả mãn nhu cầu thuộc về của các cá nhân can dự. Nó 
chẳng bao giờ có thể là một cộng đồng. Nó đúng là quá lớn 
và đa dạng cho việc đó, với quá nhiều nền văn hoá và 
truyền thống khác nhau. Những ai muốn thuộc về một cộng 
đồng phải đi kiếm ở nơi khác. Một xã hội toàn cầu phải luôn 
là cái gì đó trừu tượng, một tư tưởng phổ quát. Nó phải tôn 
trọng các nhu cầu của cá nhân can dự, nó phải nhận ra rằng 
các nhu cầu đó không được thoả mãn, nhưng nó không được 
tìm cách thoả mãn chúng đầy đủ, vì không hình thức tổ chức 
xã hội nào có thể thoả mãn chúng một lần cho mãi mãi. 

Một xã hội toàn cầu phải nhận thức được các hạn chế riêng 
của nó. Nó là một ý tưởng phổ quát, và các tư tưởng phổ 
quát có thể nguy hiểm nếu được đưa đổi quá xa. Cụ thể là, 
một nhà nước toàn câu đưa ý tưởng về một xã hội toàn cầu 
đi quá xa. Tất cả cái mà xã hội mở như một ý tưởng phổ 
quát có thể làm là để dùng như một cơ sở cho các qui tắc và 
các định chế cần thiết cho sự cùng tồn tại của quá nhiều cá 


nhân và vô số cộng đồng tạo thành một xã hội toàn cầu. Nó 
không tạo ra cộng đồng cái có thể thoả mãn nhu cầu thuộc 
về của các cá nhân. Tuy nhiên, tư tưởng về một xã hội mở 
toàn cầu phải đại diện cho cái gì đó nhiều hơn sự tích tụ đơn 
thuần của các lực lượng thị trường và các giao dịch kinh tế, 
Phải có các lợi ích cộng đồng nào đó, các giá trị được chia sẻ 
nào đó để gắn xã hội lại. Các lợi ích cộng đồng một phần 
được tạo ra bởi các vấn đề chung mà người dân đối mặt và 
một phần bởi cộng đồng dân cư đối mặt với các vấn đề đó. 
Các vấn đề chung không khó kiếm trong thế giới phụ thuộc 
của chúng ta. Tránh các xung đột vũ trang tàn phá, đặc biệt 
là chiến tranh hạt nhân; bảo vệ môi trường; duy trì hệ thống 
tài chính và thương mại toàn cầu: Nhiều người tán thành các 
mục tiêu này. Cái khó là thiết lập cộng đồng dân cư đối mặt 
với các vấn đề này. 

Thời Khai sáng đặt cơ sở cho tình anh em phổ quát của nhân 
loại trên tác nhân duy lí, cá nhân không can dự. Cơ sở đó tỏ 
ra không vững vì tác nhân duy lí là có thể sai và được chỉ 
dẫn bởi tư lợi hơn là bởi tư tưởng phổ quát về tình anh em. 
Chúng ta phải tìm một cơ sở vững vàng hơn. Tôi kiến nghị 
thay bằng tác nhân có thể sai, cá nhân can dự. Có một tình 
anh em tối thiểu của nhân loại dựa vào tính có thể sai chung 
của chúng ta, sự tử vong, và - hãy thú nhận - tính ích kỉ. 
Chúng ta là không hoàn hảo với tư cách là các cá nhân, 
chúng ta cần thuộc về xã hội. Do hiện nay nền kinh tế đã trở 
nên toàn cầu, chúng ta cần một xã hội toàn cầu. Chúng ta 
không thể có một xã hội mà không thừa nhận rằng có các lợi 
ích chung nào đó có quyền ưu tiên trên tư lợi riêng của cá 


nhân; nhưng tính có thể sai ngăn chúng ta biết các lợi ích 
chung đó là gì. Vì thế chúng ta cần các qui tắc, theo đó, 
chúng ta có thể thống nhất về việc biết các lợi ích chung là 
gì và chúng ta có thể đạt chúng tốt nhất thế nào. Điều này 
dẫn chúng ta đến nhu cầu đối với luật quốc tế và các định 
chế quốc tế. Nó không dẫn chúng ta đến một nhà nước toàn 
cầu, nhưng nó có dẫn chúng ta đến kết luận rằng chủ quyền 
quốc gia phải được đặt dưới lợi ích quốc tế chung. Nó cũng 
dẫn chúng ta đến nguyên lí phụ: Thừa nhận quyết định về 
lợi ích chung là khó khăn đến thế nào, các quyết định phải 
được đưa ra ở mức thấp nhất có thể. Mức càng thấp, thì 
càng có thể là nó tạo thành một cộng đồng mà cá nhân sẵn 
lòng đặt tư lợi của mình xuống dưới; nhưng thuộc về một 
cộng đồng phải là tự nguyện - đó là một nguyên lí phổ quát 
phải được thực thi ở mọi mức, kể cả nhà nước. 


Các nguyên lí của xã hội mở 


Sau sự chuẩn bị này, tôi cuối cùng đã sẵn sàng nói: Tôi hiểu 
xã hội mở là gì. Nó có thể gây thất vọng. Tôi sẽ phân biệt 
các nguyên lí có hiệu lực phổ quát mãi mãi và một mô tả cụ 
thể, có giới hạn thời gian của cái mà một xã hội mở phải có 
ở thời điểm hiện tại của lịch sử. Tất nhiên, các thời đại khác 
nhau, các xã hội, và các cá nhân cũng có thể cho các định 
nghĩa khác nhau về các nguyên lí phổ quát. Định nghĩa của 
tôi bao gồm các quyền tự do khác nhau và quyền con người, 
pháp trị, và ý thức nào đó về trách nhiệm xã hội và công 
bằng xã hội. 


Quyền tự do tư tưởng và ngôn luận và quyền tự do lựa chọn 
có thể dẫn ra từ tính có thể sai của chúng ta: Vì chân lí cuối 
cùng là ngoài tầm với của chúng ta, chúng ta phải để cho 
người dân suy nghĩ cho bản thân họ và thực hiện sự lựa 
chọn của riêng họ. Sự thực rằng hiểu biết của chúng ta là 
không hoàn hảo không có nghĩa là không có chân lí cuối 
cùng; ngược lại, thiếu tri thức thoả đáng ngụ ý nhu cầu về 
một yếu tố niềm tin. Xã hội mở chẳng có gì chống tôn giáo. 
Nhưng các nguyên lí của xã hội mở sẽ bị vi phạm nếu tôn 
giáo cố sai khiến những người không đồng ý với nó. 

Quyền tự do tư tưởng cho phép tư duy phê phán và quyền 
tự do lựa chọn cho phép cơ chế thị trường hoạt động. Cả hai 
đều là các quá trình giữa cá nhân với nhau; bằng cách đảm 
bảo các điều kiện cho hoạt động đúng đắn của chúng, tất cả 
chúng ta đều được lợi. Quyền tự do hội họp liên quan nhiều 
đến việc chúng ta là các động vật xã hội. 

Các quyền con người riêng có thể được dẫn ra từ việc chúng 
ta là các tác nhân có tư duy, ý thức được về mình và có khả 
năng tự lấy các lựa chọn. Tư tưởng về quyền con người cũng 
gắn vào tư tưởng Thiên chúa giáo về tâm hồn con người. 
Chúng ta phải, tuy vậy, nhận ra rằng các quyền con người 
khác nhau có thể đi đến mâu thuẫn với nhau. Thí dụ, quyền 
của phụ nữ đã được để ngược lại với quyền của bào thai. Vì 
tôi dẫn quyền con người từ việc là một tác nhân có tư duy, 
tôi không có do dự nào về quyền của ai được ưu tiên hơn; 
thế mà có những người đặt cơ sở cho lí lẽ của họ vào linh 
hồn con người và đi đến phía ngược lại. Đây là một vấn đề 
gây chia rễ ở Hoa Kì ngày nay. Các xã hội khác nhau ở các 


giai đoạn phát triển khác nhau, và sự phát triển của chúng 
có thể có các hình thức khác nhau. Vì thế thực hiện quyền 
con người có thể khác nhau giữa các xã hội. Các nhà cai trị 
của các nước chậm phát triển đòi rằng chúng phải được thực 
hiện ở mức thấp hơn. Họ có điểm đúng trong chừng mực liên 
quan đến các điều kiện sống, nhưng không ở khía cạnh 
quyền tự do tư tưởng và ngôn luận. Tôi có thể lí lẽ rằng 
quyền con người của những người có thể nghĩ cho chính 
mình cần phải thậm chí được bảo vệ tha thiết hơn ở các 
nước chậm phát triển so với ở các nền dân chủ chín muồi vì 
chúng có giá trị khan hiếm. 

Tôi hoàn toàn láu cá về cái gọi là quyền tự do xã hội và kinh 
tế và quyền con người tương ứng: quyền tự do khỏi bị đói 
hoặc quyền được ăn no. Quyền cần được thực thi; thực thi 
các quyền kinh tế có thể rơi vào nhà nước và điều đó sẽ cho 
nhà nước vai trò quá lớn trong nền kinh tế. Điều này có thể 
ít đáng trách nếu giả như nhà nước thực ra là cơ quan tốt 
nhất để lo về các nhu cầu kinh tế. Nhưng đề xuất đó đã 
được thử và hoá ra là thất bại hoàn toàn. Tôi thích thừa nhận 
nhu cầu giảm đói nghèo trực tiếp hơn bằng đưa ra ý thức 
nào đó về công bằng xã hội như một trong những nguyên lí 
cốt lõi của xã hội mở. Cách tiếp cận này có lợi thế là nó cắt 
ngang các đường biên giới. Chúng ta phải thừa nhận rằng, 
dưới chủ nghĩa tư bản toàn cầu, các nhà nước riêng có năng 
lực hạn chế để lo về phúc lợi cho công dân của mình nhưng 
người giàu phải có nhiệm vụ giúp đỡ người nghèo; vì thế 
công bằng xã hội là vấn đề của mối quan tâm quốc tế. 

Công bằng xã hội dứt khoát không có nghĩa là bình quân, vì 


điều đó kéo thẳng chúng ta lại với chủ nghĩa cộng sản. Tôi 
ưa khái niệm về công bằng xã hội của Rawls hơn, cho là một 
sự tăng lên về tổng của cải cũng phải mang lại lợi ích nào đó 
cho người chịu thiệt thòi nhất. “Nào đó” có nghĩa là gì phải 
được mỗi xã hội xác định cho chính mình, và định nghĩa hẳn 
có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng tạo ra một sân chơi 
bình đẳng hơn phải được xác định rõ như một mục tiêu của 
các định chế quốc tế. Tôi sẽ phát triển tư tưởng này ở 
Chương 12. 

Còn quyền sở hữu thì sao? Chúng phải được thừa nhận như 
một nguyên lí cốt lõi giống như quyền con người? Tôi có thể 
trả lời câu hỏi theo cả hai cách. Tôi không nghi ngờ rằng 
quyền sở hữu tư nhân là căn bản đối với quyền tự do và tự 
trị và với tư cách đó là một phần không thể tách rời của xã 
hội mở; song tôi cũng tin chẳng có quyền nào mà không có 
nghĩa vụ. Điều đó đúng với quyền con người và quyền sở 
hữu; song trong trường hợp sở hữu, quyền và nghĩa vụ rơi 
vào cùng một cá nhân, trong khi với nhân quyền có sự phân 
biệt rõ giữa cá nhân người hưởng các quyền và các nhà chức 
trách nhất thiết phải tôn trọng chúng. Chúng ta có thể bao 
hàm quyền sở hữu giữa các quyền tự do và quyền, song 
chúng ta không được quên mặt khiếm nhã của nó: trách 
nhiệm xã hội như được biểu lộ, thí dụ, ở việc đóng thuế và 
thuế (thừa kế) lúc chết. 

Nhìn chung, có xung đột diễn ra giữa quyền và nghĩa vụ mà 
cần đến các thoả hiệp và luôn cần tính toán và xem xét lại. 
Isaiah Berlin nhắc đến xung đột tiềm tàng này giữa các giá 
trị xã hội khác nhau như “đa nguyên giá trị”. Các thoả hiệp 


phải lộ ra ở đâu không thể được quyết định trên cơ sở của 
các nguyên lí cơ bản, song các nguyên lí phải được tôn trọng 
để một xã hội có tư cách như một xã hội tự do và mở. Vì 
người ta được giả thiết là học bằng thử và sai, thật tự nhiên 
là quan điểm của họ phải tiến hoá theo thời gian, nhưng 
không xã hội nào có thể tồn tại lâu dài mà không có ý thức 
nào đó về công bằng xã hội mà hầu hết thành viên của nó 
thấy có thể chấp nhận được. 

Một xã hội mở không thể được thoả mãn, tuy vậy, bởi một 
định nghĩa tương đối như thế về các nguyên lí cơ bản của 
nó, vì sự chuyên chế của đa số (hoặc của thiểu số, như 
trường hợp Nam Phi dưới apartheid) không tạo thành một xã 
hội mở. Dân chủ bầu cử là không đủ; nó phải được bổ sung 
bằng sự bảo vệ hiến định của các quyền thiểu số. Lại lần 
nữa, các quyền đó là gì sẽ thay đổi tuỳ từng trường hợp. Tôi 
đã giải thích những nguyên lí cốt lõi của xã hội mở bao gồm 
pháp trị (rule of law). Danh mục không có nghĩa là toàn 
diện; nó đơn thuần chỉ ra cụm các ý tưởng tạo thành các 
nguyên lí của xã hội mở. 

Làm sao các nguyên lí này có thể chuyển thành các điều 
kiện cụ thể của một xã hội mở tại thời điểm hiện nay của 
lịch sử? Chủ tịch quỹ của tôi, Aryek Neier, gợi ý bảy điều 
kiện: 


‹« Bầu cử tự do, công bằng và đều đặn; 
« Truyền thông đại chúng tự do và đa nguyên; 


‹« Pháp trị được duy trì bằng tư pháp độc lập; 

‹« Bảo vệ hiến định cho các quyền thiểu số; 

‹« Một nền kinh tế thị trường tôn trọng quyền sở hữu và 
tạo cơ hội và mạng lưới an sinh cho người thiệt thòi; 

‹ Cam kết giải quyết xung đột một cách hoà bình; và 

« Luật được thực thi để hạn chế tham nhũng. 


Những người khác có thể đưa ra các danh mục khác. Điểm lí 
thú là chúng ta có thể thấy: Riêng từng nước ít nhiều thoả 
mãn các tiêu chuẩn này, nhưng xã hội toàn cầu của chúng 
ta thì không. Thiếu sót rành rành nhất là không có pháp trị 
quốc tế; và chúng ta bị tước mất những dàn xếp sơ đẳng 
nhất cho duy trì hoà bình. 

Hình dạng chính xác mà những dàn xếp này phải lấy là gì 
không thể được dẫn ra từ các nguyên lí cơ bản. Đi tái thiết 
kế thực tại từ trên xuống sẽ vi phạm các nguyên lí của xã 
hội mở. Đó là chỗ tính có thể sai khác với tính duy lí. Tính có 
thể sai có nghĩa rằng chúng ta không øiết lợi ích chung là gì. 
Tuy thế, tôi tin rằng tính có thể sai và cá nhân can dự tạo 
một cơ sở tốt hơn để thiết lập các qui tắc nền tảng cho một 
xã hội mở toàn cầu so với lí trí và cá nhân không can dự. 

Lí trí thuần tuý và qui tắc đạo đức dựa trên giá trị cá nhân là 
các phát minh của văn hoá Phương Tây; chúng có ít cộng 
hưởng trong các nền văn hoá khác. Thí dụ, đạo đức Khổng 
giáo dựa trên gia đình và mối quan hệ và không khớp với 
các khái niệm phổ quát nhập từ Phương Tây. Tính có thể sai 
cho phép một dải rộng của sự khác biệt văn hoá, và cá nhân 
can dự cho các mối quan hệ tầm quan trọng đúng. Truyền 


thống trí tuệ Phương Tây không được áp đặt một cách bừa 
bãi lên phần còn lại của thế giới nhân danh các giá trị phổ 
quát. Hình thức dân chủ đại diện của Phương Tây có thể 
không phải là hình thức duy nhất của chính phủ tương thích 
với một xã hội mở. 

Tuy nhiên, phải có các giá trị phổ quát nào đó được chấp 
nhận rộng rãi. Xã hội mở có thể là đa nguyên về quan niệm, 
song nó không thể đi quá xa trong việc theo đuổi chủ nghĩa 
đa nguyên đến mức không còn phân biệt được giữa đúng và 
sai. Khoan dung và sự điều độ cũng có thể được đưa đến 
thái quá. Chính xác cái đúng là gì có thể được phát hiện chỉ 
bằng quá trình thử và sai. Định nghĩa hẳn có thể thay đổi với 
thời gian và địa điểm, nhưng phải có một định nghĩa tại bất 
kể thời gian và địa điểm nào. 

Trong khi Thời Khai sáng đưa ra triển vọng của chân lí vĩnh 
cửu, xã hội mở thừa nhận rằng các giá trị là phản thân và 
phải thay đổi trong tiến trình lịch sử. Các quyết định tập thể 
không thể dựa trên tiếng gọi của lí trí; thế mà chúng ta 
không thể hoạt động mà không có các quyết định tập thể. 
Chúng ta cần đến luật chính xác là vì chúng ta không thể 
chắc chắn cái gì là đúng và sai, vì thế chúng ta cần có nó để 
giải thích rõ ràng. Chúng ta cần các định chế thừa nhận tính 
có thể sai riêng của mình và cung cấp một cơ chế cho sửa 
sai lầm riêng của chúng. 

Một xã hội mở toàn cầu không thể được hình thành mà 
không có những người tán thành các nguyên lí cơ bản của 
nó. Người ta phải nhận ra xã hội mở như một dạng đáng 
mong mỏi của tổ chức xã hội để xã hội mở thắng thế. Đó là 


thành phần còn thiếu trong thế giới ngày nay. Tính có thể 
sai và tính phản thân là các điều kiện phổ quát. Nếu chúng 
được kết hợp với sự công nhận các lợi ích chung trên qui mô 
toàn cầu, chúng có thể tạo nền tảng chung cho tất cả mọi 
người trên thế giới. Một xã hội mở toàn cầu sẽ là nền tảng 
chung đó - và nhận thức về tính có thể sai của chúng ta sẽ 
giúp chúng ta tránh một số cạm bẫy gắn với các khái niệm 
phổ quát. 

Tất nhiên, xã hội mở không phải không có các nhược điểm 
của mình, nhưng thiếu sót của nó là ở chỗ nó chào mời quá 
ít hơn là quá nhiều. Chính xác hơn, khái niệm là quá chung 
để cung cấp một công thức cho các quyết định cụ thể. Các 
qui tắc không được thiết lập bằng lập luận suy diễn. Sẽ mâu 
thuẫn với nguyên lí về tính có thể sai nếu mọi vấn đề đều có 
giải pháp. Những người cho rằng mình biết tất cả các lời giải 
sẽ tạo ra một xã hội đóng. Bằng cùng cách, sự thực là chúng 
ta không biết lợi ích chung là gì không biện minh cho chúng 
ta từ chối sự tồn tại của nó. Rõ ràng là, ý tưởng rằng theo 
đuổi tư lợi sẽ chăm lo cho lợi ích chung là quyến rũ, song là 
ý tưởng sai. 

Chúng ta cần tạo ra các định chế để đẩy mạnh lợi ích chung, 
biết thật đây đủ rằng chúng nhất thiết là không hoàn hảo. 
Chúng ta cũng phải xây dựng trong các định chế này một 
năng lực để thay đổi phù hợp với những nhận thức về lợi ích 
chung đang tiến hoá - một đòi hỏi rất khó dưới ánh sáng của 
tính ỳ định chế. Các đòi hỏi này chỉ có thể thoả mãn bởi một 
quá trình liên tục của thử và sai. 

Có khả năng để tiến tới một sự đồng thuận về các nguyên lí 


của xã hội mở? Đây là các nguyên lí triết học, trừu tượng, và 
suy ra từ tính có thể sai của chúng ta, rằng các niềm tin của 
chúng ta không được lí trí sai khiến: Vì thế không có khả 
năng để nhận được sự chấp nhận chung cho các nguyên lí 
đó, đơn giản bằng cách giải nghĩa chúng - khá xa sự không 
thoả đáng riêng của tôi về việc trình bày chúng. Cái gì đó 
khác cần phải xảy ra. Người dân phải được khuấy động, cổ 
vũ, và họ phải kết hợp lại xung quanh sự nghiệp chung để 
cho lợi ích chung hơn hẳn các lợi ích đặc biệt. 

Nó có thể xảy ra trong một xã hội đóng, nơi sự khao khát tự 
do tạo ra một sự nghiệp chung cho người dân với các lợi ích 
khác hẳn nhau. Nó có thể xảy ra trong một xã hội mở? Tôi 
đã phải tự hỏi mình, liệu tôi có cam kết đến như vậy cho xã 
hội mở như một lí tưởng, nếu giả như tôi đã không học được 
vào thời trẻ rằng một xã hội đóng có thể nguy hiểm đến thế 
nào cho sức khoẻ của bạn? 

Tôi đã thấy xã hội mở chiến thắng như một tư tưởng ở đất 
nước quê hương tôi, Hungary. Tất cả những người phản đối 
chế độ đã tập hợp quanh quỹ của tôi. Quỹ đã ủng hộ phe đối 
lập gồm nhiều loại - và nó được họ ủng hộ theo nghĩa là 
ngân quỹ được sử dụng đúng mà không có bất kể sự giám 
sát nào - nhưng một khi chế độ bị lật đổ, những loại (người) 
khác nhau này quay ra chống lẫn nhau. Đó là cách nó phải 
là trong một nền dân chủ. Phiền nỗi, các đảng khác nhau 
một thời đã liên kết trong việc phản đối của họ với xã hội 
đóng đã không còn được hướng dẫn bởi các nguyên lí của xã 
hội mở trong việc phản đối lẫn nhau. Nó là một bài học thực 
tế, buộc tôi phải nhận ra sai sót trong khái niệm xã hội mở 


mà tôi đã chỉ nhận thức lơ mơ. Tôi đã biết, thí dụ, rằng khái 
niệm có sai sót vì mọi kiến trúc của con người đều có sai 
sót, nhưng đó đã là một lí lẽ trừu tượng; ở đây tôi đã đối mặt 
với một kinh nghiệm cụ thể. 

Tôi có khó khăn nào đó trong việc trình bày vấn đề. Một 
cách để diễn đạt là xã hội mở cần những kẻ thù. Karl Popper 
đặt tên cho cuốn sách của mình là Xã hội Mở và Những Kẻ 
thù của Nó (Open Society and its Enemies). Tôi, thực tế, 
cũng tạo ra một kẻ thù mới bằng cách tấn công thuyết thị 
trường chính thống. Những kẻ thù xây dựng các cộng đồng: 
Chính là những người xây các thành phố có tường bao bọc 
cũng như người dân sống trong các thành phố này. Đây là 
một cách khác để nói rằng xã hội mở không phải là một 
cộng đồng và rằng chỉ các cộng đồng có thể có các ý tưởng 
được chia sẻ cái có quyền ưu tiên hơn tư lợi của các thành 
viên của chúng. 

Điều này làm rõ tình thế khó xử mà chúng ta đối mặt trong 
nỗ lực tạo ra một xã hội mở toàn cầu. Các cộng đồng được 
xây dựng trên sự loại trừ (người khác), trong khi xã hội mở 
tìm cách bao hàm tất cả trên qui mô toàn cầu. Liệu có thể 
thấm nhuần xã hội mở với một nội dung tích cực hay nó 
luôn phải chống lại cái gì đó? May thay, luôn có cái gì đó để 
đấu tranh chống lại: nghèo đói, bệnh tật, hiểm hoạ môi 
trường. Kẻ thù không cần phải là một nhà nước kình địch. 
Nhưng trừ phi chúng ta nhận ra một kẻ thù chung mà chúng 
ta có thể liên hiệp để chống lại, thì chúng ta chắc sẽ có một 
thế giới chia rễ, trong đó, các nhà nước quốc gia sẽ chiến 
đấu chống lại nhau. Chúng ta đã tìm cách để liên kết ở mức 


của nhà nước có chủ quyền: Chúng ta có các nhà nước dân 
chủ với pháp trị và tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ chúng ta 
phải đối mặt với vấn đề ở qui mô toàn cầu. 

Giải pháp không thể giống hệt như ở quy mô nhà nước: Một 
nhà nước toàn cầu sẽ tạo thành một mối đe doạ lớn hơn đối 
với tự do so với nhà nước riêng biệt. Chúng ta cũng không 
thể phác hoạ một giải pháp trừu tượng: Điều đó cũng sẽ 
mâu thuẫn với các nguyên tắc của xã hội mở. Vì thế chúng 
ta phải xem xét tình hình như nó là hiện nay. Đó là cái tôi sẽ 
làm ở nửa sau của cuốn sách này. Dựa vào sự đánh giá ấy, 
khi đó chúng ta có thể thử phát triển một chương trình để 
tạo ra một xã hội mở toàn cầu. Tôi sẽ làm việc đó ở các 
chương kết thúc. Vì mục đích giữ đúng thứ tự, tôi muốn chỉ 
ra trước rằng tôi sẽ dùng thuật ngữ “xã hội mở” còn theo 
một nghĩa khác nữa. Ở đây, tôi đã thử xác lập nó như một tư 
tưởng phổ quát; tại đó tôi sẽ thử chứng tỏ làm thế nào nó có 
thể chuyển thành hiện thực ở thời điểm hiện tại của lịch sử. 


IlRoger Scruton, Kant (Oxford, U. K.: Oxford University 
Press, 1989). 
I2Niết đoạn này tôi chịu ảnh hưởng của Michael Sandel, 
Democracys Discontent (Cambridge: Havard  University 
Press, 1996). 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 6 
Vấn đề về các giá trị xã hội 


Trong chương này, tôi sẽ khảo sát vấn đề về các giá trị xã 
hội sâu hơn. Điều này sẽ đặt nền móng cho việc xem xét 
phê phán hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu như nó thịnh 
hành ngày nay. 

Các giá trị thị trường đối lại các giá trị xã hội 


Mối quan hệ giữa các giá trị thị trường và giá trị xã hội 
không dễ tháo gỡ. Vấn đề không phải là xác lập rằng có sự 
khác biệt giữa hai thứ; mà là trong quyết định khi nào chúng 
ta phải được hướng dẫn bởi một thứ và khi nào bởi thứ khác. 
Những người theo thuyết thị trường chính thống cố thử bỏ 
qua các giá trị xã hội bằng lí lẽ rằng các giá trị đó - bất luận 
chúng là gì - được thể hiện trong ứng xử thị trường. Thí dụ, 
nếu người ta muốn quan tâm đến những người khác hay bảo 
vệ môi trường, họ có thể phát biểu ý kiến đó bằng chỉ tiêu 
tiền; chủ nghĩa vị tha của họ trở thành một phần của tổng 
sản phẩm quốc nội (GNP) hệt như tiêu dùng dễ thấy của họ. 
Tất nhiên, có các vấn đề cần đến các quyết định tập thể, 
nhưng các lựa chọn xã hội được hướng dẫn bởi cùng các 
nguyên lí như lựa chọn cá nhân. 

Để chứng minh rằng lí lẽ này là sai, tôi không cần viện dẫn 
đến trừu tượng hoá, mà chúng ta đã có quá nhiều rồi; tôi có 


thể rút ra từ kinh nghiệm cá nhân của mình. 

Với tư cách một người tham gia ẩn danh trong các thị trường 
tài chính, tôi chẳng bao giờ phải cân nhắc các hậu quả xã 
hội của các hành động của tôi. Tôi đã luôn ý thức được rằng, 
trong những hoàn cành nào đó, các hậu quả có thể có hại, 
nhưng tôi đã cảm thấy được biện minh trong việc bỏ qua 
chúng trên cơ sở là tôi đã chơi theo luật. Trò chơi là cạnh 
tranh, và nếu tôi áp đặt các ràng buộc thêm lên mình, tôi có 
thể kết thúc như một người thua cuộc. Hơn nữa, tôi đã hiểu 
rõ rằng sự đắn đo cá nhân chẳng tạo ra sự khác biệt về kết 
quả: Nếu tôi kiêng kị, ai đó khác sẽ lấy chỗ của tôi. Trong 
quyết định mua hay bán cổ phiếu hay đồng tiền nào, tôi 
được chỉ dẫn bởi duy nhất một cân nhắc: để tối ưu hoá tiền 
lời của tôi trên vốn bằng cách cân nhắc rủi ro đối lại phần 
thưởng. Tuy nhiên, các quyết định của tôi đã có các hậu quả 
xã hội: Khi tôi mua cổ phần của Lockheed và Northrop sau 
khi các ban quản lí bị buộc tội tham nhũng, tôi đã giúp duy 
trì giá của cổ phiếu của họ. Khi tôi bán non đồng Bảng anh 
năm 1992, Ngân hàng Anh quốc đã ở phía bên kia của các 
giao dịch của tôi, và tôi thực tế đã lấy tiền từ túi của những 
người Anh đóng thuế. Nhưng nếu giả như tôi đã thử tính đến 
các hậu quả xã hội, nó sẽ vứt tính toán rủi ro-phần thưởng 
của tôi đi, và lợi nhuận của tôi đã giảm xuống. May thay, tôi 
đã không cần cân nhắc các hậu quả xã hội, vì chúng đằng 
nào cũng xảy ra: Nếu giả như tôi đã không mua Lockheed và 
Northrop, thì ai đó khác đã mua. Người Anh phá giá đồng 
Bảng, bất luận tôi đã sinh ra hay không. “Nếu tôi không làm 
việc đó, ai khác đó sẽ làm” là sự giũ trách nhiệm thông 


thường; nhưng trong trường hợp này nó có căn cứ vững 
vàng. Các thị trường tài chính có nhiều người tham gia đến 
mức không một người tham gia đơn lẻ, ẩn danh nào có thể 
có một ảnh hưởng, có thể cảm nhận được về kết quả. Kéo 
lương tâm xã hội của tôi vào quá trình ra quyết định sẽ 
chẳng làm nên sự khác biệt nào trong thế giới thực; nhưng 
nó có thể tác động xấu đến kết quả riêng của tôi. 

Lí lẽ này đúng cñhỉ cho các thị trường tài chính. Nếu giả như 
tôi đối phó với con người chứ không phải các thị trường, tôi 
có thể đã không tránh lựa chọn đạo đức và, là người hơi khó 
tính, có thể đã không thành công đến vậy trong kiếm tiền. 
Đội ơn vận may đã dẫn tôi đến các thị trường tài chính và để 
cho tôi giữ cho bàn tay tôi sạch: Pecunia non olet (tiền 
không có mùi). Những người tham gia thị trường nói chung 
được miễn trừ các lựa chọn đạo đức chừng nào họ chơi theo 
luật. Trong nghĩa này, các thị trường tài chính không trái đạo 
đức; chúng là phi đạo đức. Những người hoàn toàn đáng 
kính mua và bán cổ phần và hàng hoá có thể ảnh hưởng đến 
vận may của người dân ở những nơi xa xăm: các thợ mỏ 
đồng ở Châu Phi hay các công nhân xây dựng ở Indonesia có 
thể mất kế sinh nhai vì một sự thay đổi về giá hàng hoá hay 
tỉ giá hối đoái. Nhưng các kết quả này không bị ảnh hưởng 
bởi các quyết định của những người tham gia thị trường 
riêng biệt; cho nên chúng không cần đi vào tính toán của 
họ. Các vấn đề do biến động thị trường gây ra chỉ có thể 
được đề cập ở mức chính sách. 

Tôi hiểu rõ là lí lẽ này không còn áp dụng được bây giờ khi 
tôi đã trở thành một nhân vật được nhiều người biết đến mà 


các hành động và tuyên bố của tôi có thể tác động đến các 
thị trường. Điều này làm nảy sinh các vấn đề đạo đức mà 
trước đây tôi đã được miễn trừ và làm cho địa vị của tôi như 
một người tham gia thị trường phức tạp hơn nhiều. 

Đây là một thí dụ: Tôi đã là một người ủng hộ tích cực hiệp 
ước cấm mìn, nhưng các quỹ của tôi đã có cổ phần trong 
một công ti sản xuất mìn. Tôi cảm thấy bắt buộc phải bán 
các cổ phần đó, dẫu cho tôi đã coi chúng là một khoản đầu 
tư hấp dẫn, và thực ra chúng đã lên giá đáng kể sau khi tôi 
bán nó. Tôi đã có thể không bán nó trước khi tôi thành một 
nhân vật nổi tiếng. Thật ra mà nói, việc bán cổ phần của tôi 
đã chẳng có ảnh hưởng gì đến sản xuất mìn, nhưng tôi 
không còn có thể biện minh cho sự sở hữu chúng bằng cách 
cho rằng mình là một người tham gia thị trường ẩn danh. 
Không còn là ẩn danh, tôi phải cực kì cẩn trọng về cái tôi 
nói. Tôi nêu rõ một điểm là không nói bất cứ thứ gì có thể 
mang lợi cho tôi như một nhà đầu tư. Dù sao đi nữa, tôi vẫn 
thường bị rắc rối. Bức thư của tôi cho tờ financial Times tại 
thời điểm của khủng hoảng Nga (xem Chương 9) là một 
trường hợp như vậy. Thế lưỡng nan thậm chí còn gay gắt 
hơn nữa, lúc tôi phải quyết định có nên nói hay không những 
điều mà, khi ở vị thế cuả nhà đầu tư , chúng sẽ quay lại hại 
chính tôi. Thí dụ, khi ủng hộ thuế Toobin (xem Chương 10), 
tôi đã trực tiếp đi chống lại các lợi ích kinh doanh của chính 
mình. Thường tôi bênh vực Tu chính lần thứ Năm L1 (7h 
Amendment); tức là, tôi cố không làm hại lợi ích riêng của 
tôi, song đôi khi tôi không thể tránh nói cái tôi tin. Sự thực, 
là một nhân vật nổi tiếng trên thực tiễn làm cho không thể 


đồng thời là một nhà đầu tư tích cực. !2l May thay, tôi không 
còn tích cực trong quản lí các quỹ của tôi, và tôi đã uỷ 
quyền cho các nhà quản lí tích cực bỏ qua vị trí của tôi như 
một nhân vật nổi tiếng khi ra các quyết định đầu tư. Song 
đây là một thoả hiệp rầy rà, và nó làm cho tôi đánh giá cao 
lợi thế của ẩn danh. 

Thật quan trọng khi phân biệt giữa phi đạo đức (amorality) 
và trái đạo đức (/rmmorality). Coi các thị trường tài chính như 
trái đạo đức có thể can thiệp vào vận hành bình thường của 
chúng và tước mất một trong các thuộc tính hữu dụng nhất 
của chúng - cụ thể là, tính phi đạo đức của nó. Tính phi 
(ngoài) đạo đức giúp cho các thị trường tài chính hoạt động 
hiệu quả hơn. Đạo đức nêu ra các vấn đề khó mà những 
người tham gia trong các thị trường tài chính có thể lảng 
tránh một cách thuận tiện bằng cách dựa vào lí lẽ mà tôi đã 
dùng. 

Lí lẽ đứng vững, dù các nhà đầu tư có lo âu về đạo đức hay 
không. Cho đến khá gần đây, nhiều nhà đầu tư đã tránh 
mua cổ phần của các nhà máy rượu, nhưng các quyết định 
của họ như các nhà đầu tư đã tạo ra sự khác biệt rất nhỏ đối 
với tiêu thụ rượu cồn. Cũng thế với môi trường. Đúng, đã có 
những thay đổi quan trọng trong thái độ của các công tỉ, 
nhưng những thay đổi này xảy ra như kết quả của áp lực xã 
hội, chính trị, và pháp lí, chứ không phải quyết định của cá 
nhân các nhà đầu tư. Cổ phần thuốc lá không được ưa thích, 
nhưng sự sa sút của chúng là do quyết định của toà án gây 
ra, cái được phản ánh đúng trong đánh giá của thị trường. 
Phải thừa nhận, các thị trường tài chính không chỉ phản ánh 


thụ động những cái căn bản; chúng cũng có thể có vai trò 
tích cực trong định hình thực tại. Tuy vậy, chúng ta cần phân 
biệt ứng xử tập thể và ứng xử cá nhân. Ứng xử tập thể của 
các thị trường có các hệ quả sâu rộng; ứng xử cá nhân của 
những người tham gia thị trường chỉ có một tác động nhỏ 
nhoi, vì luôn có người chơi khác sẵn sàng vào cuộc với một 
giá khác chút ít. Chính định nghĩa của thị trường hiệu quả là 
không người tham gia đơn độc nào có thể ảnh hưởng đến 
giá. 

Các thị trường tài chính có thể được dùng như vũ đài của 
hành động tập thể. Thí dụ, sự tẩy chay các khoản đầu tư 
Nam Phi hoá ra đã thành công để thúc đẩy sự thay đổi chế 
độ ở Nam Phi. Nhưng hành động tập thể là ngoại lệ hơn là lệ 
thường, và nó phải như vậy, vì công trạng chủ yếu của các 
thị trường là khả năng của chúng để biểu lộ các sở thích cá 
nhân. Các lợi ích tập thể phải được bảo vệ bằng hành động 
chính trị và công dân. Sử dụng các thị trường tài chính cho 
hành động công dân là một khả năng, nhưng đó không phải 
là việc sử dụng chính của chúng. Chấp nhận sự thực rằng 
các thị trường là thuần khiết phi đạo đức phải dẫn đến sự 
thừa nhận rằng chúng ta không thể hoạt động được mà 
không có khu vực phi thị trường. Tính phi đạo đức của thị 
trường làm cho việc các giá trị xã hội được diễn đạt trong 
các qui tắc chỉ phối thị trường (cũng như các khía cạnh khác 
của xã hội) càng quan trọng hơn bao giờ hết. Người tham 
gia ẩn danh có thể bỏ qua những cân nhắc đạo đức, chính 
trị, và xã hội, song nếu chúng ta ngó tới tác động do các thị 
trường tài chính gây ra, chúng ta không thể không tính đến 


những cân nhắc như vậy. Như đã thấy trong khủng hoảng 
1997-1999, các thị trường tài chính có thể hành động như 
trái đạn phá, phá đổ các nền kinh tế. Mặc dù chúng ta được 
biện minh là chơi theo luật, chúng ta cũng phải chú ý đến 
luật mà chúng ta chơi. Qui tắc do các nhà chức trách tạo ra, 
nhưng trong các nền dân chủ, các nhà chức trách bị ảnh 
hưởng bởi những người chơi. 

Một phân biệt quan trọng 


Tham gia thị trường và đề ra qui tắc là hai chức năng khác 
nhau. Thật là sai lâm khi đi đánh đồng động cơ lợi nhuận 
hướng dẫn những người tham gia cá nhân với những cân 
nhắc xã hội phải hướng dẫn việc lập qui tắc. Đây chính là sai 
lầm mà một số người theo thuyết thị trường chính thống vấp 
phải, khi họ cố mở rộng tính toán kinh tế sang các lĩnh vực 
hoạt động khác, như chính trị hoặc luật hợp đồng. Làm sao 
họ có thể xoay xở xong việc này? Tuyến bảo vệ thứ nhất của 
họ là họ chỉ mô hình hoá người dân ứng xử ra sao: “Người ta 
có thể nói về cái đúng và cái sai, nhưng khi vơi tiền, họ hành 
động theo lợi ích của họ”. Đáng tiếc, có nhiều sự thật trong 
luận điểm này. Việc ra quyết định tập thể trong các nền dân 
chủ đương thời chủ yếu là một cuộc chơi quyền lực giữa các 
quyền lợi cạnh tranh nhau. Người ta cố bẻ cong qui tắc để 
có lợi cho riêng họ. 

Nhưng lí lẽ theo thuyết thị trường chính thống không vững 
chắc. Thứ nhất, chúng không mô hình hoá ứng xử thực sự; 
đúng hơn, chúng tạo các mô hình trên giả thiết đặc biệt về 
tính duy lí. Thứ hai, các giá trị là phản thân, và thuyết thị 


trường chính thống có khuynh hướng củng cố ứng xử tự 
phục vụ trong chính trị. Ảnh hưởng của thuyết thị trường 
chính thống càng lớn, mô hình của họ về ứng xử của con 
người trở nên càng thực tế hơn. Thứ ba, ngay cho dù các mô 
hình của họ có tương ứng với thực tại, thì điều đó cũng 
chẳng làm cho lí lẽ của họ đúng. Các hành động kinh tế có 
những hệ quả xã hội không thể bỏ qua, với lí do: Con người 
là ích kỉ. 

Đó là chỗ tuyến bảo vệ thứ hai của thuyết thị trường chính 
thống góp phần: “Các thị trường có khuynh hướng tiến tới 
cân bằng, vì thế theo đuổi tư lợi cũng phục vụ cho lợi ích 
chung”. Những người theo thuyết thị trường chính thống cho 
rằng họ quan tâm đến phúc lợi chung như bất kể ai khác, và 
lí thuyết cân bằng chung là một sự phát kiến về phúc lợi. Nó 
được cho là trung lập với giá trị, nhưng nó cho các thị trường 
tự do một sắc thái đạo đức mạnh mẽ bằng cách lí lẽ rằng, 
cân bằng chung là tối đa hoá phúc lợi. Tôi tin tôi đã chứng tỏ 
một số thiếu sót của lí thuyết cân bằng. Ở đây, tôi phải chỉ 
ra rằng nó mâu thuẫn trực tiếp với khái niệm xã hội mở. Lí 
thuyết cân bằng chung áp dụng chỉ cho một thế giới hoàn 
hảo, còn giáo lí căn bản của xã hội mở là sự hoàn hảo ở 
ngoài tầm với của chúng ta. Suy ra rằng tuyến bảo vệ thứ 
hai này không áp dụng cho thế giới thực tế. Do thiếu cân 
bằng chung, theo đuổi tư lợi có thể có những hệ quả xã hội 
xấu. 

Người theo thuyết thị trường chính thống có thể gạt bỏ sự 
chống đối của tôi, trên cơ sở rằng: Lợi ích của các thị trường 
tự do là rõ ràng cho mọi người trông thấy. Tôi sẽ là người đầu 


tiên công nhận rằng các thị trường tự do cổ vũ việc tạo ra 
của cải; chúng cũng là thành phần cốt yếu của xã hội mở vì 
chúng cho người dân thực hiện lựa chọn. Nhưng những 
người theo thuyết thị trường chính thống, bằng cách cầu 
khẩn đến khái niệm cân bằng, diễn giải sai quá trình. Không 
phải xu hướng tiến tới cân bằng là sự tạo ra của cải mà là sự 
giải phóng năng lực sáng tạo. Tạo của cải là một quá trình 
động. Nó không tự điều chỉnh, và nó không đảm bảo công 
bằng xã hội. 

Tất cả điều này là khá dễ hiểu; những khó khăn thực sự bắt 
đầu một khi có sự phân biệt giữa các giá trị thị trường và giá 
trị xã hội. Chúng liên hệ với nhau ra sao? Rõ ràng các giá trị 
thị trường phản ánh lợi ích của cá nhân người tham gia thị 
trường, trong khi các giá trị xã hội đụng đến các lợi ích xã 
hội như được các thành viên của nó cảm nhận. Các giá trị thị 
trường có thể được đo bằng tiền, nhưng các giá trị xã hội thì 
phức tạp hơn: Chúng khó quan sát và càng khó đo lường 
hơn. Đo lợi nhuận là dễ - chỉ nhìn vào dòng cuối. l3Ì Nhưng 
làm sao để đo các hệ quả xã hội của một đường lối hành 
động? Hành động có các hệ quả chủ ý và không chủ ý trải ra 
giữa các dòng phía trên dòng cuối. Chúng không thể rút gọn 
về một dòng đơn nhất, vì chúng tác động đến những người 
khác nhau một cách khác nhau. Điều đó làm cho đánh giá 
kết quả khó hơn nhiều. Lợi ích chung là một khái niệm mơ 
hồ hơn tư lợi cá nhân nhiều, và nó dễ bị lờ đi. Các chính trị 
gia luôn làm thế, và do khái niệm mơ hồ đến như vậy, họ 
tránh khỏi nó. 

Như một nhà từ thiện, tôi cố phục vụ cái tôi coi là lợi ích 


chung, nhưng tôi nhận thức sâu sắc tất cả các hệ quả không 
chủ ý mà hành động của tôi có thể gây ra. Tôi cố cân nhắc 
chúng khi ra đưa ra các quyết định của mình. Tôi đã phạm 
nhiều sai lầm, nhưng chí ít tôi có lợi thế là chủ của chính 
mình, vì thế tôi có thể sửa chúng với sự miễn phạt. Các nhà 
chính trị không được hưởng sự xa hoa như vậy: Thú nhận sai 
lầm hẳn có thể bị phạt ở thời kì bầu cử. Vì thế họ cố biện 
minh cho các hành động của mình bằng bất kể lí lẽ nào họ 
có thể tập hợp được, và lợi ích chung bị mất hút trong quá 
trình. Do thiếu một tiêu chuẩn khách quan giống như lợi 
nhuận, cuộc tranh luận biến tướng thành chỗ buộc tội lẫn 
nhau giữa chúng ta và chúng nó, cho đến khi công dân bình 
thường tin rằng tất cả chính trị đều thối nát. 

Đây là mặt trái của việc cố đòi sự hoàn hảo: Chúng ta đặt ra 
các tiêu chuẩn mà các nhà lãnh đạo của mình không thể có 
được, rồi lại chê trách họ thiếu tư cách. Bất kể người biết 
điều nào đều có thể thống nhất rằng sự hoàn hảo là không 
thể đạt được. Thế mà hệ tư tưởng theo thuyết thị trường 
chính thống cố dàn xếp để thiết lập sự hoàn hảo như tiêu 
chuẩn. Nó cho rằng thị trường là hoàn hảo, ở nghĩa là nó có 
khuynh hướng tới cân bằng hoặc chí ít hiệu chỉnh những thái 
quá riêng của nó; vì thế chúng ta phải dựa vào thị trường 
trong các quyết định chính trị của chúng ta ở mức lớn nhất 
có thể và đo thành tích chính trị tương phản với thành tích 
của các thị trường. Lí lẽ là sai trong mọi khía cạnh, nhưng nó 
trở nên chi phối sự đàm luận công khai. 

Sự thực là quá trình ra quyết định không thể cũng hoạt động 
tốt trong chính trị và đời sống xã hội như trong khoa học tự 


nhiên hoặc các thị trường. Khoa học có một tiêu chuẩn độc 
lập, khách quan, cụ thể là các sự thực, là cái cho phép sự 
thật bộc lộ cho dù nó trái với lẽ phải thông thường. Các thị 
trường cũng có một tiêu chuẩn khách quan: lợi nhuận. Trong 
đời sống chính trị và xã hội, tiêu chuẩn sẵn có duy nhất có 
tính chủ quan: người dân nghĩ cái gì. Vì hai lí do, đây không 
phải là cơ sở tin cậy cho quá trình giữa các cá nhân về tư 
duy phê phán. Một lí do là khó xác minh thực sự người dân 
nghĩ gì. Thật quá dễ để che giấu. Như chúng ta đã thấy, 
khoa học xã hội ít có kết quả hơn khoa học tự nhiên vì vấn 
đề động cơ tham gia vào thảo luận. Các nhà Marxist, thí dụ, 
thường làm lệch hướng sự phê bình giáo lí của họ bằng kết 
tội những người phản biện là họ được hướng dẫn bởi lợi ích 
giai cấp. Các nhà phân tâm học thường nói rằng những 
người phản kháng phân tâm học là “chối từ”. Vì thế quá 
trình phê phán ít hiệu quả hơn khi nó liên quan đến động cơ 
hơn là sự thực. Lí do thứ hai là các sự thực không dùng được 
như một tiêu chuẩn độc lập, theo đó, sự thật hay tính hiệu 
lực của các niềm tin có thể được đánh giá. Điều này gợi lại 
một điểm trước đây: Các quá trình phản thân có thể là tự 
hợp lệ hoá. Sự thực rằng một chiến lược hay chính sách hoạt 
động không chứng minh rằng nó hợp lệ; sai sót sẽ trở nên rõ 
ràng chỉ sau khi nó ngưng hoạt động. Lấy một ví dụ đơn 
giản: tăng nhanh thâm hụt ngân sách hay thâm hụt thương 
mại. Nó cảm thấy hay chừng nào nó còn duy trì, nhưng có 
thể là địa ngục nếu trả muộn hơn. 

Một sự so sánh trực tiếp giữa cạnh tranh dân chủ và cơ chế 
thị trường sẽ chứng tỏ chính trị có khuynh hướng hoạt động 


không tốt bằng các thị trường. Đây không phải là sự so sánh 
thường được đưa ra, vì thế nó có thể cho sự thấu hiểu lí thú 
nào đó. 

Dân chủ đại diện 


Dân chủ cung cấp một cơ chế để ra các quyết định tập thể. 
Nó có ý định đạt cùng mục tiêu cho lựa chọn tập thể, như cơ 
chế thị trường đạt được cho lựa chọn cá nhân. Các công dân 
chọn các đại diện những người tụ họp để ra các quyết định 
tập thể bằng cách bỏ phiếu. Đây là nguyên lí đại diện. 

Dân chủ đại diện giả thiết trước một mối quan hệ loại nào 
đó giữa các công dân và những người đại diện. Các ứng viên 
đi diễn thuyết và nói cho các công dân họ ủng hộ cái gì; sau 
đó, các công dân chọn người mà họ tin và kính trọng nhất. 
Đó là loại đại diện mà Thomas Jefferson đã thực hiện trong 
những ngày tốt đẹp xưa kia, trừ việc ông đã ở nhà trong đợt 
vận động. Vì vậy, dân chủ dựa trên giả thiết rằng các ứng cử 
viên sẽ thẳng thắn với cử tri, điều tất nhiên là không thực tế. 
Các ứng cử viên đã phát hiện ra từ lâu rằng cơ hội trúng cử 
của họ cao hơn nếu, thay vào đó, họ nói cho cử tri cái cử tri 
muốn nghe. Sai sót này không gây tai hoạ, vì hệ thống cho 
phép nó; nếu các ứng viên không giữ lời hứa, họ có thể bị 
gạt khỏi chức vụ. Trong trường hợp đó, tình hình ở gần cân 
bằng. Các cử tri không luôn có được những người đại diện họ 
muốn, nhưng họ có thể sửa sai lầm của mình ở vòng bầu cử 
tiếp theo. 

Tình hình, tuy vậy, có thể trở chiều khá xa cân bằng thông 
qua quá trình phản thân. Các ứng viên phát triển các kĩ 


thuật để khai thác khoảng cách giữa lời hứa và hành động. 
Họ tiến hành khảo sát công luận và các cuộc hội họp của 
các nhóm có trọng điểm để phát hiện ra cử tri muốn nghe gì 
và sau đó tạo thành một thông điệp khớp với mong muốn 
của cử tri. Quá trình tạo ra sự tương ứng giữa các tuyên bố 
của ứng viên và mong muốn của cử tri, nhưng nó làm thế để 
cho khớp lời hứa của ứng viên với kì vọng của cử tri hơn là 
thoả mãn các kì vọng đó. Thay cho việc tạo ra sự lãnh đạo, 
các chính trị gia theo dư luận, và đất nước không có sự lãnh 
đạo mà nó thực sự cần. Cử tri trở nên thất vọng và mất niềm 
tin vào quá trình. 

Các cử tri không phải không đáng trách. Họ được cho là ủng 
hộ các đại diện đặt lợi ích tốt nhất của cộng đồng tận đáy 
lòng, nhưng họ lại thường đặt tư lợi thiển cận lên trên lợi ích 
chung. Các ứng viên đến lượt mình lại lôi cuốn tư lợi của 
người dân, và vì họ không thể thoả mãn tất cả mọi người, họ 
mặc cả với các nhóm quyền lợi đặc biệt. Quá trình xuống 
cấp khi các cử tri thôi không để ý đến sự lừa đảo và dối trá 
của các ứng viên của mình, miễn là họ phục vụ lợi ích cá 
nhân của cử tri. Thước đo không phải là tính chính trực hay 
thông minh mà là khả năng kiếm phiếu bầu. Sự méo mó 
được tiền củng cố. 

Quảng cáo TV là đồi bại cả hai mặt: Chúng thay các tuyên 
bố chân thật bằng những lời dối trá, chua cay, và chúng 
được trả bằng tiền của người biếu (hãy hiểu là các giới có 
quyền lợi). Chắc chắn ở Hoa Kì, các ứng viên không thể có 
đủ tiền để được bầu mà không có mặc cả với các giới có 
quyền lợi. Hệ thống là tự duy trì mãi mãi vì nó thiên vị 


những người đương nhiệm, và họ không muốn thay đổi nó. 
Đây là tình hình thịnh hành ngày nay. 

So sánh tình hình này với conglomerate boom mà tôi đã mô 
tả ở Chương 3. Các ban quản lí conglomerate đã tìm được 
một cách để khai thác quan hệ phản thân giữa đánh giá và 
những cái căn bản. Họ đã phát hiện ra rằng họ có thể làm 
tăng lợi tức trên cổ phần bằng hứa làm tăng lợi tức trên cổ 
phần qua thôn tính. Điều này giống như tìm ra cái cử tri nghĩ 
và sau đó nói cho họ cái họ muốn nghe. Cả hai đều là các 
thí dụ về bất cân bằng động. Nhưng có một sự khác biệt 
khổng lồ. Conglomerate boom được hiệu chỉnh bằng một 
bust. Các thị trường có một cách để hiệu chỉnh những thái 
quá của chúng - các thị trường giá xuống theo sau các thị 
trường giá lên. Nhưng dân chủ đại diện ít có khả năng phục 
hồi ở khía cạnh này. Đúng, các chính phủ và cơ quan lập 
pháp đều đặn thay thế nhau, nhưng dân chủ dường như 
không có năng lực sửa các sai sót của riêng mình; ngược lại, 
(toàn bộ) cử tri dường như ngày càng ít thoả mãn với nó. 
Điều này được biểu lộ bởi sự hờ hững và ích kỉ giữa các cử tri 
và sự tăng lên của các ứng viên dân tuý. 

Một lời thận trọng: Tôi nhấn mạnh là các thị trường có thể 
hiệu chỉnh các thái quá của chúng, đúng lúc khi các thị 
trường tài chính có thể để rơi mất khả năng đó. Các nhà đầu 
tư đã mất niềm tin vào những cái căn bản, nhận ra rằng 
cuộc chơi là vì kiếm tiền, không phải vì các giá trị cơ sở. 
Nhiều thước đo cổ xưa để đánh giá cổ phiếu đã vấp ngã, và 
những người tiếp tục tôn trọng chúng đã bị thua thiệt so với 
những người tin vào rạng đông của một “nền kinh tế mới”. 


Nhưng kết luận là chúng ta thấy mình ở lãnh địa xa cân 
bằng sẽ chỉ được củng cố nếu giả như các thị trường cũng 
mất cái neo của chúng. 

Cái đúng với chính trị cũng đúng ngang thế với các giá trị xã 
hội. Theo cách nào đó, các giá trị xã hội tồi hơn các giá trị 
thị trường. Chúng không thể được định lượng - chúng thậm 
chí không thể được nhận diện một cách phù hợp. Chúng 
chắc chắn không thể được qui về một mẫu số chung là tiền. 
Tuy nhiên, một cộng đồng xác định rõ ràng có các giá trị xác 
định rành mạch; các thành viên của nó có thể tôn trọng hay 
vi phạm chúng, được chúng duy trì hay bị chúng áp bức, 
nhưng chí ít họ biết các giá trị đó là gì. Chúng ta không sống 
trong loại cộng đồng đó. Chúng ta có khó khăn về quyết 
định giữa cái đúng và sai. Như thế tính phi đạo đức của các 
thị trường đã làm xói mòn đạo đức thậm chí ở các lĩnh vực 
mà xã hội không thể hoạt động mà không có nó. Không có 
sự đồng thuận về các giá trị đạo đức như quyền sống hay 
quyền lựa chọn. Các giá trị tiền tệ ít lẫn lộn hơn nhiều. 
Không chỉ là chúng có thể đo được, mà chúng ta có thể cảm 
thấy yên tâm là chúng được đánh giá cao bởi những người 
xung quanh chúng ta. Chúng chào mời một sự chắc chắn 
mà các giá trị xã hội đã đánh mất. Đó là cách mà các giá trị 
chuyên nghề bị động cơ lợi nhuận thế chỗ và các nghề như 
luật và y - chẳng nhắc đến chính trị, học thuật, và thậm chí 
các tổ chức từ thiện và phi chính phủ - lại chuyển thành kinh 
doanh. 

Các giá trị xã hội có thể mơ hồ hơn các giá trị thị trường, 
nhưng xã hội không thể tồn tại mà không có chúng. Các giá 


trị thị trường đã được thăng tiến lên vị trí của các giá trị xã 
hội, nhưng chúng không thực hiện chức năng đó. Chúng 
được thiết kế cho việc ra quyết định cá nhân trong một bối 
cảnh cạnh tranh và không phù hợp cho ra quyết định tập 
thể trong tình trạng cần hợp tác cũng như cạnh tranh. 

Đã để sự lẫn lộn chức năng xảy ra, và đó là cái đã làm xói 
mòn quá trình ra quyết định tập thể. Các giá trị thị trường 
không thể lấy chỗ của tỉnh thần vì mọi người hay, dùng lối 
nói cổ, đức hạnh công dân. Mỗi khi các lợi ích chính trị và 
kinh doanh giao nhau, có nguy cơ là ảnh hưởng chính trị sẽ 
được dùng cho các mục đích kinh doanh. Có một truyền 
thống đứng vững, nói rằng những đại diện được bầu chú ý 
đến lợi ích của cử tri của họ. Nhưng chúng ta vạch ranh giới 
ở đâu giữa cái gì là hợp pháp và cái gì không? Sự nổi trội 
gán cho các lợi ích kinh doanh - và tư lợi của các chính trị 
gia - đã đẩy đường ranh giới quá điểm mà hầu hết cử tri 
thấy có thể chấp nhận được. Từ đó mà có sự vỡ mộng và bất 
bình của họ. 

Sự lẫn lộn chức năng là đặc biệt rõ rệt trong quan hệ quốc 
tế. Chính sách đối ngoại thường bị những cân nhắc chính 
sách đối nội chế ngự. Xu hướng là đặc biệt mạnh ở Hoa Kì 
với các khối cử tri sắc tộc. Cũng có truyền thống đẩy các lợi 
ích kinh doanh bằng các công cụ chính trị. Tổng thống của 
một nước Đông Âu nói với tôi, ông ta bị sốc ra sao khi trong 
một cuộc họp với Jacques Chirac, tổng thống Pháp đã dùng 
hầu hết thời gian để thúc đẩy ông chiếu cố một người mua 
Pháp trong vụ bán một công ti xi măng quốc doanh. Tôi sẽ 
thậm chí không nhắc đến bán vũ khí. 


Đã luôn có tham nhũng trong chính trị, song người ta được 
cho là xấu hổ về nó và cố che giấu. Hiện nay do động cơ lợi 
nhuận được thăng tiến thành một nguyên lí đạo đức, các 
chính trị gia ở một số nước cảm thấy hết sức xấu hổ khi họ 
không lợi dụng được vị trí của mình. Tôi trực tiếp quan sát 
thấy điều này ở các nước tôi có các quỹ tài trợ. Ukraine, 
người ta nói, là khét tiếng tham nhũng. Tôi cũng tiến hành 
một nghiên cứu ở các nước Phi Châu và thấy rằng nhân dân 
ở các nước giàu và nghèo tài nguyên đều nghèo như nhau; 
sự khác biệt duy nhất là chính phủ của các nước giàu tài 
nguyên tham nhũng hơn. 

Thế mà đi gạt bỏ ra quyết định tập thể chính vì nó phi hiệu 
quả và tham nhũng là so sánh được với từ bỏ cơ chế thị 
trường, chính vì nó bất ổn định và không công bằng. Sự thôi 
thúc trong cả hai trường hợp đến từ cùng nguồn gốc: Nỗi 
khao khát cho sự hoàn thiện và sự bất lực để chấp nhận 
rằng mọi kiến trúc của con người đều có sai sót. 

Các ý tưởng của chúng ta về cả cơ chế thị trường lẫn dân 
chủ đại diện đều được hình thành dưới ảnh hưởng của Thời 
Khai sáng. Chúng ta thiên về việc coi quan điểm của những 
người tham gia và thực tại mà chúng liên hệ đến như hai 
phần tử độc lập với nhau. Các thị trường tài chính được cho 
là chiết khấu tương lai độc lập với các đánh giá hiện tại; các 
đại diện được bầu, được cho là đại diện cho các giá trị nào 
đó, độc lập với bất kỳ khát vọng để được bầu nào. Song đó 
không phải là cách thế giới hoạt động. Các giá trị là phản 
thân. Do đó, cả cơ chế thị trường lẫn dân chủ đại diện chắc 
đều không làm trọn được những kì vọng gắn cho chúng. Thế 


nhưng, chẳng có lí do gì để từ bỏ bất kể cái nào. Cả quá 
trình chính trị và cơ chế thị trường cần được cải thiện, không 
phải huỷ bỏ. 

Những người theo thuyết thị trường chính thống ghét lấy 
quyết định tập thể ở bất cứ dạng nào, vì nó thiếu cơ chế tự 
sửa sai của thị trường. Họ lí lẽ rằng lợi ích công được gián 
tiếp phục vụ tốt nhất, bằng cách để cho các thị trường tự do 
định đoạt. Có giá trị nào đó trong lí lẽ của họ, song niềm tin 
của họ vào thị trường bị đặt sai chỗ vì ba lí do. 

Thứ nhất, các thị trường không được dự kiến để giải quyết 
các vấn đề về công bằng phân phối; nó coi phân bổ của cải 
hiện tại là cho trước. 

Thứ hai, lợi ích chung không được biểu lộ ở ứng xử thị 
trường. Các công tỉ không nhằm tạo công ăn việc làm; 
chúng sử dụng người làm (càng ít và càng rẻ càng tốt) để 
kiếm lợi nhuận. Các công ti chăm sóc sức khoẻ không kinh 
doanh để cứu mạng sống; chúng cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khoẻ để kiếm lợi nhuận. Các công ti dầu không tìm cách 
bảo vệ môi trường, trừ việc nhằm đáp ứng các qui chế hoặc 
để bảo vệ hình ảnh công cộng của chúng. Động cơ lợi nhuận 
có thể được dùng như một khuyến khích để tạo ra các kết 
quả xã hội mong muốn, như công ăn việc làm đầy đủ, y tế 
có giá phải chăng, hoặc một môi trường lành mạnh, nhưng 
nếu các qui tắc điều tiết các ngành như chăm sóc sức khoẻ 
lại bị lợi nhuận điều khiển, thì những hệ quả không mong 
muốn nào đó nhất thiết xảy đến. Thực vậy, giả như nếu 
cạnh tranh được phó mặc cho cơ chế thị trường thì có thể 
không có cạnh tranh gì cả. Các hãng cạnh tranh nhằm kiếm 


lợi nhuận, không phải để duy trì cạnh tranh, và nếu chúng 
có thể, chúng sẽ loại bỏ mọi sự cạnh tranh. Karl Marx nêu rõ 
điểm này khoảng 150 năm trước. 

Thứ ba, các thị trường tài chính là bất ổn định một cách cố 
hữu. Tôi hoàn toàn hiểu rõ giá trị của các thị trường tài chính 
như một cơ chế phản hồi, không chỉ cho phép mà còn buộc 
những người tham gia sửa các sai lầm của họ, nhưng tôi 
phải nói thêm là bản thân các thị trường tài chính cũng tạo 
ra các sai lầm. Ý tưởng, rằng các thị trường luôn đúng, là 
sai. Bản thân thuyết thị trường chính thống cũng cần được 
sửa bằng một quá trình thử và sai. Các ngân hàng trung 
ương là đặc biệt phù hợp với công việc vì chúng tương tác 
với các thị trường tài chính và nhận phản hồi, cho phép 
chúng sửa sai lầm riêng của mình. Những người theo thuyết 
thị trường chính thống chỉ ra khả năng mau phục hồi xuất 
sắc của các thị trường tài chính để bác bỏ tính bất ổn định 
căn bản của chúng. Hãy xem chúng phục hồi nhanh như thế 
nào từ khủng hoảng 1997-1999, họ nói. Nhưng họ đã không 
tính đến vai trò tạo cân bằng của các nhà chức trách tiền tệ; 
ngược lại, họ cho là khủng hoảng nảy sinh trước hết vì IMF 
đã tạo ra rủi ro đạo đức khuyến khích cho vay thái quá. Như 
tôi sẽ lí luận ở Phần II của cuốn sách này, hệ thống tài chính 
toàn cầu có thể đã sụp đổ nếu không có can thiệp kịp thời 
của Cục Dự trữ Liên bang, và nó thậm chí đã giữ cho nền 
kinh tế không tròng trành kể từ đó; IMF ít thành công hơn và 
các nền kinh tế mới nổi đã phải trả giá đắt cho việc đó. Các 
nhà chức trách tiền tệ quốc tế rất cần cải cách. 

Tôi cũng chia sẻ sự ác cảm thịnh hành đối với chính trị. Tôi là 


một thuộc hạ của các thị trường và tôi thích quyền tự do và 
các cơ hội mà chúng tạo ra. Như một người tham gia thị 
trường, tôi ra các quyết định của riêng mình và học từ 
những sai lầm của mình. Tôi không cần thuyết phục những 
người khác làm việc gì đó, và kết quả không bị hoạt động 
chính trị văn phòng làm bối rối. Nghe có vẻ lạ, tham gia vào 
các thị trường tài chính làm thoả mãn sự truy tìm chân lí của 
tôi. Như thế, dù cho tôi có định kiến cá nhân, ghét chính trị 
và các hình thức khác của việc ra quyết định tập thể, tôi 
thừa nhận là chúng ta không thể hoạt động mà không có 
chúng. 


Các giá trị xã hội trong một xã hội mở 


Quá trình ra quyết định tập thể có thể được cải thiện ra sao 
trong một xã hội mở? Tôi đề xuất một qui tắc khá đơn giản: 
Người ta phải tách rời vai trò người tham gia thị trường ra 
khỏi vai trò người tham gia chính trị. Như người tham gia thị 
trường, người ta phải theo đuổi tư lợi cá nhân của họ; như 
người tham gia quá trình chính trị, họ phải được chỉ dẫn bởi 
lợi ích công cộng. 

Sự biện minh cho qui tắc này cũng khá đơn giản. Trong tình 
hình gần cạnh tranh hoàn hảo, không một người cạnh tranh 
đơn lẻ nào có thể ảnh hưởng đến kết quả; cho nên các 
quyết định thị trường riêng lẻ không có ảnh hưởng nào đến 
tình hình xã hội, bất luận có lo lắng đến lợi ích chung hay 
không. Nhưng các quyết định chính trị có ảnh hưởng đến 
tình hình xã hội; cho nên có sự khác biệt hoàn toàn: Liệu 


chúng có phục vụ cho lợi ích công hay không. 

Bạn đọc tinh ý sẽ để ý đến một sai sót tiềm tàng trong lí lẽ 
này. Nếu những người tham gia thị trường được miễn khỏi 
xem xét các hệ quả xã hội của hành động của họ vì ảnh 
hưởng của họ lên kết quả chỉ ít ỏi, cũng các cân nhắc như 
vậy, có áp dụng cho công dân bình thường tham gia làm ra 
các qui tắc không? Chẳng phải ảnh hưởng của cử tri đơn lẻ 
cũng không có ý nghĩa đó sao? Đúng, song tham gia thị 
trường và tham gia chính trị là hai loại hoạt động khác nhau. 
Những người tham gia thị trường theo đuổi tư lợi riêng qua 
tự do trao đổi với những người khác; các cử tri biểu lộ quan 
điểm của mình về lợi ích tập thể. Cho nên các hoạt động 
khác nhau phải được đánh giá bằng các thước đo khác 
nhau: Các quyết định thị trường bằng các hậu quả cá nhân, 
tham gia chính trị bằng các hậu quả xã hội. 

Có nhiều trường hợp, các quyết định chính trị chạm đến 
quyền lợi sống còn của các nhóm hay các cá nhân nào đó. 
Đòi hỏi họ được chỉ dẫn bởi lợi ích công là quá nhiều. Tuy 
vậy, là đủ, nếu người dân tuân thủ sự phân biệt vai trò khi 
không dính đến quyền lợi sống còn của họ. Quần chúng khi 
đó sẽ tạo thành trọng tài để phán xử những người chơi ở cả 
hai mặt của một vấn đề. Chừng nào trọng tài có lời nói cuối 
cùng, lợi ích chung có cơ hội tốt để thắng thế. 

Nhiệm vụ của trọng tài rất phức tạp bởi sự thực rằng các 
quyết định chính trị ngày nay chủ yếu là về ngân sách, chứ 
không về việc làm ra qui tắc. Ngân sách là chuyện tiền bạc, 
và khó mà vô tư về nó. Tuy nhiên, tôi lí luận rằng sự phân 
biệt giữa làm luật và chơi theo luật có áp dụng. Xét vấn đề 


bãi bỏ thuế di sản, nổi lên đúng vào lúc viết sách này. Như 
một công dân tôi chống sự bãi bỏ; như một người chơi tôi lợi 
dụng mọi lỗ hổng pháp tí. !#i 

Tôi phải nhấn mạnh rằng tôi đề xuất qui tắc của mình như 
một qui tắc đạo đức, không phải như lựa chọn duy lí mà 
người ta nhất thiết phải theo chừng nào họ là duy lí. Sẽ là tai 
hại, nếu trong chức năng làm luật của mình, chúng ta cho 
rằng người dân thực ra sẵn sàng tuân theo qui tắc đạo đức 
này. Các nhà sáng lập ra cộng hoà Mĩ đã không phạm sai 
lầm đó. Họ đã cho rằng người ta ích kỉ, và thiết lập kiểm tra 
và cân đối (checks and balance) !°5Ì để làm cùn các tác động 
hỗn loạn của tư lợi. 

Tuy nhiên, các nhà sáng lập đã có thể coi một chút đức hạnh 
công dân là nghiễm nhiên. Họ đã không tính đến sự tăng lên 
của các thị trường giao dịch, cạnh tranh. Ủy lực của động cơ 
lợi nhuận trên đức hạnh công dân làm xói mòn quá trình 
chính trị. Điều đó chẳng thành vấn đề nếu có thể dựa vào cơ 
chế thị trường ở mức mà những người theo thị trường chính 
thống đòi hỏi. Nhưng hành động có các hậu quả xã hội. Sự 
lan rộng của thuyết thị trường chính thống và sự thâm nhập 
của động cơ lợi nhuận vào các lĩnh vực mà nó không thích 
hợp đặt các định chế của nền dân chủ Mĩ vào mối nguy 
hiểm, điều về cơ bản không xảy ra suốt hai trăm năm lịch sử 
của nó. 

Trong thực tiễn, sự phân biệt giữa làm luật và chơi theo luật 
hoàn toàn bị lờ đi. Vận động hành lang và bán ảnh hưởng lại 
được thực hành và chấp nhận rộng rãi. Nhưng chúng ta 
không được đơn giản bỏ cuộc và nhập vào đám đông. Sẽ 


luôn có những người đặt lợi ích cá nhân của họ lên trên lợi 
ích chung. Vấn đề “ăn không - free-rider” này làm rối loạn 
sự hợp tác, nhưng vấn đề có thể được khắc phục nếu có khá 
đông người nhận ra sự khác biệt giữa các giá trị thị trường 
và giá trị xã hội. 

Giá trị thị trường là phi đạo đức còn giá trị xã hội là tinh tuý 
đạo đức. Các giá trị thị trường là hướng về thắng cuộc; các 
giá trị đạo đức là hướng về việc làm cái đúng, thắng hay 
thua. Nếu được chỉ dẫn bởi điều mà những người khác làm, 
chúng ta sẽ hành động như những người tham gia trong một 
cuộc đua, nơi sự thắng cuộc được xem là việc quan 
trọng. Nếu thật sự tin vào các giá trị đạo đức, chúng ta phải 
làm cái đúng cho dù những người khác không làm. Vấn đề 
ăn không sẽ đơn giản không được áp dụng, vì mục tiêu 
không phải là kiếm được lợi thế cạnh tranh mà là làm cái 
đúng. 

Tôi chẳng bao giờ quên những lời của Sergei Kovalev, một 
người Nga bất đồng quan điểm và là nhà hoạt động nhân 
quyền, đã nói với tôi rằng, ông tự hào đã đánh các trận luôn 
thất bại suốt cả đời ông. Tôi không sánh được với tiêu chuẩn 
của ông, nhưng tôi thực hành cái tôi thuyết giảng. Tôi cố 
gắng là một người thắng cuộc như một người tham gia thị 
trường và tôi nỗ lực phục vụ lợi ích chung như một công dân 
và một con người. Đôi khi khó giữ hai vai trò tách biệt, 
nhưng nguyên lí là rõ ràng. Chí ít nó rõ với tôi. Giả như nó rõ 
ràng cho khá đông người, vấn đề ăn không sẽ biến mất. Đa 
số sẽ làm cái đúng, bất chấp những kẻ ăn không và những 
kẻ ăn không sẽ ngưng chế ngự (quang) cảnh. Họ có thể thay 


đổi cách ứng xử của họ. Các cá nhân can dự, dùng cách nói 
trước đây của tôi, rất lo về việc người khác nghĩ về họ thế 
nào. Họ có thể chuyên tâm trong việc theo đuổi sựthành 
công, nhưng họ không thể coi đó là một thành công, nếu, 
nói chung, họ bị sỉ nhục. Được tư lợi hướng dẫn, những kẻ 
ăn không sẽ phải giấu giếm hơn nữa cách cư xử của mình. 
Điều đó sẽ là một sự cải thiện lớn so với tình trạng hiện tại, 
nơi ăn không được chấp nhận là hợp pháp và thiết thực. 

Đạo đức thường đã đóng một vai trò quan trọng hơn trong 
đời sống xã hội, nhưng nó đã đi kèm rất nhiều đạo đức giả 
và giả vờ. Có phải tôi thực sự đề nghị quay lại tình trạng đó? 
Tôi không tin là có thể, hay khôn ngoan, để quay ngược 
đồng hồ lại. Mỗi thế hệ phải đạt sự hoà giải riêng của mình 
giữa các nguyên lí đạo đức và tính thiết thực. Vào thời Trung 
Cổ, khi tôn giáo là tối cao, đã có sự thích nghi giữa nhà thờ 
và nhà nước, đại diện bởi Giáo Hoàng và Hoàng đế Roma 
Thánh thiện. Ngày nay, khi thị trường đã trở nên có uy thế 
đến vậy, cần một loại thích nghi khác, một loại dàn xếp dựa 
trên sự phân biệt giữa làm luật và cạnh tranh. 

Người dân phải có thể theo đuổi tư lợi, chừng nào họ cạnh 
tranh theo luật - và họ chẳng cần tỏ ra cao đạo về việc đó. 
Còn về làm luật, tuy nhiên, lợi ích chung phải có địa vị cao 
hơn. Đúng, một yếu tố đạo đức giả sẽ lẻn vào vì người ta 
mắc chứng làm ra vẻ tương thân tương ái trong lí lẽ biện 
minh trường hợp của mình, nhưng điều đó hợp hơn với sự 
theo đuổi tư lợi, hiển nhiên thịnh hành trong nền chính trị 
ngày nay. 

Khổ nỗi, người dân không thể có đủ điều kiện để chú ý đến 


lợi ích chung. Hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu dựa trên 
cạnh tranh, và cạnh tranh đã trở nên căng thẳng đến mức 
khiến ngay cả người thành công nhất cũng phải đấu tranh 
cho sự tồn tại. Thực vậy, người thành công nhất là người ở 
dưới áp lực căng thẳng nhất, như vụ Microsoft minh hoa. l6] 
Đây là một tình trạng đáng buồn. Dưới sự phân phối trước 
đây, người giàu và thành công đã hưởng mức độ tự trị và 
nhàn rỗi lớn hơn. Tầng lớp quý tộc chủ đất có thể hiến dâng 
mình cho các thứ cao quý hơn trong cuộc đời. Ngay cả John 
D. Rockefeller tại đỉnh cao thành công của mình đã có thể 
bỏ thời gian đi một chuyến du ngoạn Châu Âu dài. Nhưng 
các nhà tư bản ngày nay là những kẻ nô lệ của các thị 
trường tài chính. Họ phải thực hiện mọi quý. Thường đã có 
một số đông người không theo kịp trong sự cạnh tranh: Các 
nhà chuyên nghiệp, trí thức, công chức, người sống bằng lợi 
tức, nông dân; số lượng họ đã giảm. Xã hội của chúng ta đã 
giàu có hơn, song tôi tin tất cả chúng ta đã nghèo đi vì nó. 
Phải có nhiều hơn cho cuộc đời hơn là sự tồn tại, thế mà 
khôn sống mống chết đã trở thành dấu xác nhận phẩm chất 
của nền văn minh của chúng ta. 

Tôi tin tất cả những điều này đã làm méo mó cái lẽ ra phải là 
một xã hội mở, nhưng tôi phải thận trọng trình bày tình thế 
ra sao. Tôi không thể coi mình như trọng tài cuối cùng phân 
xử cái gì tạo thành xã hội mở. Tất cả cái tôi có thể nói là 
thay thế động cơ lợi nhuận cho các giá trị xã hội là một sự 
lầm lạc. Người dân được hướng dẫn bởi các loại giá trị khác 
nhau thường mâu thuẫn với nhau. Với tư cách những kẻ 
cạnh tranh, họ cố gắng tối đa hoá lợi nhuận của mình; như 


những con người, họ cũng có những lo âu của họ. lsaiah 
Berlin gọi nó là “đa nguyên giá trị”. Chủ nghĩa đa nguyên 
giá trị có thể xem như một khía cạnh của tính có thể sai vì 
không có cách nào tránh xung đột giữa các giá trị và khát 
vọng khác nhau. Thí dụ, tình bạn và sự quan tâm khác đến 
con người có thể mâu thuẫn với động cơ lợi nhuận khi phải 
sa thải người. Thuyết thị trường chính thống, bằng định 
nghĩa ứng xử duy lí là theo đuổi tư lợi, thực tế đặt tất cả 
những cân nhắc khác xuống dưới động cơ lợi nhuận. Vì thế, 
thuyết thị trường chính thống vi phạm một nguyên lí cốt lõi 
của xã hội mở bằng cách từ chối chủ nghĩa đa nguyên giá 
trị. 

Để lặp lại: Các thị trường tài chính là không trái đạo đức, 
chúng là phi đạo đức. Ngược lại, ra quyết định tập thể không 
thể hoạt động thích hợp mà không nêu ra sự phân biệt giữa 
cái đúng và sai. Chúng ta không biết cái gì là đúng. Nếu giả 
như chúng ta biết, chúng ta đã chẳng cần đến chính phủ 
dân chủ; chúng ta có thể được một ông vua triết học cai trị. 
Nhưng chúng ta phải có ý thức cơ bản về cái đúng và cái 
sai, một ánh sáng thầm kín hướng dẫn ứng xử của chúng ta 
như các công dân và các nhà chính trị. Không có nó, dân 
chủ đại diện không thể hoạt động. Động cơ lợi nhuận làm lu 
mờ ánh sáng đó. Tính thiết thực được đặt trên các nguyên lí 
đạo đức. Trong một xã hội giao dịch cạnh tranh cao, quan 
tâm đến lợi ích của những người khác có thể hoá thành một 
bất lợi. Có một quá trình chọn lọc tự nhiên có hại hoạt động: 
Những người không có hành lí của những cân nhắc có 
khuynh hướng vượt lên đỉnh. Nếu động cơ lợi nhuận được để 


cho chế ngự vũ đài chính trị, thì xã hội bị tước mất bất kỳ cơ 
sở đạo đức nào. Chừng nào còn có thể cho một xã hội tồn tại 
mà không có một cơ sở đạo đức, thì nó vẫn sẽ không đủ 
phẩm chất như một xã hội mở. Trong mọi trường hợp, ai 
muốn sống ở đó? 


Xem xét lại 


Tôi đã phát hiện ra từ phản ứng với phiên bản ban đầu của 
cuốn sách này, rằng người dân gặp khó khăn trong việc 
chấp nhận các thị trường là phi đạo đức. Nhiều người, những 
người quan tâm đến đạo đức (và một số nhà báo để ý đến vì 
một khía cạnh tốt) coi các thị trường tài chính là trái đạo 
đức. Ý tưởng rằng ứng xử thị trường là (phi) ngoài đạo đức 
nằm ngoài khung dẫn chiếu của họ. Họ nghỉ rằng lí lẽ của 
tôi nhằm tự phục vụ: Tôi dùng nó như một lời bào chữa để 
biện minh cho các hoạt động trái đạo đức của tôi, với tư 
cách một nhà đầu cơ tài chính. Sự thực là tôi thường xuyên 
bắt gặp phản ứng này, điều đó khiến tôi nghĩ rằng: Có thể 
tôi đang nói về chuyện gì đó mới và quan trọng. Phải nhớ 
rằng sự phát triển của đạo đức và tôn giáo đi trước sự phát 
triển của các thị trường tài chính. Như một nhà đầu cơ tài 
chính, tôi có thể có một viễn cảnh khác những người khác 
khi nghĩ về những vấn đề này. 

Hiện nay, tôi đang tham gia vào một cuộc chiến về đề tài 
này với Frederik van Zyl Slabbert, chủ tịch của Sáng kiến Xã 
hội Mở cho miền Nam Châu Phi (OSISA: Open Society 
Initiative for Southern Africa). Ông là một người sùng đạo 


sâu sắc, người không thể chấp nhận ý tưởng rằng: Bất kể 
hành động nào có thể là phi đạo đức. Thực vậy, ông coi tính 
phi đạo đức là tội lỗi tồi tệ hơn tính trái đạo đức. Điều này 
nêu ra câu hỏi: Liệu đạo đức liên quan đến ý định hay kết 
quả; căn cứ vào qui luật về các hậu quả không dự tính trước 
được, hai thứ không giống hệt nhau. Tôi sẵn sàng thừa nhận 
ông ở điểm là, đạo đức phải áp dụng cho các ý định, vì kết 
quả không thể biết trước được. Dù có đúng như thế thì, tôi 
nhất quyết rằng chẳng có ý nghĩa gì trong việc áp dụng 
phán xử đạo đức đối với các quyết định không có kết quả - 
và đó là trường hợp liên quan đến ảnh hưởng xã hội của các 
quyết định đầu tư cá nhân. Các quyết định đó ảnh hưởng 
đến lợi nhuận của các cá nhân, chứ không đến giá thịnh 
hành trên thị trường. Đó là cái tôi muốn nói khi tôi phát biểu 
rằng các thị trường là phi đạo đức: Người tham gia ẩn danh 
không cần phải lo về các hậu quả xã hội của quyết định của 
mình. Ngược lại, các hành động chính trị, như bỏ phiếu hay 
vận động hành lang hay thậm chí lí luận, có các hậu quả xã 
hội. Đó là lí do vì sao chúng ta cân phân biệt vai trò của 
mình với tư cách người tham gia thị trường và với tư cách 
người tham gia chính trị, giữa làm luật và chơi theo luật. Với 
tư cách những người chơi, chúng ta phải được tư lợi hướng 
dẫn; như những người làm ra qui tắc, chúng ta phải được chỉ 
dẫn bởi quan điểm của mình về lợi ích chung. Nếu chúng ta 
theo qui tắc này, cả tư lợi lẫn lợi ích chung sẽ được đáp ứng 
tốt. 

Tôi đi đến nguyên tắc này khi tôi còn là một người tham gia 
thị trường ẩn danh. Điều đó che giấu sự nghiệp của tôi về tài 


chính cho đến trước và trong suốt đợt phá giá đồng bảng 
Anh năm 1992. Tôi vứt tấm màn che khi tôi để cho mình 
được biết đến như “người đánh sụp Ngân hàng Anh quốc”. 
Kể từ đó, tôi đã có loại trải nghiệm khác. Tôi đã mất tính ẩn 
danh của mình. Tôi trở thành một nhân vật nổi tiếng mà lời 
nói ra có thể tác động đến kết quả. Tôi không còn có thể 
trốn thoát việc phải đưa ra phán xét đạo đức. Điều này, trên 
thực tiễn đã làm cho việc tôi hoạt động như một người tham 
gia thị trường là không thể thực hiện được. 

Kinh nghiệm này đã dạy tôi về những hạn chế của qui tắc 
của mình. Nó không giải quyết được thế lưỡng nan của 
những người không là người tham gia ẩn danh, và điều đó 
bao gồm trên thực tiễn tất cả những người tiến hành kinh 
doanh và hoạt động chính trị. Hai vai trò xung đột nhau trên 
một dải rộng các tình huống: thí dụ, khi một người điều 
hành doanh nghiệp được mời tham gia một uỷ ban hành 
động chính trị, hoặc khi một chính trị gia được yêu cầu nêu 
lập trường về một vấn đề là mối quan tâm của một trong 
những người ủng hộ của mình. Qui tắc đặt ra các nan giải 
đạo đức; nó không giải quyết chúng. Điều đó, mỗi cá nhân 
và mỗi xã hội phải tự giải quyết lấy cho riêng mình. Hơn 
nữa, qui tắc không cho một sự chỉ dẫn tin cậy nào cho cách 
xử sự bình thường về kinh doanh. Không có các qui tắc 
chung phải đối xử với người, phải cân đối sự lưu tâm đến 
người khác và đòi hỏi về thành tích kinh doanh ra sao; mỗi 
người phải tự dàn xếp và sống với các hậu quả. 

Những phê phán mà tôi nhận được làm cho tôi nhận thức rõ 
về vị trí đặc biệt mà tôi đã chiếm giữ như một người tham 


gia thị trường ẩn danh. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, 
tôi thậm chí đã không tìm được một tổ chức kinh doanh nào 
để đấu tranh với nó. Tôi đã đơn độc. Tôi đã có thể tập trung 
vào thị trường mà không rối trí. Tôi đã coi giao thiệp với con 
người - ở dạng các nhà đầu tư, các đối tác, nhân viên, nhà 
môi giới - là một sự rối trí. Để thành công trong các thị 
trường tài chính, người ta cần chuyên tâm về nó. Tôi đã 
muốn thành công, song tôi đã không sẵn sàng từ bỏ bản sắc 
riêng của mình để theo đuổi thành công. Đó là lí do vì sao 
tôi thích giữ cuộc sống kinh doanh và cuộc sống cá nhân 
của mình một cách tách bạch nghiêm ngặt. Đó cũng là lí do 
vì sao tôi thiết lập quỹ tài trợ, một khi tôi đã có tiền nhiều 
hơn số tôi cần cho sử dụng cá nhân của mình. Công thức có 
kết quả. Tôi thấy, kiếm tiền và cho tiền dễ dàng hơn là đưa 
những cân nhắc đạo đức vào các hoạt động kiếm tiền của 
mình. Như tôi đã nói ở nơi khác, tôi trở nên giống như một 
đường tiêu hoá khổng lồ, nhận tiền vào ở một đầu và đẩy nó 
ra ở đầu kia. 

Chính từ điểm lợi thế này mà tôi đã hình thành quan điểm 
của mình về vai trò của các thị trường tài chính như một cơ 
chế hiệu quả nhưng dã man, và tôi tin sự hiểu thấu của tôi 
có giá trị. Các thị trường tài chính /à phi đạo đức, và đó là lí 
do vì sao chúng lại hiệu quả đến vậy trong tập hợp quan 
điểm của những người tham gia. Chính xác vì phẩm chất đó, 
chúng không được để cho chịu trách nhiệm quyết định 
tương lai. Tôi tin sự phân biệt giữa làm luật và chơi theo luật 
là có hiệu lực; nhưng nó còn xa mới là một chỉ dẫn đạo đức 
toàn diện. Rất ít người thấy mình có lập trường giống như 


của tôi, và lập trường của tôi cũng đã thay đổi. 

Khi tôi trở thành một nhà từ thiện thực sự, tôi đã kiên quyết 
giữ các quỹ tài trợ của tôi tách biệt nghiêm ngặt khỏi công 
việc kinh doanh của tôi như tôi đã giữ với đời tư của tôi. Tôi 
tin chắc là điều này đóng góp vào thành công của chúng, vì 
nó cho phép tôi chú tâm vào việc làm từ thiện như tôi đã 
làm với công việc kinh doanh của mình. Nhưng tôi đã không 
có khả năng duy trì sự phân li. Các nước mà tôi có quỹ tài 
trợ cũng rất cần đến đầu tư, như họ cần từ thiện, và sau 
nhiều tự vấn lương tâm, tôi đã quyết định đầu tư vào Nga. 
Điều này kéo tôi vào những rắc rối khó lường, như tôi sẽ kể 
lại ở Chương 9. Đồng thời, các quỹ tài trợ ngày càng dính líu 
đến các hoạt động kinh doanh, hỗ trợ các tờ báo, xuất bản, 
các lò ươm doanh nghiệp, Internet, và cho vay cực nhỏ. 
Những phát triển này buộc tôi phải xem xét lại lập trường 
của mình. Tôi vẫn ranh mãnh trong việc hoà trộn kinh doanh 
và từ thiện, nhưng tôi nhận ra rằng điều đó không thể tránh 
khỏi. Tôi đã có đặc ân để có thể tránh được nó, nếu tôi muốn 
tránh. Bây giờ tôi chuẩn bị đi xa hơn nữa: Không phải tránh 
nó. Tôi đã lí luận rằng: Chúng ta không thể hoạt động mà 
không có chính trị, dẫu cho nó tham nhũng và phi hiệu quả. 
Cùng lí lẽ đó áp dụng cho trách nhiệm xã hội trong kinh 
doanh. Nếu chúng ta không thể tránh hoà trộn kinh doanh 
với đạo đức (như người tham gia ẩn danh có thể thực hiện 
trong một thị trường hiệu quả), chúng ta vẫn có thể cố gắng 
làm tốt việc đó. Kết quả nhất thiết là không thoả mãn: Các 
doanh nghiệp kinh doanh hẳn có thể đặt trách nhiệm xã hội 
xuống dưới sự theo đuổi lợi nhuận. Hình ảnh có địa vị cao 


hơn thực chất, và ngay cả những người có động cơ thật sự 
cũng buộc phải cho lợi ích kinh doanh của họ một trọng 
lượng xứng đáng. Nhưng có kết quả nào đó, tốt hơn là không 
có. Nếu áp lực xã hội khiến các công ti hành động với sự 
quan tâm lớn hơn đến môi trường hay những cân nhắc xã 
hội khác, càng nhiều càng tốt - mặc dù chúng ta không thể 
bỏ qua điều: Các tổ chức bảo vệ môi sinh thường đưa ra 
những đòi hỏi quá đáng. 

Tuy vậy, sẽ là một sai lầm, nếu để các cân nhắc xã hội cho 
các công ti lo. Các công ti do công chúng sở hữu là các tổ 
chức có một mục đích - kiếm tiền. Cạnh tranh càng khốc 
liệt, họ càng ít có khả năng để đi trệch. Những người chịu 
trách nhiệm có thể là những người có dụng ý tốt và là các 
công dân ngay thẳng, song phạm vi vận động của họ bị hạn 
chế nghiêm ngặt bởi địa vị mà họ chiếm. Họ buộc lòng phải 
giữ vững lợi ích của công ti. Nếu họ nghĩ thuốc lá có hại cho 
sức khoẻ, hoặc cổ vũ nội chiến để kiếm được đặc nhượng 
khai mỏ là táng tận lương tâm, họ nên bỏ việc làm của 
mình. Những người sẵn lòng tiếp tục sẽ chiếm ngay chỗ của 
họ. Đó là quá trình chọn lọc tự nhiên có hại mà tôi nhắc tới ở 
trên. 

Việc áp dụng cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng 
tương tự. Chúng, cũng thế, là các tổ chức có một mục đích 
không thể li thân khỏi các mục tiêu mà chúng chấp nhận. 
Trên phương diện nào đó, lãnh đạo của các tổ chức phi chính 
phủ tận tâm đối với mục đích của họ hơn các nhà điều hành 
doanh nghiệp với lợi nhuận, vì họ cảm thấy mình ở phía các 
thiên thần, trong khi những người kinh doanh có thể cảm 


thấy ít chính đáng hơn về các lợi ích kinh doanh của họ. Tôi 
biết, tôi nói về cái gì, vì tôi là người sáng lập một mạng lưới 
có lẽ lớn nhất thế giới của các tổ chức phi chính phủ. Tôi 
nghĩ: Các tổ chức phi chính phủ có thể làm rất nhiều việc tốt 
để bảo vệ quyền lợi của các khu vực ít được bảo vệ của xã 
hội, nhưng, so với khu vực kinh doanh, chúng không hề có 
lợi thế để được giao việc làm qui tắc. Chúng có thể chủ 
trương một quan điểm cá biệt nào đó, và giới kinh doanh 
cũng có thể làm vậy, và một chính phủ dân chủ sẽ để mở 
cho mọi viễn cảnh, nhưng chính các công dân sẽ đưa ra 
quyết định cuối cùng. Để hoàn thành vai trò như người trọng 
tài, các công dân phải có khả năng tách mình khỏi vai trò 
như người tham gia mà lợi ích bị đụng chạm. Điều này dễ 
thực hiện hơn là bảo các công tỉ do công chúng sở hữu đặt 
động cơ lợi nhuận xuống dưới lợi ích công. Như tôi đã nói ở 
trên, không nhất thiết là tất cả mọi công dân phải tuân theo 
qui tắc này, chừng nào một số công dân làm như vậy, bất 
chấp những người khác làm gì. Tôi sẽ chắc chắn tiếp tục /àm 
vậy cho dù những người khác không làm. 

Nơi tôi đã sửa đổi lập trường của mình là liên quan đến tinh 
thần khởi nghiệp xã hội (social entrepreneurship). Tôi đã 
thường cự tuyệt nó vì bẩm sinh, tôi ghét hoà trộn kinh 
doanh và từ thiện. Kinh nghiệm đã dạy tôi, tuy vậy, rằng tôi 
đã sai: Như một nhà từ thiện, tôi đã thấy nhiều doanh 
nghiệp xã hội thành công, và tôi tham gia vào vài doanh 
nghiệp trong số đó. Cuối cùng, tôi phát hiện một sai lầm 
trong logic của tôi. Không có chuyện lá mặt lá trái, không có 
trộn lẫn các động cơ trong một doanh nghiệp xã hội vì có sự 


hoà hợp trách nhiệm xã hội với động cơ lợi nhuận; trong 
doanh nghiệp xã hội, lợi nhuận không phải là một động cơ, 
nó là một phương tiện cho một mục đích. Các doanh nghiệp 
không vì lợi nhuận đối mặt với một nhiệm vụ khó hơn các 
doanh nghiệp vì lợi nhuận vì thiếu một tiêu chuẩn đơn lẻ, lợi 
nhuận, mà theo đó thành tích của nó có thể được đánh giá. 
Nhưng đó không phải là lí do để e ngại lảng tránh chúng; 
ngược lại, chúng đặt ra thách thức lớn hơn. Việc từ thiện, 
công việc xã hội, và mọi dạng can thiệp chính thống bị vấy 
vào vũng bùn quan liêu. Thế mà có những người sáng tạo, 
giàu trí tưởng tượng, những người thực sự chăm lo cho tình 
trạng xã hội. Tôi đã thay đổi suy nghĩ là tính sáng tạo kinh 
doanh có thể đạt được cái mà các quá trình quan liêu không 
thể đạt được. Thí dụ, tôi cho một khoản bảo lãnh 50 triệu $ 
cho một định chế thế chấp tài chính ở Nam Phi, tổ chức đã 
tài trợ hơn 100.000 đơn vị nhà ở có giá rẻ. Cho đến bây giờ, 
không phải dùng đến một xu bảo lãnh nào của tôi, vì định 
chế được quản lí tốt. Khó khăn là về sự xác lập các thước đo 
phù hợp cho thành công. Hãy xem việc cho vay cực nhỏ 
(microlending): Nó là một phương pháp hữu hiệu để xoá đói 
giảm nghèo. Ngân hàng Grameen và những người ngang 
hàng của nó đã làm thay đổi bức tranh xã hội của 
Bangladesh. Phiền nỗi, cho vay cực nhỏ đòi hỏi vốn từ bên 
ngoài cho sự tăng trưởng. Nếu những tiêu chuẩn thích hợp 
được phát triển, tôi chắc chắn rằng lĩnh vực này sẽ có thể 
thu hút được nhiều vốn bên ngoài hơn so với hiện nay. 

Tóm lại, tôi giữ lại sự phân biệt của mình giữa làm luật và 
chơi theo luật, nhưng tôi xét lại quan điểm cự tuyệt trước 


đây của mình về doanh nghiệp xã hội. 


IilChú thích của dịch giả : Tu chính lần thứ Năm của Hiến 
pháp Hoa Kì, nói về các quyền cá nhân 

I2lNgười nhậm chức vụ công thường phải đặt các khoản đầu 
tư của họ vào một trust tù mù. 

(Chú thích của dịch giả : Đlind trusf: nhà đầu tư không hề 
biết một giao dịch nào; để chính khách tránh xung đột lợi 
ích). 

I3lChú thích của dịch giả : Lợi nhuận xuất hiện ở dòng cuối 
của bảng cân đối (theo kế toán quốc tế, và Việt nam). 
I4lGeorge Soros, “...No, Keep It Alive to Help the Needy”, 
The Wall Street Journal (New York), July 14, 2000. 

I5lChú thích của dịch giả : Cơ chế phân quyền để các cơ 
quan khác nhau có thể kiểm tra lẫn nhau sao cho quyết định 
được cân đối giảm thiểu sự lạm quyền. 

I6lNgười ta thường chỉ trích Bill Gates, Chủ tịch Microsoft, vì 
ông đã không đem biếu nhiều của cải hơn. Họ không nhận 
ra rằng, những đòi hỏi cấp bách của công việc kinh doanh 
hút hết năng lực của ông ta. Giờ đây, chiến đấu chống lại 
phán xét chống độc quyền của Bộ Tư pháp, làm từ thiện là 
một phần chiến lược kinh doanh của ông ta. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Phần II: Thời điểm hiện tại trong lịch sử 
Chương 7 
Hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu 


Bây giờ, chúng ta đến điểm then chốt của vấn đề: Khung 
khổ lí thuyết trừu tượng mà tôi đã trình bày kĩ lưỡng làm sao 
có thể soi rọi lên thời điểm hiện tại của lịch sử? Luận điểm 
của tôi là hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu thịnh hành 
ngày nay là một dạng bị bóp méo của xã hội mở. Nó tin quá 
nhiều vào động cơ lợi nhuận và cạnh tranh và không bảo vệ 
lợi ích chung thông qua ra quyết định hợp tác. Đồng thời, nó 
để quá nhiều quyền lực vào tay các nhà nước có chủ quyền, 
thường vượt quá sự kiểm soát dân sự. Những thái quá này 
phải được sửa chữa với ý thức đầy đủ về tính có thể sai của 
con người, thừa nhận rằng sự hoàn hảo là không thể đạt 
được. 

Chúng ta sống trong một nền kinh tế toàn cầu được đặc 
trưng không chỉ bởi thương mại tự do về hàng hoá và dịch 
vụ mà thậm chí nhiều hơn bởi sự luân chuyển tự do của vốn. 
Lãi suất, tỉ giá hối đoái, và giá cổ phiếu ở các nước khác 
nhau có quan hệ mật thiết với nhau, và các thị trường tài 
chính có ảnh hưởng ghê gớm lên tình hình kinh tế. Căn cứ 
vào vai trò quyết định mà vốn tài chính quốc tế ảnh hưởng 
đến vận may của các nước riêng biệt, thích hợp để nói về 


một “hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu”. 

Hệ thống biệt đãi vốn tài chính, vì vốn tự do đến chỗ được 
thưởng công nhiều nhất. Điều này đến lượt nó lại dẫn đến sự 
tăng trưởng nhanh của các thị trường tài chính toàn cầu. Kết 
quả là một hệ thống lưu thông khổng lồ, hút vốn vào các 
định chế và thị trường tài chính ở trung tâm, sau đó bơm nó 
đến ngoại vi hoặc trực tiếp, ở dạng tín dụng và đầu tư chứng 
khoán, hoặc gián tiếp thông qua các công ti siêu quốc gia. 
Chừng nào hệ thống lưu thông còn cường tráng, nó áp đảo 
mọi nguồn vốn địa phương. Quả thực, hầu hết vốn địa 
phương cuối cùng biến thành vốn quốc tế. Vốn mang lại 
nhiều lợi ích: một sự tăng lên về năng lực sản xuất cũng như 
cải thiện về phương pháp sản xuất và các đổi mới khác; một 
sự tăng lên về của cải cũng như cảm giác chung về tiến bộ. 
Điều này làm cho các nước ganh đua quyết liệt để thu hút 
và giữ vốn, và nếu họ muốn thành công, họ phải đặt các đòi 
hỏi của vốn quốc tế lên trên các mục tiêu xã hội khác. 

Bản thân hệ thống có sai lầm sâu sắc. Những dàn xếp kinh 
tế và chính trị không có thứ tự. Sự phát triển của nền kinh tế 
toàn cầu đã không khớp với sự phát triển của một xã hội 
toàn cầu. Đơn vị cơ bản của đời sống chính trị và xã hội vẫn 
là nhà nước quốc gia. Nhà nước quốc gia đã có khả năng 
thực hiện một số các dịch vụ xã hội nào đó cho công dân; 
năng lực làm như vậy của nó bị việc đánh thuế vốn gây khó 
khăn và áp lực cạnh tranh trên các thị trường quốc tế làm 
suy yếu. Nhưng nhà nước đã không lu mờ ởi với tư cách là 
nguồn quyền lực tối thượng; nó chỉ ngưng là nguồn chủ yếu 
về phúc lợi. Trên nhiều phương diện, đây là một sự phát 


triển đáng hoan nghênh: Mức thuế ở các nhà nước phúc lợi 
đã là quá cao, và thương mại và di chuyển vốn tự do hơn 
mang lại những lợi ích to lớn; nhưng nhiều nhu cầu xã hội 
trước kia được nhà nước quốc gia bảo đảm, nay trở nên 
không thoả mãn. 

Quan hệ giữa trung tâm của hệ thống tư bản chủ nghĩa và 
ngoại vi của nó cũng bất bình đẳng sâu sắc. Các nước ở 
trung tâm hưởng quá nhiều lợi thế so với ngoại vi. Họ không 
chỉ giàu có hơn mà cũng ổn định hơn vì họ điều khiển được 
vận mệnh riêng của mình. Sở hữu nước ngoài về vốn tước 
mất tính tự trị của các nước ngoại vi và thường cản trở sự 
phát triển của các định chế dân chủ. Dòng chảy quốc tế về 
vốn chịu những gián đoạn thảm khốc. Hệ quả là, khó bảo 
toàn vốn ở ngoại vi hơn ở trung tâm, và các nhà tư bản ở 
ngoại vi có khuynh hướng tích tụ vốn ở nước ngoài. Đôi khi 
dòng chảy ngược vượt quá di chuyển ra. Sự cách biệt mang 
tính tích luỹ, và những bất lợi dồn tích lại cho các nước 
ngoại vi do là thành viên của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
toàn cầu có thể đôi khi vượt quá các lợi ích. 

Thậm chí, những rắc rối trở nên sâu sắc hơn. Các định chế 
quốc tế để giữ gìn hoà bình giữa các quốc gia và pháp trị 
trong phạm vi các nước không xứng đáng với nhiệm vụ. Sự 
thiếu cấu trúc định chế này có thể cuối cùng sẽ gây ra sự 
tan rã của hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu. Nếu có khi 
nào nền kinh tế toàn cầu vấp ngã, áp lực chính trị có thể xé 
nó tan tành. Điều đó đã xảy ra trước đây. Kiếp trước của hệ 
thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu, một thế kỉ trước, đã bị 
Chiến tranh Thế giới I và các cuộc cách mạng tiếp đó phá 


huỷ. Mặc dù tôi không tiên đoán chiến tranh thế giới, tôi 
phải chỉ ra rằng những tiến bộ công nghệ từ khi đó đã tăng 
khả năng phá huỷ của chúng ta mà không có sự cải thiện 
tương ứng về các dàn xếp an ninh. 

Phê phán của tôi với hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu 
được liệt vào hai tiêu đề chính. Một, liên quan đến các sai 
sót của cơ chế thị trường, chủ yếu là tính bất ổn định gắn 
sẵn vào các thị trường tài chính quốc tế. Thứ hai, liên quan 
đến những thiếu sót của khu vực phi thị trường, trước hết là 
thất bại của chính trị ở mức quốc gia và quốc tế. Những 
thiếu sót của khu vực phi thị trường có ảnh hưởng nhiều hơn 
các sai sót của cơ chế thị trường. 

Ba chương đầu trong Phần II (các Chương 7-9) dành hết cho 
các nhược điểm của hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu, ba 
chương cuối (các Chương 10-12) dành cho sự tạo lập một xã 
hội mở toàn cầu. Chương này cung cấp phân tích chung về 
hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu theo ánh sáng của 
khung khổ lí thuyết được xác lập trước đây. Chương 8 phân 
tích khủng hoảng tài chính 1997-1999. Chương 9 khảo sát 
cách hệ thống tư bản chủ nghĩa đối xử với sự sụp đổ của hệ 
thống Soviet. Chương 10 đề xuất một kiến trúc tài chính mới 
có thể làm cho hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu ổn định 
và công bằng hơn. Chương 11 thảo luận một trong những 
thử thách khắc nghiệt nhất đối mặt với chúng ta ở thời điểm 
hiện tại của lịch sử - cụ thể là, sự ổn định của vùng Balkan. 
Nếu chúng ta không thể khắc phục vấn đề đó phù hợp với 
các nguyên lí của xã hội mở, thì chẳng có mấy ý nghĩa trong 
việc thảo luận các nguyên lí như vậy một cách trừu tượng. 


Chương 12 chuyển từ cái cá biệt sang cái chung và tìm cách 
phát triển một cấu trúc chính trị phù hợp với xã hội mở toàn 
cầu. 

Điều khốn khổ với thời điểm hiện nay của lịch sử là nó không 
đứng yên. Chúng ta sống trong một thời kì bất cân bằng 
động, trong đó, nhịp độ thay đổi là rất nhanh. Tháng Mười 
Một 1998, khi cuốn sách đầu của tôi đưa vào nhà in, hệ 
thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu có vẻ cứ như thể sắp tan rã 
đến nơi. Hai năm sau khủng hoảng 1997-1999, xem ra hầu 
như giống một kí ức xa xôi. Không phải không thích đáng, 
bởi vậy, xem các phần khác nhau được viết khi nào. Chương 
này có xuất xứ từ một bài báo viết tháng Hai 1997 đăng 
trong The Atlantic Monthly, nên phần nhiều được viết ở thời 
điểm trước khủng hoảng; các đoạn sau của chương này và 
Chương 8 được viết đầu 1998 và được cập nhật đúng khi 
khủng hoảng đến gần đỉnh điểm vào mùa thu 1998. Tôi đã 
thử đặt khủng hoảng vào khung cảnh của mô hình boøơm- 
bust của tôi, và các sự kiện không dùng những tiên đoán 
của tôi, thường chứng minh chúng là không có căn cứ. Tuy 
vậy, nhằm giữ tính xác thật của phân tích ban đầu, tôi đã 
không xét lại các tiên đoán của mình, tuy nhiên, tôi cho 
phép mình đưa ra những xét lại làm sáng tỏ và trau chuốt 
các lí lẽ ban đầu. Nơi quan điểm của tôi đã thay đổi, tôi nói 
như thế một cách rõ ràng, sao cho độc giả có thể theo dõi sự 
tiến triển về các ý tưởng của tôi. Tôi đã không cảm thấy bị 
ràng buộc tương tự ở phần còn lại của cuốn sách; như thế 
các Chương 9-12 đã được xét lại hoàn toàn hay chứa nội 
dung hoàn toàn mới. 


Một đế chế trừu tượng 


Câu hỏi đầu tiên cần phải trả lời là: Liệu có một thứ gì được 
xem như là hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu hay không. 
Câu trả lời của tôi là có, nhưng nó không là một thứ. Chúng 
ta có một xu hướng bẩm sinh để vật hoá hay nhân cách hoá 
các quan niệm trừu tượng - nó được cấy vào trong ngôn ngữ 
của chúng ta - và làm như thế có thể có các hậu quả không 
tốt. Các khái niệm trừu tượng có cuộc sống riêng của chúng, 
và thật quá dễ để rời sang đường sai và trở thành rất xa 
thực tế; thế mà chúng ta không thể tránh nghĩ dưới dạng 
trừu tượng, vì thực tại đúng là quá phức tạp để có thể hiểu 
được hoàn toàn. Đó là lí do vì sao các ý tưởng lại đóng vai 
trò quan trọng như vậy trong lịch sử - quan trọng hơn là 
chúng ta nhận ra. 

Sau khi đã cảnh báo chống vật hoá, bây giờ tôi sẽ tiến hành 
việc đó. Hệ thống tư bản chủ nghĩa có thể so sánh với một 
đế chế toàn cầu hơn về tầm phủ của nó so với bất kể đế chế 
trước đây nào. Nó thống trị toàn bộ một nền văn minh, và 
những người ở ngoài bức tường của nó được coi là những kẻ 
man rợ. Nó không phải là một đế chế lãnh thổ, vì nó thiếu 
chủ quyền và mọi cạm bẫy của nó; quả thực chủ quyền 
quốc gia là hạn chế chính lên quyền lực và ảnh hưởng của 
nó. Cho nên đế chế hầu như vô hình, không có cơ cấu hình 
thức. 

Phép tương tự đế chế là thích hợp, vì hệ thống tư bản chủ 
nghĩa toàn cầu cai trị những người thuộc về nó - và không 


dễ không tham gia. Hơn nữa, nó có một trung tâm và ngoại 
vi giống mọi đế chế khác, trung tâm được lợi với phí tổ của 
ngoại vi. Quan trọng nhất, chủ nghĩa tư bản toàn cầu biểu lộ 
các xu hướng bành trướng. Còn xa mới tìm kiếm cân bằng, 
nó khăng khăng xâm chiếm. Nó không thể ngồi yên chừng 
nào còn có các thị trường và nguồn lực chưa được hợp nhất 
vào hệ thống. Khi tôi nói về “bành trướng”, tôi không chỉ 
muốn nói về mặt địa lí mà cả ở phạm vi và ảnh hưởng của 
nó. Đây là một cách nói khác rằng: Các giá trị thị trường 
đang mở rộng thế lực của nó sang các lĩnh vực hoạt động 
mà trước đây được các giá trị phi thị trường cai trị. 

Mặc dù phép tương tự đế chế là phù hợp, nó cũng nguy 
hiểm. Thế thống trị của các giá trị thị trường đã gây ra sự 
phản đối mãnh liệt từ các giới khác nhau - dân tộc chủ 
nghĩa, tôn giáo, văn hoá, và trí thức. Người ta nói về vài loại 
chủ nghĩa đế quốc. Đối với tai người Mĩ và Châu Âu, có thể 
nghe như phá hoại, nhưng quan trọng là phải hiểu được xúc 
cảm đằng sau nó. Chủ nghĩa tư bản toàn cầu trông và cảm 
thấy có vẻ rất khác ở ngoại vi so với ở trung tâm. 

Ngược với thế kỉ thứ mười chín, khi chủ nghĩa đế quốc đã 
bành trướng lãnh thổ theo nghĩa đen ở dạng các thuộc địa, 
hệ thống tư bản toàn cầu đương thời hầu như hoàn toàn 
mang tính phi lãnh thổ - thận chí ngoài lãnh thổ. Các lãnh 
thổ được các nhà nước cai trị, và nhà nước thường gây trở 
ngại cho sự bành trướng của chủ nghĩa tư bản. Điều này 
đúng ngay cả với Hoa Kì, nước tư bản nhất trong các nước tư 
bản. Hệ quả là, sở hữu vốn có xu hướng ra hải ngoại. 

Hệ thống tư bản toàn cầu có bản chất tài chính thuần tuý, 


và không ngạc nhiên khi thấy chức năng mà nó phục vụ là 
kinh tế: sản xuất, tiêu thụ, trao đổi hàng hoá và dịch vụ. 
Phải hết sức lưu ý rằng: Trao đổi bao hàm không chỉ hàng 
hoá và dịch vụ, mà cả các yếu tố sản xuất nữa. Như Marx và 
Engels đã chỉ ra khoảng 150 năm trước, hệ thống tư bản chủ 
nghĩa biến đất đai, lao động, và vốn thành hàng hoá. l1 Khi 
hệ thống bành trướng, chức năng kinh tế trở nên chế ngự 
cuộc sống của người dân và các xã hội. Nó thâm nhập các 
lĩnh vực trước kia không được coi là kinh tế - văn hoá, chính 
trị, y học, giáo dục, và luật học. Tất nhiên, ảnh hưởng quá 
mức của tiền chẳng có gì mới cả. Có lẽ thí dụ đầu tiên đã là 
khi Moses trở về từ Núi Sinai và đập tan các tấm bia lề luật 
vào lúc phát hiện ra rằng người dân bắt đầu tôn sùng 
Moloch l2l khi ông vắng mặt. 

Bất chấp bản chất phi lãnh thổ của nó, hệ thống có một 
trung tâm và ngoại vi. Mặc dù vị trí chính xác của trung tâm 
là mơ hồ, vì mục đích thực tiễn nó được đồng nhất với Hoa 
Kì và ở mức độ ít hơn với Châu Âu, và Nhật Bản điềm tĩnh ở 
đâu đó giữa trung tâm và ngoại vi. Trung tâm là nhà cung 
cấp vốn; ngoại vi là người sử dụng vốn. Trung tâm cũng là 
người định hướng, nhà đổi mới, và phòng thanh toán bù trừ 
cho thông tin. Đặc điểm quan trọng nhất của trung tâm là 
nó điều khiển các chính sách kinh tế của riêng mình và nắm 
trong tay vận mệnh kinh tế của các nước ngoại vi. Điều này 
có thể đúng ngay cả nếu giả như không có những khác biệt 
lớn về của cải và phát triển giữa trung tâm và ngoại vi. Thí 
dụ, trong Hệ thống Tiền tệ Châu Âu, Đức đã là trung tâm; 
sau thống nhất nước Đức, Bundesbank đã tăng lãi suất vì 


các lí do trong nước và đẩy nhào các nước ngoại vi vào suy 
thoái. Nhưng tất nhiên, trong nội bộ hệ thống tư bản toàn 
cầu có những khác biệt khổng lồ về của cải và phát triển. 


Chế độ hiện thời 


Hệ thống tư bản quốc tế không phải mới hay thậm chí mới 
lạ. Tiền sử của nó truy về đến tận các quốc gia đô thị Ý và 
Liên minh Hanseatic, trong đó, các thực thể chính trị khác 
nhau được liên kết với nhau bởi các ràng buộc thương mại 
và tài chính. Chủ nghĩa tư bản trở nên lấn át trong thế kỉ thứ 
mười chín và duy trì như thế cho đến khi nó bị Chiến tranh 
Thế giới I phá vỡ. Chế độ thịnh hành hiện nay có thể có vài 
đặc điểm mới lạ làm cho nó khác các tiền kiếp trước đây. 
Tốc độ truyền thông là một nét, song đáng ngờ là nó mới lạ 
đến đâu: Sự xuất hiện của đường sắt, điện tín, và điện thoại 
biểu hiện một sự tăng tốc lớn ở thế kỉ mười chín như truyền 
thông máy tính ngày nay. Đúng là cách mạng thông tin có 
những nét đặc sắc vô song, nhưng cách mạng giao thông ở 
thế kỉ mười chín cũng vậy. Nhìn tổng thể, thì, chế độ hiện 
thời là khá giống chế độ đã thịnh hành một trăm năm trước 
đây, mặc dù nó khác cơ bản chế độ thịnh hành đúng năm 
mươi năm trước đây. 

Nét khu biệt của hệ thống tư bản toàn cầu là di chuyển vốn 
tự do. Trao đổi hàng hoá và dịch vụ là chưa đủ để tạo ra một 
nền kinh tế toàn cầu; các yếu tố sản xuất cũng phải có thể 
trao đổi được. Đất đai và các tài nguyên thiên nhiên khác 
không dịch chuyển được, và di chuyển dân số là khó; như 


thế tính di động của vốn, thông tin, và tài kinh doanh 
(entrepreneurship) chịu trách nhiệm về hội nhập kinh tế. 

Vì vốn tài chính còn di động hơn sự đầu tư vật chất, nó 
chiếm một vị trí đặc ân: Nó có thể tránh xa các nước mà nó 
phải chịu các loại thuế và qui chế phiền hà. Một khi một nhà 
máy được xây dựng, khó để di chuyển. Đúng là, các công tỉ 
xuyên quốc gia có sự linh hoạt về định giá nội bộ và có thể 
sử dụng áp lực ở thời điểm họ quyết định đầu tư, nhưng tính 
linh hoạt của họ không so được với quyền tự do lựa chọn mà 
các nhà đầu tư chứng khoán quốc tế được hưởng. Dải các cơ 
hội đầu tư sẵn có cũng được nâng cao do ở trung tâm của 
nền kinh tế toàn cầu hơn là ở ngoại vi. Tất cả các yếu tố này 
kết hợp lại để thu hút vốn vào các trung tâm tài chính và 
phân bổ nó thông qua các thị trường tài chính. Đó là lí do vì 
sao ngày nay các thị trường tài chính đóng một vai trò thống 
trị đến vậy trên thế giới và vì sao ảnh hưởng của chúng đã 
tăng nhanh đến vậy. 

Thực ra, luân chuyển vốn tự do là một hiện tượng tương đối 
mới. Vào cuối Chiến tranh Thế giới II, các nền kinh tế chủ 
yếu vẫn mang tính chất quốc gia, thương mại quốc tế ở 
trong thời kì suy sụp, và cả đầu tư trực tiếp và các giao dịch 
tài chính trên thực tế bị ngưng trệ. Các định chế Bretton 
Woods - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới 
(WB) - được dự kiến để làm cho thương mại quốc tế có thể 
hoạt động trong một thế giới không có luân chuyển vốn 
quốc tế. Ngân hàng Thế giới được dự kiến để bù cho thiếu 
đầu tư trực tiếp, IMF bù cho thiếu tín dụng tài chính, để bù 
cho mất cân đối thương mại. Vốn quốc tế trong các nước 


chậm phát triển chủ yếu đã tham gia vào việc khai thác tài 
nguyên thiên nhiên, và các nước, không khuyến khích đầu 
tư quốc tế, có nhiều khả năng chiếm đoạt nó. Thí dụ, công tỉ 
Anglo-lranian Oil bị quốc hữu hoá năm 1951 (tiếp theo là 
các làn sóng quốc hữu hoá khác và việc thiết lập Tổ chức 
các Nước Xuất Dầu [OPEC] năm 1973). Quốc hữu hoá các 
ngành chiến lược đã là vấn đề trọng tâm ở cả Châu Âu nữa. 
Hầu hết sự đầu tư ở các nước chậm phát triển đã là các 
thương vụ giữa chính phủ và chính phủ, giống như sơ đồ đậu 
phông [lạc] xấu số của Anh ở Châu Phi. 

Sau chiến tranh, đầu tiên thương mại quốc tế phục hồi, tiếp 
đến là đầu tư trực tiếp. Các hãng Mĩ di sang Châu Âu, rồi 
sang phần còn lại của thế giới. Các công ti có xuất xứ ở các 
nước khác bắt kịp muộn hơn. Nhiều ngành - ôtô, hoá chất, 
máy tính - bị thống trị bởi các công ti đa quốc gia. Các thị 
trường tài chính quốc tế phát triển chậm hơn vì nhiều đồng 
tiền đã không chuyển đổi được hoàn toàn và nhiều nước duy 
trì kiểm soát giao dịch vốn. Kiểm soát vốn chỉ được tháo dỡ 
dần dần; ở Vương quốc Anh, nó được chính thức xoá bỏ chỉ 
vào 1979. 

Khi tôi bắt đầu kinh doanh ở London năm 1953, các thị 
trường tài chính và các ngân hàng bị điều tiết ngặt nghèo 
trên cơ sở quốc gia, và hệ thống tỉ giá hối đoái cố định thịnh 
hành với nhiều hạn chế về luân chuyển vốn. Đã có một thị 
trường về đồng “bảng chuyển loại” và “đôla tiền cược” - tỉ 
giá hối đoái đặc biệt áp dụng cho các tài khoản vốn. Sau khi 
tôi di sang Hoa Kì năm 1956, buôn bán quốc tế về chứng 
khoán được tự do hoá dần dần. Với sự hình thành Thị trường 


Chung, các nhà đầu tư Hoa Kì bắt đầu mua các chứng khoán 
Châu Âu, nhưng công việc kế toán của các công tỉ liên quan 
và các dàn xếp thanh toán còn nhiều thiếu sót, tình hình 
không khác mấy một số thị trường mới nổi hiện nay, trừ các 
nhà phân tích và những người mua bán đã có kĩ năng kém 
hơn. Đó là khởi đầu của sự nghiệp tài chính của tôi: Tôi đã là 
một ông vua chột ở xứ mù. Và mãi đến 1963, Tổng thống Mĩ 
John F. Kennedy đề xuất cái gọi là thuế làm ngang bằng đối 
với các nhà đầu tư Mĩ mua các cổ phiếu nước ngoài; kí ban 
hành thành luật năm 1964, trên thực tiễn nó đã đuổi tôi ra 
khỏi kinh doanh. 

Các thị trường tài chính toàn cầu bắt đầu nổi lên vào các 
năm 1970. Các nước sản xuất dầu tập hợp lại với nhau dưới 
OPEC và tăng giá dầu, lần đầu vào 1973 từ 1,90 $ lên 9,76 $ 
một thùng, sau đó vào 1979 (đáp lại các sự kiện chính trị ở 
lran và Irắc) từ 12,70 $ lên 28,76 $ một thùng. Các nước 
xuất khẩu dầu đột ngột có thặng dư lớn, còn các nước nhập 
khẩu phải tài trợ các khoản thâm hụt lớn. Người ta đã để các 
ngân hàng thương mại, với sự cổ vũ của các chính phủ 
Phương Tây ở hậu trường, quay vòng tiền đó. Eurodollar 
được nghĩ ra, và các thị trường hải ngoại lớn đã phát triển. 
Các chính phủ bắt đầu giảm thuế và đưa ra các nhượng bộ 
khác để lôi kéo vốn quay về nước. Trớ trêu thay, các biện 
pháp này lại cho vốn hải ngoại khả năng vận động lớn hơn. 
Boom cho vay quốc tế chấm dứt với một busf năm 1982, 
nhưng đến lúc đó, quyền tự do luân chuyển vốn tài chính đã 
được xác lập một cách chắc chắn. 

Sự phát triển của các thị trường tài chính quốc tế được đẩy 


mạnh nhiều khoảng 1980 khi Margaret Thatcher và Ronald 
Reagan lên nắm quyền với một chương trình loại nhà nước 
ra khỏi nền kinh tế và cho phép cơ chế thị trường làm công 
việc của mình. Điều này có nghĩa là áp đặt kỉ luật tiền tệ 
khắt khe, đã có tác động ban đầu: Nhấn chìm thế giới vào 
suy thoái và đẩy nhanh khủng hoảng nợ quốc tế 1982. Nền 
kinh tế thế giới đã mất dăm ba năm để phục hồi - ở Mĩ Latin 
họ nói về “một thập niên bị mất” - nhưng nó đã phục hồi. Từ 
đó, nền kinh tế toàn cầu đã có một thời kì dài bành trướng 
hầu như liên tục. Bất chấp các cuộc khủng hoảng có chu kì, 
sự phát triển của các thị trường vốn quốc tế đã được tăng 
tốc đến một điểm mà chúng có thể được mô tả là thật sự 
toàn cầu. Biến động về tỉ giá hối đoái, lãi suất, và giá cổ 
phiếu ở các nước khác nhau có mối liên hệ mật thiết với 
nhau. Ở khía cạnh này, đặc tính của các thị trường tài chính 
đã thay đổi quá sức tưởng tượng trong suốt bốn mươi lầm 
năm mà tôi dính dáng với chúng. 

Chế độ tư bản chủ nghĩa hiện thời bắt đầu từ khi nào? Đó là 
các năm 1970, khi thị trường hải ngoại về Eurodollar được 
thiết lập? Đó là khoảng 1980, khi Thatcher và Reagan lên 
nắm quyền? Hay là năm 1989, khi đế chế Soviet tan rã và 
chủ nghĩa tư bản trở nên thật sự toàn cầu? Tôi chọn 1980, vì 
đó là khi thuyết thị trường chính thống trở thành tín điều 
thống trị ở trung tâm. 

Ngày nay, năng lực của nhà nước cung cấp phúc lợi cho các 
công dân của mình bị suy yếu nghiêm trọng bởi tính di động 
của vốn. Các nước đã tu chỉnh chế độ an sinh xã hội và việc 
làm của mình - Hoa Kì và Vương quốc Anh đứng đầu trong 


số họ - đã phồn thịnh về kinh tế, còn các nước khác tìm cách 
duy trì chúng - minh hoạ bởi Pháp và Đức - đã tụt hậu. !3i 
Triệt phá nhà nước phúc lợi là một hiện tượng tương đối mới, 
và ảnh hưởng đầy đủ của nó vẫn còn chưa cảm thấy. Từ cuối 
Chiến tranh Thế giới II, phần của nhà nước trong GNP ở các 
nước công nghiệp tính như một nhóm đã hầu như tăng gấp 
đôi. !“l Chỉ sau 1980, xu thế mới đổi hướng. Lí thú là, phần 
nhà nước trong GNP đã không giảm một cách cảm nhận 
được. Cái đã được thay vào đó là thuế trên vốn và việc làm 
đã giảm xuống, còn các dạng khác của thuế (đặc biệt lên 
tiêu dùng) đã tiếp tục nhảy cóc lên. Nói cách khác, gánh 
nặng thuế đã được chuyển từ những người chủ vốn sang 
người tiêu dùng, từ các người giàu sang người nghèo và 
tầng lớp trung lưu. Đó hoàn toàn không phải là cái được hứa 
hẹn, nhưng không thể nói: Chúng là các hậu quả không chủ 
ý vì đó chính xác là cái những người theo thuyết thị trường 
chính thống dự định. 


Một chế độ chưa đầy đủ 


Mặc dù chúng ta có thể mô tả chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
như một chế độ, nó là một chế độ chưa đầy đủ: Nó chỉ cai trị 
hoạt động kinh tế, cho dù hoạt động này đã chiếm địa vị cao 
hơn những thứ khác; các chức năng chính trị và xã hội vẫn 
dựa vào nhà nước chủ quyền. 

Cán cân lợi thế cho đến nay đã nghiêng về phía vốn tài 
chính đến mức người ta thường nói rằng: Các công ti đa 
quốc gia và các thị trường tài chính quốc tế, bằng cách nào 


đấy, đã thay thế chủ quyền quốc gia. Không phải vậy. Các 
quốc gia vẫn giữ chủ quyền của mình và sử dụng quyền lực 
pháp lí và thực thi nó, điều mà chẳng cá nhân hay công tỉ 
nào có thể hi vọng có. Những ngày của Công tỉ Đông Ấn và 
Công ti Vịnh Hudson đã vĩnh viễn qua đi. Có một sự xâm lấn 
chủ quyền, tuy vậy, tế nhị hơn. 

Mặc dù các chính phủ vẫn giữ quyền để can thiệp vào nền 
kinh tế, chúng ngày càng tuỳ thuộc vào các lực lượng cạnh 
tranh toàn cầu. Nếu một chính phủ áp đặt các điều kiện bất 
lợi cho vốn, thì vốn sẽ đi nơi khác. Ngược lại, nếu một chính 
phủ giữ lương thấp và cung cấp những khuyến khích cho các 
doanh nghiệp ưu đãi, nó có thể nuôi dưỡng sự tích tụ vốn. 
Như thế, hệ thống tư bản toàn cầu gồm nhiều quốc gia có 
chủ quyền, mỗi quốc gia có chính sách riêng của mình, 
nhưng đều lệ thuộc vào cạnh tranh quốc tế, không chỉ vì 
thương mại mà cả vì vốn. Đây là một trong các đặc điểm 
làm cho hệ thống phức tạp đến vậy: Mặc dù chúng ta có thể 
nhận diện một chế độ toàn cầu về các vấn đề kinh tế và tài 
chính, không có chế độ toàn cầu về chính trị; mỗi quốc gia 
duy trì chế độ riêng của mình. Trong các nền dân chủ chín 
muồi, quyền thực thi nằm dưới sự kiểm soát thường dân, 
nhưng ở các phần khác của thế giới thì không phải vậy. 
Chẳng có gì mới trong sự kết hợp của một nền kinh tế toàn 
cầu với những dàn xếp chính trị dựa trên chủ quyền quốc 
gia. Điều này đã được áp dụng y hệt như vậy từ một trăm 
năm trước. Sự khác biệt là: Một thế kỉ đã trôi qua và cả các 
quốc gia lẫn các thị trường đã thay đổi. Thí dụ, một thế kỉ 
trước, nhà nước đã chỉ cung cấp các dịch vụ xã hội sơ đẳng; 


sau Chiến tranh Thế giới II, tư tưởng nhà nước phúc lợi đã 
bén rễ khắp Phương Tây, và một số nước thấy khó để bỏ nó. 
Một thế kỉ trước, các thuộc địa đã gia tăng nhanh chóng; 
ngày nay chủ nghĩa thực dân là không thể chấp nhận được. 
Hơn nữa, chúng ta có một trăm năm để nhìn lại. Chúng ta có 
thể thấy: Chế độ tư bản chủ nghĩa toàn cầu trước đây đã kết 
thúc trong chiến tranh thế giới, tiếp theo là các cuộc cách 
mạng, các chế độ độc tài, và một cuộc chiến tranh thế giới 
nữa. Liệu chúng ta có thể làm tốt hơn? 

Luận đề trung tâm của cuốn sách này là phiên bản hiện thời 
của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, là một dạng chưa hoàn chỉnh 
và bị méo mó của xã hội mở toàn cầu. Những thiếu sót đa 
phần là ở những dàn xếp chính trị và xã hội hơn là ở phía 
kinh tế. Thực vậy, thiếu sót chủ yếu của chủ nghĩa tư bản 
toàn cầu là nó quá thiên về một bên: Nó quá nhấn mạnh 
đến theo đuổi lợi nhuận và thành công kinh tế và sao nhãng 
những cân nhắc xã hội và chính trị. Điều này đặc biệt đúng 
trong vũ đài quốc tế. 

Có một niềm tin rộng rãi là chủ nghĩa tư bản được liên kết ra 
sao đó với dân chủ trong chính trị. Sự thực là các nước ở 
trung tâm hiện nay là dân chủ, nhưng không đúng vậy cho 
mọi nước ở ngoại vi. Thực ra, nhiều người cho rằng một loại 
độc tài nào đó là cần thiết để tạo phát triển kinh tế. Phát 
triển đòi hỏi tích tụ vốn, tích tụ tư bản, đến lượt nó cần đến 
lương thấp và tỉ lệ tiết kiệm cao. Một chế độ chuyên quyền 
có khả năng áp đặt ý muốn của nó lên người dân có thể 
thuận lợi cho tư bản hơn là một chế độ dân chủ dễ bị cử tri 
sai khiến. 


Lấy Châu Á, quê hương của các trường hợp phát triển kinh 
tế thành công nhất gần đây, làm thí dụ. Dưới mô hình Á 
châu, bản thân nhà nước đã liên minh với giới kinh doanh 
địa phương và giúp họ tích tụ tư bản. Chiến lược cần đến sự 
lãnh đạo của chính phủ về chính sách công nghiệp, đến một 
mức cao về đòn bẩy tài chính, và mức độ bảo hộ nào đó cho 
nền kinh tế nội địa, cũng như khả năng kiểm soát lương. 
Nhật Bản đã đi tiên phong với chiến lược này, chiến lược đã 
được lợi của các định chế dân chủ do sự chiếm đóng hậu 
chiến của Hoa Kì đưa vào. Hàn Quốc đã cố bắt chước Nhật 
Bản một cách mù quáng nhưng không có các định chế dân 
chủ. Chính sách được thực hiện bởi sự thống trị độc tài quân 
sự của một nhóm nhỏ các conglomerate (chaebol). Sự kiểm 
tra và cân đối, cái thịnh hành ở Nhật Bản, như thế đã thiếu 
(ở Hàn Quốc). Tại Indonesia, đã có liên minh tương tự giữa 
quân đội và tầng lớp kinh doanh, chủ yếu là người Hoa. Ở 
Singapore, bản thân nhà nước trở thành một nhà tư bản 
bằng cách lập nên các quỹ đầu tư được quản lí tốt và rất 
thành công. Tại Malaysia, đảng cầm quyền đã cân nhắc ủng 
hộ các giới kinh doanh với lợi ích cho sắc tộc người Malay đa 
số. Ở Thái Lan, những dàn xếp chính trị là quá khó để cho 
người ngoài có thể hiểu: Quân đội đan xen vào kinh doanh 
và tài chính dính vào bầu cử đã là hai yếu điểm rành rành. 
Riêng Hồng Kông là không có mối quan hệ loạn luân giữa 
chính phủ và giới kinh doanh nhờ địa vị thuộc địa của nó và 
do có pháp trị nghiêm ngặt. Đài Loan cũng nổi bật do đã 
hoàn tất thành công quá độ từ một chế độ áp bức sang một 
chế độ dân chủ chính trị. 


Người ta thường lí luận rằng các chế độ chuyên quyền cuối 
cùng dẫn đến sự phát triển của các định chế dân chủ. Lí lẽ 
có giá trị nào đó: Một tầng lớp trung lưu là rất có ích để tạo 
ra các chế độ dân chủ. Nhưng các cuộc khủng hoảng tài 
chính định kì làm khổ các nước ngoại vi thường làm chậm sự 
phát triển của tầng lớp trung lưu. Đó là cái đã diễn ra ở 
Đông Nam Á và ở Nga như hậu quả của khủng hoảng 1997- 
1999. Hơn nữa, không đúng rằng sự thịnh vượng kinh tế 
nhất thiết dẫn đến sự tiến hoá của các quyền tự do dân chủ. 
Các nhà cầm quyền miễn cưỡng buông khỏi quyền lực của 
mình - họ thường phải bị thúc ép. Thí dụ, Lee Kwan Yu của 
Singapore trở nên càng lớn tiếng hơn trong đề xuất các giá 
trị của “con đường Á châu” sau các thập kỉ thịnh vượng. 

Có một khó khăn căn bản hơn nữa với lí lẽ rằng chủ nghĩa tư 
bản dẫn tới nền dân chủ. Các lực lượng trong nội bộ hệ 
thống tư bản toàn cầu có thể đẩy các nước đến dân chủ là 
khá yếu. Các ngân hàng quốc tế và các công ti đa quốc gia 
thường cảm thấy thoải mái hơn với một chế độ chuyên 
quyền mạnh hơn là một chế độ dân chủ yếu. Vốn nước 
ngoài đã trở thành một nguồn tham nhũng và rường cột 
chính của chế độ độc tài, đặc biệt ở những nơi dính dáng 
đến tài nguyên thiên nhiên như dầu hay kim cương. 

Có lẽ lực hiệu nghiệm nhất cho dân chủ là tự do lưu chuyển 
thông tin, làm cho việc chính phủ đưa thông tin sai cho 
người dân trở nên khó khăn. Nhưng tự do thông tin không 
được đánh giá quá cao. Ở Malaysia, thí dụ, chế độ thống trị 
các phương tiện thông tin đại chúng đủ mức để cho phép 
Thủ tướng Mahathir Mohammed đưa cá tính đặc biệt riêng 


của mình lên các sự kiện mà không bị trừng phạt. Thông tin 
còn bị hạn chế hơn ở Trung Quốc, nơi chính phủ kiểm soát 
thậm chí cả Internet. Trong bất cứ trường hợp nào, lưu 
chuyển thông tin tự do sẽ không nhất thiết đẩy người dân 
đến dân chủ, đặc biệt khi người dân sống trong các nền dân 
chủ không tin vào dân chủ như một nguyên lí phổ quát. 

Nói thật, mối quan hệ giữa chủ nghĩa tư bản và dân chủ giỏi 
nhất là rất mong manh. Thế mà, chủ nghĩa tư bản lại cần 
đến các định chế dân chủ để kiềm chế và hiệu chỉnh những 
thái quá của nó. Ở Châu Âu thế kỉ thứ mười chín, những tiên 
đoán khốc liệt của Tuyên ngôn Cộng sản thực ra đã bị sự mở 
rộng quyền bầu cử chính trị làm cho vô hiệu. Và ngày nay, 
cả các chế độ chuyên quyền và các nhà nước đang tan rã 
tạo thành các mối đe doạ mạnh đối với hoà bình và thịnh 
vượng, cả về mặt nội bộ lẫn quốc tế. 


Vai trò của tiền 


Một hệ thống kinh tế toàn cầu không khớp với một hệ thống 
chính trị toàn cầu là khó để phân tích, đặc biệt dưới ánh 
sáng của mối quan hệ quanh co giữa chủ nghĩa tư bản và 
dân chủ. Nhiệm vụ được đơn giản hoá bởi sự thực rằng: Có 
một nguyên lí thống nhất trong hệ thống tư bản toàn cầu: 
Tiền. Tiền không phải là một nguyên lí được đưa vào vì mục 
đích đơn giản hoá; nó thật sự chi phối. Nói về các nguyên lí 
thị trường tự do, có thể làm lẫn lộn vấn đề, vì tiền có thể 
được cóp nhặt bằng các lối cạnh tranh khác; nhưng cuối 
cùng, tất cả đều qui lại về lợi nhuận và của cải được đo bằng 


tiền. 

Bất kể sự tìm hiểu nào về hệ thống tư bản toàn cầu phải bắt 
đầu với vai trò mà tiền đóng trong đó. Các sách giáo khoa 
nói rằng tiền có ba chức năng chính: đơn vị thanh toán, 
phương tiện trao đổi, và lưu trữ giá trị. Hai chức năng đầu 
được hiểu rõ; có sự nghi ngờ nào đó về chức năng thứ ba. 
Theo diễn giải cổ điển, tiền là công cụ cho mục đích, không 
phải là bản thân mục đích; nó đại diện cho giá trị trao đổi, 
không cho giá trị nội tại. Tức là, giá trị của tiền phụ thuộc 
vào giá trị của hàng hoá và dịch vụ mà vì đó, nó có thể được 
trao đổi. Nhưng cái gì là các giá trị nội tại mà các hoạt động 
kinh tế được cho là phụng sự? Các nhà kinh tế học thế kỉ 
mười chín nói về “tính thoả dụng”, nhưng khái niệm không 
qua được khảo sát phê phán. Rốt cuộc các nhà kinh tế quyết 
định là không cần giải quyết vấn đề - họ coi giá trị của tác 
nhân kinh tế là cho trước. Sở thích của họ được biểu diễn ở 
dạng các “đường bàng quan”, và các đường bàng quan có 
thể dùng để xác định giá. 

Phiền nỗi, trong thế giới thực, các giá trị không được cho 
trước. Trong một nền kinh tế, người dân tự do lựa chọn, 
nhưng họ không nhất thiết biết cái họ muốn. Trong tình hình 
biến đổi nhanh, khi truyền thống mất ảnh hưởng và người 
dân được gợi ý từ mọi phía, các giá trị trao đổi rất có thể 
thay thế cho các giá trị nội tại. Tiền có các đặc tính nào đó 
mà giá trị nội tại thiếu: Nó có một mẫu số chung, nó có thể 
lượng hoá, và nó hầu như đều được người khác coi trọng. 
Các đặc điểm này là cái làm cho tiền đủ tư cách là phương 
tiện trao đổi - song không nhất thiết như mục tiêu cuối 


cùng. Hầu hết ích lợi gắn cho tiền sinh ra từ việc chỉ tiêu nó; 
ở khía cạnh này, tiền được dùng như một công cụ cho mục 
đích. Nhưng tiền cũng có thể dùng để cất trữ giá trị. Ở 
chừng mực mà những người khác muốn có tiền và sẵn sàng 
làm hầu như mọi thứ để kiếm được nó, tiền là quyền lực, và 
quyền lực có thể là một mục đích tự thân. Những người kế 
nghiệp có thể không biết làm gì với tiền của họ, song chí ít, 
họ biết rằng những người khác thèm muốn thành công của 
họ, và của cải cho họ một ý thức về quyền lực. Điều này có 
thể là đủ để giữ cho họ tiếp tục mãi mãi ngay cả khi chẳng 
có bất kể động cơ khác nào. Những người giữ vững nó có 
quyền lực và ảnh hưởng nhất trong hệ thống tư bản. 

Không đời nào tôi coi nhẹ lợi ích của của cải; nhưng việc làm 
cho tích luỹ của cải trở thành mục tiêu cuối cùng đã bỏ qua 
nhiều khía cạnh khác của sự tồn tại mà chúng cũng đáng 
xem xét, đặc biệt, nếu nhu cầu vật chất cho tồn tại đã được 
thoả mãn. Tôi không thể nêu rõ các khía cạnh khác là gì; 
chính do bản chất của các giá trị nội tại mà chúng không thể 
được qui về một mẫu số chung. Con người có tư duy có 
quyền quyết định cho chính mình - đó là một đặc ân họ được 
hưởng một khi họ đã thoả mãn các nhu cầu tổn tại. Nhưng 
thay cho hưởng thụ xa xỉ, chúng ta lại đi trệch đường của 
mình để làm trầm trọng cuộc đấu tranh vì tồn tại. 

Hệ thống tư bản nhấn mạnh cạnh tranh và đo thành công 
bằng tiền bạc. Các giá trị tiền bạc đã chiếm đoạt vai trò của 
các giá trị thực chất, và các thị trường trở nên thống trị các 
lĩnh vực tồn tại mà đúng ra chúng không thuộc về. Luật và y 
học, chính trị, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thậm chí 


quan hệ cá nhân - thành tựu hay phẩm chất cần được đánh 
giá vì mục đích riêng của chúng lại được chuyển đổi ra bằng 
tiền; chúng được đánh giá bằng tiền chúng kiếm được, hơn 
là bằng công trạng thực chất của chúng. 

Không đào sâu vấn đề thêm nữa, tôi sẽ coi nó như một sự 
thực rằng giá trị áp đảo trong hệ thống tư bản toàn cầu là 
theo đuổi tiền. Tôi có thể làm vậy vì có các tác nhân kinh tế 
mà mục đích duy nhất của họ là kiếm tiền, và họ thống trị 
đời sống kinh tế hiện nay như chưa từng bao giờ có trước 
đây. Tôi nói về các công tỉ được công chúng sở hữu. Các 
công tỉ này được các nhà chuyên nghiệp quản lí, những 
người áp dụng các kĩ thuật quản lí hiện đại, với một mục 
tiêu duy nhất là tối đa hoá lợi nhuận. Các kĩ thuật này có thể 
áp dụng phổ biến cho mọi lĩnh vực và thúc ép các nhà quản 
lí công tỉ để mua và bán các doanh nghiệp như các nhà 
quản lí chứng khoán mua và bán cổ phiếu. Các công ti, đến 
lượt nó, lại chủ yếu do các nhà quản lí chứng khoán sở hữu 
mà mục đích duy nhất của họ trong sở hữu cổ phiếu là để 
kiếm tiền. 

Trong lí thuyết cạnh tranh hoàn hảo, hãng là một thực thể 
tối đa hoá lợi nhuận, nhưng trong thực tiễn doanh nghiệp 
không luôn được quản lí với duy nhất mục đích đó trong 
đầu. Các chủ tư nhân thường được các mục đích khác hướng 
dẫn: tự hào về hàng hoá và dịch vụ mà họ sản xuất; công ăn 
việc làm cho gia đình và bạn bè; các nguyên lí tôn giáo, đạo 
đức hay trái đạo đức; quyền lực và uy tín. Ngay cả các công 
ti bán cổ phiếu công khai thường có các nhà quản lí cảm 
thấy được phòng vệ tốt để có các động cơ khác: Bổng lộc, 


lối sống, quyền lực, có lẽ cả khát vọng vị tha hay dân tộc 
chủ nghĩa. Các nhà quản lí của các công ti đa quốc gia lớn 
của Đức theo truyền thống coi mình chịu ơn công nhân, 
công chúng cũng như các cổ đông. Các nhà quản lí Nhật 
theo đuổi thị phần, và mối quan hệ thường có ưu tiên hơn lợi 
nhuận. Hàn Quốc đưa thí dụ Nhật đến thái quá. 

Tuy nhiên, trong hệ thống tư bản toàn cầu hiện nay, đã có 
sự dịch chuyển rõ rệt, ủng hộ ứng xử tối đa hoá lợi nhuận và 
sự tăng cường tương ứng của áp lực cạnh tranh. Chủ của các 
doanh nghiệp tư nhân hưởng quyền rộng rãi hơn các nhà 
quản lí công ti; nhưng do các thị trường trở nên toàn cầu, 
các công ti tư nhân ở thế bất lợi về việc duy trì hay giành 
được thị phần; các công ti cần huy động vốn từ các cổ đông 
ngoài để khai thác các cơ hội do toàn cầu hoá mang lại. Kết 
quả là, các công ti do công chúng nắm giữ trở nên thống trị 
tình hình, và chúng ngày càng trở nên chuyên tâm theo đuổi 
lợi nhuận. 

Ở Hoa Kì, các cổ đông trở nên quả quyết hơn đối với ban 
quản lí. Thành công được đo bằng thành tích ngắn hạn, và 
các nhà quản lí được thưởng bằng quyền chọn cổ phiếu hơn 
là bằng thù lao. Những người thất bại bị thay thế nhanh 
chóng hơn. Ở Châu Âu, các công ti thường đã không nhấn 
mạnh đến lợi nhuận, cả trong hình ảnh lẫn trong lợi ích của 
họ trước công chúng. Lợi nhuận cao hơn có xu hướng gây ra 
lương và đòi hỏi thuế cao hơn, và đã được cho là không nên 
thu hút sự chú ý đến tính sinh lợi của mình. Nhưng áp lực 
cạnh tranh toàn cầu đã làm nhẹ đòi hỏi về lương và giảm 
khả năng áp đặt thuế của nhà nước; ngược lại, nhu cầu bành 


trướng tài chính trở nên thúc bách hơn. Kết quả là, thái độ 
của các nhà quản lí đã trải qua một sự biến đổi phi thường, 
và các công tỉ đa quốc gia Châu Âu trở nên giống như các 
công ti đa quốc gia của Mĩ. 

Việc tạo ra Liên minh Châu Âu như một thị trường duy nhất 
với một đồng tiền duy nhất đã làm tăng cuộc tranh cướp thị 
phần. Giá cổ phiếu trở nên quan trọng hơn nhiều, cả để huy 
động vốn lẫn như công cụ để thôn tính (hoặc trong trường 
hợp giá cổ phiếu thấp, như sự cám dỗ để bị thôn tính). Các 
mục tiêu xã hội, như tạo công ăn việc làm, bị xếp vào hàng 
thứ yếu. Cạnh tranh đã buộc hợp nhất, giảm qui mô 
(downsizing), và chuyển sản xuất ra nước ngoài. Đây là 
những yếu tố quan trọng trong mức thất nghiệp cao kéo dài 
ở Châu Âu. 

Cho nên dấu xác nhận phẩm chất của dạng hiện thời của 
chủ nghĩa tư bản toàn cầu - đặc điểm làm cho nó khác các 
phiên bản trước đây - là tính thành công tràn khắp của nó: 
Sự tăng cường của động cơ lợi nhuận và sự ngấm sâu của 
nó vào các lĩnh vực mà trước đây do các cân nhắc khác chỉ 
phối. Các giá trị phi tiền tệ đã thường đóng một vai trò lớn 
hơn trong cuộc sống con người; đặc biệt, văn hoá và các 
nghề được cho là bị chi phối bởi các giá trị văn hoá và nghề 
nghiệp và không tạo thành công trong việc kinh doanh. Nền 
móng gia đình và sự sinh sản đã được coi là nhiều hơn của 
cải; chủ nghĩa yêu nước và tôn giáo đã thường hiện ra to lớn 
hơn. Để hiểu chế độ tư bản chủ nghĩa hiện thời khác thế nào 
với các chế độ trước đây, ta phải thừa nhận vai trò của tiền 
như thước đo đã tăng lên. Không ngoa khi nói rằng: Hiện 


nay, tiền chế ngự cuộc sống của con người hơn bao giờ hết. 
Xu hướng đã luôn luôn hiện diện, nhưng mới đây, theo đuổi 
lợi nhuận đã đưa đến kết luận logic của nó. Và bất cứ 
nguyên lí nào đều trở nên nguy hiểm hơn khi nó không còn 
được làm dịu bởi những cân nhắc khác. 


Tín dụng như một nguồn bất ổn định 


Tiền gắn mật thiết với tín dụng, nhưng vai trò của tín dụng 
không được hiểu thật rõ. Tín dụng là một hiện tượng phản 
thân, trong đó, tính sẵn có của tín dụng phụ thuộc vào giá 
trị thế chấp và giá trị tài sản thế chấp lại bị ảnh hưởng bởi 
tính sẵn có của tín dụng. Điều này đặc biệt đúng với bất 
động sản, một dạng thế chấp được ưa chuộng. Các ngân 
hàng thường sẵn lòng cho vay, dựa vào bất động sản mà 
không trông cậy vào người đi vay, và biến số chính trong giá 
trị của bất động sản là lượng tiền mà ngân hàng, dựa vào 
nó, sẵn lòng cho vay. Có thể có vẻ lạ, quan hệ phản thần 
không được nhận ra trong lí thuyết, và thường bị quên đi 
trong thực tiễn. Ngành xây dựng khét tiếng vì đặc tính 
boom-bust của nó, và sau mỗi đợt suy sụp (busf), các nhà 
quản lí ngân hàng trở nên rất thận trọng và quyết tâm 
không bao giờ tự phơi ra cho rủi ro nữa. Nhưng khi họ có thể 
có nhiều tiền mặt và rất cần đưa tiền vào hoạt động, một 
chu kì mới lại bắt đầu. 

Cùng hình mẫu đó, có thể quan sát được trong sự cho vay 
quốc tế: Khả năng trả được nợ của các nước đi vay có chủ 
quyền được đo bằng các tỉ lệ nào đó - nợ như phần trăm của 


GNP, dịch vụ nợ như phần trăm của xuất khẩu, và các tỉ lệ 
tương tự. Các số đo này mang tính phản thân vì sự thịnh 
vượng của nước đi vay phụ thuộc vào khả năng đi vay của 
nó. Lại một lần nữa, quan hệ phản thân thường bị bỏ qua. 
Đó là điều đã xảy ra trong boom cho vay quốc tế lớn của các 
năm 1970: Sau khủng hoảng 1982, có thể nghĩ rằng việc 
cho vay tràn lan sẽ chẳng bao giờ tái diễn. Thế mà nó vẫn 
xảy ra, ở Mexico năm 1994 và lần nữa ở Hàn Quốc, Nga, và 
các nơi khác năm 1997. 

Hầu hết các nhà lí thuyết kinh tế không nhận ra tính phản 
thân. Họ tìm cách xác lập các điều kiện cân bằng, và tính 
phản thân là một nguồn bất cân bằng. John Maynard Keynes 
đã ý thức rất nhiều về các hiện tượng phản thân - ông mô tả 
các thị trường tài chính như một cuộc đua sắc đẹp, nơi người 
ta phải phán đoán xem những người khác phán đoán ra sao 
về những người khác phán đoán ra sao và bản thân kiếm 
được bộn tiền như một nhà đầu cơ - nhưng ngay cả ông vẫn 
trình bày lí thuyết của mình bằng khái niệm cân bằng để 
làm cho nó có thể chấp nhận được về mặt học thuật. 

Cách được ưa thích để tránh tính phản thân cố hữu trong tín 
dụng là tập trung vào cung tiền. Nó có thể đo được, và được 
cho là phản ánh các điều kiện tín dụng. Bằng cách này, các 
hiện tượng phản thân gắn với mở rộng và thu hẹp tín dụng 
có thể bị bỏ qua, không được tính đến. Tuy nhiên, một cung 
tiền ổn định không tạo ra một nền kinh tế ổn định. Thái quá 
có thể tự hiệu chỉnh - nhưng với cái giá nào? Trong thế kỉ 
mười chín, khi cung tiền được các qui tắc vô tư của bản vị 
vàng quốc tế điều tiết, sự hoảng loạn tàn phá kéo theo suy 


thoái kinh tế. 

Trong Đại Suy thoái của các năm 1930, Keynes đã không tin 
chủ nghĩa trọng tiền và thay nó bằng một lí thuyết thừa 
nhận tầm quan trọng của tín dụng. Đơn thuốc của ông để 
chữa thiểu phát là chi tiêu của chính phủ dẫn đến sự nổi lên 
của các khu vực nhà nước phồng lên và các xu hướng lạm 
phát. Sau cái chết của ông, cách tiếp cận của ông không 
còn được ưa chuộng. (Giả như Keynes còn sống, chắc có lẽ 
ông đã thay đơn thuốc của mình). Duy trì tính ổn định tiền 
tệ lại trở thành mục tiêu hàng đầu. Điều này dẫn đến sự tái 
phát minh ra lí thuyết trọng tiền bởi Milton Friedman. Nhưng 
lí thuyết của Friedman có sai sót, vì nó bỏ qua yếu tố phản 
thân trong mở rộng và thu hẹp tín dụng. 

Trên thực tiễn, chính sách tiền tệ từ giữa các năm 1980 đã 
hoạt động khá tốt, nhưng chủ yếu bằng cách bỏ qua lí 
thuyết trọng tiền. Các ngân hàng trung ương không dựa chỉ 
riêng - hoặc thậm chí chủ yếu - vào các phép đo lường về 
cung tiền mà cũng tính đến các yếu tố khác nhau khác (bao 
gồm tính hồ hởi phi lí của các thị trường) trong quyết định 
duy trì tính ổn định tiền tệ thế nào. Ngân hàng trung ương 
Đức đã cố duy trì ảo tưởng được chỉ dẫn bởi các tổng lượng 
tiền tệ, nhưng những người tham gia thị trường đã học được 
từ cách ứng xử của nó rằng: Điều này phần nhiều là một 
huyền thoại. Ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang đã theo thuyết 
bất khả tri hơn và công khai thú nhận rằng: Chính sách tiền 
tệ là vấn đề về phán xét. Các tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự 
trữ Liên bang Alan Greenspan là các bài tập về tính phản 
thân và giống như các lời sấm của nhà tiên tri Delphic. Khi 


chủ tịch của một ban quốc hội cảm ơn ông do đã mô tả tình 
tình kinh tế rất rõ ràng, Greenspan đã trả lời: “Thế thì tôi e 
là tôi đã bị hiểu lầm”. 

Tín dụng đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh 
tế. Khả năng có thể vay làm tăng rất nhiều tính sinh lời của 
các khoản đầu tư. Một khoản đầu tư càng có thể dựa vào 
đòn bẩy (tài chính), thì suất lợi tức càng cao - với điều kiện 
chi phí tiền tệ như nhau. Chỉ phí và tính sẵn có của tín dụng, 
như thế, trở thành các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 
mức hoạt động kinh tế. Căn cứ vào tính phản thân của nó, 
tín dụng không biểu lộ xu hướng tới cân bằng; thực vậy, nó 
có lẽ là nhân tố quan trọng nhất quyết định hình thù bất đối 
xứng của chu kì boom-bust. Có thể có các nhân tố khác 
tham gia, nhưng chính việc thu hẹp tín dụng là cái làm cho 
bust đột ngột hơn nhiều boom đi trước nó. Khi buộc phải 
thanh lí các khoản nợ, bán tài sản thế chấp, đẩy giá trị của 
tài sản thế chấp xuống, gây ra một quá trình tự tăng cường 
bị nén lại về mặt thời gian hơn pha mở rộng nhiều. Điều này 
đúng bất luận tín dụng được các ngân hàng hay các thị 
trường tài chính cung cấp và bất luận việc vay dựa vào 
chứng khoán hay các tài sản vật chất. 

Tín dụng quốc tế đặc biệt bất ổn định vì nó không được điều 
tiết tốt như tín dụng nội địa ở các nước kinh tế phát triển. Kể 
từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời, đã từng có các khủng hoảng 
tài chính có chu kì, thường với các hậu quả tàn khốc. Để 
ngăn chặn sự tái diễn, các ngân hàng và thị trường tài chính 
phải bị điều tiết, nhưng các qui chế thường để giải quyết 
khủng hoảng vừa qua chứ không phải cái kế tiếp, cho nên 


mỗi cuộc khủng hoảng mới dẫn đến một kết cấu tài chính 
mới. Đó là cách mà hoạt động ngân hàng trung ương, giám 
sát hoạt động ngân hàng, và giám sát các thị trường tài 
chính đã tiến hoá đến trạng thái rất tinh tế hiện thời. 

Nhưng những sự phát triển như vậy không mang tính tuyến 
tính. Sự sụp đổ 1929 và sự thất bại tiếp theo của hệ thống 
ngân hàng Hoa Kì dẫn đến môi trường điều tiết hạn chế đối 
với các ngân hàng Mĩ cũng như của thị trường cổ phiếu. Sau 
Chiến tranh Thế giới II, một quá trình cởi mở hơn bắt đầu, 
đầu tiên rất chậm nhưng tăng tốc dần dần. Và dù là sự tách 
biệt giữa các ngân hàng và các định chế tài chính khác được 
Luật Glass-Streagal áp đặt đã không được bãi bỏ hàng thập 
kỉ, qui chế của cả các ngân hàng và thị trường tài chính đã 
ngày càng được nới lỏng. l°Ì 

Phi điều tiết và toàn câu hoá các thị trường tài chính đã xảy 
ra một cách phản thân mật thiết với nhau. Hầu hết các qui 
chế có phạm vi quốc gia, cho nên toàn câu hoá các thị 
trường có nghĩa là ít điều tiết hơn và ngược lại. Nhưng đó 
không phải là con đường một chiều. Ngay khi các qui chế 
quốc gia được nới lỏng, các qui chế quốc tế được đưa vào. 
Hai định chế Bretton Wood, IMF và Ngân hàng Thế giới, đã 
thích ứng với thay đổi và trở nên tích cực hơn như những 
người kiểm soát toàn cầu. Các nhà chức trách tiền tệ của 
các quốc gia công nghiệp dẫn đầu thiết lập các kênh để hợp 
tác, và một số qui chế quốc tế đích thực được đưa ra. Quan 
trọng nhất là những yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng 
thương mại được xác lập dưới sự bảo hộ của Ngân hàng 
Thanh toán Quốc tế ở Basle năm 1988. 


Thực ra, nếu không có sự can thiệp của các nhà chức trách 
tiền tệ thì hệ thống tài chính quốc tế đã có thể sụp đổ ít 
nhất bốn lần: 1982, 1987, 1994, và 1997. Tuy nhiên, sự 
kiểm soát quốc tế vẫn rất không thoả đáng so với môi 
trường điều tiết thịnh hành ở các nước tiên tiến. Hơn nữa, 
các nhà chức trách tiền tệ ở trung tâm chắc có thể phản ứng 
với các khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến họ hơn là với 
các khủng hoảng mà nạn nhân của chúng ở ngoại vi. Đáng 
lưu ý là sự sụp đổ 1987 của thị trường cổ phiếu Hoa Kì, có 
xuất xứ thuần tuý nội địa, đã dẫn đến các thay đổi qui chế, 
cụ thể là, đưa ra cái gọi là ngắt mạch (tạm dừng giao dịch); 
những sự nhiễu loạn trong các thị trường tài chính quốc tế 
đã không gây ra đáp ứng tương tự. Mặc dù việc đưa ra các 
yêu cầu về vốn theo Thoả ước Basle 1988 đã là một câu trả 
lời chậm cho khủng hoảng 1982, sự thực vẫn là vì các qui 
chế quốc tế đã không theo kịp bước với sự toàn cầu hoá của 
các thị trường tài chính. 

Sự không thoả đáng của các qui chế quốc tế có thể qui một 
phần cho sự thất bại để hiểu bản chất phản thân của tín 
dụng và một phần cho tâm trạng thịnh hành về chống điều 
tiết, nhưng chủ yếu do thiếu các định chế quốc tế thích hợp. 
Các hệ thống tài chính quốc gia là do các ngân hàng trung 
ương và các nhà chức trách tài chính khác cai quản. Nhìn 
chung, họ làm việc tốt, và đã không có sự sụp đổ có hệ 
thống nào trong các nước công nghiệp chủ chốt hàng thập 
kỉ nay. Nhưng ai chịu trách nhiệm về hệ thống tài chính quốc 
tế? Các định chế tài chính quốc tế và các nhà chức trách tài 
chính quốc gia hợp tác với nhau khi có khủng hoảng, nhưng 


không có ngân hàng trung ương quốc tế, không có các nhà 
chức trách điều tiết quốc tế na ná như các định chế ở mức 
quốc gia. Các định chế Bretton Woods đã thử lấp lỗ trống và 
đã thành công một lúc. Nhưng cuối cùng, khoảng cách giữa 
nguồn lực của chúng và khối lượng của dịch chuyển vốn 
quốc tế trở nên quá lớn, và trong khủng hoảng 1997-1999 
chúng thất bại một cách ngoạn mục. Sự đáp lại chính trị đã 
làm giảm thay vì làm tăng cường quyền lực và ảnh hưởng 
của IMF. Như tôi sẽ tranh luận ở Chương 10, điều này làm cơ 
cấu tài chính quốc tế yếu nhiều đi. 


[11/17] 
© 2004 talawas 


IilWiết đoạn này, tôi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Karl Polányi, 
The Great Transformation (Boston: Beacon Press, 1989). 
I2lChú thích của dịch giả : con bê (bằng) vàng; nghĩa đen là 
vua: Khi Moses gặp Đức Chúa trên núi Sinai về, thấy dân 
chúng gom vàng đúc con bê để tôn sùng, ông tức giận, 
muốn đập vỡ các tấm bia Lề luật. Xem Kinh thánh, Cựu ước 
& Tân ước, NXB Tp. HCM, 1998; Xuất hành 32; tr. 164-165. 
I3lKhông đúng với chăm sóc sức khoẻ. Pháp đứng đầu, 
Vương quốc Anh thứ mười tám, và Hoa Kì thứ ba mươi bảy. 
I4lDani Rodrik, Has Globalization Gone Too Far? (Washington, 
D. C.: Institute for International Economics, 1997). 

I5lLuật Glass-Steagal cuối cùng được bãi bỏ vào 12-11-1999, 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 7(b) 
Hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu 


Bất đối xứng, bất ổn định, và sự cố kết 

Theo định nghĩa, trung tâm là nhà cung cấp vốn, ngoại vi là 
người nhận. Sự thay đổi đột ngột về sự sẵn lòng của trung 
tâm để cấp vốn cho ngoại vi có thể gây ra hỗn loạn nghiêm 
trọng ở các nước tiếp nhận. Bản chất của hỗn loạn phụ 
thuộc vào dạng vốn được cung cấp. Các công cụ nợ và tín 
dụng ngân hàng có thể gây ra phá sản và khủng hoảng 
ngân hàng; nếu đầu tư ở dạng cổ phiếu, nó có thể đẩy 
nhanh rối loạn của thị trường cổ phiếu. Đầu tư trực tiếp ít 
gây hỗn loạn nhất; cái xấu nhất có thể xảy ra là thiếu đầu tư 
mới. Thường tất cả các hình thức vốn dịch chuyển theo cùng 
chiều. 

Cái gì xảy ra khi một nước không trả được nợ của nó? Câu 
trả lời bị bao phủ trong sự huyền bí, bởi vì vỡ nợ chính thức 
thường được tránh. Có cảm tưởng chung rằng nước liên 
quan sẽ chịu tổn thất không sửa được, nhưng trong thực tế, 
nhiều nước không thoả mãn các nghĩa vụ, và người ta đã 
tìm ra những cách để dàn xếp chúng. Tiếp theo khủng 
hoảng nợ quốc tế 1982, Câu Lạc Bộ Paris được thiết lập để 
giải quyết nợ chính thức, Câu Lạc Bộ London cho nợ thương 
mại. Khi bụi đã lắng xuống, cái gọi là trái phiếu Brady được 
phát hành để thay thế các trái phiếu còn tồn đọng. 


Cho đến mới đây, các chủ nợ có xu hướng làm ăn tốt hơn 
nhiều so với con nợ trong khủng hoảng nợ quốc tế. Họ có 
thể phải gia hạn các khoản vay, kéo dài ngày đáo hạn, hoặc 
thậm chí cho mức nhượng bộ, song họ không phải từ bỏ 
quyền đòi của họ. Mặc dù IMF không được cho là thiên vị với 
người cho vay, sứ mạng hàng đầu của nó là duy trì hệ thống 
tiền tệ quốc tế, và tìm cách tránh các cú sốc đột ngột đối với 
khả năng trả được nợ của các ngân hàng chủ yếu. Hơn nữa, 
nó đã không có đủ nguồn lực để hành động như người cho 
vay cuối cùng; vì vậy, nó cân huy động sự giúp đỡ từ các 
ngân hàng, và các ngân hàng đã biết lợi dụng thế nào vị thế 
chiến lược của chúng. Đôi khi, thậm chí họ có thể thuyết 
phục các nước mắc nợ nhận trách nhiệm của các ngân hàng 
nội địa, các tổ chức nếu khác đi sẽ bị quét sạch (đó là cái đã 
xẩy ra ở Chile 1982, ở Mexico 1994, và lần nữa, ở mức độ 
hạn chế, ở Hàn Quốc 1998). Tất nhiên, những người cho vay 
phải lập các quỹ dự phòng, nhưng rốt cuộc chúng thường 
thu được một phần đáng kể các khoản nợ xấu. Hơn nữa, các 
ngân hàng thường dựa vào sự giúp đỡ của các nhà chức 
trách tiền tệ quốc gia để bù đắp các tổn thất tín dụng. Cục 
Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất ngắn hạn thấp ở Hoa Kì một 
cách chủ ý từ 1991 đến 1993 để cho phép các ngân hàng Mĩ 
chật vật tái lập tính sinh lời; Ngân hàng Nhật Bản đã làm 
như thế từ 1995. Song các nước mắc nợ không được hưởng 
sự giảm nhẹ có thể so sánh được. Sự giúp đỡ quốc tế thường 
được thiết kế để làm cho họ có khả năng thoả mãn nghĩa vụ 
nợ. Mặc dù họ có thể không có khả năng trả hết nợ, họ buộc 
phải trả ở mức giới hạn của khả năng của họ. Gánh nặng 


thường ghìm họ xuống hàng năm trời. 

Điều này trái ngược rõ rệt với các khủng hoảng nợ nội địa ở 
các nước tiên tiến, nơi các thủ tục phá sản hướng tới việc 
bảo vệ các con nợ. Thí dụ, các ngân hàng Hoa Kì mất nhiều 
tiền trong khủng hoảng tiết kiệm-và-vay các năm 1985- 
1989 hơn trong khủng hoảng nợ quốc tế 1982. Trong trường 
hợp cho vay quốc tế, kết quả thuần của các chính sách của 
IMF đã là cứu giúp các chủ nợ, gây ra hiểm hoạ đạo đức 
nguy hiểm. Tất cả điều này bây giờ đang thay đổi (xem 
Chương 10). 

Bất đối xứng về đối xử với những người cho vay và đi vay là 
một nguồn bất ổn định chính. Mỗi khủng hoảng tài chính 
đều xảy ra sau khi mở rộng tín dụng không thể duy trì nổi. 
Nếu tín dụng có thể kiếm được tự do, thì đúng là kì vọng quá 
nhiều vào việc các con nợ tự kiềm chế. Nếu khu vực công đi 
vay, món nợ phải được chính phủ tương lai trả - tăng nhanh 
nợ là cửa thoát hiểm tuyệt vời cho các chế độ yếu. Thí dụ, 
chế độ cộng sản cải cách ở Hungary đã thử mua lòng trung 
thành của nhân dân bằng tiền đi vay, cho đến khi khủng 
hoảng 1982 làm chấm dứt tập quán đó. Nhưng không chỉ có 
khu vực công thiếu kiểm chế, khi khu vực tư nhân tích tụ 
các món nợ, các nhà chức trách tiền tệ thậm chí thường 
không biết tới, cho đến khi đã quá muộn. Đó là trường hợp ở 
nhiều nước Á Châu năm 1997. 

Tuy nhiên, sự bất đối xứng cũng là một nguồn cố kết. Mọi 
loại áp lực tài chính và chính trị đều chĩa vào các nước mắc 
nợ, làm khó cho họ để quyết định không tham gia vào hệ 
thống bằng cách bội ước các nghĩa vụ. Áp lực dùng để giữ 


hệ thống lại với nhau, ngay cho dù nó là đau đớn với các 
nước để là thành viên. Thí dụ, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên 
ở Hungary năm 1990 đã có thể cho một cơ hội tuyệt vời để 
vạch đường ranh giới giữa nợ nần cũ và các nghĩa vụ mới 
mà chế độ dân chủ mới ràng buộc vào. Tôi đã cố chuẩn bị 
một sơ đồ như vậy, nhưng thủ tướng tương lai, Joseph Antal, 
nuốt lời vì ông ta đã quá chịu ơn nước Đức, chủ nợ lớn nhất 
của Hungary. Có các thí dụ khác; tôi nhớ mãi Chile năm 
1982. Dưới ảnh hưởng của trường phái Chicago, hệ thống 
ngân hàng Chile đã được tư nhân hoá, và các nhà kinh 
doanh mua các ngân hàng đã sử dụng tiền vay từ bản thân 
ngân hàng. Năm 1982, khi các ngân hàng không thể thoả 
mãn các nghĩa vụ quốc tế của mình, nhà nước đã gánh trách 
nhiệm về nợ của các ngân hàng đã được tư nhân hoá vì chế 
độ Pinochet, thiếu tính hợp pháp trong nước, đã hăm hở duy 
trì mức tín nhiệm của nó ở nước ngoài. Kết quả là, những 
người đóng thuế phải thanh toán hoá đơn. 

Cần phải nhắc tới các bất đối xứng khác nữa. Phát hành tiền 
là đặc quyền quốc gia, và các quốc gia mà đồng tiền của họ 
dễ được chấp nhận trong các giao dịch quốc tế có vị thế tốt 
hơn nhiều so với các nước không thể đi vay bằng đồng tiền 
của mình. Đây là một trong các lợi thế chính để ở trung tâm 
đối lại với ngoại vi. Lợi ích kiếm được lãi đúc tiền (tiết kiệm 
lãi bằng cách phát hành giấy bạc ngân hàng hơn là tín phiếu 
kho bạc) là tương đối không quan trọng so với việc tự chịu 
trách nhiệm về chính sách tiền tệ của riêng mình. Các nước 
ngoại vi phải theo sự ra hiệu từ trung tâm - trước hết là Hoa 
Kì. Vì chính sách tiền tệ của các nước trung tâm được các 


cân nhắc nội địa chỉ dẫn, các nước ngoại vi có ít quyền kiểm 
soát tới số phận riêng của mình. 

Sự thực, các đồng tiền chủ yếu biến động so với nhau cũng 
là một nguồn bất ổn định. Sự thay đổi lãi suất và tỉ giá hối 
đoái đánh vào các nước phụ thuộc như các cú sốc bên 
ngoài, dù cho trong thực tế, nó là nội sinh đối với hệ thống. 
Khủng hoảng nợ quốc tế 1982 đã được đẩy nhanh bởi sự 
tăng mạnh lãi suất nội địa ở Hoa Kì; khủng hoảng Á Châu 
1997 gắn với sự lên giá đôla Mĩ. Năm 2000, đồng euro yếu 
gây căng thẳng. 

Sự cách biệt giữa trung tâm và ngoại vi không giới hạn ở hệ 
thống tài chính toàn câu; nó đã cũng hiện diện trong Cơ chế 
Tỉ giá hối đoái Âu Châu (ERM). Bundesbank đóng vai trò kép: 
Theo hiến pháp Đức, nó có bổn phận duy trì giá trị đồng 
mark Đức, và đồng thời nó đe facto là trọng tài của chính 
sách tiền tệ cho hệ thống tiền tệ Âu Châu. Hai vai trò trở 
nên mâu thuẫn sau khi thống nhất nước Đức. Những cân 
nhắc nội địa đòi chính sách tiền tệ chặt; tình hình kinh tế 
của phần còn lại của Châu Âu đòi hỏi điều ngược lại. Không 
ngạc nhiên khi các cân nhắc nội địa thắng thế, và ERM sụp 
đổ năm 1992. 


Hai bất đối xứng này - giữa người cho vay và người đi vay và 
giữa trung tâm và ngoại vi - là các nguồn căn bản - song 
không duy nhất - của bất ổn định trong hệ thống tài chính 
quốc tế. Các khoản đầu tư chứng khoán cũng khét tiếng bất 
ổn định. Về mặt lịch sử, các khoản đầu tư ở nước ngoài 
thường xuất hiện ở các giai đoạn cao của các thị trường giá 


lên, khi các cổ phiếu nội địa được đánh giá quá cao và được 
lợi dụng quá mức, và các nhà đầu tư trở nên phiêu lưu hơn. 
Sự quan tâm đột ngột đến một thị trường nước ngoài sẽ đẩy 
giá ở đó lên đến đỉnh, cuối cùng sẽ rớt cũng nhanh như thế, 
khi thị trường giá lên nội địa chấm dứt và các nhà đầu tư lo 
lắng để rút tiền về. Đây là lĩnh vực chuyên môn khởi đầu 
của tôi, và tôi đã trải qua nhiều tình tiết như vậy. Tình hình 
từ đó đã thay đổi. Đầu tư ở nước ngoài không còn là hoạt 
động thi thoảng mà đúng hơn đã trở thành kế sinh nhai của 
các nhà đầu tư định chế. Mặc dù nhịp độ cá biệt của đầu tư 
nước ngoài mà tôi đã quen có thể đã lỗi thời, sẽ ngu xuẩn để 
nghĩ rằng các thị trường cổ phiếu không còn dễ bị tổn 
thương với bất cân bằng động. Trong thời kì bất trắc, vốn có 
xu hướng quay về chỗ ban đầu của nó. Đó là lí do khác nữa, 
vì sao, các nhiễu loạn thường có ảnh hưởng lớn không cân 
xứng ở ngoại vi so với trung tâm. Thường một nhiễu loạn 
nhỏ ở trung tâm bị phóng đại lên thành một khủng hoảng ở 
ngoại vi. Khủng hoảng tài chính 1997-1999 là khác thường, 
thậm chí độc nhất, ở khía cạnh này vì xung đã không đến từ 
trung tâm. 

Bất chấp tính bất đối xứng và không ổn định của nó - hay 
đúng hơn vì nó - hệ thống tư bản toàn cầu biểu hiện sự cố 
kết đáng kể. Ở ngoại vi có những bất lợi của nó, song không 
tham gia không phải là một lựa chọn khả dĩ. Sự cô lập có thể 
tước mất của các nước nghèo không chỉ vốn mà cả đổi mới 
công nghệ nữa. 

Đặt chủ đề vào viễn cảnh, hệ thống tư bản toàn cầu đã 
mang lại lợi ích vật chất to lớn. Người ta ước lượng rằng toàn 


cầu hoá làm tăng 1 phần trăm hàng năm cho nền kinh tế 
thế giới. Mặc dù các quân bài được sắp xếp có lợi cho trung 
tâm, các nước ngoại vi có khả năng thu hút vốn cũng đã 
thịnh vượng. Khủng hoảng 1997-1999 giáng xuống Châu Á 
sau một thời kì tăng trưởng bùng nổ, và sự phục hồi đã 
nhanh hơn có thể kì vọng. Cho nên cùng với tính cố kết của 
nó, hệ thống cũng chứng tỏ khả năng hồi phục mau đáng 
kể, đối trọng lại với mặt tiêu cực của nó về bất đối xứng và 
bất ổn định. 


Tương lai của hệ thống tư bản toàn cầu 


Có thể nói gì về tương lai của hệ thống tư bản toàn cầu? 
Lịch sử cho các manh mối nào đó. Đây không phải là lần đầu 
vốn (tư bản) chảy tự do. Theo cách nào đó, phiên bản thế kỉ 
mười chín của chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã ổn định hơn. Nó 
đã có một đồng tiền duy nhất - vàng - trong khi ngày nay có 
ba đồng tiền chính - dollar, yen, và euro - xô đẩy nhau như 
các địa tâng. Lúc đó các cường quốc đế quốc, Anh đứng đầu 
trong số họ - đã kiếm đủ lợi từ hệ thống để biện minh cho 
việc phái các pháo hạm đến các vùng xa xôi để duy trì hoà 
bình và thu nợ; ngày nay Hoa Kì từ chối là cảnh sát thế giới. 
Quan trọng nhất, người dân đã bắt rễ chắc vào các giá trị 
căn bản hơn ngày nay. Thực tại vẫn đã được coi là cái gì đó 
ở bên ngoài, và tư duy vẫn được coi là công cụ thể đạt tới tri 
thức. Đúng và sai, thật và giả đã được coi là các tiêu chuẩn 
khách quan mà người dân phụ thuộc vào. Khoa học đã cho 
các giải thích và tiên đoán tất định. Cứ cho là như vậy, đã có 


các mâu thuẫn giữa các đơn thuốc của khoa học và tôn 
giáo, nhưng cùng nhau, chúng đã cho một sự chỉ dẫn đáng 
tin cậy cho thế giới. Chúng đã tạo ra một nền văn minh đã 
chế ngự thế giới bất chấp các mâu thuẫn nội tại của nó. 

Hệ thống tư bản toàn cầu này đã chấm dứt do Chiến tranh 
Thế giới I. Đã có một số khủng hoảng tài chính trước cuộc 
chiến đó, trong số đó, vài cuộc khủng hoảng tài chính đã rất 
gay gắt, gây ra trục trặc và suy giảm kinh tế nhiều năm trời. 
Tuy nhiên, không phải các cuộc khủng hoảng kinh tế đã huỷ 
diệt hệ thống mà là chiến tranh và các cuộc cách mạng 
chính trị sau đó. 

Một kiếp khác của chủ nghĩa tư bản quốc tế tiếp theo trong 
các năm 1920, mặc dù nó không đúng là toàn cầu về qui 
mô. Nó sụp đổ năm 1929, nhưng tôi nghi ngờ là một tình tiết 
tương tự sẽ tái diễn, vì để cho hệ thống ngân hàng Hoa Kì 
sụp đổ đã là một sai lầm chính trị mà chúng ta chắc sẽ 
không mắc lại. Tuy nhiên, tôi thấy bất ổn định trước mặt. 


Boom-Bust 


Tôi miễn cưỡng áp dụng mô hình boom-bust với hệ thống tư 
bản toàn cầu vì tôi coi hệ thống quá bỏ ngỏ và chưa đầy đủ 
để khớp với hình mẫu. Hầu như chống lại đánh giá tốt hơn 
của tôi - không nên diễn giải mọi thứ như một hiện tượng 
boom-busf- tôi có thể nhận ra các yếu tố của hình mẫu 
boom-bustf. Một xu thế thịnh hành - cụ thể là, cạnh tranh 
quốc tế vì vốn; và một thiên kiến thịnh hành - cụ thể là, quá 
tin vào cơ chế thị trường. Trong boom, cả thiên kiến và xu 


thế tăng cường lẫn nhau; trong Ðusf, cả hai sẽ tan vỡ. Cái gì 
gây ra busf? Tôi tin câu trả lời được tìm thấy ở sự căng thẳng 
giữa phạm vi toàn cầu của các thị trường tài chính và phạm 
vi quốc gia của chính trị. Trước tôi đã mô tả hệ thống tư bản 
toàn cầu như một hệ tuần hoàn khổng lồ hút vốn về trung 
tâm và đẩy nó ra ngoại vi. Các quốc gia có chủ quyền hoạt 
động như các van trong hệ thống. Khi các thị trường tài 
chính mở rộng, các van mở, nhưng nếu và khi dòng tiền vốn 
đảo ngược chúng có thể đóng, gây ra sự đổ vỡ hệ thống. 
Theo giả thuyết này, tôi sẽ khảo sát hệ tư tưởng thịnh hành 
đầu tiên, thứ đến là xu thế thịnh hành. 


Thuyết thị trường chính thống 


Hệ thống tư bản toàn cầu được một ý thức hệ bén rễ vào lí 
thuyết cạnh tranh hoàn hảo ủng hộ. Theo lí thuyết này, các 
thị trường có xu hướng tới cân bằng, vì vị trí cân bằng đại 
diện cho sự phân bổ nguồn lực hiệu quả nhất. Bất kể ràng 
buộc nào lên cạnh tranh tự do đều gây trở ngại cho tính hiệu 
quả của thị trường; vì vậy phải phản đối chúng. Hệ tư tưởng 
này đã được gọi là “/a/ssez-faire” ở thế kỉ mười chín, nhưng 
tôi đã tìm ra thuật ngữ tốt hơn cho nó: “thuyết thị trường 
chính thống”. Thuyết chính thống hàm ý: Niềm tin được thực 
hiện đến cực đoan. Chính là niềm tin vào sự hoàn hảo, niềm 
tin cung cấp một giải pháp cho mỗi vấn đề. Nó thừa nhận 
một uy quyền được phú cho tri thức hoàn hảo, cho dù là tri 
thức như vậy, những người bình thường không dễ tiếp cận 
được. Tôn giáo có thể là một uy quyền như vậy, và trong 


thời hiện đại, khoa học trở thành cái thay thế đáng tin cậy. 
Chủ nghĩa Marx tự cho là có cơ sở khoa học, và thuyết thị 
trường chính thống cũng vậy. Cơ sở khoa học cho cả hai ý 
thức hệ được xác lập ở thế kỉ mười chín, khi khoa học vẫn 
hứa hẹn cung cấp chân lí cuối cùng. Chúng ta đã học được 
rất nhiều kể từ đó về các hạn chế của phương pháp khoa 
học và những bất hoàn hảo của cơ chế thị trường. Các hệ tư 
tưởng Marxist và /a/ssez-faire đã bị mất uy tín hoàn toàn. Hệ 
tư tưởng /a¡ssez-faire là cái đầu tiên bị gạt bỏ, như hậu quả 
của Đại Suy thoái và sự nổi lên của kinh tế học Keynes. Chủ 
nghĩa Marx nấn ná bất chấp thái quá của chủ nghĩa Stalin, 
nhưng tiếp theo sự sụp đổ của hệ thống Soviet, bây giờ, nó 
gần lu mờ hoàn toàn. 

Vào những ngày sinh viên của tôi đầu các năm 1950, 
laissez-faire đã thậm chí không được chấp nhận bằng sự can 
thiệp của nhà nước vào nền kinh tế ngày nay. Ý tưởng nó 
xuất hiện lại đã hình như không thể hình dung nổi. Tôi tin sự 
hồi sinh của thuyết thị trường chính thống có thể được giải 
thích chỉ bằng niềm tin vào ma thuật, cái thậm chí còn 
thuyết phục hơn cơ sở khoa học. Tổng thống Reagan đã nói 
về “ma thuật của thương trường” - bàn tay vô hình là ma 
thuật hùng mạnh thật sự. 

Nét chủ chốt của bất kể niềm tin chính thống nào đều dựa 
vào các đánh giá trắng-đen, hoặc-hoặc. Nếu một định đề 
hay chính sách là sai, cái ngược lại phải đúng. Logic non 
sequiter này nằm ở tâm của cả Chủ nghĩa Marx và thuyết 
thị trường chính thống. Chủ nghĩa Marx cho rằng quyền sở 
hữu tư nhân về vốn là bất công và không thể dung thứ; nên 


phải thay bằng sở hữu nhà nước. Thuyết thị trường chính 
thống cho rằng can thiệp nhà nước là phi hiệu quả và có hại; 
vì vậy không được để bất kể cái gì can thiệp vào cơ chế thị 
trường. Đúng là, can thiệp nhà nước vào nền kinh tế đã luôn 
tạo ra các kết quả tiêu cực nào đó. Điều này đúng không chỉ 
với kế hoạch hoá tập trung mà cả với nhà nước phúc lợi và 
quản lí cầu của Keynes. Từ quan sát tâm thường này, các 
nhà theo thuyết thị trường chính thống vội kết luận rằng thị 
trường tự do phải hoàn hảo. 

Công bằng mà nói, lí lẽ ủng hộ các thị trường không bị điều 
tiết hiếm khi được trình bày một cách thô tục như vậy. 
Ngược lại, những người như Milton Friedman đã tích cóp 
hàng tập số liệu thống kê, và các lí thuyết gia về kì vọng 
duy lí đã sử dụng toán học bí ẩn mà người thường khó theo 
nổi. Các mô hình tinh vi đã được phát triển để qui sự thiếu 
các điều kiện hoàn hảo - cụ thể là, cân bằng tối đa hoá phúc 
lợi - cho thông tin không hoàn hảo hay bất đối xứng. Hầu 
hết, song không phải tất cả các mô hình này được dùng để 
xác lập các điều kiện cân bằng. Nó làm tôi nhớ đến các thảo 
luận thần học thời Trung cổ về số các thần tiên nhảy múa 
trên đầu một chiếc kim. 

Thuyết thị trường chính thống đóng một vai trò mấu chốt 
trong hệ thống tư bản toàn cầu. Nó cung cấp hệ tư tưởng 
thúc đẩy nhiều người tham gia thành công và phát động 
chính sách. Thiếu nó, chúng ta có thể không được biện minh 
để nói về một hệ thống tư bản toàn cầu. Thuyết thị trường 
chính thống trở nên chế ngự chính sách vào khoảng 1980, 
với sự nổi lên của Reagan và Thatcher. Xu thế thịnh hành - 


cạnh tranh quốc tế vì vốn - đã bắt đầu sớm hơn, với hai 
khủng hoảng dầu ở các năm 1970 và sự thiết lập các thị 
trường hải ngoại về các đồng tiền Euro l2! , nhưng chỉ sau 
khi những thay đổi chính trị do Thatcher và Reagan đưa ra 
thì vốn - và tài kinh doanh (entrepreneurship) - mới chiếm 
ưu thế. Thiên kiến và xu hướng đã tăng cường lẫn nhau kể 
từ đó. 


Chiến thắng của chủ nghĩa tư bản l3Ì 

Cạnh tranh toàn cầu vì vốn đã cho vốn tài chính ưu thế. Các 
nước riêng lẻ phải cạnh tranh để thu hút và giữ nó. Xu 
hướng được Hoa Kì tăng cường, nó sử dụng áp lực chính trị 
để mở các thị trường vốn. 

Ở Hoa Kì, các công ti có cổ phiếu bán công khai ngày càng 
tăng về số lượng và qui mô, và lợi ích của cổ đông hiện ra 
càng lớn hơn. Các ban quản lí cũng quan tâm nhiều đến thị 
trường cho cổ phiếu của họ hệt như thị trường cho sản phẩm 
của họ. Nếu phải lựa chọn, các tín hiệu từ các thị trường tài 
chính có ưu tiên hơn tín hiệu từ các thị trường sản phẩm: Họ 
sẽ sẵn sàng gạt bỏ các bộ phận hoặc bán cả công tỉ nếu nó 
làm tăng giá trị của cổ đông. Các công ti phải, hoặc đi thôn 
tính, hoặc bị thôn tính trong một thị trường toàn cầu ngày 
càng hội nhập hơn; cả hai cách, ban quản lí cần giá cao cho 
cổ phiếu của họ. Các phần thưởng cá nhân cũng ngày càng 
gắn với giá cổ phiếu. Sự thay đổi nổi bật nhất trong khu vực 
ngân hàng, ngành trải qua sự hợp nhất nhanh chóng. Cổ 
phiếu ngân hàng được bán ở mức nhiều lần cao hơn giá trị 
sổ sách, nhưng các nhà quản lí, lưu tâm đến quyền chọn cổ 


phiếu của mình, tiếp tục mua lại cổ phần, làm giảm số cổ 
phần chưa đến hạn thanh toán và làm tăng giá trị thị trường 
của chúng bất kể khi nào có thể. 

Sát nhập và thôn tính đạt mức chưa từng có khi các ngành 
hợp nhất trên cơ sở toàn cầu. Các giao dịch giữa các nước 
phổ biến hơn. Việc thiết lập một đồng tiền duy nhất ở Châu 
Âu đã tạo sự thúc đẩy to lớn cho việc hợp nhất khắp Châu 
Âu. Và sự sắp xếp lại các công tỉ xảy ra nhanh hơn ta có thể 
hình dung. Các độc quyền và độc quyền nhóm toàn cầu 
đang nổi lên (Microsoft và Intel là các thí dụ sớm). Chỉ còn 
bốn công ti kiểm toán chính trên thế giới; sự tập trung tương 
tự nhưng ít rõ rệt hơn đang xảy ra trong các chức năng tài 
chính khác. 

Đồng thời, số các cổ đông tăng lên, và tâm quan trọng 
tương đối của sở hữu cổ phần trong của cải của hộ gia đình 
tăng nhanh. Điều này xảy ra dựa trên cơ sở tăng bền vững 
và nhanh về giá vốn cổ phần. Trước tháng Tám 1998, đợt 
sụp giá lớn lần cuối trong thị trường giá lên khởi đầu vào 
đầu các năm 1980 đã xảy ra năm 1987, và chỉ số Standard 
and Poor (S&P) đã tăng hơn 350 phần trăm kể từ đó. Ở Đức, 
thị trường đã tăng 300 phần trăm từ tháng Chín 1992. (4l 
Tăng trưởng về hoạt động kinh tế khiêm tốn hơn nhưng bền 
vững. Chú tâm vào tính sinh lời đã dẫn đến giảm số người 
làm và tăng sản lượng đầu ra trên mỗi nhân viên, trong khi 
tiến bộ nhanh về công nghệ đóng góp vào tăng năng suất. 
Toàn cầu hoá và lợi dụng các nguồn lao động rẻ đã giữ chỉ 
phí sản xuất thấp, và lãi suất, cân đối lại, chứng tỏ một xu 
hướng giảm từ đầu các năm 1980 góp phần làm tăng giá 


vốn cổ phần. 

Sự phổ biến của sở hữu cổ phiếu qua các quỹ đầu tư tín thác 
đã gây ra hai nguồn bất ổn định tiềm tàng, đặc biệt ở Hoa 
Kì. Nguồn thứ nhất gọi là hiệu ứng giàu có (wealth effect). 
Ba mươi tám phần trăm của cải của hộ gia đình và 56 phần 
trăm của các quỹ hưu trí được đầu tư vào cổ phiếu. Các chủ 
cổ phiếu có lợi nhuận trên giấy lớn, họ cảm thấy giàu có, và 
thiên hướng tiết kiệm của họ giảm đến điểm biến mất. Tiết 
kiệm cá nhân tính bằng phần trăm của thu nhập khả dụng 
bây giờ đã giảm xuống còn 0,1 phần trăm từ đỉnh 13 phần 
trăm năm 1975. Nếu có sự giảm sút kéo dài trong thị trường 
cổ phiếu, cảm tính của các cổ đông có thể đảo ngược, góp 
phần vào suy thoái và tăng cường sự sụt giảm thị trường. 
Nguồn bất ổn tiềm tàng khác là từ các quỹ đầu tư tín thác 
(quỹ tương tế). Các nhà quản lí quỹ được đánh giá trên cơ sở 
thành tích của họ so tương đối với các nhà quản lí quỹ khác, 
không trên cơ sở thành tích tuyệt đối. Điều này nghe như 
một điểm bí ẩn, nhưng nó có các hệ luy lớn, vì thực tiễn, nó 
buộc các nhà quản lí quỹ ứng xử theo xu hướng. Chừng nào 
họ còn theo kịp bầy đàn, không có tổn hại nào đến với họ 
ngay cho dù các nhà đầu tư có mất tiền; nhưng nếu họ thử 
chống lại xu hướng và thành tích tương đối của họ gây thiệt 
hại ngay dù chỉ tạm thời, họ có thể mất việc làm. (Đây chính 
là cái đã xẩy ra với Jeff Vinik, nhà quản lí của quỹ lớn nhất 
của Fidelity. Từ đó bản thân ông đã rất thành công, nhận phí 
thành công trên cơ sở thành tích tuyệt đối). Đến mùa thu 
năm 1998, các quỹ đầu tư tín thác, do đã quen với dòng tiền 
mặt mới chảy vào liên tục, đã giữ dự trữ tiền mặt thấp nhất 


từ trước đến giờ. Nếu xu thế đổi hướng, họ buộc phải huy 
động tiền mặt, lại lần nữa làm tăng áp lực theo chiều xuống. 
Dù điều này có thể đáng lo đến đâu, các nguồn bất ổn chủ 
yếu được thấy trong vũ đài quốc tế. Hệ thống tư bản toàn 
cầu đang trải qua thử thách khắc nghiệt nhất của sự tồn tại 
của nó: Khủng hoảng Á Châu và hậu quả của nó. Kiểm tra 
tạo thành giai đoạn thứ ba trong hình mẫu boơm-bust. Như 
trong mọi chuỗi boom-busf, nó không thể được tiên đoán với 
sự chắc chắn liệu một xu hướng có qua được thử thách 
thành công hay đảo ngược đột ngột. Hữu ích hơn là đưa ra 
các kịch bản khả dĩ cho thử thách thành công hay thất bại. 

Nếu hệ thống tư bản toàn cầu vượt qua được giai đoạn thử 
thách hiện thời, tiếp theo giai đoạn này sẽ là một đợt tăng 
tốc nữa, điều sẽ kéo hệ thống vào địa hạt xa cân bằng (thực 
ra nếu chúng ta chưa ở đó rồi). Một trong các đặc điểm của 
hình thức mới, và cực đoan hơn của chủ nghĩa tư bản toàn 
cầu sẽ là sự loại bỏ một lựa chọn khả dĩ hợp lí đối với tư 
tưởng thị trường tự do mới nổi lên gần đây: cái gọi là mô 
hình Á Châu, hay Khổng giáo. Như kết quả của khủng hoảng 
hiện thời, các nhà tư bản Hoa Kiều và Hàn Kiều mà của cải 
của họ bị tổn hại nghiêm trọng sẽ phải từ bỏ sự kiểm soát 
gia đình. Những người sẵn lòng làm vậy sẽ sống sót về mặt 
kinh tế; những người khác chắc sẽ diệt vong. Khủng hoảng 
cũng làm trầm trọng thêm tình hình của các công tỉ mắc nợ 
nhiều ở tất cả các nước Á Châu. Các công tỉ có nợ nước 
ngoài thấy các tỉ lệ nợ-trên-vốn cổ phần của mình xấu đi; 
các công tỉ có nợ trong nước bị giáng bởi sự kết hợp của lãi 
suất tăng và thu nhập giảm. Cách thoát duy nhất là chuyển 


nợ thành vốn cổ phần hoặc huy động thêm vốn cổ phần. 
Điều này gia đình không thể làm được; nội bộ trong nước 
thường cũng không thể làm được. Không có cách lựa chọn 
nào khác hơn là bán cho người nước ngoài. 

Kết quả thuần sẽ là chấm hết cho mô hình Á Châu và bắt 
đầu của một thời đại mới, trong đó, các nước ngoại vi sẽ hội 
nhập mật thiết hơn vào hệ thống tư bản toàn cầu. Các ngân 
hàng quốc tế và công ti đa quốc gia sẽ có vị trí vững mạnh. 
Trong các công ti địa phương, một thế hệ mới của các thành 
viên gia đình hay nhà quản lí chuyên nghiệp được đào tạo ở 
nước ngoài sẽ giữ địa vị lãnh đạo. Động cơ lợi nhuận có địa 
vị cao hơn đạo đức Khổng giáo, và thiên kiến theo thuyết thị 
trường chính thống sẽ được tăng cường. Một số nước, như 
Malaysia, có thể vấp ngã nếu cố chấp với các chính sách bài 
ngoại và phản thị trường, còn các nước khác sẽ thành công. 
[5] 

Cho nên, nếu hệ thống tư bản toàn cầu nổi lên thắng lợi từ 
cuộc khủng hoảng hiện thời, có thể dự kiến rằng nền kinh tế 
thế giới sẽ bị thống trị, thậm chí còn hơn nữa bởi các công tỉ 
quốc tế do công chúng sở hữu. Cạnh tranh khốc liệt sẽ 
không cho phép họ để ý nhiều đến những cân nhắc xã hội. 
Họ sẽ, tất nhiên, ủng hộ suông các sự nghiệp đáng kính 
trọng như môi trường, đặc biệt nếu họ phải giao thiệp trực 
tiếp với công chúng, nhưng họ sẽ không có đủ khả năng để 
duy trì công ăn việc làm nếu tổn hại đến lợi nhuận. 

Tuy nhiên, rất có thể là hệ thống tư bản toàn cầu sẽ không 
qua nổi khủng hoảng hiện thời. Các đám mây bão tố đang tụ 
tập ở chân trời chính trị, cho dù là tác động ban đầu của 
khủng hoảng tăng cường dân chủ. Các chế độ tham nhũng 


và chuyên quyền đã bị lật đổ ở vài nước. Hàn quốc may đã 
lựa chọn được một tổng thống mới, Kim Dae Jung, người từ 
lâu đã là một người phê phán thẳng thừng mối quan hệ loạn 
luân giữa chính phủ và giới kinh doanh. Thủ tướng hiện thời 
của Thái Lan được mến mộ chung vì tính chân thật của ông, 
và được vây quanh bởi một nội các được giáo dục ở Phương 
Tây và ủng hộ thị trường. Ở Indonesia, Suharto bị cách 
mạng lật đổ. Chỉ Mahathir ở Malaysia là thành công giữ 
quyền lực cho mình và chiến hữu bằng cách kiểm soát vốn. 
Nhưng sụt giảm kinh tế vẫn chưa diễn biến hết, và những 
căng thẳng chính trị tăng lên. Ở Trung Quốc, những người 
cải cách kinh tế đứng đầu, nhưng có mối hiểm nguy thật là 
nếu các điều kiện kinh tế tiếp tục xấu đi, những người cải 
cách sẽ thua những người cứng rắn. Sự oán giận chống Mĩ, 
chống IMF, chống nước ngoài đang tích tụ ở khắp Châu Á - 
kể cả Nhật Bản. Bầu cử ở Indonesia có thể tạo ra một chính 
phủ hồi giáo, dân tộc chủ nghĩa lấy cảm hứng từ các ý tưởng 
của Mahathir. I8 

Cái diễn ra ở trung tâm sẽ có tính quyết định. Cho đến mới 
đây, rắc rối ở ngoại vi đã mang lợi cho trung tâm. Nó đã làm 
mất tác dụng của áp lực lạm phát chớm nở, khiến các nhà 
chức trách tiền tệ không tăng lãi suất, và đã cho phép các 
thị trường cổ phiếu đạt các đỉnh cao mới. Nhưng các tác 
động tích cực của khủng hoảng Á Châu bắt đầu mòn đi, và 
các tác động tiêu cực bắt đầu nổi lên. Biên lợi nhuận chịu áp 
lực tăng lên. Một số công ti bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giảm 
cầu hoặc cạnh tranh khốc liệt hơn từ nước ngoài; ngành dịch 
vụ không bị ảnh hưởng trực tiếp của cạnh tranh quốc tế 


thấy ảnh hưởng của việc tăng chi phí nhân công. 

Boom thị trường cổ phiếu Hoa Kì cũng đã kết thúc. l“Ì Nếu 
thị trường sa sút, hiệu ứng giàu có có thể chuyển sa sút thị 
trường thành sa sút kinh tế. Điều đó có thể làm tăng chống 
đối nhập khẩu, sự kiện này, đến lượt nó kích động sự oán 
nghét ở ngoại vi. 

Kể từ khi nổ ra khủng hoảng Á Châu, vốn đã chảy khỏi ngoại 
vi. Nếu các nước ngoại vi từ bỏ hi vọng rằng dòng chảy sẽ 
lại tiếp tục, họ có thể bắt đầu dùng chủ quyền để ngăn dòng 
chảy ra. Điều đó sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài bỏ 
chạy khỏi các nước khác trong khi họ có thể, và hệ thống sẽ 
sụp đổ. Hoa Kì cũng ngày càng nhìn hướng nội. Sự từ chối 
của Quốc hội cấp thêm tiền cho IMF ngày nay có thể đóng 
cùng vai trò như thuế quan bảo hộ Smoot-Hawley đã đóng 
trong Đại Suy thoái. !8i 

Trong hai kịch bản, cái nào chắc sẽ xảy ra? Như một người 
tham gia thị trường, tôi phải duy trì đầu óc thoáng, mở. Tôi 
không hề do dự, tuy vậy, trong khẳng định rằng hệ thống tư 
bản toàn cầu sẽ không chịu nổi các sai sót của nó, nếu 
không phải dịp này thì ở dịp tiếp theo - trừ phi chúng ta 
nhận ra rằng nó có sai sót và hành động kịp thời để sửa 
chữa các thiếu sót. 

Tôi bắt đầu có thể thấy rõ những đường nét của cuộc khủng 
hoảng cuối cùng. Nó mang đặc tính chính trị. Các phong 
trào chính trị bản xứ, chắc sẽ nảy sinh, tìm cách tước đoạt 
các công ti đa quốc gia và đoạt lại của cải quốc gia. Một số 
trong số đó có thể thành công theo kiểu của Phiến loạn 
Nghĩa hoà đoàn ở Trung Quốc hay Cách mạng Zapatista ở 


Mexico. Thành công của họ, khi đó, có thể làm lung lay sự 
tin tưởng của các thị trường tài chính, gây ra một quá trình 
tự tăng cường ở chiều sa sút. Liệu nó có xảy ra dịp này hay 
dịp tiếp theo còn là một câu hỏi để ngỏ. 

Chừng nào một quá trình boom-bustf vượt qua thử thách, nó 
sẽ được tăng cường. Thử thách càng nghiêm ngặt, sự tăng 
cường càng mạnh. Sau mỗi thử thách thành công thì đến 
giai đoạn tăng tốc; sau một giai đoạn tăng tốc đến giờ phút 
quyết định. Chính xác, chúng ta ở đâu trong chuỗi này là 
không thể xác định được, trừ khi nhìn lại. 


Tái bút phê phán 


Văn bản này được viết mùa thu năm 1998. Nền kinh tế toàn 
cầu đã vượt qua sóng gió tốt hơn nhiều so với tôi dự kiến. 
Nhìn lại từ khung cảnh của năm 2000, chúng ta thấy khủng 
hoảng tài chính 1997-1999 như một cú vấp nhỏ trong cuộc 
hành quân chiến thắng của chủ nghĩa tư bản. Nếu tôi muốn 
trung thành với cách tiếp cận boom-bust của mình, tôi có 
thể nói rằng hệ thống tư bản toàn cầu đã trải qua một thử 
thách gay gắt, do đó, củng cố thiên kiến theo thuyết thị 
trường chính thống. Nhưng tôi sẽ lí luận ở Chương 10 rằng: 
Sự tin cậy được tôn lên vào kỉ luật thị trường đã làm yếu 
kiến trúc tài chính toàn cầu cho thử thách tiếp theo. 

Tôi cảm thấy, tuy vậy, buộc phải chỉ ra một sai sót trong 
phân tích riêng của tôi. Tôi đã tập trung vào vai trò của vốn, 
đặc biệt là vốn tài chính, và đã không coi trọng đủ các lợi ích 
của tài kinh doanh (entrepreneurship). Đầy là một sự bỏ sót 


nghiêm trọng. Tôi đã nhiếc móc lí thuyết kinh tế vì đã bén rễ 
vào quá khứ, và tôi lại rơi vào đúng bẫy đó. 

Tranh luận giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội có 
xuất xứ của nó ở thế kỉ mười chín, và như vậy nó bị ảnh 
hưởng của các khái niệm kinh tế của thế kỉ mười chín. Chính 
thuật ngữ “chủ nghĩa tư bản” được dẫn ra từ sự phân chia 
các yếu tố sản xuất thành lao động, đất đai, và vốn. Tài kinh 
doanh là một khái niệm đến muộn hơn đối với sự phân chia 
này, khi được khám phá ra rằng: Giá trị của đầu ra không 
thể được dẫn từ các yếu tố sản xuất dùng để sản xuất ra nó; 
tài kinh doanh được đưa ra để tính đến sự khác biệt này. Cho 
nên, khi ta nói cho vốn “bàn tay tự do”, chúng ta thực ra nói 
về tài kinh doanh: theo đuổi lợi tức cao hơn cho vốn - lợi 
nhuận. Lợi nhuận là sản phẩm của tài kinh doanh hơn là của 
vốn. Thí dụ, với tư cách một nhà quản lí quỹ tự bảo hiểm, 
nhóm của tôi và tôi đầu tư tiền của người khác, và chúng tôi 
nhận được 20 phần trăm lợi nhuận. Cho nên, không có đồng 
xu nào để khởi động, tôi có thể trở thành một nhà tư bản. 
Tài kinh doanh có thể làm tăng hiệu suất của vốn. Toàn cầu 
hoá, xoá bỏ các hạn chế của chính phủ, và cho động cơ lợi 
nhuận bàn tay tự do đã dẫn đến sự bùng nổ thực sự về năng 
suất. Làm sao tôi lại có thể bỏ qua điều đó? Tôi có thể lí luận 
rằng sự gia tốc trong nhịp độ đổi mới công nghệ đã chỉ là sự 
trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn là một 
sự thực. Trong mọi trường hợp, như một người tin vào tính 
phản thân, tôi không muốn treo cái mũ của tôi vào cái móc 
đó. Có thể có yếu tố trùng hợp ngẫu nhiên; rốt cuộc, tăng 
năng suất liên hệ mật thiết với sự phát triển của nền kinh tế 


mạng, và Internet đã đạt khối lượng tới hạn trong vài năm 
vừa qua. Nhưng bản thân sự tăng trưởng bùng nổ của 
Internet là thắng lợi của động cơ lợi nhuận. Internet khởi đầu 
như một mạng nghiên cứu do chính phủ tài trợ mà người ta 
mắc vào, giống như những người chiếm đất mắc để lấy trộm 
điện. Chỉ khi nó bắt đầu được dùng cho thương mại và 
quảng cáo, nó mới trở thành một yếu tố quan trọng nuôi 
dưỡng năng suất, tăng trưởng kinh tế, và một boom thị 
trường cổ phiếu. l3l Những đổi mới công nghệ, mà thủ tục 
Internet chỉ là một trong số đó, cũng liên kết một cách phản 
thân với việc xoá bỏ độc quyền trong ngành điện thoại. Và 
sự thâm nhập của động cơ lợi nhuận vào nghiên cứu sinh 
học đã làm tăng tốc cách mạng công nghệ sinh học. Phải 
thừa nhận, rằng gỡ bỏ điều tiết và cho động cơ lợi nhuận uy 
quyền tự do có thể giải phóng các năng lực sáng tạo - giống 
như thả thần linh ra khỏi cái chai. 

Đã là một lỗi nghiêm trọng khi không cho yếu tố này một 
trọng lượng lớn hơn. Nó lẽ ra phải là một phần không tách 
rời của phân tích boom-bust của tôi. Tôi đã lí luận rằng sự 
sụp đổ tài chính ở ngoại vi đã cho các nước trung tâm một 
chỗ thở từ lúc bắt đầu lạm phát. Có một yếu tố đúng trong lí 
lẽ đó, và nó có trọng lượng lớn đối với các nhà chức trách 
tiền tệ. Nhưng nền kinh tế thế giới bây giờ đã phục hồi và 
lạm phát vẫn chưa ngoi cái đầu xấu xa của nó lên. Cục Dự 
trữ Liên bang thực tế thấy mình ở cùng vị trí như trước, khi 
cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1999 bắt đầu: Nó cảm 
thấy buộc phải tăng lãi suất, một phần để ngăn chặn áp lực 
lạm phát khỏi phát triển, nhưng chủ yếu để chặn trước một 


bust cuối cùng ở thị trường cổ phiếu. 

Như tôi đã chỉ ra trước đây, cái làm cho các thị trường tài 
chính là không thể tiên đoán được một cách cố hữu là quá 
trình boom-bust dựa vào cái gì đó thực, và thực tại, cái 
tương tác với cảm nhận của những người tham gia, có hình 
thù mỗi lúc một khác. Nếu giả như các thị trường tài chính là 
một hệ thống khép kín, chúng có thể dễ tiên đoán hơn. 
Trong dịp này ảnh hưởng của những đổi mới công nghệ đã là 
thực và quan trọng, và tôi đã phạm một sai lầm nghiêm 
trọng khi bỏ nó ngoài phân tích của mình. Nó không làm 
thay đổi quan điểm của tôi là boom thị trường cổ phiếu hẳn 
có thể kéo theo một ðbusf, và Cục Dự trữ Liên bang đã đúng 
để cố chặn trước nó. Làm sao để giữ những thái quá về việc 
đánh giá tài sản sao cho nằm trong các giới hạn có thể chịu 
được đã trở thành một phần sứ mạng của nó. 

Nhưng tôi phải thay đổi lời tiên tri của tôi, liên quan đến cái 
chết cuối cùng của hệ thống tư bản chủ nghĩa. Tôi đã tiên 
đoán các lực lượng dân tộc chủ nghĩa sẽ tiến hành tước đoạt 
điên cuồng. Điều này ít có khả năng hơn nhiều khi đầu tư 
nước ngoài mang lại công nghệ tiên tiến so với khi đầu tư đã 
chỉ hướng chủ yếu tới khai thác tài nguyên thiên nhiên và 
công nghệ cần thiết cho sản xuất đã xác lập tốt. Dưới tình 
hình hiện thời, đơn giản không có lợi để không tham gia hệ 
thống. Điều đó không có nghĩa rằng một số nước nào đó sẽ 
không nỗ lực thử, nhưng nó đúng có nghĩa là xu thế chắc 
không lan rộng. Có thể có các nhà nước xỏ lá nào đó, nhưng 
chúng chắc không làm sụp đổ hệ thống tư bản chủ nghĩa. 
Kết thúc của hệ thống hiện tại không ở trong tầm nhìn. Có 


những mối nguy hiểm tế nhị hơn hiện ra lù lù, mà tôi sẽ 
khám phá sâu hơn ở ba chương cuối của cuốn sách. 


IilChú thích của dịch giả : tiếng Latin: Lời nói (câu) không 
hợp. 

I2lChú thích của dịch giả : Eurocurrency: mọi loại tiền dùng ở 
nước ngoài đều gọi là tiền Euro, như đồng Yen dùng ở Mĩ 
cũng gọi là Euroyen; đừng lẫn với đồng euro là đồng tiền 
chung của các nước Châu Âu. 

I3lboạn này được viết tháng Tám 1998, không được cập nhật 
để giữ tính chính xác lịch sử trừ chỗ được nói rõ. 

I4lGiữa mùa thu 1998 và giữa tháng Ba 2000, chỉ số S&P 
tăng thêm 42 phần trăm, Nasdaq 238 phần trăm, và chỉ số 
DAX ở Đức 100 phần trăm. 

Il5lKhi xảy ra, Malaysia đã vượt qua cơn bão tốt hơn 
Indonesia và Thái Lan. 

I6lLai lần nữa, các sự kiện diễn ra khác đi. Indonesia đã bầu 
một giáo sĩ hồi giáo, Abdurraman Wahid, làm tổng thống, 
một người tin chắc vào xã hội mở. Ở Trung Quốc, các nhà 
cải cách lấy lại được ảnh hưởng sau đợt giải lao không vững, 
mặc dù chủ nghĩa dân tộc thậm chí đã trở nên vững vàng 
hơn như hệ tư tưởng thay thế cho chủ nghĩa cộng sản. 

I“Tôi chẳng cần chỉ ra rằng kết luận này là hấp tấp. 

I8lTrong khi kịch bản thảm khốc này bị sự kiện bác bỏ, tôi coi 
những phát triển ở IMF như một nguồn rắc rối của tương lai 
(xem Chương 10). 

I9lTôi phải thú nhận một thiên kiến liên quan đến Internet cái 


rốt cuộc là sự mù quáng. Tôi đã biết về Internet trước khi nó 
sinh ra vì tôi đã là một nhà đầu tư trong Bolt, Beranek and 
Newman công tỉ thiết kế mạng tiền thân của nó, mạng 
Arpanet, vào cuối các năm 1970. Tôi đã thấy tiềm năng của 
công nghệ Internet như công cụ để thúc đẩy xã hội mở, và 
tôi đã chi hàng chục triệu đôla để đưa nó vào Liên Xô trước 
đây; tuy thế tôi không đầu tư vào nó ở các giai đoạn đầu khi 
nó đi vào thương mại. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 8 
Khủng hoảng tài chính 1997-1999 


Khủng hoảng Á châu [101 

Khủng hoảng tài chính khởi đầu ở Thái Lan năm 1997 đã đặc 
biệt làm mọi người bực mình vì qui mô và tính khốc liệt của 
nó. Ở Soros Fund Management, chúng tôi đã có thể thấy 
một khủng hoảng đến sáu tháng trước như những người 
khác, nhưng mức độ trục trặc làm cho mọi người ngạc 
nhiên. Nhiều sự mất cân bằng tiềm tàng và dường như 
không liên quan đã được kích hoạt, và sự tương tác của 
chúng đã gây ra một quá trình xa cân bằng mà kết quả của 
nó hoàn toàn ngoài tỉ lệ với thành phần đã tạo ra nó. 

Các thị trường tài chính đóng một vai trò khác xa với vai trò 
được lí thuyết kinh tế phân cho chúng. Các thị trường tài 
chính được giả thiết lắc như một quả lắc: Chúng có thể giao 
động dữ dội dưới phản ứng với các cú sốc bên ngoài, nhưng 
cuối cùng chúng được cho là đi đến một điểm cân bằng, 
điểm này được cho là phản ánh những cái căn bản. Thay 
vào đó, các thị trường tài chính đã cư xử như một trái phá, 
bắn từ nước này sang nước khác, làm đổ những chỗ yếu 
nhất và biến đổi những cái căn bản. Nguyên nhân trực tiếp 
nhất của rắc rối đã là sự khấp khểnh của các đồng tiền. Các 
nước Đông Nam Á đã duy trì những dàn xếp phi chính thức, 
gắn đồng tiền của họ vào đồng dollar Mĩ. Sự ổn định bề 


ngoài của “neo dollar” này đã khuyến khích các ngân hàng 
địa phương vay dollar và chuyển thành nội tệ mà không có 
tự bảo hiểm; các ngân hàng sau đó cho vay hay đầu tư vào 
các dự án địa phương, đặc biệt là bất động sản. Đây dường 
như là cách kiếm tiền không có rủi ro, chừng nào neo phi 
chính thức còn vững. Nhưng sự dàn xếp bị áp lực, một phần 
từ boøom tín dụng mà nó gây ra, một phần từ sự giảm bớt 
hoạt động ở Nhật, một phần từ sự lên giá của đồng dollar Mĩ 
với đồng yen Nhật. Cán cân thương mại của các nước liên 
quan đã xấu đi, mặc dù sự thâm hụt thương mại được bù bởi 
dòng chảy liên tục và đáng kể vào các tài khoản vốn. 

Vào đầu năm 1997, với Soros Fund Management, đã rõ rằng: 
Sự trái ngược giữa tài khoản thương mại và tài khoản vốn đã 
trở nên không thể giữ vững được. Chúng tôi đã bán non 
đồng bạt Thái và ringgit Malaysia đầu năm 1997 với ngày 
đáo hạn từ sáu tháng đến một năm. l1! Sau đó Thủ tướng 
Malaysia Mahathir đã lên án tôi gây ra khủng hoảng, một sự 
buộc tội hoàn toàn vô căn cứ. Chúng tôi đã không là người 
bán đồng tiền trong hay vài tháng trước khủng hoảng; 
ngược lại, chúng tôi đã là người mua khi đồng tiền bắt đầu 
giảm giá - chúng tôi mua ringgit để kiếm lợi nhuận trên 
khoản đầu cơ trước đây của mình. (Hoá ra là quá sớm. 
Chúng tôi đã bỏ hầu hết lãi tiềm năng trên bàn vì chúng tôi 
đã sợ là Mahathir sẽ áp đặt kiểm soát vốn. Ông ta đã làm 
vậy, nhưng muộn hơn nhiều). 

Vào tháng Giêng 1997, với chúng tôi, nếu đã rõ rằng tình 
hình không thể đứng vững được, nó cũng phải rõ với những 
người khác. Tuy nhiên, khủng hoảng đã không nổ ra cho đến 


tháng Bảy 1997, khi các nhà chức trách Thái Lan từ bỏ neo 
và thả nổi đồng tiền. Khủng hoảng đã đến muộn hơn dự kiến 
của chúng tôi, vì các nhà chức trách tiền tệ địa phương đã 
tiếp tục ủng hộ đồng tiền của mình quá lâu và các ngân 
hàng quốc tế tiếp tục kéo dài tín dụng, mặc dù họ đã phải 
thấy điềm gở. Sự trì hoãn không nghi ngờ gì đã đóng góp 
vào tính gay gắt của khủng hoảng. Các khoản dự trữ đã 
rỗng tuyếch, và sự đổ vỡ, khi nó đến, đã lớn hơn là cần thiết. 
Từ Thái Lan, sự đổ vỡ của neo tiền lan nhanh sang Malaysia, 
Indonesia, Philippene, Hàn Quốc, và các nước khác. Nhưng 
vài nước khác bị cuốn vào khủng hoảng Á châu đã không có 
neo dollar phi chính thức. Thế thì, các nước bị ảnh hưởng có 
cái gì chung? Một số người lí luận rằng: Vấn đề là sự phụ 
thuộc chung của họ vào dạng méo mó hoặc chưa chín muồi 
của chế độ tư bản, nay được mô tả miệt thị là “chủ nghĩa tư 
bản cánh hẩu” nhưng trước kia được ca tụng là “mô hình Á 
châu”. Có sự thật nào đó cho lí lẽ đó, song qui khủng hoảng 
cụ thể cho các đặc tính Á châu hiển nhiên không cho ta bức 
tranh đầy đủ, vì sau đó, khủng hoảng đã lan sang Mĩ Latin, 
Nga, và Đông Âu. Trên thực tiễn, tất cả các nước ngoại vi đã 
bị tác động, mặc dù các nước có các thị trường vốn khép kín 
và các nước cho phép đồng tiền của mình mất giá đã làm ăn 
khá hơn. 

Khó có thể tránh kết luận rằng: Bản thân hệ thống tài chính 
quốc tế tạo nên thành tố chính trong vụ đổ bể này. Nó chắc 
chắn đã đóng một vai trò tích cực ở mọi nước, dù cho các 
thành phần khác thay đổi từ nước này sang nước kia. Kết 
luận này khó hoà giải với quan niệm rộng rãi rằng: Các thị 


trường tài chính có khuynh hướng tiến đến cân bằng. Nếu 
quan điểm của tôi là đúng, thì thái độ hướng tới giữ các thị 
trường tài chính dưới sự kiểm soát nào đó nên được xem xét 
lại triệt để. Để kiểm tra luận điểm này, hãy liệt kê các thành 
phần khác liên quan và sau đó nhìn vào diễn tiến thật của 
các sự kiện. 


Cái chết của mô hình Á châu 


Đã có nhiều điểm yếu về cơ cấu trong các nền kinh tế Á 
châu. Hầu hết các doanh nghiệp được gia đình sở hữu, và 
phù hợp với truyền thống Khổng giáo, các gia đình đã muốn 
điều hành kinh doanh cho lợi ích riêng của họ. Nếu họ phát 
hành cổ phần cho công chúng, họ có thiên hướng coi nhẹ 
quyền của các cổ đông thiểu số. Đến mức khi họ không thể 
tài trợ tăng trưởng bằng thu nhập, họ ưa dựa vào tín dụng 
hơn là rủi ro mất kiểm soát. Đồng thời, các quan chức chính 
phủ đã dùng tín dụng ngân hàng như công cụ của chính 
sách công nghiệp; họ cũng dùng chúng để thưởng gia đình 
và bạn bè mình. Đã có mối quan hệ loạn luân giữa giới kinh 
doanh và chính phủ, mà đây chỉ là một cách biểu hiện. Sự 
kết hợp này đã tạo ra các tỉ lệ nợ-trên-vốn cổ phần rất cao 
và một khu vực tài chính chẳng minh bạch cũng không lành 
mạnh. Ý tưởng rằng các ngân hàng có thể thực hiện kỉ luật 
nào đó với các công ti mà họ cho vay đơn giản không được 
áp dụng. [12] 

Thí dụ, nền kinh tế Hàn Quốc được chế ngự bởi các tập đoàn 
do gia đình kiểm soát, các chaebol. Chaebol dùng đòn bẩy 


tài chính cao. Tỉ lệ nợ-trên-vốn cổ phần trung bình của ba 
mươi chaebol lớn nhất (tính gián tiếp chiếm khoảng 35 phần 
trăm sản xuất công nghiệp Hàn Quốc) là 388 phần trăm 
năm 1996, với chaebol đặc biệt lên đến 600-700 phần trăm. 
Vào cuối tháng Ba 1998, trung bình đã tăng lên 593 phần 
trăm. Các ông chủ đã dùng sự kiểm soát của mình để bảo 
lãnh chéo khoản nợ của các thành viên khác của tập đoàn, 
do đó vi phạm quyền của các cổ đông thiểu số. Làm cho vấn 
đề tồi hơn, các công ti Hàn Quốc đã hoạt động với biên lợi 
nhuận rất thấp: Mức bảo chứng trả lãi !13l của ba mươi 
chaebol lớn nhất năm 1996 là 1,3 nhưng chỉ còn 0,97 vào 
năm 1997 (có nghĩa rằng chỉ phí trả lãi vay không được đảm 
bảo bởi thu nhập). Các ngân hàng Hàn Quốc mở rộng tín 
dụng dễ dàng như một phần của chính sách công nghiệp. 
Chính phủ quyết định khuyến khích các ngành nào đó, và 
các chaebol lao vào, sợ rằng họ có thể bị loại ra. Điều này 
dẫn đến sự mở rộng hấp tấp mà không để ý đến lợi nhuận. 
Ở khía cạnh này, Hàn Quốc đã bắt chước có chủ ý Nhật Bản 
của những ngày đầu, nhưng hoá ra là một sự bắt chước thô 
thiển một mô hình tinh tế hơn nhiều. Như tôi đã nhắc tới ở 
trước, Nhật Bản đã hưởng lợi của các định chế dân chủ, còn 
Hàn Quốc đã có độc tài quân sự suốt phần lớn lịch sử hậu 
chiến của mình. Truyền thống đồng thuận của Nhật Bản, 
kiểm tra và cân đối đặc trưng cho một nền dân chủ đã thiếu 
(ở Hàn Quốc). 

Khi các khoản vay không trả bắt đầu được tích luỹ, các ngân 
hàng Hàn Quốc kiếm cách ra khỏi lỗ hổng bằng vay thậm 
chí nhiều tiền hơn ở nước ngoài và đầu tư vào các công cụ 


có lợi tức cao và rủi ro cao ở các nước như Indonesia, Nga, 
Ukraine, và Brazil. Đây đã là một nhân tế đóng góp quan 
trọng trong khủng hoảng ở Hàn Quốc. 

Không phải là các ngân hàng Nhật đã hoạt động tốt hơn 
nhiều. Rắc rối của Nhật Bản truy nguyên về tận đổ vỡ 1987 
của Wall Street. Hệ thống tài chính Nhật được Bộ Tài chính 
(MOF) kiểm soát chặt chẽ. Các quan chức ở MOF tạo thành 
giới ưu tú trí tuệ, so được với /nspecteurs de Finance ở Pháp. 
Họ hiểu tính phản thân tốt hơn bất kể nhóm nào khác mà tôi 
đã gặp, và họ đã hình dung ý tưởng vĩ đại rằng Nhật Bản có 
thể chuyển sức mạnh công nghiệp của nó sang địa vị thống 
trị tài chính bằng cung cấp thanh khoản (tiền mặt) cho thế 
giới. Khái niệm được một quan chức MOF giải thích rõ cho tôi 
sau sụp đổ 1987. Ông ta đã đảm bảo với tôi rằng sẽ không 
có sự lặp lại của 1929 vì Nhật Bản sẽ “làm tràn ngập thế giới 
bằng thanh khoản”. Đáng tiếc, những người Nhật đã không 
tính đến một khía cạnh quan trọng của tính phản thân - cụ 
thể là, tính có thể sai riêng của họ - cái dẫn đến các hậu quả 
không chủ ý. Quyết định của họ áp đảo việc cho vay quốc tế 
đã giúp thế giới khắc phục các tác động của sụp đổ Wall 
Street, nhưng nó đã để các định chế tài chính Nhật với nhiều 
tổn thất ở nước ngoài. Chính sách của Nhật cũng đã gây ra 
một bong bóng tài chính và bất động sản ở trong nước đạt 
đỉnh điểm vào năm 1991. Do sự kiểm soát chặt của nó với 
các định chế tài chính, MOF đã có khả năng làm xẹp bong 
bóng mà không có đổ vỡ - lần đầu tiên trong lịch sử, một kì 
công như vậy được thực hiện. Nhưng nó đã để lại nhiều tài 
sản xấu không tiêu hoá được, làm mưng mủ các bản tổng 


kết tài sản của các định chế tài chính. Sự giảm sút giá trị tài 
sản kéo dài hơn nhưng không kém nghiêm trọng hơn, giả 
như nó do sụp đổ gây ra. Chỉ số thị trường cổ phiếu Nikkei 
giảm từ đỉnh cao 39.000 vào tháng Giêng 1991 xuống đỉnh 
thấp 14.000 vào tháng Tám 1992 và một đáy thứ hai 12.800 
vào tháng Mười 1998. Sự giảm sút giá trị bất động sản còn 
lớn hơn và kéo dài hơn. Tiền của người đóng thuế đã không 
thể dùng để cứu vớt các ngân hàng, cho đến khi nhu cầu trở 
nên không thể cưỡng lại được; ngay cả khi đó, tập quán 
Nhật đòi hỏi rằng các quan chức của MOF phải bị trừng phạt, 
và cuối cùng họ đã bị. Không ngạc nhiên là MOF đã cưỡng 
lại ý tưởng về tái cơ cấu triệt để càng lâu càng tốt. 

Khi khủng hoảng Á châu nổ ra, Nhật Bản tiến hành chính 
sách giảm thâm hụt ngân sách. Chính xác đã là chính sách 
sai, và khủng hoảng Á châu đến chính xác không đúng lúc. 
Các ngân hàng Nhật, đã có các khoản vay lớn bị rủi ro ở 
Thái Lan, Indonesia, và Hàn Quốc, bắt đầu giảm bảng tổng 
kết tài sản của mình, gây ra thu hẹp tín dụng giữa tràn ngập 
thanh khoản. Người tiêu dùng, bị khủng hoảng Á châu và vài 
vụ phá sản trong nước làm hoảng hốt, đã tăng thiên hướng 
tiết kiệm của họ. Lãi suất thấp khuyến khích vốn chuyển ra 
nước ngoài. Đồng yen sụt giá và nền kinh tế trượt vào suy 
thoái. Cuối cùng, chính phủ được thuyết phục để cắt giảm 
thuế và dùng tiền công để tái cấp vốn cho các ngân hàng, 
nhưng đã là quá ít và quá muộn. Suy thoái ở Nhật Bản, nền 
kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và một đối tác thương mại 
quan trọng của các nước Á châu khác, đã làm trầm trọng 
thêm sự suy sụp kinh tế khắp Châu Á. 


Chúng ta có thể nhận ra nhiều thiếu sót trong mô hình Á 
châu về sự phát triển kinh tế: Yếu kém về cơ cấu trong hệ 
thống ngân hàng và sở hữu doanh nghiệp, mối quan hệ loạn 
luân giữa kinh doanh và chính trị, thiếu minh bạch, và không 
có tự do chính trị. Mặc dù những thiếu sót này đã hiện diện 
ở nhiều nước bị ảnh hưởng, chẳng có thiếu sót nào trong số 
đó hiện diện ở tất cả các nước: Hồng Kông hầu như không 
mắc phải, Nhật Bản và Đài Loan có tự do chính trị; sở hữu 
gia đình của các công ti chủ yếu không đặc trưng cho Nhật 
Bản; Singapore đã có một hệ thống ngân hàng mạnh. 

Hơn nữa, mô hình Á châu, với tư cách như thế, đã là một 
chiến lược phát triển kinh tế rất thành công và được giới 
kinh doanh ngưỡng mộ rộng rãi. Mô hình Á châu đã tạo ra sự 
gia tăng đầy ấn tượng về mức sống, tăng trưởng thu nhập 
trên đầu người trung bình 5,5 phần trăm một năm suốt một 
thời kì dài - sự tăng trưởng nhanh hơn tăng trưởng đã đạt 
được ở bất kể nền kinh tế nào trong cùng thời gian và ở bất 
kể thời điểm nào của lịch sử thành văn. Vì thế, ngay cả khi 
khủng hoảng đã bộc lộ, các nhà lãnh đạo Á châu như Lee 
Kwan Yu của Singapore, Suharto ở Indonesia, và Mahathir 
của Malaysia tự hào tuyên bố niềm tin của họ rằng các giá 
trị Á châu ưu việt hơn các giá trị Tây phương. Họ đã đi xa 
đến mức thách thức Tuyên bố Phổ quát về Nhân quyền của 
Liên Hợp Quốc. Lee Kwan Yu đã coi các nền dân chủ Tây 
phương là suy đồi, Mahathir tức giận truyền thống của chủ 
nghĩa thực dân, và Suharto đã ca tụng đức hạnh của chủ 
nghĩa gia đình trị. Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) đã kết nạp Myanmar (Miến Điện) làm thành viên 


tháng Sáu 1997 - một thách thức trực tiếp đối với các nền 
dân chủ Tây phương, các nước coi chế độ áp bức của 
Myanmar là không thể chấp nhận được về mặt chính trị và 
con người. (Sự lên án công khai của tôi với bước đi của 
ASEAN có thể đã kích Mahathir tấn công lại tôi). 

Một mô hình phát triển kinh tế thành công đến vậy sao lại 
hoá ra xấu đi nhanh đến vậy? Câu hỏi không thể được trả lời 
mà không tính đến các sai sót của hệ thống tư bản toàn cầu. 
Sự thực rằng: Khủng hoảng Á châu không giới hạn ở Châu Á 
mà nhấn chìm tất cả các thị trường mới nổi trước khi nó kết 
thúc, củng cố thực tế rằng: Nguồn bất ổn định chủ yếu phải 
thấy ở bản thân hệ thống tài chính quốc tế. 


Bất ổn định của tài chính quốc tế 


Nhìn vào hệ thống, phải phân biệt giữa các nhà đầu tư trực 
tiếp, các nhà đầu tư chứng khoán, các ngân hàng thương 
mại, và các nhà chức trách tài chính như IMF và các ngân 
hàng trung ương. Các nhà đầu tư trực tiếp, như các công tỉ 
đa quốc gia, đã không đóng vai trò bất ổn định, có lẽ trừ tự 
bảo hiểm và đầu cơ với thanh khoản của họ. Trong trường 
hợp các nhà đầu tư chứng khoán, chúng ta có thể lọc ra các 
nhà đầu tư định chế cai quản tiền của những người khác, 
các quỹ tự bảo hiểm sử dụng đòn bẩy (vốn vay), và các nhà 
đầu tư cá nhân. 

Các nhà đầu tư định chế đo thành tích tương đối với nhau, 
tạo ra một bầy những người theo xu hướng. Họ phân bổ tài 
sản của mình giữa các thị trường quốc gia khác nhau; khi 


một thị trường tăng giá trị, họ cảm thấy có nghĩa vụ tăng 
phân bổ của mình và ngược lại. Ngoài ra, các quỹ đầu tư tín 
thác chắc có thể hấp dẫn các nhà đầu tư khi chúng làm ăn 
tốt và mất họ khi chúng bị tổn thất. Các nhà đầu tư định chế 
không đẩy nhanh sự đổ vỡ, nhưng họ làm trầm trọng nó, 
đầu tiên bằng việc ở quá lâu khi dễ chịu, rồi quá gấp gáp khi 
rút đi. Thường họ đã là những người bán bắt buộc nhằm 
thoả mãn việc chuộc lại. 

Các nhà quản lí quỹ tự bảo hiểm và những người khác đầu 
cơ với tiền vay đóng một vai trò tương tự. Khi gặp vận đỏ, họ 
có thể tăng cá cược của mình lên; khi thua, họ buộc phải 
bán để giảm đòn bẩy. Đây cũng là một nguồn lây chủ yếu: 
Các nhà đầu tư và những người đầu cơ chịu tổn thất ở một 
thị trường thường phải buộc bán đi ở các thị trường khác. 
Quyền chọn (opfion), tự bảo hiểm (hedøe), và các công cụ 
phái sinh (derivative) khác có tính chất tăng cường xu 
hướng tương tự. Các nhà quản lí quỹ tự bảo hiểm và những 
người đầu cơ khác có thể mua bán tiền trực tiếp mà không 
mua hay bán chứng khoán. Các ngân hàng cũng vậy, cả cho 
bản thân họ và cho các khách hàng của họ. Các ngân hàng 
là quan trọng hơn nhiều trong các thị trường tiền tệ so với 
các quỹ tự bảo hiểm, nhưng phải thừa nhận rằng các quỹ tự 
bảo hiểm như quỹ của tôi đã có đóng một vai trò trong sự 
rối loạn tiền tệ Á châu. Vì các quỹ tự bảo hiểm hay quan tâm 
đến thành tích tuyệt đối hơn là thành tích tương đối, chúng 
chắc dính líu tích cực hơn vào việc đẩy nhanh sự thay đổi xu 
hướng. Tất nhiên, điều này phơi họ ra cho các phê phán khi 
sự thay đổi là khó chịu, song, nếu một xu hướng là không 


thể duy trì được, thì nó nên đổi chiều càng sớm càng tốt. Thí 
dụ, bằng cách bán non đồng bạt Thái tháng Giêng 1997, 
Quantum Fund do công ti quản lí quỹ của tôi quản lí đã gửi 
một tín hiệu thị trường là đồng bạt có thể được định giá cao. 
Giả như các nhà chức trách đã phản ứng với sự suy yếu các 
khoản dự trữ, sự điều chỉnh có thể xảy ra sớm hơn và ít đau 
đớn hơn. Song, các nhà chức trách đã để dự trữ của họ chạy 
xuống; sự đổ vỡ, khi nó đến, đã thê thảm. 

Điều này nêu ra câu hỏi: Liệu đầu cơ tiền tệ có đáng mong 
muốn hay không. Xét lại bằng chứng, trong cuộc khủng 
hoảng hiện thời, các nước với đồng tiền tự do chuyển đổi đã 
chịu sự trục trặc nặng hơn các nước duy trì sự kiểm soát nào 
đó về buôn bán tiền. Thái Lan mở hơn Malaysia, và Thái Lan 
bị trục trặc lớn hơn; Trung Hoa lục địa ít bị ảnh hưởng hơn 
Hồng Kông, mặc dù Hồng Kông có hệ thống ngân hàng và 
tài chính lành mạnh hơn nhiều. Trường hợp của Trung Hoa 
đối lại Hồng Kông là đặc biệt có sức thuyết phục vì một hệ 
thống ngân hàng yếu hay làm trầm trọng khủng hoảng. Nếu 
giả như đồng nhân dân tệ có thể buôn bán tự do, hệ thống 
ngân hàng Trung Quốc phải bị sụp đổ. Có nên suy ra rằng 
phải cấm đầu cơ tiền tệ? Không cần thiết. Thứ nhất, còn xa 
mới chắc rằng đầu cơ tiền tệ là có hại. Như chúng ta đã thấy 
trong trường hợp của Thái Lan, đầu cơ có thể cho các tín 
hiệu thị trường hữu ích. Thứ hai, ngay cả nếu đầu cơ là có 
hại, buôn bán tiền tệ là không thể thiếu được cho thương 
mại quốc tế, đầu tư quốc tế, và tiếp cận đến hệ thống ngân 
hàng quốc tế. Chúng ta vạch đường ranh giới về đầu cơ tiền 
tệ ở đâu phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của hệ thống 


ngân hàng và các thị trường tài chính nội địa. Có cách có 
thể kiềm chế đầu cơ mà không can thiệp quá mức vào buôn 
bán tiền hợp pháp. Trong mọi trường hợp, hỗn hợp chính 
sách đúng đắn có thể được quyết định chỉ trên cơ sở từng 
trường hợp một. Trong các nước Á châu, có lẽ đã có quá 
nhiều áp lực từ Hoa kì và IMF để mở cửa các thị trường tài 
chính nội địa trước khi họ được chuẩn bị thích hợp cho việc 
đó; đây đã là một yếu tố đóng góp quan trọng cho khủng 
hoảng. 

Điều này dẫn chúng ta đến với vai trò của các ngân hàng 
thương mại. Mỗi nước có hệ thống ngân hàng và các nhà 
chức trách có cách điều tiết riêng của mình; chúng tương 
tác thông qua một mạng lưới rắc rối để tạo ra hệ thống 
ngân hàng quốc tế. Một số ngân hàng lớn ở trung tâm dính 
sâu vào các giao dịch quốc tế đến mức đủ tư cách như ngân 
hàng quốc tế. Chúng thường sở hữu các ngân hàng nội địa 
hoặc tiến hành các hoạt động trong nước như tín dụng tiêu 
dùng ở nhiều nước. Hầu hết các nước dính đến khủng hoảng 
1997-1999, tuy vậy, đã có các hệ thống ngân hàng tương 
đối khép kín, tức là ít ngân hàng trong nước do nước ngoài 
sở hữu. Hồng Kông và Singapore là các ngoại lệ: Các ngân 
hàng chủ yếu có tư cách quốc tế. 

Các ngân hàng quốc tế và trong nước liên kết với nhau bằng 
các mức tín dụng, xác định các giới hạn tham gia vào các 
giao dịch khác nhau như buôn bán tiền tệ, hoán đổi lãi suất, 
và các giao dịch tương tự như thế. Chúng cũng có thể kết 
nối qua tín dụng dài hạn. Cả các mức tín dụng lẫn khoản vay 
được cố định bằng dollar hay đồng tiền mạnh nào đó. Ở các 


nước như Hàn Quốc và Thái Lan, đã có bảo lãnh ngầm định 
hay tường minh từ ngân hàng trung ương cho nghĩa vụ của 
các ngân hàng thương mại chủ yếu. Các bảo lãnh đó giải 
thích sự miễn cưỡng của các ngân hàng quốc tế để giảm 
mức tín dụng của họ ngay cả khi họ có thể thấy trục trặc 
đang tới. 

Trong các nước mà đồng tiền được neo một cách chính thức 
hay phi chính thức vào đồng dollar, các ngân hàng trong 
nước và những người vay cho rằng neo có thể vững. Thường 
họ không tự bảo hiểm chống lại rủi ro tiền tệ. Cho nên khi 
neo cuối cùng đã vỡ, họ thấy mình với những rủi ro tiền tệ 
lớn không được bảo hiểm. Tranh cướp vì tiền cược, họ tạo 
một áp lực khủng khiếp lên các đồng tiền địa phương bằng 
cách mua đồng tiền ghi trong khế ước vay. Các đồng tiền lao 
xuống quá mức, gây ra sự xấu đi đột ngột trong bảng tổng 
kết tài sản của những người đi vay. Thí dụ, Siam Cement, 
công ti lớn nhất và mạnh nhất Thái Lan, chịu một khoản tổn 
thất 52,6 tỉ bạt năm 1997 so với vốn cổ phần ban đầu 42,3 
tỉ bạt và lợi nhuận 6,8 tỉ bạt năm 1996. Í14Ì Các công tỉ yếu 
hơn làm ăn tồi hơn nhiều. Nhiều người đi vay đã dùng tiền 
vay để tài trợ bất động sản, và giá trị bất động sản suy sụp 
theo khi neo tiền bị vỡ. Đột nhiên, có cả rủi ro tín dụng cũng 
như rủi ro tiền tệ, làm giảm sự sẵn lòng của những người 
cho vay để mở rộng tín dụng. Cùng với sự trốn chạy của các 
nhà đầu tư nước ngoài khỏi các thị trường suy sụp, điều này 
tạo ra một quá trình tự tăng cường gây ra sụt giá đồng bạt 
42 phần trăm và 59 phần trăm thị trường cổ phiếu Thái Lan 
(tính bằng đồng tiền địa phương) giữa tháng Bảy 1997 và 


cuối tháng Tám 1998. Kết quả kết hợp là tổn thất 76 phần 
trăm tính bằng dollar trong mười bốn tháng. (So với 86 phần 
trăm tổn thất của Wall Street trong ba năm giữa tháng Mười 
1929 và tháng Tư 1933). 

Sự hoảng loạn lan sang các nước láng giềng bởi các thị 
trường tài chính - tôi dùng hình tượng về một trái phá; 
những người khác mô tả sự lây tài chính như dạng hiện đại 
của bệnh dịch hạch. Sự thiếu cân bằng ở một vài nền kinh tế 
bị khủng hoảng ít rõ rệt hơn. Nền kinh tế Malaysia đã quá 
nóng, nhưng sự bành trướng tiền tệ chủ yếu là nội bộ; và 
thâm hụt thương mại khá khiêm tốn. Tuy nhiên, Malaysia bị 
đòn nặng hệt như Thái Lan. Những cái căn bản ở Indonesia 
xem ra đã khá lành mạnh; vấn đề chủ yếu là Indonesia đã 
vay quá nhiều từ các ngân hàng Hàn Quốc và Nhật Bản các 
ngân hàng đã có các vấn đề riêng của chúng và không ở vị 
thế để có thể gia hạn các khoản cho vay của mình. Thế mà, 
sự tàn phá ở Indonesia đã lớn hơn ở Thái Lan nhiều. Khi 
đồng dollar Hồng Kông bị tấn công, hệ thống hội đồng tiền 
tệ gây ra tăng lãi suất địa phương, điều này, đến lượt nó, 
kéo giá trị bất động sản và cổ phiếu xuống. Các ngân hàng 
quốc tế kinh doanh với các ngân hàng Hồng Kông phát hiện 
ra rủi ro tín dụng trước đây chưa được biết. Khi họ tham gia 
hoán đổi lãi suất giáp lưng, l1#l họ đã giả thiết rằng rủi ro là 
như nhau ở cả hai phía, vì thế các rủi ro tín dụng khử lẫn 
nhau; nhanh chóng, họ nhận ra rằng: Nếu tỉ giá hối đoái 
thay đổi, đối tác Hồng Kông của họ đột ngột nợ họ nhiều 
tiền hơn họ nợ đối tác Hồng Kông. Điều này buộc các ngân 
hàng quốc tế cắt bớt mức tín dụng cho Hồng Kông. Thị 


trường Hồng Kông sụt 62 phần trăm trước khi các nhà chức 
trách can thiệp để ổn định thị trường. 

Rủi ro tín dụng đã trở thành vấn đề thậm chí lớn hơn ở Hàn 
Quốc, nơi một số ngân hàng đã thực sự không thực hiện 
được sự bảo lãnh của mình. Không lâu trước khi khủng 
hoảng tài chính đã buộc Thái Lan, rồi đến Hàn Quốc và 
Indonesia, tìm IMF để kiếm hỗ trợ. 

Vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 


IMF thấy mình đối mặt với các vấn đề mà nó trước kia chưa 
từng gặp phải. Khủng hoảng Á châu là một khủng hoảng 
phức tạp, với một thành phần tiền tệ và một thành phần tín 
dụng. Thành phần tín dụng, lần lượt, có khía cạnh quốc tế 
và khía cạnh nội địa, và tất cả các thành phần khác nhau 
tương tác với nhau. Cái làm cho khủng hoảng Á châu khác 
với bất kể khủng hoảng nào trước đó, là nó có xuất xứ từ 
khu vực tư nhân; khu vực công cộng tương đối lành mạnh. 

IMF đã kê đơn thuốc truyền thống được dùng khi khu vực 
công cộng gặp rắc rối: tăng lãi suất và giảm chỉ tiêu chính 
phủ nhằm ổn định đồng tiền và khôi phục lòng tin của các 
nhà đầu tư nước ngoài. Nó đã nhận ra các thiếu sót cơ cấu ở 
từng nước riêng và cũng áp đặt các điều kiện may đo sẵn, 
như đóng cửa các định chế tài chính không lành mạnh. 
Nhưng các chương trình của IMF đã không khôi phục được 
lòng tin của các nhà đầu tư quốc tế vì chúng chỉ đề cập vài 
khía cạnh của khủng hoảng, không phải tất cả. Vì các khía 
cạnh đó tương quan với nhau, chẳng cái nào có thể được 
chữa một cách tách biệt. Đặc biệt, các đồng tiền không thể 


được ổn định cho đến khi các vấn đề nợ được giải quyết, vì 
các con nợ đổ xô đi đảm bảo rủi ro của mình, kéo đồng tiền 
xuống, và đồng tiền yếu đến lượt nó lại tăng rủi ro của các 
con nợ theo một vòng luẩn quẩn. 

Vì sao IMF đã không nhận ra điều này? Có lẽ câu trả lời là 
IMF đã không phát triển một phương pháp luận để giải quyết 
các bất cân đối trong khu vực tư nhân; chắc chắn một số 
quan chức IMF đã có hiểu biết không thoả đáng về các thị 
trường tài chính hoạt động ra sao. Điều này được minh 
chứng ở Indonesia, nơi IMF khăng khăng đòi đóng cửa một 
số ngân hàng mà không lập các khoản dự phòng để bảo vệ 
những người gửi tiền, gây ra việc rút tiền ổ ạt ở hầu như tất 
cả các ngân hàng. (Sự thiếu hiểu biết tương tự đã tỏ ra ở 
Nga muộn hơn). 

Ở Indonesia, sự hoảng loạn tài chính đã làm yếu quyết tâm 
của tổng thống Suharto để tuân theo các điều kiện của 
chương trình cứu trợ của IMF mà từ lâu, ông đã không ưa, vì 
nó chạm đến những đặc lợi của gia đình và bạn bè ông. 
Cuộc cãi vã giữa Suharto và IMF đã đẩy đồng rupiah rơi tự 
do. Soros Fund Management đã bị thiệt hại lớn vì chúng tôi 
đã mua đồng rupiah Indonesia ở khoảng bốn ngàn rupiah 
một dollar, nghĩ rằng đồng tiền đã lao xuống quá rồi, từ 
2.430 rupiah một dollar kể từ tháng Bảy 1997. Nó tiếp tục 
rơi xuống nhanh chóng hơn 16.000 - một kinh nghiệm để 
đời. Tôi đã ý thức đây đủ về sự tham nhũng của chế độ 
Suharto, và tôi đã khăng khăng đòi bán cổ phần của chúng 
tôi trong một nhà máy điện Indonesia, trong đó, các thành 
viên gia đình Suharto có lợi ích tài chính đơn thuần, vì tôi đã 


không muốn bị gắn với họ. Thế mà chúng tôi đã ở đây, mất 
tiền ở Indonesia đúng khi đàn gà về chuồng để ngủ. 

IMF bị phê phán do đưa ra quá nhiều điều kiện và can thiệp 
quá nhiều vào công việc nội bộ của các nước nhờ đến trợ 
giúp của nó. Công việc của IMF là cái gì, người ta hỏi, nếu 
một chế độ là tham nhũng hoặc cơ cấu ngân hàng và công 
nghiệp quá thiên dùng vốn vay? Tất cả cái có ý nghĩa chỉ là: 
Một nước phải có khả năng thoả mãn các nghĩa vụ của 
mình. Công việc của IMF là giúp kiềm chế khủng hoảng 
thanh khoản (tiền mặt); các vấn đề cơ cấu, tốt nhất là để 
cho nước liên quan lo lắng. 

Tôi lại lí luận ngược lại. Các khủng hoảng thanh khoản không 
thể tách khỏi mối liên hệ với những bất cân đối cơ cấu. Khi 
các ngân hàng và công ti mắc quá nhiều nợ nần, tình hình 
của họ không thể được sửa bằng cách cho họ vay nhiều hơn 
- cần một sự tiêm vốn cổ phần. Rắc rối là trong một khủng 
hoảng, cả vốn cổ phần mới lẫn tín dụng thêm đều không sẵn 
có. 

Giải pháp hiệu quả duy nhất, là áp đặt một thoả thuận hoãn 
trả nợ tiếp theo một sơ đồ chuyển nợ thành vốn, nhưng điều 
đó vượt quá xa quyền lực và khả năng của IMF. Nó có thể 
làm giảm nhẹ áp lực lên tỉ giá hối đoái và tránh phải áp đặt 
lãi suất trừng phạt; có thể đạt những điều chỉnh cơ cấu cần 
thiết mà không đẩy các nước vào suy thoái. Nhưng nó không 
thể được thực hiện mà không có sự tập họp ý chí chính trị 
cần thiết cả ở trong nước lẫn quốc tế. Kim Dae Jung ở Hàn 
Quốc có thể đã hoan nghênh nó, nhưng không chắc Suharto 
của Indonesia lại tán thành. Trong mọi trường hợp, không 


thể hình dung được rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Kho 
Bạc Hoa Kì, có thể dung thứ một sự hoãn trả nợ tạm thời. 
Điều đó có thể gây chấn động thông qua hệ thống ngân 
hàng quốc tế và đẩy nhanh những trục trặc đã xảy ra muộn 
hơn, liên quan đến vỡ nợ của Nga. Nó cũng biểu hiện cho sự 
đoạn tuyệt hoàn toàn với các tập quán quá khứ. Toàn bộ học 
thuyết của IMF đã được dựng lên quanh nhu cầu bảo vệ lợi 
ích của hệ thống ngân hàng quốc tế. Điều này đang được 
xem xét lại, nhưng chỉ sau khi khủng hoảng đã qua đi. Bởi 
vậy, các sự kiện diễn ra như trong một bi kịch Hi Lạp. Và, dù 
là tái cơ cấu nợ thành vốn cổ phần không thể không diễn ra, 
nhưng chỉ sau khi các nước đã trải qua một kinh nghiệm tan 
hoang. 

Hiển nhiên ở đây có vấn đề mang tính hệ thống, và IMF là 
một phần của vấn đề hơn là giải pháp. IMF hiện nay đang ở 
trong khủng hoảng riêng của mình. Lòng tin thị trường đã là 
một thành tố thiết yếu trong thành công quá khứ của nó, và 
uy tín của nó đã bị suy yếu. Các định chế tài chính quốc tế 
cũng thấy mình bị áp lực từ Quốc hội Mĩ. Quan trọng nhất, 
bản thân IMF đã mất niềm tin vào học thuyết đã chỉ đạo các 
hoạt động của nó trong quá khứ, và nó đang thất bại về nỗ 
lực tìm cách để “cứu” khu vực tư nhân. Tôi sẽ khảo sát đề tài 
này đầy đủ hơn ở Chương 10. 


Khủng hoảng lan ra 


Mùa thu 1997, sự sụp đổ ở Indonesia đặt các ngân hàng Hàn 
Quốc vào thế thủ và làm xói mòn lòng tin của những người 


cho vay quốc tế vào hệ thống ngân hàng Hàn Quốc. Từ Hàn 
Quốc, trái phá bắn sang Nga và Brazil, trên đường sượt qua 
Đông Âu và phá huỷ Ukraine. Các ngân hàng Hàn Quốc đã 
đầu tư ở Nga và Brazil, những người Brazil đã đầu tư ở Nga. 
Những người Hàn Quốc và Brazil đã phải thanh lí số cổ phiếu 
họ đang nắm giữ, và Brazil và Nga đã phải tăng lãi suất đủ 
cao để bảo vệ đồng tiền của họ khỏi bị bán. Brazil đã dùng 
khủng hoảng để đưa ra những cải cách cơ cấu cần đến từ 
lâu, đã giúp kìm chế tình hình - nhưng chỉ được vài tháng. 

Khủng hoảng quốc tế đạt đỉnh điểm đầu tiên của nó vào 
cuối tháng Mười Hai 1997, khi, bất chấp chương trình của 
IMF, các ngân hàng nước ngoài từ chối gia hạn các khoản 
vay của họ đối với các ngân hàng Hàn Quốc. Các ngân hàng 
trung ương đã phải can thiệp và dùng sức mạnh buộc các 
ngân hàng thương mại dưới quyền hạn của chúng gia hạn 
các khoản vay của mình. Một gói cứu trợ thứ hai của IMF 
cùng được đưa ra. Ngay sau đó, sự hoảng sợ bắt đầu dịu đi. 
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan nói rõ rằng 
các trục trặc Á châu đã loại trừ bất kể khả năng tăng lãi suất 
nào, và các thị trường trái phiếu và cổ phiếu hăng hái lên. 
Trái phá dừng lại mà không thâm nhập vào Mĩ Latin, ngoại 
trừ cú va đập ban đầu vào Brazil. Cả Hàn Quốc và Thái Lan 
đã hưởng lợi từ việc bầu cử ra các chính phủ toàn tâm cho 
cải cách. Chỉ Indonesia tiếp tục xấu đi, và cuối cùng Suharto 
bị buộc rời quyền lực. Xuất hiện những người lùng cổ phiếu 
giá hời; các đồng tiền mạnh lên; và vào cuối tháng Ba 1998, 
các thị trường cổ phiếu Á châu, kể cả Indonesia, đã phục hồi 
giữa một phần ba và một nửa tổn thất của họ (lần nữa, được 


đo bằng đồng tiền địa phương). Đây là sự phục hồi điển hình 
Sau suy sụp lớn của thị trường. 

Đã là một bình minh giả. Sự sụp đổ tài chính kéo theo sự suy 
sụp kinh tế. Cầu nội địa ở các nước mắc nợ nhiều chững lại 
và nhập khẩu co lại, còn xuất khẩu tính bằng dollar đã 
không mở rộng vì các đồng tiền mất giá. Một phần lớn xuất 
khẩu là cho các nước cũng đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra, xuất 
khẩu tập trung vào một số hạn chế các mặt hàng, nơi áp lực 
bán đã kéo giá xuống. Các chất bán dẫn, trong đó Hàn 
Quốc, Đài Loan, và, ở mức ít hơn, Nhật Bản, giành giật thị 
trường thế giới, đặc biệt bị đòn nặng. Sự suy sụp kinh tế 
nhanh chóng lan sang các nước ban đầu không bị dính vào. 
Nhật Bản trượt dài vào suy thoái, và tình hình kinh tế ở 
Trung Quốc xấu đi. Hồng Kông cũng lại nằm dưới áp lực mới. 
Sụt giảm giá hàng hoá, đặc biệt là dâu, gây thiệt hại cho 
Nga và các nước sản xuất hàng hoá. 

Vấn đề ở Nhật Bản hầu như hoàn toàn nằm trong nội bộ. 
Chính phủ Nhật, ở trong phạm vi năng lực của mình, căn cứ 
vào việc dự trữ tiền khổng lổ và thặng dư thương mại lớn và 
gia tăng, để tái vốn hoá hệ thống ngân hàng và kích thích 
nền kinh tế. Đáng tiếc, các chính sách của nó đã bị quan 
niệm sai dẫn dắt. Các ngân hàng phải phá sản và bị trừng 
phạt trước khi có thể dùng đến tiền công cộng. Các nhà 
ngân hàng và các quan chức của Bộ Tài chính đã làm tất cả 
trong thẩm quyền của mình để trì hoãn ngày xui xẻo ấy. Kết 
quả đã là một đợt thu hẹp tín dụng, đẩy nền kinh tế vào suy 
thoái, gây áp lực kinh khủng lên các nước Á châu khác. 
Trung Quốc đối mặt với cùng các khó khăn như Hàn Quốc. 


Nó có một hệ thống ngân hàng được chỉ dẫn bởi chính trị 
hơn là bởi cân nhắc thương mại, và tích tụ nợ xấu thậm chí 
còn tồi hơn Hàn Quốc. Đã có boom (hưng thịnh bột phát) 
ghê gớm về phát triển nhà đất (vào lúc khủng hoảng Á châu 
nổ ra, người ta nói rằng nửa số cần cẩu của thế giới đang 
hoạt động ở Thượng Hải). Dòng đầu tư nước ngoài chảy vào 
- với 70 phần trăm của toàn bộ là từ Hoa Kiều - tạm ngưng 
lại. 

Sự khác biệt lớn - thực ra là cái bù lại khiếm khuyết của 
Trung Quốc - đã là việc đồng tiền của nó không chuyển đổi 
được; nếu khác đi thì trái phá chắc chắn sẽ làm việc của 
mình, bất chấp các khoản dự trữ tiền chính thức khổng lồ. 
Trung Quốc có các khoản vay ngoại tệ tồn đọng mà độ lớn 
của nó, như ở các nước Á châu khác, không được báo cáo 
một cách tin cậy, và các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là 
Hoa Kiều, có lẽ đã bỏ chạy, hoặc chí ít tự bảo hiểm các 
khoản đầu tư của mình trên thị trường kì hạn, nếu họ có cơ 
hội. Như tình hình này, kiểm soát vốn đã mua thời gian cho 
chính phủ. 

Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực để sử dụng khoảng thời 
gian ấy để kích cầu nội địa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
mất “sự uỷ trị của trời” trong cuộc thảm sát Thiên An Môn, 
nên nó phải chu cấp sự phồn vinh trên mặt đất để được tha 
thứ. Điều này có nghĩa là một sự tăng trưởng 8 phần trăm. 
Nhưng các đầu tàu của tăng trưởng - xuất khẩu và đầu tư 
nước ngoài - hiện nay bị tắt. Cầu nội địa phải thế chỗ của 
chúng. Chính phủ phải viện đến các đơn thuốc tốt cũ của 
Keynes: khuyến khích các dự án hạ tầng cơ sở lớn và cố 


gắng kích thích xây dựng nhà ở. Trung Quốc đã quyết tâm 
tránh phá giá đồng tiền của mình vì một số lí do. Nó muốn 
nâng cao địa vị của mình trên thế giới, xây dựng một mối 
quan hệ mạnh mẽ hơn với Hoa Kì, và gia nhập Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO); nó cũng sợ gây ra các biện 
pháp bảo hộ trả đũa ở Hoa Kì nếu nó phá giá. Phá giá cũng 
có thể làm xói mòn hội đồng tiền Hồng Kông, và chính phủ 
Trung Quốc nhiệt tình cam kết với ý tưởng “một nước, hai hệ 
thống kinh tế” vì nó muốn Trung Hoa lục địa trở nên giống 
Hồng Kông hơn. Nó cũng muốn tạo tiền lệ thuận lợi cho việc 
thống nhất với Đài Loan trong tương lai. 

Vào mùa hè 1998, còn xa mới rõ, liệu các chính sách này có 
hoạt động hay không. Chính phủ Trung Quốc đã hi vọng đạt 
cùng hiệu quả như phá giá bằng cách áp đặt hạn chế nhập 
khẩu và trợ cấp xuất khẩu, nhưng đã có buôn bán nhộn nhịp 
về các mặt hàng nhập khẩu bí mật, đặc biệt với các doanh 
nghiệp gắn với Quân Giải phóng Nhân dân, điều đó xén bớt 
cầu về các sản phẩm nội địa. Hệ thống ngân hàng và các 
bảng tổng kết tài sản của các doanh nghiệp nhà nước (SOE) 
Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Thặng dư thương mại là ảo 
tưởng vì mọi loại buôn lậu. Các khoản dự trữ chính thức vừa 
đủ duy trì vì sự đào tẩu vốn trá hình. Các bước khuyến khích 
sở hữu nhà ở tư nhân đã có ảnh hưởng ngược khuyến khích 
tiết kiệm. Hệ thống ngân hàng đã sử dụng các khoản tiết 
kiệm để duy trì các doanh nghiệp quốc doanh hấp hối, điều 
chỉ làm tăng nợ nần của nhà nước với các công dân của 
mình mà không kích thích nền kinh tế. Cần đến những cải 
cách cơ cấu triệt để, nhưng chúng đã bị ngưng lại vì chúng 


đã có thể gây ra náo động xã hội. 

Khủng hoảng tài chính toàn cầu đạt đỉnh điểm cuối cùng của 
nó vào mùa thu 1998, khi Nga vỡ nợ trong nước, do đó làm 
rung chuyển hệ thống tài chính quốc tế ở gần lõi của nó và 
gây ra sự gần vỡ nợ của Long Term Capital Management 
(LTCM), một quỹ tự bảo hiểm có đòn bẩy cao (dùng nhiều 
vốn vay). 

Tôi sẽ phân tích kinh nghiệm Nga chỉ tiết hơn ở Chương 9. 
Hiện tại, hãy tập trung vào ảnh hưởng của sự vỡ nợ của Nga 
lên các thị trường tài chính. Các thị trường ở trung tâm đã 
vượt qua khủng hoảng ở ngoại vi một cách xuất sắc. Giá cổ 
phiếu và trái phiếu thực tế đã hưởng lợi từ sự dịu đi của áp 
lực lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang đã sắp tăng lãi suất khi 
khủng hoảng Á châu nổ ra; sự loại bỏ mối đe doạ đó đã đến 
như một sự làm nhẹ bớt cho các thị trường. Độ chênh lệch 
(spreaơ) giữa các công cụ tài chính ít rủi ro và nhiều rủi ro 
hơn đã nới rộng ra như một kết quả của khủng hoảng, và 
các ngân hàng với nhiều khoản rủi ro ở các nước ngoại vi có 
thiên hướng giảm độ rủi ro bản tổng kết tài sản của mình, 
nhưng cho đến trước khi Nga vỡ nợ, áp lực giảm phát này đã 
được kìm chế tốt. 

Vỡ nợ của Nga làm thay đổi tất cả. Một số ngân hàng và 
ngân hàng đầu tư đã dính nhiều đến việc tài trợ các ngân 
hàng Nga, đầu cơ vào tín phiếu kho bạc nội địa Nga thông 
qua các giao dịch tiền cũng như tín dụng; họ cũng đã có một 
số exposure l1trực tiếp, cả cho riêng họ và cho khách hàng. 
Bây giờ họ đối mặt với bút toán xoá sổ. Nhưng tầm quan 
trọng của ảnh hưởng trực tiếp này lu mờ đi so với các ảnh 


hưởng gián tiếp. Rốt cuộc, thị trường tín phiếu kho bạc Nga 
bé tẹo so với các thị trường hoán đổi và độ chênh lệch quốc 
tế khác nhau: trái phiếu chính phủ đối lại các chứng khoán 
bảo lãnh bằng văn tự thế chấp; tín phiếu kho bạc đối lại 
Eurodollar; Eurodollar đối lại Eurosterling; lãi suất cố định 
đối lại lãi suất thay đổi, và vân vân. Các phòng giao dịch 
riêng của các ngân hàng lớn và ngân hàng đầu tư cũng như 
một vài quỹ tự bảo hiểm (không phải của tôi) đã tham gia 
kinh doanh các độ chênh lệch này: mua các thứ dường như 
được định giá thấp, kì vọng rằng các độ chênh lệch sẽ trở lại 
mức bình thường hơn. Các độ chênh lệch này đã đạt mức 
hay gần mức kỉ lục rồi vì khủng hoảng Á châu; bây giờ 
chúng lên đến kịch trần. 

Người chơi lớn nhất trong lĩnh vực này đã là LTCM, quỹ tự 
bảo hiểm do John Merriweather và nhóm của ông lập ra khi 
họ rời bỏ Salomon Brathers, một ngân hàng đầu tư lớn, bây 
giờ là một phần của Citigroup. Họ đã thành công, mang lại 
lợi tức tuyệt vời cho các nhà đầu tư của mình và có danh 
tiếng cao nhất. Họ đã dùng các mô hình tinh vi, dựa trên lí 
thuyết thị trường hiệu quả cho buôn bán, và họ có hai kinh 
tế gia được giải Nobel trong hội đồng quản trị của mình. Các 
đối tác của họ đã sẵn sàng buôn bán với họ mà không đòi 
bất kể biên (lợi nhuận) nào. Ngoài ra, họ đã có khả năng 
nhận được tín dụng dự phòng lớn không có bảo đảm. Đầu 
1998, họ đã chia cổ tức một phần quan trọng vốn của các 
nhà đầu tư của họ nhằm tăng lợi tức trên vốn còn lại. Họ có 
bảng tổng kết tài sản hơn 100 tỉ $ và các nghĩa vụ ngoại 
bảng hơn 1000 tỉ $ với vốn cổ phần 5 tỉ $. Bây giờ họ chịu 


tổn thất lớn, và vốn cổ phần của họ co lại còn khoảng 600 
triệu $ vào thời điểm Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York 
triệu tập các đối tác chính của LTCM, những người có thể bị 
thiệt hại nặng nếu LTCM vỡ nợ, đến họp và khuyến khích họ 
lập ra một quỹ đủ lớn để ngăn chặn sự sụp đổ. Giả như họ 
đã không làm vậy, các đối tác có thể chịu tổn thất lớn cả 
trên expoosure của họ với LTCM và trên tài khoản riêng của 
họ. Giả như đã phải thanh lí các vị thế tồn đọng, sẽ khó tìm 
ra người mua; hơn nữa, khả năng trả được nợ của các đối 
tác sẽ bị nghi ngờ, đẩy nhanh sự hoảng loạn cổ điển. Nhưng 
Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã can thiệp. Các thị 
trường cổ phiếu chịu một đợt suy giảm tạm thời, nhưng Cục 
Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất ba lần tiếp nhau nhanh 
chóng, và các thị trường đã lấy lại sự bình tĩnh của mình. 
Suýt nữa hệ thống tài chính quốc tế đã đi đến sụp đổ, và đó 
là dịp duy nhất mà các thị trường cổ phiếu ở trung tâm bị 
tác động xấu bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Lúc đó tôi đang hoàn thành cuốn The Crisis of Global 
Capitalism, đúng ngay sau khi Nga vỡ nợ và đúng ngay 
trước khi LICM gần phá sản. Tôi đã thấy nó đang đến và bị 
nó ảnh hưởng rất lớn. Nó gạt tôi ra và làm cho tôi tiên đoán 
về cái chết gần kề của hệ thống tư bản toàn cầu. Đây, chính 
xác tôi đã viết thế này: 

“Hệ thống tư bản toàn cầu đã bị thử thách nghiêm trọng 
trong khủng hoảng Mexico 1994-1995, nhưng nó đã sống 
sót và quay lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là khi giai 
đoạn tăng tốc xuất hiện và boom ngày càng trở nên không 
lành mạnh. Sự thực, rằng những người nắm giữ tín phiếu 


kho bạc Mexico nổi lên từ khủng hoảng vô sự, nêu một tấm 
gương xấu cho những người đầu cơ về tín phiếu kho bạc 
Nga. Điểm ngoặt đã đến với khủng hoảng Thái tháng Bảy 
1997. Nó đảo ngược chiều của dòng tiền chảy... 

Đầu tiên, sự đảo ngược đã làm lợi cho các thị trường tài 
chính ở trung tâm vì các lí do tôi đã giải thích và xu thế lên 
giá ở trung tâm cũng đã mang lại hi vọng cho ngoại vi. Các 
thị trường cổ phiếu Á châu trở lại hầu như chính xác một nửa 
tổn thất của chúng tính bằng tiền địa phương trước khi lại lùi 
lại. Điều này có thể được diễn giải như giai đoạn chạng 
vạng. Cuối cùng, các thị trường tài chính ở trung tâm cũng 
không chống nổi busf (suy sụp). Đầu tiên, sự xói mòn là từ 
từ và dòng tiền chảy vào các quỹ đầu tư tín thác vẫn dương, 
nhưng sự sụp đổ ở Nga đã đẩy nhanh cao đỉnh bán, cao đỉnh 
này có một số, nhưng không phải tất cả, các dấu hiệu của 
đáy thị trường. Tôi tin rằng nó là cái đáy giả, hệt như đáy do 
các thị trường cổ phiếu Á châu gây ra đầu 1998 đã hoá ra là 
giả. Tôi kì vọng một sự trở lại đến 50 phần trăm, nhưng tôi 
không thể loại trừ khả năng suy giảm tiếp trước khi phục 
hồi. Cuối cùng các thị trường phải xuống thấp hơn nhiều, 
dẫn tới một giảm sút toàn cầu. Sự tan rã của hệ thống tư 
bản toàn cầu sẽ cản trở sự phục hồi, biến giảm sút thành 
suy thoái. 

Với ba lí do chính, tôi tin rằng vì sao chưa đạt đến đáy. Một 
là, sự sụp đổ của Nga đã tiết lộ các sai sót trước kia bị bỏ 
qua trong hệ thống ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng tham 
gia hoán đổi, giao dịch kì hạn, và buôn bán các công cụ phái 
sinh với nhau và với các khách hàng. Các giao dịch này 


không thể hiện trong bảng tổng kết tài sản của các ngân 
hàng. 

Khi các ngân hàng Nga không thực hiện được các nghĩa vụ 
của mình, các ngân hàng Phương Tây bị mắc vào, kể cả vì 
riêng mình và vì khách hàng của mình. Các quỹ tự bảo hiểm 
và các tài khoản đầu cơ cũng bị tổn thất lớn. Các ngân hàng 
bây giờ cố gắng một cách điên rồ để hạn chế exposure của 
họ, giảm đòn bẩy vốn vay, và giảm rủi ro. Cổ phiếu của 
riêng họ rớt xuống và một sự thu hẹp tín dụng toàn cầu 
đang hình thành. l2 

Thứ hai, sự đau đớn của ngoại vi đã trở nên căng thẳng đến 
mức các nước riêng biệt đã bắt đầu rút khỏi hệ thống tư bản 
toàn cầu hoặc đơn giản ngã xuống bên lề đường. Đầu tiên là 
Indonesia rồi đến Nga, đã hoàn toàn khó chịu khi hứng nhận 
sự đổ vỡ. Những gì xảy ra ở Malaysia và, ở mức độ ít hơn, ở 
Hồng Kông, theo cách nào đó, thậm chí còn đáng ngại hơn. 
Sự sụp đổ ở Indonesia và Nga là không có chủ ý, còn 
Malaysia tách mình ra khỏi các thị trường vốn quốc tế một 
cách có chủ ý. Hành động của nó đã mang lại sự nhẹ bớt 
tạm thời cho nền kinh tế Malaysia và cho phép các nhà cai 
trị của nó duy trì quyền lực, nhưng, bằng cách buộc vốn đào 
tẩu khỏi ngoại vi, nó đặt thêm áp lực lên các nước cố gắng 
giữ thị trường của họ mở. Nếu sự đào tẩu vốn làm cho 
Malaysia có vẻ tốt hơn các nước láng giềng, chính sách này 
có thể bị những người khác bắt chước dễ dàng. 

Yếu tố chủ yếu thứ ba hoạt động làm tan rã hệ thống tư bản 
toàn cầu là sự bất lực hiển nhiên của các nhà chức trách 
tiền tệ quốc tế để giữ vững nó lại. Các chương trình của IMF 


có vẻ không hoạt động và IMF đã hết tiền. Phản ứng của các 
chính phủ G7 đối với khủng hoảng Nga là không thoả đáng 
một cách thảm hại, và sự mất kiểm soát thật là rùng rợn. 
Các thị trường tài chính rất lạ kì, khác thường về khía cạnh 
này: Chúng ghét bất kể loại can thiệp nào của chính phủ 
nhưng chúng lại giữ niềm tin sâu sắc rằng: Nếu tình hình 
thực sự gay go thì các nhà chức trách sẽ can thiệp. Niềm tin 
này bây giờ đã lung lay. I3l 

Tương tác phản thân giữa các yếu tố này dẫn tôi đi đến kết 
luận rằng: Chúng ta đã vượt quá điểm giao nhau và sự đảo 
xu hướng được tăng cường bởi sự đảo ngược của thiên kiến 
thịnh hành. Các sự kiện sẽ diễn biến ra sao, chủ yếu phụ 
thuộc vào phản ứng của hệ thống ngân hàng, công chúng 
đầu tư, và các nhà chức trách ở trung tâm. Dải xác suất trải 
từ sự suy giảm nối tiếp nhau của các thị trường cổ phiếu và 
một quá trình xấu đi kéo dài hơn. 

Tôi nghĩ sự lựa chọn sau có khả năng hơn. Cú sốc đối với hệ 
thống tài chính quốc tế chắc sẽ qua đi; việc thanh lí bắt 
buộc các vị thế sẽ được hấp thu. Một trong các nguồn căng 
thẳng chính, là đồng dollar mạnh và đồng yen yếu, đã được 
sửa rồi. Một địa điểm rắc rối khác, Hồng Kông, dường như đã 
tìm được cách để lấy lại kiểm soát về số phận riêng của nó. 
Nga đã được bút toán xoá sổ. Có triển vọng cắt lãi suất. Các 
cổ phiếu đã sụt nhiều đủ mức để cho một phần lớn trong số 
đó tỏ ra hấp dẫn. Công chúng đã học được rằng có lợi để 
mua các quãng trũng trong một thị trường giá lên không 
ngớt và sẽ cần thời gian trước khi phát hiện ra rằng thị 
trường giá lên không kéo dài mãi mãi. Cho nên cần thời gian 


để cho ba lực tiêu cực chính làm cho ảnh hưởng của chúng 
cảm nhận được. 

Nhưng tiếp theo rạng đông giả sẽ là một thị trường giá 
xuống kéo dài, hệt như trong các năm 1930 và ở Châu Á 
hiện nay. Công chúng sẽ dừng mua quãng trũng và bắt đầu 
chuyển từ cổ phiếu sang các quỹ thị trường tiền tệ hay sang 
tín phiếu kho bạc. Hiệu ứng giàu sang (của cải) sẽ lấy phí 
của nó và cầu tiêu dùng sẽ sa sút. Cầu đầu tư cũng sẽ giảm, 
vì một số lí do: Lợi nhuận bị áp lực, nhập khẩu của Hoa Kì 
tăng và xuất khẩu giảm, và cung vốn cho các doanh nghiệp 
ít danh tiếng hơn và cho các thương vụ bất động sản cạn 
kiệt. Giảm lãi suất sẽ làm đệm cho sa sút thị trường và nền 
kinh tế có thể cuối cùng sẽ phục hồi nếu hệ thống tư bản 
toàn cầu giữ vững với nhau. Nhưng xác suất tan rã đã tăng 
lên nhiều. Nếu và khi nền kinh tế Hoa Kì giảm bớt hoạt 
động, sự sẵn sàng dung thứ thâm hụt thương mại lớn sẽ 
giảm đi và thương mại tự do bị nguy hiểm. 

Trước đây, tôi đã nghĩ rằng khủng hoảng Á châu có thể dẫn 
tới thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa tư bản: Các công ti đa 
quốc gia sẽ thay thế các gia đình Hoa Kiều và mô hình Á 
châu có thể được đồng hoá vào mô hình tư bản toàn cầu. 
Điều đó vẫn có thể xảy ra, nhưng bây giờ có nhiều khả năng 
hơn là các nước ở ngoại vi sẽ ngày càng rút khỏi hệ thống 
khi triển vọng của họ về thu hút vốn từ trung tâm lu mờ đi. 
Các ngân hàng và các nhà đầu tư chứng khoán đã chịu thiệt 
hại nghiêm trọng và sẽ còn thêm nhiều người nữa rơi vào 
trường hợp tương tự. Nga chắc sẽ vỡ nợ về các nghĩa vụ 
dollar của nó. Thiệt hại ở Indonesia sẽ cũng phải được nhận 


ra. Các ngân hàng bị các cổ đông của họ trừng phạt do các 
rủi ro của họ ở ngoại vi: Chúng sẽ không muốn tăng cam kết 
của mình. Chỉ có hành động quốc tế của các chính phủ mới 
có thể bơm tiền ra ngoại vi, nhưng không có dấu hiệu nào 
cho hợp tác.” 

Nhìn lại, tiên đoán của tôi rõ ràng đã sai. Nó minh hoạ việc 
đưa ra các tiên đoán không mập mờ là nguy hiểm thế nào, 
đặc biệt, khi khung khổ lí thuyết của tôi về phản thân coi 
tương lai là được bỏ ngỏ. Tất nhiên, ta không thể tham gia 
vào các thị trường tài chính mà không chấp nhận giả thuyết 
nào đó về tương lai. Ở đây, tôi đã đánh cuộc và thua. Đó là 
một kinh nghiệm đau đớn phải chịu đựng cả về mặt cá nhân 
lẫn chuyên môn. 

Mặc dù bị trừng phạt, tôi thấy được chút giá trị nào đó trong 
kinh nghiệm, vì nó phơi bày một yếu điểm nào đó trong 
phân tích đầu tiên của tôi. Tôi đã trích nguyên văn dự đoán 
sai lầm của mình vì quan trọng để hiểu nó đã sai ở đâu. Sai 
lầm cụ thể của tôi, là tôi đã nghĩ rằng Cục Dự trữ Liên bang 
không can thiệp để cứu LTCM. Rốt cuộc, công việc của nó là 
bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kì, và sự phá sản của LTCM có 
thể gây nguy hiểm cho nhiệm vụ đó. Tôi đã lí luận rằng sân 
chơi của chủ nghĩa tư bản toàn cầu nghiêng về ủng hộ trung 
tâm. Tôi có thể đòi chứng minh nào tốt hơn là sự khác biệt 
giữa khả năng của các nhà chức trách tài chính Hoa Kì để 
bảo vệ nền kinh tế Mĩ và sự bất lực của các nhà chức trách 
tiền tệ quốc tế để bảo vệ nền kinh tế toàn cầu? 

Tuy vậy, sai lầm của tôi sâu hơn thế. Bận tâm với các sai sót 
trong các dàn xếp tài chính quốc tế, tôi đã không cho những 


cải thiện to lớn về năng suất do đổi mới công nghệ một 
trọng lượng thỏa đáng, đặc biệt do truyền thông và xử lí 
thông tin mang lại. Những cái này đã đạt khối lượng tới hạn 
và bắt đầu có ảnh hưởng mạnh mẽ lên nền kinh tế cũng như 
lên thị trường cổ phiếu. Internet đã tạo ra bong bóng riêng 
của mình, bong bóng giống như các bong bóng trước, nhưng 
vượt chúng về qui mô. Được bong bóng đó giúp đỡ, Internet 
và những đổi mới khác đã mang lại những thay đổi căn bản 
đối với cách tiến hành kinh doanh. Những điều này sẽ có 
những ảnh hưởng sâu rộng lên vận may của từng công tỉ 
riêng biệt và từng ngành. Chúng cũng nâng cao lợi thế cạnh 
tranh của Hoa Kì và làm thay đổi quan hệ giữa trung tâm và 
ngoại vi. Điều này làm cho việc rút khỏi hệ thống cung cấp - 
không chỉ vốn mà cả cải thiện công nghệ - trở nên khó khăn 
hơn nhiều. Chí ít, việc quốc hữu hoá các tài sản đã có thể có 
lợi ban đầu, khi công nghệ sử dụng các tài sản đó ít nhiều 
ổn định và được biết; đó đã là trường hợp với các công tỉ 
dầu. Nhưng khi, so với vốn, tài kinh doanh là cái quyết định, 
không có lựa chọn khả dĩ nào khác là khuyến khích tài kinh 
doanh. 

Nhìn lại, hiển nhiên là phân tích của tôi đã thấm đậm một 
thiên kiến giá xuống. Tôi đã hình dung sự suy giảm với hình 
dạng và qui mô khác nhau, nhưng ý tưởng rằng thị trường 
cổ phiếu có thể đi đến đỉnh cao mới đã không lẻn vào tầm 
nhìn của tôi. Thật khó đảo ngược thiên kiến giá xuống khi 
nhiều lí do cơ sở vẫn còn có hiệu lực. Đã tránh được sự thu 
hẹp tín dụng toàn cầu, và áp lực để rời bỏ hệ thống đã 
không trở thành hiện thực. Thế nhưng, sự cách biệt giữa 


trung tâm và ngoại vi trở nên rõ rệt hơn, và năng lực của 
các định chế tài chính quốc tế để kiểm soát hay ảnh hưởng 
đến các thị trường tài chính đã yếu đi. Tính bất ổn định của 
hệ thống lớn hơn bao giờ hết; tôi sẽ đề cập vấn đề đó ở 
Chương 10. 

Soros Fund Management đã rất khó khăn trong việc tống 
khứ thiên kiến giá xuống của nó. Mô hình boom-bust của tôi 
cho là có một giai đoạn tăng tốc sau một thử thách thành 
công, và chúng tôi đã tìm cách tham gia vào đó, nhưng 
không đủ toàn tâm. Tôi đã thử chơi cổ phiếu Internet ở bên 
non quá sớm, và chúng tôi đã rối trí: Vào tháng Năm 1999, 
Quantum Fund đã rớt 20 phần trăm từ đầu năm. Một lần 
nữa, chúng tôi lại tìm được cách sửa tình hình bằng nhận 
diện đúng nhóm tiếp theo của các công ti hàng đầu giữa các 
công ti công nghệ, và chúng tôi kết thúc năm với khoản lời 
35 phần trăm. Điều đó có nghĩa là sự nhảy vọt gần 70 phần 
trăm từ điểm thấp của 1999. Lúc này, chúng tôi đã ở quá lâu 
và bị dính vào hối phiếu trả ngay bắt đầu vào tháng Ba 
2000. Cưỡi xe lắc đảo điên đã là quá nhiều cho người chỉ 
huy: Stan Druckenmiller, tổng quản lí đầu tư của quỹ, quyết 
định ra đi. Tôi, về phần mình, cảm thấy bắt buộc phải dừng 
và biến đổi Quantum Fund thành một phương tiện đầu tư 
bảo thủ hơn với sự đa dạng hoá rủi ro rộng. 

Rất cám dỗ để ở lại và chơi thị trường ở bên non, bây giờ, 
khi đàn gà cuối cùng đã về chuồng để ngủ, nhưng đó sẽ là 
một công thức cho thảm hoạ. Tôi không còn đủ tư cách để 
có vai trò tích cực trong quản lí một quỹ tự bảo hiểm. Công 
việc đòi hỏi sự chuyên tâm cho nhiệm vụ, và tôi có quá 


nhiều lợi ích và cam kết khác. l*l Tôi chẳng còn tính nhẫn nại 
để hấp thu sự căng thẳng và đau đớn mà công việc gây ra. 
Tôi sẽ có thể có rất nhiều để mất hơn là để được bằng cách 
quay lại đấu trường. Thật chẳng có gì thảm bại hơn là một 
nhà vô địch trung bình cố chiến đấu tới cùng. Cho dù là tôi 
cố tìm cách kiếm chác ở một busf sắp xảy ra, nó sẽ không 
giải quyết vấn đề thực của tôi: dàn xếp thích đáng việc quản 
lí tài sản của tôi như thế nào. Tôi được đặc ân hiếm có là có 
khả năng hành động như người thi hành tài sản riêng của 
mình; để giải thoát trách nhiệm của mình một cách thích 
hợp, bản thân tôi không được quản lí tài sản của mình. 

Xem xét lại các sự kiện của vài năm qua, tôi phải nghi ngờ 
tính hữu ích của mô hình boom-bust. Nó đã chẳng bao giờ 
có nghĩa nhiều hơn một minh hoạ về tình hình gần cân bằng 
có thể chuyển thành xa cân bằng ra sao, nhưng tôi đã mang 
một thí dụ đã hoạt động tốt cho conglomerate boom đi quá 
xa. Ngay cả phép tương tự giữa hệ thống Soviet và hệ thống 
ngân hàng Hoa Kì đã là một sự chiếu cố, và cuối cùng nỗ lực 
của tôi để khớp hình mẫu này cho diễn tiến các sự kiện 
trong khủng hoảng 1997-1999 trở thành phản tác dụng. Tôi 
đã cưỡi cái đã là một lâm lạc (ảo tưởng) màu mỡ (fertile 
fallacy) đến kiệt sức. 

Tôi không nghĩ bài tập này về tự trừng phạt làm mất hiệu lực 
cách tiếp cận của tôi. Ngược lại, nó tái củng cố tầm quan 
trọng của sự nhận ra tính có thể sai của chúng ta. Tôi đã lạm 
dụng một mô hình boom-bust cụ thể, nhưng ý tưởng cơ bản 
vẫn đúng đắn: Một thiên kiến thịnh hành và một xu hướng 
thịnh hành có thể tương tác theo cách ban đầu tự tăng 


cường nhưng cuối cùng tự thủ tiêu. Cũng đúng là một thử 
thách thành công có xu hướng tăng cường một thiên kiến 
thịnh hành, trong khi thử thách không thành công có xu 
hướng đảo ngược nó. Giờ phút quyết định và giai đoạn 
chạng vạng là các khái niệm đáng nghi hơn: Chúng có thể 
chỉ được nhận ra muộn màng, nếu có thể nhận ra. 

Phải thú nhận đã không đúng về phương pháp luận khi đưa 
ra một tiên đoán vô điều kiện như vậy, vì lí thuyết phản thân 
chỉ cho phép lập ra các kịch bản khả dĩ. Nhưng những người 
tham gia không có sự xa xỉ tuân theo phương pháp khoa 
học; họ phải hành động trên cơ sở các giả thuyết sai. Sau 
khi đưa ra một tiên đoán sai, chí ít tôi đã chứng minh rằng 
các giả thuyết, mà tôi hoạt động với, là có thể được chứng 
minh là sai. Một cách kì lạ, phân tích sai lầm của tôi phục vụ 
để biện minh một cách tiếp cận dựa vào sự thừa nhận tính 
có thể sai và sửa chữa sai lầm - như Soros Fund 
Management đã có khả năng làm trong suốt ba mươi năm. 


L10lĐược biết ban đầu vào mùa hè 1998; cập nhật khi cần. 
IHHTức là, chúng tôi làm các hợp đồng giao vào thời điểm 
tương lai đồng bạt Thái Lan và ringggit Malaysia mà hiện 
thời chúng tôi không nắm. 

L12lNhiều người lí luận rằng cho vay ngân hàng đã là một cơ 
chế chủ chốt để hành sử kiểm soát chính trị lên kinh doanh 
ở Châu Á. Xem, thí dụ, Joseph E. Stiglitz, “Credit Markets and 
the Control of Capital”, /ournal of Money, Credit, and 
Banking 17 (2) (May 1985): 150. 

L13lChú thích của dịch giả : Tỉ số của thu nhập sau thuế trên 


lãi vốn vay. 

L.4Tï giá hối đoái là 24,35 bạt cho một dollar Mĩ trước khi 
neo tiền bị loại bỏ ngày 2 tháng Bảy 1997; tỉ giá là 45,9 vào 
cuối năm. 

L15lHoán đổi như vậy xảy ra khi một ngân hàng chuyển đổi 
khoản vay giữa lãi suất cố định và lãi suất thay đổi đối với 
khách hàng của mình để đối lại sự chuyển đổi ngược của 
ngân hàng nước ngoài tương ứng của nó. 

I2lKể từ đó, Long Term Capital Management đã sụp đổ với 
những hệ quả tai hại. [Chú thích nguyên bản (của The Crisis 
of Global Capitalism) |. 

I3lCác điểm này xuất hiện trong điều trần trước Quốc hội của 
tôi ngày 15 tháng Chín, 1998. [Chú thích nguyên bản]. 
I4Thật lí thú để phỏng đoán rằng việc viết The Crisis of 
Global Capitalism đã để tôi lại với một thiên kiến giá xuống, 
cái cản trở chúng tôi trong boøm tiếp theo. Mối liên hệ tương 
tự đã xảy ra năm 1987, khi tôi đã quá bận rộn thảo luận 
cuốn The Alchemy of Finance với các kinh tế gia ở Boston để 
có hành động lảng tránh đúng ngay trước khi sụp đổ. Trong 
thời cực thịnh của mình, tôi thường có một qui tắc chống lại 
những công bố công khai. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 9 
Ai mất nước Nga? 


Sự sụp đổ của đế chế Soviet năm 1989 và sau đó, Liên Xô 
năm 1991 đã cho một cơ hội lịch sử để biến đổi khu vực 
thành các xã hội mở. Nhưng các nền dân chủ Tây phương đã 
thất bại để nắm lấy cơ hội; cả thế giới chịu các hậu quả. 
Liên Xô, và sau đó, nước Nga đã cần sự giúp đỡ từ bên ngoài 
vì xã hội mở là một hình thức tổ chức xã hội tinh tế hơn xã 
hội khép kín. Trong một xã hội đóng, chỉ có một khái niệm 
xã hội phải được tổ chức ra sao: Đó là phiên bản được cho 
phép, được áp đặt bằng vũ lực. Trong khuôn khổ xã hội mở, 
các công dân không chỉ được phép mà được đòi hỏi phải 
nghĩ cho chính mình, và có những dàn xếp định chế cho 
phép người dân với các lợi ích, xuất thân, và ý kiến khác 
nhau cùng tổn tại trong hoà bình. 

Hệ thống Soviet có lẽ là một dạng toàn diện nhất của xã hội 
khép kín trong lịch sử loài người. Nó thâm nhập vào hầu như 
tất cả mọi khía cạnh của sự tồn tại: Chính trị và quân sự 
cũng như kinh tế và trí tuệ. Ở lúc hung hăng nhất, nó thậm 
chí đã thử xâm lấn khoa học tự nhiên - như trường hợp của 
Trofim Lysenko đã chứng tỏ. l5Ì Để tiến hành quá độ sang xã 
hội mở, cần sự thay đổi cách mạng về chế độ, điều không 
thể được hoàn thành mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. 
Sự thấu hiểu này thúc giục tôi lao vào và thiết lập Quỹ Tài 


trợ Xã hội Mở từ nước này đến nước khác khắp đế chế Soviet 
trước đây. 

Nhưng các xã hội mở của Phương Tây thiếu sự thấu hiểu này. 
Năm 1947, tiếp theo sự tàn phá của Thế Chiến II, Hoa Kì đã 
đưa ra Kế hoạch Marshall lịch sử để tái thiết châu Âu; sau sự 
sụp đổ của hệ thống Soviet, một sáng kiến như vậy là không 
thể hình dung nổi. Tôi đã kiến nghị cái gì đó giống vậy ở một 
hội nghị vào mùa xuân 1989 tại Potsdam, thành phố vẫn là 
một phần của Đông Đức, và đúng theo nghĩa đen là tôi đã bị 
cười nhạo. William Waldegrave, một bộ trưởng trong bộ 
ngoại giao của Margaret Thatcher, đã dẫn đầu các lời chế 
nhạo. Thatcher đã là một người bảo vệ trung thành của tự 
do - mỗi lần đến thăm các nước cộng sản, bà đều khăng 
khăng đòi gặp những người bất đồng chính kiến - nhưng ý 
tưởng rằng xã hội mở cần phải được xây dựng và việc xây 
dựng đó có thể cần đến - và xứng đáng - sự giúp đỡ từ bên 
ngoài đã hiển nhiên vượt quá sự hiểu biết của bà. Như một 
người theo thuyết thị trường chính thống, bà đã không tin 
vào sự can thiệp của chính phủ. Thực ra, các nước cộng sản 
đã tự phải lo liệu lấy; một số thành công, nhưng các nước 
khác thì không. 

Có nhiều tự vấn lương tâm và tố cáo đang diễn ra liên quan 
đến Nga. Các bài báo được viết đặt câu hỏi: Ai để mất nước 
Nga? Tôi được thuyết phục là chúng ta - các nền dân chủ 
phương Tây - chịu trách nhiệm chính và tội lỗi bỏ quên là do 
chính quyền Bush và Thatcher phạm phải. Thành tích của 
Thủ tướng Đức Helmut Kohl ô hợp hơn. Cả mở rộng tín dụng 
lẫn cho trợ cấp, Đức đã là người đóng góp tài chính lớn nhất 


cho Liên Xô và, muộn hơn, cho Nga, nhưng động cơ thúc 
đẩy Kohl đã là mong muốn mua sự ưng thuận về thống nhất 
nước Đức hơn là để giúp cải biến nước Nga. 

Tôi dám chắc rằng: Nếu các nền dân chủ Tây phương giả 
như đã thực sự cam kết, nước Nga có thể được xác lập chắc 
chắn trên con đường hướng tới một nền kinh tế thị trường và 
một xã hội mở. Tôi nhận ra rằng: Một luận điểm như vậy đi 
ngược với quan điểm thịnh hành. Nó phản sự thực vì, thực 
ra, các nỗ lực cải cách kinh tế đã thất bại buồn thảm. Ta có 
thể phải tin vào tính hiệu quả của viện trợ nước ngoài để lí 
luận rằng: Kết quả có thể khác đi. Nhưng viện trợ nước 
ngoài có thành tích xấu, và ý tưởng cho rằng sự can thiệp 
của chính phủ có thể thực sự giúp một nền kinh tế là đi 
ngược thiên kiến thịnh hành theo thuyết thị trường chính 
thống. Cho nên có sự chú ý tập trung vào việc: Ai đã làm gì 
sai. Nhưng chính thiên kiến theo thuyết thị trường chính 
thống là cái phải chịu trách nhiệm về kết quả. Nó chiến đấu 
chống sự cam kết thật sự để giúp Liên Xô, và muộn hơn, 
nước Nga. 

Người ta cảm thấy đồng cảm, nhưng là loại mới phôi thai. 
Các xã hội mở ở Phương Tây đã không tin vào xã hội mở như 
một ý tưởng phổ quát, mà việc thực hiện nó biện minh cho 
nỗ lực đáng kể. Đây là sự thất vọng và đánh giá sai lớn nhất 
của tôi. Tôi đã bị lối nói hoa mĩ của Chiến tranh lạnh lừa dối. 
Phương Tây đã sẵn lòng ủng hộ sự chuyển đổi bằng lời 
nhưng không bằng tiền, và bất kể viện trợ hay lời khuyên 
nào được đưa ra đều đã bị thiên kiến thị trường chính thống 
làm lạc lối. Những người Soviet và người Nga đã dễ dàng 


nhận, thậm chí háo hức, các lời khuyên bên ngoài. Họ đã 
nhận ra hệ thống của họ đã thối nát và có xu hướng thần 
tượng hoá phương Tây. Thương thay, họ đã phạm cùng sai 
lầm như tôi: Họ đã cho rằng phương Tây thành thật quan 
tâm. 

Tôi đã lập một quỹ tài trợ ở Liên Xô từ 1987. Khi Mikhail 
Gorbachev điện thoại cho Andrei Sakharov bị quản thúc ở 
Gorki và yêu cầu ông “tiếp tục các hoạt động yêu nước của 
mình ở Moscow”, tôi đã nhận ra rằng một sự thay đổi cách 
mạng đang hình thành. Tôi đã mô tả kinh nghiệm của mình 
ở nơi khác. lSÏ Điều liên quan ở đây là năm 1988, tôi đã kiến 
nghị lập một nhóm công tác quốc tế để nghiên cứu việc tạo 
ra một “khu vực mở” trong nền kinh tế Liên Xô, và tôi hơi 
ngạc nhiên - khi đó tôi là một nhà quản lí quỹ vô danh - kiến 
nghị của tôi đã được các quan chức Liên Xô chấp nhận. 

Ý tưởng là tạo ra một khu vực thị trường trong nội bộ nền 
kinh tế chỉ huy, chọn một ngành như chế biến thực phẩm, 
ngành có thể bán sản phẩm của nó cho khách hàng với giá 
thị trường hơn là giá chỉ huy (với một hệ thống thích hợp để 
chuyển từ giá chỉ huy sang giá thị trường). Khu vực mở này 
sau đó có thể được mở rộng dần dần. Ý tưởng là phi thực 
tiễn mau chóng trở nên hiển nhiên vì nền kinh tế chỉ huy đã 
quá bệnh hoạn để nuôi dưỡng phôi thai của một nền kinh tế 
thị trường. Tức là, vấn đề chuyển định giá đã không thể giải 
quyết được. Nhưng ngay cả một ý tưởng nông nổi như vậy 
từ một nguồn tầm thường cũng đã được ủng hộ ở mức cao 
nhất. Thủ tướng Nikolai Ryzhkov đã ra lệnh cho lãnh đạo của 
các cơ quan Soviet chủ chốt - Uỷ Ban Kế hoạch, Uỷ ban Vật 


tư, v.v. - tham gia. Đúng là tôi đã có thể thu hút các nhà kinh 
tế phương Tây như Wassily Leontief và Romano Prodi tham 
gia từ phía phương Tây. 

Muộn hơn, tôi đã đưa một nhóm chuyên gia phương Tây - 
những người tư vấn cho các nhóm kinh tế gia Nga khác 
nhau, chuẩn bị các chương trình cải cách kinh tế cạnh tranh 
nhau. Sau đó tôi đã dàn xếp cho các tác giả của kiến nghị 
chính của Nga cho cải cách kinh tế - cái gọi là Kế hoạch 
Shatalin - do Grigory Yavlinsky lãnh đạo, được mời đến cuộc 
họp năm 1990 của IMF/Ngân hàng Thế giới ở Washington. 
Gorbachev lưỡng lự về kế hoạch và cuối cùng quyết định 
chống lại nó. Ông lẩn tránh hai vấn đề: tư nhân hoá đất đai, 
và đồng thời giải tán Liên Xô cùng với việc lập một liên minh 
kinh tế. Tôi vẫn nghĩ Kế hoạch Shatalin có thể đã mang lại 
một sự chuyển đổi có trật tự hơn so với diễn tiến thật sự của 
các sự kiện. 

Ngay sau đó, Gorbachev mất quyền lực, Liên Xô tan rã, và 
Boris Yeltsin trở thành tổng thống Nga. Ông uỷ thác nền kinh 
tế cho Yegor Gaidar, đứng đầu một viện nghiên cứu kinh tế, 
người đã học lí thuyết kinh tế vĩ mô từ sách giáo khoa chuẩn 
của Rudi Dornbusch và Stan Fischer. Gaidar đã thử áp dụng 
chính sách tiền tệ vào một nền kinh tế không tuân theo các 
tín hiệu tiền tệ. Các doanh nghiệp quốc doanh tiếp tục sản 
xuất theo kế hoạch, cho dù chúng không được trả tiền vì 
việc đó. Tôi nhớ cuộc gọi điện cho Gaidar tháng Tư 1992 để 
chỉ ra là: Nợ giữa các công ti đã tăng đến mức bằng một 
phần ba GNP; ông thừa nhận vấn đề nhưng tiếp tục không 
đếm xỉa đến. 


Khi Gaidar thất bại, tiếp theo là một hành động cân đối khó 
chịu, và cuối cùng Anatoly Chubais, từ một viện nghiên cứu 
khác, nổi lên như phó thủ tướng phụ trách kinh tế. Ông đặt 
ưu tiên cho việc chuyển tài sản từ nhà nước sang tay tư 
nhân. Ông tin rằng: Một khi tài sản nhà nước được tư hữu 
hoá, các chủ sở hữu sẽ bắt đầu bảo vệ tài sản của mình và 
quá trình tan rã sẽ có thể dừng. 

Đó không phải là cách nó được tiến hành. Một sơ đồ phân 
phát voucher (phiếu), mà người dân sau đó có thể dùng để 
mua các công tỉ quốc doanh, đã trở thành một cuộc chiếm 
đoạt tài sản nhà nước, mạnh ai nấy làm. Các ban quản lí 
chiếm quyền kiểm soát các công ti bằng cách lừa công nhân 
để lấy voucher hay gom mua cổ phần với giá rẻ. Họ tiếp tục 
hút thu nhập và, thường xuyên, tài sản chui vào các công tỉ 
mẹ đặt ở Cyprus, một phần để tránh thuế, một phần để trả 
tiền cho cổ phần mà họ mua, một phần để tích tụ tài sản ở 
nước ngoài do thiếu lòng tin vào các sự kiện diễn ra ở trong 
nước. Những số tiền kếch xù được kiếm trong chốc lát, ngay 
cả trong khi nước Nga cực kì thiếu thốn về tiền và tín dụng, 
cả rúp và đôla. 

Từ các điều kiện hỗn loạn này, nguyên lí của một trật tự 
kinh tế mới bắt đầu nổi lên. Nó đã là một dạng của chủ 
nghĩa tư bản, nhưng là dạng rất lạ kì và nó sinh ra theo một 
trình tự khác cái có thể kì vọng dưới các điều kiện bình 
thường. Tư nhân hoá đầu tiên đã là tư nhân hoá an ninh 
công cộng, và theo cách nào đó, nó đã thành công nhất. Các 
quân đội tư nhân tạp nham và các băng nhóm mafia được 
dựng lên, và chúng cai quản ở nơi chúng có thể. Các ban 


quản lí của các doanh nghiệp quốc doanh lập các công ti tư 
nhân, chủ yếu ở Cyprus, các công ti này kí kết hợp đồng với 
các doanh nghiệp quốc doanh. Các nhà máy thua lỗ, không 
đóng thuế, và khất nợ lương và nợ nần với các công ti khác. 
Dòng tiền mặt bị hút sang Cyprus. Các ngân hàng mới được 
thành lập, một phần bởi các doanh nghiệp nhà nước và 
ngân hàng quốc doanh, một phần bởi các nhóm thương mại 
mới nổi. Một vài ngân hàng kiếm số tiền kếch xù bằng cách 
cai quản tài khoản của các cơ quan nhà nước khác nhau, kể 
cả Kho bạc Nga. 

Sau đó, một thị trường cổ phiếu, có liên quan đến sơ đồ tư 
nhân hoá các doanh nghiệp nhà nước bằng phân phát 
voucher, được sinh ra trước khi các cơ chế để đăng kí cổ 
phiếu và để thanh toán hữu hiệu các giao dịch được thiết lập 
một cách phù hợp, và trước xa việc : Các doanh nghiệp - mà 
cổ phiếu của chúng được buôn bán - bắt đầu ứng xử giống 
các công tỉ. 

Một văn hoá phạm pháp trở nên thấm đậm trước xa các luật 
và qui chế thích hợp có thể được ban hành. Tiền bán từ sơ 
đồ voucher đã không dồn lại cho nhà nước hay bản thân các 
công ti. Đầu tiên, các nhà quản lí phải củng cố việc kiểm 
soát và trang trải các khoản nợ họ đã mắc trong quá trình 
chiếm quyền kiểm soát; chỉ sau đó, họ mới có thể bắt đầu 
tạo ra thu nhập trong nội bộ công ti. Ngay cả khi đó, có lợi 
cho họ để che giấu hơn là báo cáo thu nhập, trừ phi họ có 
thể hi vọng tăng vốn bằng việc bán cổ phần. Song chỉ có ít 
công ti đến được giai đoạn đó. 

Những sự sắp xếp này có thể được mô tả một cách chính 


đáng là “chủ nghĩa tư bản kẻ cướp”, vì cách hữu hiệu nhất 
để tích tụ tư bản tư nhân đã là chiếm đoạt tài sản nhà nước, 
nếu hầu như không có gì để khởi động. Tất nhiên, đã có một 
số ngoại lệ. Trong một nền kinh tế thèm khát các dịch vụ, đã 
có thể kiếm tiền ít nhiều hợp pháp bằng cung cấp các dịch 
vụ ấy, thí dụ, thông qua công việc sửa chữa hay vận hành 
các khách sạn và nhà hàng ăn. 

Viện trợ nước ngoài chủ yếu đã để cho hai định chế tài chính 
quốc tế - IMF và Ngân hàng Thế giới - vì các nước phương 
Tây đã không sẵn lòng góp tiền từ ngân sách riêng của họ. 
Tôi đã phản đối cách dàn xếp này, với lí do: về mặt tổ chức, 
IMF không phù hợp với công việc. Nó hoạt động bằng cách 
đòi các chính phủ kí một thư ngỏ ý tôn trọng các điều kiện 
ảnh hưởng đến tính ổn định của đồng tiền và ngân sách 
trung ương, giữa các đòi hỏi khác, và nó ngưng cấp tiền nếu 
chính phủ không thoả mãn các điều kiện. Khi một nước 
không có một chính phủ hữu hiệu, phương pháp này đảm 
bảo rằng chương trình sẽ thất bại. Đó là điều đã xảy ra ở 
Nga. Chính phủ trung ương đã không có khả năng thu thuế, 
và cách duy nhất để nó có thể thoả mãn các mục tiêu cung 
tiền là từ chối thoả mãn các nghĩa vụ ngân sách. Khất tiền 
lương và nợ giữa các công ti tích tụ đến mức không thể quản 
lí nổi. Tôi đã lí luận rằng: Cần đến một cách tiếp cận bừa, 
trực tiếp hơn, và nó có thể được chấp nhận một cách hăm 
hở khi ấy. Nhưng đó có nghĩa là phải đưa tiền thật ra, và các 
nền dân chủ phương Tây chùn bước trước triển vọng. 

Khi IMF gia hạn khoản vay 15 tỉ $ cho Nga, tôi đã lí luận 
trong một bài báo đăng trên all Street Journal ngày 11 


tháng 11, 1992, rằng tiền phải được đánh dấu để chỉ trả các 
khoản an sinh xã hội, và việc chi tiêu các khoản tiền này 
phải được giám sát chặt chẽ. Vì đồng rúp mất giá, tiền hưu 
chỉ còn 8 $ một tháng, cho nên tiền phải đủ cho chỉ trả toàn 
bộ lương hưu. Kiến nghị của tôi đã không được xem xét 
nghiêm túc vì nó đã không hợp với phương thức hoạt động 
của IMF. Cho nên, tôi quyết tâm chứng tỏ rằng viện trợ nước 
ngoài có thể có kết quả. 

Tôi lập ra Quỹ tài trợ Khoa học Quốc tế với 100 triệu $ (chi 
cuối cùng là 140 triệu $). Hành động đầu tiên của chúng tôi 
là phân chia 500 $ cho mỗi người trong số 40.000 nhà khoa 
học giỏi nhất của Nga với hi vọng rằng điều này sẽ khuyến 
khích họ ở lại Nga và tiếp tục công việc khoa học của họ. 
Việc này tốn 20 triệu $, và nó cho phép các nhà khoa học 
này tồn tại một năm. Các tiêu chuẩn lựa chọn người được 
nhận là công khai, minh bạch, và khách quan: Các nhà khoa 
học đã phải có ba bài báo đăng trong các xuất bản phẩm 
khoa học hàng đầu. Việc phân phát được hoàn tất trong vài 
tháng, với tỉ lệ chi phí ít hơn 10 phần trăm, và sơ đồ đã đảm 
bảo chi trả bằng đôla cho mỗi người nhận ở khắp Liên Xô 
trước đây. Điều này chứng tỏ kiến nghị của tôi về kiểm soát 
giải ngân là có tính thực tiễn. 

Phần tiền còn lại được dùng để hỗ trợ nghiên cứu trên cơ sở 
một quá trình duyệt đồng đẳng được tổ chức ở tầm quốc tế, 
trong đó, các nhà khoa học nổi tiếng nhất trên thế giới đã 
tham gia. (Boris Berezovsky, người muộn hơn trở thành một 
kẻ đầu sỏ tai tiếng, đã đóng góp 1,5 triệu $ cho trợ cấp đi lại 
vì các lí do riêng của ông ta. Đây là khoản đóng góp duy 


nhất từ Nga). Tất cả tiền được cam kết cho thời hạn ít hơn 
hai năm. 

Những lí do để tôi ủng hộ các nhà khoa học rất phức tạp. Tôi 
muốn chứng minh rằng: Viện trợ nước ngoài có thể thành 
công, và tôi chọn khoa học như lĩnh vực để chứng minh, vì 
tôi có thể tính đến sự ủng hộ của các thành viên của cộng 
đồng khoa học quốc tế, những người sẵn lòng hiến thời gian 
và năng lực của họ cho việc đánh giá các dự án nghiên cứu. 
Nhưng phương thức phân chia viện trợ khẩn cấp có thể có 
kết quả cho những người về hưu cũng như các nhà khoa 
học. 

Có các lí lẽ khác ủng hộ việc giúp các nhà khoa học. Trong 
thời gian chế độ Soviet còn đứng vững, nhiều bộ óc tuyệt 
nhất đã gia nhập các viện nghiên cứu, nơi tư duy đ»"c lập 
được khoan dung hơn so với phần còn lại của xã hội Soviet, 
và họ làm ra loại khoa học đứng đầu các thành tựu của nhân 
loại. Nó là một xu hướng khác một chút so với khoa học 
phương Tây - mang tính suy đoán hơn và ít tiên tiến hơn về 
mặt kĩ thuật, trừ vài lĩnh vực ưu tiên. Các nhà khoa học cũng 
đi đầu trong việc cải cách chính trị. Andrei Sakharov đặc biệt 
được nhiều người biết đến và được ngưỡng mộ, nhưng còn 
nhiều người khác nữa. Ngoài ra, đã có mối nguy hiểm là các 
nhà khoa học hạt nhân có thể bị các nước xỏ lá cám dỗ. 
Toàn bộ công việc là một thành công vang dội và đã cho quỹ 
tài trợ của tôi danh tiếng không thể bị công kích. Đã có 
nhiều cuộc tấn công chống chúng tôi vì chúng tôi đã tham 
gia vào các chương trình có thể gây tranh cãi. Thí dụ, chúng 
tôi tổ chức một cuộc thi các sách giáo khoa mới không có ý 


thức hệ Marxist-Leninist và bị lên án là đầu độc đầu óc sinh 
viên. Một lần, Duma đã tiến hành buổi nghe điều trần về 
việc cáo buộc chúng tôi kiếm bí mật khoa học một cách rẻ 
tiền, mặc dù mọi nghiên cứu do quỹ tài trợ đều phải được 
công bố và thuộc về tài sản công cộng. Toàn bộ cộng đồng 
khoa học đứng lên ủng hộ chúng tôi, và vì thế Duma đã kết 
thúc bằng cách thông qua biểu quyết cảm ơn. Khi tôi nói là 
lịch sử có thể có diễn tiến khác đi nếu các nền dân chủ 
phương Tây đã đến giúp nước Nga sau sự sụp đổ của hệ 
thống Soviet, tôi vì thế có thể dựa vào thí nghiệm riêng của 
tôi. “Ì Hãy tưởng tượng những người Nga có thể nghĩ về 
Phương Tây ngày nay khác thế nào nếu giả như IMF đã trả 
tiền lương hưu cho họ khi họ ở bên lề của sự chết đói. 

Tôi đã kiêng việc đầu tư cá nhân vào Nga, một phần để 
tránh bất kể xung đột lợi ích nào, nhưng chủ yếu vì tôi 
không thích cái tôi thấy. Tôi đã không can thiệp, tuy vậy, các 
nhà quản lí quỹ của tôi, nhiều người đã muốn đầu tư, và tôi 
cũng chấp thuận sự tham gia của họ trong một quỹ đầu tư 
do Nga điều hành, với các điều kiện ngang bằng như các 
nhà đầu tư phương Tây khác. 

Tôi đã dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tháng Giêng 
1996, nơi ứng viên tổng thống cộng sản, Gennadi Zyuganov, 
được cộng đồng kinh doanh tiếp đón nồng nhiệt. Tôi gặp 
Boris Berezovsky và nói rằng: Nếu Zyuganov được bầu thì 
ông ta, Berezovsky, sẽ bị treo trên cột đèn. Tôi muốn ông 
ủng hộ Grigory Yavlinsky, người tôi coi là nhà cải cách chân 
thật duy nhất giữa các ứng viên, nhưng tôi đã ấu trĩ. Tôi 
không nhận ra mức độ mà Berezovsky đã dính líu vào các 


thương vụ bẩn thỉu với gia đình Yeltsin. Theo tuyên bố công 
khai của ông ta, cảnh báo của tôi về sự an toàn của ông ta 
tập trung sự chú ý của ông ta. Cùng với các nhà doanh 
nghiệp Nga hàng đầu tham dự hội nghị Davos, họ đã nhóm 
họp và lập một nhóm hoạt động cho sự tái cử của Eltsin. 

Đó là cách họ trở thành đầu sỏ. Một thủ thuật chính trị xuất 
sắc: Yeltsin bắt đầu với một ước lượng chấp thuận thấp hơn 
10 phần trăm, và họ đã thành công để ông ta được tái cử. 
Cuộc vận động do Anatoly Chubais quản lí. Tôi không biết 
chi tiết, nhưng tôi có thể dùng trí tưởng tượng của mình. Khi 
một trong những trợ lí của Chubais bị bắt khi rời Nhà Trắng 
Nga - tổng hành dinh của thủ tướng và chính phủ - cùng với 
khoảng 200.000 $ trong một chiếc cặp, tôi chắc không phải 
tiền chơi. Những kẻ đầu sỏ đã tống một giá nặng cho sự ủng 
hộ Yeltsin của họ. Họ đã nhận cổ phần của các công ti nhà 
nước giá trị nhất, như tài sản đảm bảo cho các khoản vay 
mà họ cho ngân sách nhà nước vay trong sơ đồ tai tiếng 
“cho vay đổi lấy cổ phần”. Sau khi Yeltsin thắng cử, các công 
ti này được đưa ra đấu giá và bọn đầu sỏ chia chác cổ phần 
với nhau. 

Tôi biết kĩ Chubais. Theo tôi, ông là một nhà cải cách thật 
sự, người đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ để chiến đấu 
chống lại cái ông gọi là “mối đe doạ đỏ-nâu” - sự kết hợp 
của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dân tộc - cái ông tin sẽ 
chế ngự nước Nga, trừ phi ông làm cái gì đó để ngăn chặn 
nó. Sau sự tái cử của Yeltsin, ông lại phụ trách kinh tế, 
nhưng ông đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát những kẻ 
đầu sỏ ngành dầu khí. Tôi được động viên nhiều khi Yeltsin 


đưa Boris Nemtsov, thống đốc cải cách của Nizhny 
Novgorod, vào chính phủ và coi ông như con nuôi. Chubais 
bị cuộc bầu cử làm đồi bại, còn Nemtsov thì trong sạch: Ông 
đã vững vàng hơn Chubais. Tôi coi đây là một tín hiệu, rằng: 
Chế độ Yeltsin, dưới sự lãnh đạo của Chubais, thật sự muốn 
rời xa chủ nghĩa tư bản ăn cướp sang chủ nghĩa tư bản hợp 
pháp. Ngân sách nhà nước và cung tiền được giữ trong giới 
hạn, và thuế quá hạn đã bắt đầu được thu. Lạm phát và lãi 
suất giảm. Quyền của cổ đông được tôn trọng hơn, và thị 
trường cổ phiếu hưng phát. Tiền nước ngoài đổ vào cổ phiếu 
và các công cụ nợ. Những người Nga đi vay có thể nhận 
được khoản vay năm năm chỉ với 250 điểm cơ sở l8Ì , cao 
hơn lãi suất liên ngân hàng ở London. 

Chính vì dựa vào cơ sở này mà năm 1997 tôi đã quyết định 
tham gia vào cuộc đấu giá Svyazinvest, công ti mẹ, quốc 
doanh về điện thoại. Tôi đau khổ vì quyết định, do biết quá 
nhiều về nạn tham những tràn lan ở Nga. Đã dễ hơn để giữ 
cho bàn tay tôi sạch bằng cách bám chặt vào việc từ thiện. 
Nếu nước Nga không thể chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản ăn 
Cướp sang chủ nghĩa tư bản hợp pháp, thì mọi việc từ thiện 
của tôi là vô ích. Cho nên tôi quyết định tham gia đấu thầu 
cạnh tranh mua Svyazinvest, việc đấu thầu hoá ra thắng. 
Đây đã là cuộc đấu giá thật sự, trong đó nhà nước không bị 
lừa. Mặc dù chúng tôi trả một giá hợp lí - dưới 2 tỉ $ một 
chút, gần một nửa do các quỹ của tôi đưa ra - tôi tính rằng 
nó sẽ là một khoản đầu tư rất đáng nếu quá độ sang chủ 
nghĩa tư bản hợp pháp suôn sẻ. 

Đáng tiếc đó không phải là điều đã xảy ra. Cuộc đấu giá bị 


xô đẩy thành một cuộc ẩu đả, đấu đá lê thê giữa những kẻ 
đầu sỏ, một cuộc cãi vã giữa bọn ăn cắp. Một số kẻ đầu sỏ 
đã hăm hở cho quá độ sang hợp pháp trong khi những kẻ 
khác kháng cự vì họ không có khả năng hoạt động một cách 
hợp pháp. Kẻ phản đối chủ yếu cuộc đấu giá và kết quả của 
nó là Boris Berezovsky. Sau khi liên minh của ông ta thua 
đấu giá, ông ta thề tiêu diệt Chubais. Tôi đã có một số cuộc 
nói chuyện thành thật với ông ta, nhưng tôi đã không tìm 
được cách can ngăn ông ta. Tôi đã nói rằng ông ta là một 
người giàu, có giá trị hàng tỉ trên giấy. Tài sản chính của ông 
ta là Sibneft, một trong những công ti dầu lớn nhất thế giới. 
Tất cả cái ông ta cần làm là củng cố vị thế của mình. Nếu 
ông ta không tự mình làm được, ông ta có thể thuê một nhà 
ngân hàng đầu tư. Ông ta bảo là tôi không hiểu: Vấn đề 
không phải là ông ta giàu có đến đâu mà là ông ta so đọ ra 
sao với Chubais và với những kẻ đầu sổ khác. Họ đã có một 
sự dàn xếp, và họ phải bám vào nó. Ông ta phải tiêu diệt 
hoặc bị tiêu diệt. 

Tôi đã chứng kiến rất gần một cảnh tượng lịch sử kinh dị, 
trong đó, những kẻ đầu sỏ hùng mạnh đã cố thử đảo ngược 
kết quả không chỉ của cuộc đấu giá mà của toàn bộ nỗ lực 
của chính phủ để kiểm soát những kẻ đầu sỏ. Cứ như tôi 
đang xem những người đánh lộn nhau trên một chiếc thuyền 
khi nó bị cuốn đến một thác nước. Như một phần của chiến 
dịch buộc tội và buộc tội chống trả, Berezovsky đã tiết lộ 
rằng: Chubais đã nhận 90.000 $ từ một hợp đồng sách giả, 
thực ra là sự trả công của các đầu sỏ khác cho sự phục vụ 
của ông như nhà quản lí cuộc vận động của Yeltsin. Chubais 


yếu đi và bị bối rối do liên tục phải tự bảo vệ. Việc thu thuế 
cần sự can thiệp cá nhân của ông, nếu phải tiến triển việc 
đó, và tiền thu thuế đã sụt giảm. Có một sự trôi dạt xuống 
điểm nguy hiểm trong nền kinh tế năm 1998, đúng lúc 
người ta bắt đầu cảm nhận được tác động của cuộc khủng 
hoảng Á châu. Nó lên đến đỉnh điểm ở vụ vỡ nợ nội địa ở 
Nga vào tháng Tám 1998, làm rung chuyển các thị trường 
tài chính quốc tế. 

Các ngân hàng Hàn Quốc và Brazil đầu tư nhiều vào thị 
trường Nga đã phải thanh lí các vị thế của họ. Một số ngân 
hàng Moscow cho vay cũng bị rủi ro vì chúng đã có các vị 
thế đầu cơ trái phiếu lớn và cũng có các hợp đồng kì hạn 
bằng rúp không được đảm bảo. Đã có những giờ phút gieo 
neo vào tháng Mười Hai 1997, nhưng chúng đã trôi qua. Lãi 
suất tăng đột ngột và chi tiêu chính phủ giảm sút, nhưng 
Duma do dự thông qua các luật cần thiết cho cải cách cơ 
cấu. Ngày 24 tháng Ba 1998, Yeltsin sa thải Viktor 
Chernomyrdin khỏi chức thủ tướng và ngày 24 tháng Tư, 
buộc Duma chấp nhận Sergei Kiriyenko, một nhà Kĩ trị trẻ do 
Gaidar và Chubais kiến nghị, thay thế. Một thoáng, nước 
Nga đã có một chính phủ cải cách, chính phủ tốt nhất từ khi 
Liên Xô tan rã, và tháng Bảy 1998, IMF đã thông qua một 
khoản vay giá trị 8,5 tỉ SDR (khoảng 11,2 tỉ $ US), trong đó 
3,6 tỉ SDR (khoảng 4,8 tỉ $ US) đã được giải ngân. Nhưng đã 
không đủ. Tại điểm này, tôi sẽ quay sang cái tôi gọi là thí 
nghiệm thời gian thực. Tôi bắt đầu nó ngay trước sự sụp đổ 
cuối cùng. Tôi sao lại một cách trung thực những ghi chép 
mà tôi đã viết trong hai tuần, trong khi khủng hoảng lan ra. 


Một thí nghiệm thời gian thực 


Chủ nhật, 9-8-1998 


Rúp (giao ngay) 
= 6,29 


Rúp Kì hạn l1i 
= 45% 


GKO l3 
= 94,52% 


Prins l3! 
= 21,79% 


S&P 
= 1.089,45 


Trái phiếu kho bạc Mĩ 30 năm 

= 5,63% 

Tôi đã không theo dõi chặt diễn biến ở Nga cho đến hai hay 
ba ngày vừa qua - tôi đã quá bận khi viết cuốn sách này. Tôi 
đã biết rằng tình hình vẫn tuyệt vọng, ngay cả sau khi IMF 
đã đồng ý một gói cứu trợ 18 tỉ $. Lãi suất của nợ chính phủ 
vẫn ở mức vô cùng lớn - giữa 70 phần trăm và 90 phần trăm 
cho tín phiếu kho bạc một năm có mệnh giá bằng rúp (GKO). 
Nhóm đã mua 25,1 phần trăm của Svyazinvest - công ti mẹ 
về điện thoại của Nga - và trong đó, chúng tôi đã là người 
nước ngoài quan trọng nhất tham gia mua, đã được chính 
phủ Nga tiếp cận để cung cấp một khoản vay bắc cầu tạm 
thời cho đợt bán 24,9 phần trăm tiếp theo của Svyazinvest. 
Lợi ích của chúng tôi là việc bán thành công, nhưng tôi 


không thích ý tưởng quăng tiền tươi sau cái xấu - đó là lí do 
vì sao tôi tập trung vào tình hình. 

Mau chóng trở nên rõ ràng, là tái tài trợ nợ chính phủ là một 
vấn đề dường như không thể vượt qua nổi. Chương trình IMF 
đã giả thiết rằng những người nắm giữ nợ nội địa sẽ gia hạn 
nợ (tái đầu tư) các khoản nợ của họ khi đáo hạn; vấn đề chỉ 
là với giá nào. Nếu chính phủ thành công trong thu thuế, lãi 
suất cuối cùng sẽ xuống mức có thể chịu được, thí dụ 25 
phần trăm, và khủng hoảng sẽ qua đi. Cái mà dòng lập luận 
này không tính đến, là phần nhiều của nợ là do những người 
trong nước nắm giữ, những người không ở vị thế có thể gia 
hạn GKO của họ khi đáo hạn với bất kể giá nào. Các công tỉ 
bị buộc phải nộp thuế, và cái họ trả thuế không thể được tái 
đầu tư vào GKO. Quan trọng hơn, khu vực ngân hàng đã 
mua GKO bằng tiền đi vay, trừ Sberbank, một ngân hàng 
tiết kiệm quốc doanh. Do suy giảm của thị trường cổ phiếu 
và trái phiếu Nga, hầu hết các ngân hàng này đã không có 
khả năng trả nợ, và ngay cả các ngân hàng có khả năng trả 
nợ đã không thể gia hạn mức tín dụng của mình. Kết quả là, 
không chỉ chúng không là người mua, mà một phần của các 
chứng khoán do họ nắm giữ phải được thanh lí để thoả mãn 
yêu cầu đặt thêm tiền chênh lệch. Phần nhiều tín dụng đã là 
từ các ngân hàng nước ngoài, một vài trong số họ cố thanh 
lí các vị thế riêng của mình nữa. Các làn sóng bán đã ép nợ 
bằng đồng đô-la của Nga xuống mức thấp kỉ lục. Có một 
khủng hoảng ngân hàng nở rộ đang trong quá trình. 

Một khủng hoảng ngân hàng thường được kìm chế bởi sự 
can thiệp của ngân hàng trung ương và việc cung cấp thanh 
khoản, thí dụ bằng cách cho vay đối lại thế chấp ở tỉ suất 
nhượng bộ; nhưng trong trường hợp này, ngân hàng trung 
ương bị ngăn cản không được làm vậy vì các điều khoản của 
thoả thuận IMF. Đó là điều làm cho tình tình dường như 
không thể giải quyết được. 

Vào thứ Sáu ngày 7 tháng Tám, tôi gọi điện cho Anatoly 
Chubais, ông đang nghỉ hè, và Yegor Gaidar, người chăm lo 
công việc. Tôi nói với cả hai ông rằng, theo tôi, tình hình đã 


kết thúc: Chính phủ sẽ không thể gia hạn các khoản nợ của 
mình sau tháng Chín, ngay cả nếu đợt giải ngân thứ hai của 
khoản vay IMF được thực hiện. Làm cho tình hình thêm 
nghiêm trọng, chính phủ Ukraine đang trên bờ vỡ nợ khoản 
vay 459 triệu $ do Nomura Securities dàn xếp đáo hạn vào 
thứ Ba tới. Trong hoàn cảnh này, tôi không thể biện minh 
cho việc tham gia vào sự cho vay bắc cầu: Rủi ro vỡ nợ đã 
quá lớn. Tôi thấy một lối ra duy nhất: Sắp đặt một sự đồng 
tài trợ đủ lớn để bảo đảm nhu cầu của chính phủ Nga cho 
đến cuối năm. Nó sẽ phải là một sự kết hợp công cộng và tư 
nhân. Nhóm Svyazinvest có thể tham gia, thí dụ, 500 triệu 
$, nhưng riêng bản thân khu vực tư nhân không thể có đủ 
tiền. Tôi hỏi cần bao nhiêu. Gaidar bảo tôi, 7 tỉ $. Điều này 
giả thiết rằng Sberbank, ngân hàng duy nhất có số tiền lớn 
do công chúng gửi, có thể có khả năng gia hạn các chứng 
khoán do mình nắm giữ. Hiện thời công chúng không rút 
tiền gửi khỏi các ngân hàng ở qui mô đáng kể. “Điều đó có 
nghĩa là đồng tài trợ phải được lập với 10 tỉ $”, tôi nói, “để 
tái thiết lập lòng tin của công chúng”. Một nửa có thể là từ 
nguồn các chính phủ nước ngoài, như Quỹ Ổn định Tỉ giá 
(Exchang Stabilization Fund) (nằm dưới sự kiểm soát của Bộ 
Tài chính Hoa Kì) và nửa khác từ khu vực tư nhân. Đồng tài 
trợ sẽ hoạt động khi đợt giải ngân thứ hai của IMF được thực 
hiện vào tháng Chín. Nó có thể bao tiêu các tín phiếu GKO 
một năm ở, thí dụ, 35 phần trăm một năm, dần dần giảm 
xuống thí dụ 25 phần trăm. (Tỉ suất hiện hành là khoảng 90 
phần trăm). Chương trình sẽ được công bố trước; điều đó sẽ 
thu hút một số công chúng mua: Có ý nghĩa để đầu tư ở 
mức 35 phần trăm, khi một chương trình đáng tin cậy thực 
tế sẽ giảm xuống 25 phần trăm vào cuối năm. Nếu thành 
công, chỉ một phần nhỏ của 10 tỉ $ thực sự được sử dụng. Cả 
hai thành phần công cộng và tư nhân là khó sắp xếp lại với 
nhau, nhưng có sự sẵn lòng để làm thử. Có thể hiểu Gaidar 
đã nhiệt tình. 

Tôi gọi cho David Lipton, Thứ trưởng phụ trách Đối Ngoại 
của Bộ tài chính Hoa Kì. Ông hoàn toàn ý thức được về vấn 


đề, nhưng họ đã không thậm chí nghĩ đến dùng Quỹ Ốn định 
Tỉ giá. Thái độ ở Quốc hội là phản đối mạnh mẽ bất kể loại 
cứu trợ nào. Tôi nói tôi biết điều đó song tôi không thấy lựa 
chọn khả dĩ nào khác. Có sự hoảng loạn và là lợi ích quốc 
gia của chúng ta khi đi ủng hộ một chính phủ cải cách ở 
Nga. Nếu có sự tham gia tư nhân thì nó phải làm cho sự cứu 
trợ có thể chấp nhận được về mặt chính trị. Tuy nhiên, nó 
đòi hỏi những người Nga phải biện hộ mạnh mẽ ở Đổi 
Capitol (Quốc hội Mĩ). Cũng rất khó khăn để sắp xếp những 
người tham gia tư nhân vì họ là các ngân hàng đầu tư và các 
nhà đầu cơ như chúng tôi, và các nhà chức trách không dễ 
huy động họ như các ngân hàng thương mại lớn. 

Chính để khai thác mọi lựa chọn khả dĩ, tôi đã gọi lại cho 
Gaidar để hỏi, liệu có thể áp một khoản phí lên những người 
nắm giữ GKO, những người muốn lấy tiền mặt khi hoàn trả. 
Ông ta nói: Sẽ phản tác dụng vì nó sẽ tiêu huỷ mức tín 
nhiệm của GKO. Tất nhiên ông ta đã đúng. 

Theo tình hình này, tôi tin rằng: Không có sơ đồ của tôi, 
chính phủ sẽ vỡ nợ với các hệ quả tai biến; ngay cả với sơ 
đồ ấy, hầu hết các ngân hàng Nga sẽ bị phá huỷ, nhưng 
thậm chí sẽ là sai lầm, nếu lại đi cứu vớt chúng. 

Tối thứ Ba, 11 tháng Tám 


Rúp (giao ngay) 
= 6,30 


Rúp Kì hạn 
= 91% 


GKO 
= 147% 


Prins 


= 23,92% 


S&P 
= 1.068,98 


Trái phiếu kho bạc Mĩ 30 năm 

= 5,60% 

Tôi có cuộc đối thoại ngắn với Lipton ngày thứ Hai. Chính 
quyền Hoa Kì vẫn chưa đi đến kết luận. Ông ta hứa sẽ gọi 
lại. Ngày thứ Ba đã có sự sụp đổ trong thị trường tài chính 
Nga. Buôn bán trên thị trường cổ phiếu tạm ngưng. Trái 
phiếu chính phủ thụt ở mức thấp nhất mới. Thậm chí các thị 
trường quốc tế bị ảnh hưởng. Sơ đồ mà tôi kiến nghị không 
còn khả thi nữa. Chỉ một gói cứu trợ lớn tối thiểu 15 tỉ $ mới 
có thể ổn định thị trường và không thể kì vọng nhà đầu tư tư 
nhân nào đưa tiền vào. Lipton bay đi Moscow mà không gọi 
lại cho tôi. Tôi nghe qua tin vịt rằng ông ta cáu tiết đi mà 
chẳng có gì để đề nghị. Tôi quyết định viết bức thư sau cho 
Financial Times: 

“Thưa ngài, sự sụp đổ ở các thị trường tài chính Nga đã đến 
pha kết thúc. Các nhà ngân hàng và môi giới những người 
đã vay đối lại các chứng khoán không thể thoả mãn gọi vốn 
biên và việc bán bắt buộc tràn đầy cả thị trường cổ phiếu và 
trái phiếu. Thị trường cổ phiếu tạm thời bị đóng cửa vì không 
thể thanh toán việc buôn bán; giá trái phiếu chính phủ và tín 
phiếu kho bạc lao xuống vực thẳm. Mặc dù việc bán tạm 
thời được hấp thu, có nguy cơ là dân cư sẽ lại bắt đầu rút 
tiền tiết kiệm. Cần đến hành động ngay lập tức. 

Phiền là hành động cần thiết để đương đầu với một khủng 
hoảng ngân hàng là ngược hoàn toàn với hành động đã 
thống nhất với Quỹ Tiền tệ Quốc tế để đương đầu với khủng 
hoảng ngân sách. Chương trình IMF áp đặt chính sách tiền 
tệ và tài khoá ngặt nghèo; khủng hoảng ngân hàng đòi hỏi 
bơm thanh khoản. Hai đòi hỏi không thể hoà thuận mà 
không có sự giúp đỡ quốc tế thêm. Chương trình của IMF giả 
định rằng, sẽ có người mua trái phiếu chính phủ với một cái 


giá: Khi chính phủ tiếp tục thu thuế và cắt bớt chỉ tiêu, lãi 
suất sẽ hạ xuống và khủng hoảng sẽ dịu đi. Giả thiết là sai 
vì phần lớn nợ tồn đọng được giữ tại biên và mức tín dụng 
có thể không được gia hạn. Có một kẽ hở tài trợ cần được 
lấp. Kẽ hở sẽ trở nên lớn hơn nếu công chúng bắt đầu rút 
tiền gửi. 

Giải pháp tốt nhất là đưa ra một hội đồng tiền tệ l*l sau một 
đợt phá giá vừa phải từ 15 đến 25 phần trăm. Cần phá giá 
để hiệu chỉnh việc sụt giá dầu và để giảm khoản dự phòng 
cần đến cho hội đồng tiền tệ. Nó cũng phạt những người 
nắm giữ nợ chính phủ có mệnh giá bằng rúp, cự tuyệt chỉ 
phí cứu giúp. 

Cần đến khoảng 50 tỉ $ dự trữ: 23 tỉ $ để đảm bảo M1 [lượng 
cung tiền ngắn do công chúng nắm giữ] và 27 tỉ $ để đảm 
bảo cho thâm hụt nợ nội địa đảo nợ cho năm tiếp theo. Nga 
có dự trữ 18 tỉ $; IMF đã hứa 17 tỉ $. Nhóm G7 cần phải đưa 
thêm 15 tỉ $ để làm cho hội đồng tiền tệ khả thi. Sẽ không 
có sự cứu giúp hệ thống ngân hàng. Trừ một vài tổ chức giữ 
tiền gửi của công chúng, các ngân hàng phải tự lo lấy. Giá 
trái phiếu của chính phủ có thể phục hồi ngay tức khắc và 
các định chế tài chính lành mạnh hơn có thể sống sót. 
Khoảng 40 tỉ $ được những người Nga giữ bằng tiền nước 
ngoài. Với một hội đồng tiền tệ, họ có thể được quyến rũ để 
mua trái phiếu chính phủ có mệnh giá rúp với suất thu nhập 
hấp dẫn. Nếu họ làm vậy, tín dụng dự phòng của G7 không 
cần phải dùng đến. Việc giảm lãi suất sẽ giúp chính phủ 
thoả mãn các mục tiêu tài khoá của mình. 

Nếu giả như G7 sẵn lòng đưa 15 tỉ $ ngay tức thì, tình hình 
có thể được ổn định, thậm chí không cần đến hội đồng tiền 
tệ, mặc dù nó kéo dài hơn và thiệt hại sẽ lớn hơn. Sẽ khó 
thực hiện sự hiệu chỉnh tiền tệ hạn chế mà không có một hội 
đồng tiền tệ vì áp lực phá giá tiếp nữa sẽ trở nên không thể 
cưỡng được, như đã xảy ra ở Mexico tháng 12-1994. 

Nếu hành động bị trì hoãn, cái giá cho việc cứu nguy sẽ tiếp 
tục tăng lên. Chi phí đã chỉ là 7 tỉ $ một tuần trước đây. 


Đáng tiếc, các nhà chức trách tài chính quốc tế đã không 
đánh giá đúng tính khẩn cấp của tình hình. Các lựa chọn khả 
dĩ khác, là vỡ nợ hay siêu lạm phát. Cả hai sẽ đều có các 
hậu quả tài chính và chính trị tàn khốc.” 

Thứ Năm, 13 tháng Tám 


Rúp (giao ngay) 
= 6,35 


Rúp Kì hạn 
= 162% 


GKO 
= 149% 


Prins 
= 23,/6% 


S&P 
= 1.074,91 


Trái phiếu kho bạc Mĩ 30 năm 

= 5,65% 

Sau khi tôi viết bức thư cho tờ Financial Times, Phó Thống 
đốc Ngân hàng trung ương Nga áp đặt một số hạn chế lên 
tính chuyển đổi của đồng rúp. Nó đã có một tác động tàn 
phá lên thị trường Nga: Các cổ phiếu đã mở ở mức thấp hơn 
15 phần trăm và đã không phục hồi mấy. Bức thư của tôi đã 
nhận được nhiều chú ý, nhưng những chú ý này lại nhắm 
vào chủ trương phá giá của tôi, chứ không hướng tới đề xuất 
của tôi về một hội đồng tiền tệ. Nó đã trở thành một yếu tố 
trong cái được gọi là Thứ Năm Đen tối. Tôi bị kết tội đầu cơ 
chống đồng rúp. Đó không phải là ý định của tôi. Tôi cảm 


thấy buộc phải đưa ra một tuyên bố như sau: 

“Sự rối loạn trong các thị trường tài chính Nga không do bất 
kể điều gì tôi đã nói hay làm. Chúng tôi không có vị thế 
ngắn bằng rúp và không có ý định nào trong việc bán non 
đồng tiền. Thực ra, danh mục đầu tư của chúng tôi sẽ bị hại 
bởi bất kể sự phá giá nào. 

Mục đích của bức thư của tôi gửi cho tờ Financial Times chỉ 
là việc đưa ra một lời kêu gọi cảnh tỉnh cho các chính phủ 
G7. Trong khi chính phủ Nga đang làm mọi thứ trong quyền 
hạn của mình để đối phó với tình hình, nó không thể thành 
công mà không có trợ giúp thêm từ nước ngoài.” 


Thứ Sáu, 14 tháng Tám 


Rúp (giao ngay) 
= 6,35 


Rúp Kì hạn 
= 162,/7% 


GKO 
= 172% 


Prins 
= 23,01% 


S&P 
= 1.062,7/5 


Trái phiếu kho bạc Mĩ 30 năm 

= 5,54% 

Tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Tài chính Rubin và nhấn 
mạnh tính khẩn cấp của tình hình. Ông ta hoàn toàn ý thức 


được, nhưng mối quan tâm của ông không được các chính 
phủ G7 khác chia sẻ, điều chủ yếu không đạt được do nghỉ 
hè. Nghị sĩ Mitch McConnel liên hệ với tôi và tôi thúc giục 
ông gọi điện thoại cho Rubin để đảm bảo với ông ta sự ủng 
hộ của đảng Cộng hoà trong cái có thể là một hành động rất 
rủi ro. Muộn hơn trong ngày, người ta tiếp cận tôi, nhân 
danh Kiriyenko. Ông ta vẫn tìm kiếm khoản vay bắc cầu 500 
triệu $ nhưng khoản đó không còn thực tế. Tôi đề nghị bay 
sang Moscow để thảo luận các vấn đề lớn hơn, nếu điều đó 
có thể giúp được gì. 

Tối Chủ Nhật, 16 tháng Tám 


Rúp (giao ngay) 
= 6,35 


Rúp Kì hạn 
= 162,/7% 


GKO 
= 172% 


Prins 
= 23,01% 


S&P 
= 1.062,7/5 


Trái phiếu kho bạc Mĩ 30 năm 

= 5,54% 

Tôi ở Nga gần hết cuối tuần. Tôi đã trả lời phỏng vấn trên đài 
phát thanh Echo [Tiếng vọng] Moskva, giải thích lập trường 
của tôi, và một tuyên bố của tôi được đọc trên TV Nga. Tôi hi 
vọng tìm được cách sửa lại ấn tượng sai, rằng tôi chủ trương 


phá giá khi tôi cầu khẩn lập hội đồng tiền tệ hoặc rằng tôi có 
thể được lợi từ sự phá giá bằng cách nào đó. Nói chuyện với 
Gaidar dăm ba lần. Chuẩn bị một bài - về việc chủ trương 
giải pháp một hội đồng tiền tệ - và gửi cho ông ta chuẩn y. 
Đúng bây giờ (6:30 chiều Thứ Hai, giờ Moscow), ông ta nói 
với tôi rằng ông đã nói chuyện với Larry Summers [Thứ 
trưởng Tài chính] và không có trợ giúp nào; họ sẽ phải hành 
động đơn phương. Tôi nói bài báo của tôi không còn thích 
hợp, nhưng ông đã thúc tôi công bố nó, dẫu sao đi nữa. Tôi 
đã không làm điều đó. 

Thứ Ba, 18 tháng Tám 


Rúp (giao ngay) 
= 6,80 


Rúp Kì hạn 
= 305% 


GKO l3 


Prins 
= 29,41% 


S&P 
= 1.101,20 


Trái phiếu kho bạc Mĩ 30 năm 

= 5,56% 

Thứ Hai, địa ngục bung ra. Nước Nga áp đặt việc hoãn nợ và 
nới rộng dải mua bán đồng rúp, thực tế, phá giá nó đến 35 
phần trăm. Tổồi hơn, các ngân hàng Nga không được phép 


thực hiện các nghĩa vụ với nước ngoài của họ. Điều này gây 
tàn phá giữa các đối tác nước ngoài, bán tống bán tháo các 
chứng khoán Nga với bất kể giá nào. David Lipton gọi cho 
tôi nhờ giải thích và gợi ý tôi viết cho họ một thư báo. 

Đọc lại, tôi thấy nó hơi bị xuyên tạc. Điểm mà tôi thử đưa ra 
là vẫn chưa quá muộn để tìm một giải pháp xây dựng cho 
khủng hoảng ở Nga. G7 phải đưa ra đề nghị đưa tiền mạnh, 
cần cho việc lập một hội đồng tiền tệ với điều kiện Duma 
thông qua các luật cần thiết để thoả mãn các điều kiện của 
IMF. Có hai khả năng: Duma có thể đồng ý hay từ chối kiến 
nghị. Trong trường hợp đầu, giá trị đồng rúp sẽ được phục 
hồi, nợ bằng rúp có thể được tái cơ cấu một cách trật tự, và 
các cải cách cơ cấu (bắt các công ti không nộp thuế phá 
sản, v. v.) có thể được tiến hành. Hầu hết các ngân hàng 
Nga sẽ đổ vỡ và các ngân hàng và quỹ quốc tế có hợp đồng 
với các ngân hàng đó sẽ chịu tổn thất; nhưng các nghĩa vụ 
của chính phủ Nga sẽ lấy lại được giá trị nào đấy, các ngân 
hàng tốt hơn sẽ sống sót, và sự sụp đổ sẽ ngưng lại. Trong 
trường hợp thứ hai, sự sụp đổ tiếp tục, nhưng trách nhiệm 
sẽ rơi vào Duma. Yeltsin có thể giải tán Duma, định ngày 
bầu cử, và thực hiện cải cách. Nếu chúng thành công, chúng 
sẽ được cử tri tán thành. Ngay cả nếu Eltsin không có khả 
năng đối phó với tình hình hay cải cách ít thành công hơn, 
chúng ta có thể đã làm điều chúng ta có thể và chúng ta giữ 
cho ngọn lửa cải cách vẫn còn ở Nga. Nó là một chiến lược 
có rủi ro cao, nhưng không làm gì, thậm chí còn có rủi ro cao 
hơn nữa. 

Thứ Bảy, 22 tháng Tám 


Rúp (giao ngay) 
= 7,15 


Rúp Kì hạn 


= 443% 


GKO 
= ngưng giao dịch 


Prins 
= 36,05% 


S&P 
= 1.081,18 


Trái phiếu kho bạc Mĩ 30 năm 

= 5,43% 

Các thị trường quốc tế bị tác động xấu bởi khủng hoảng Nga 
trong hai ngày cuối cùng. Thí dụ, thị trường cổ phiếu Đức sụt 
6 phần trăm ngày Thứ Sáu. Tôi thấy ngạc nhiên là đã có 
nhiều thời gian đến vậy để cho đồng penny (xu Mĩ) sụt giá. 
Cộng sự của tôi đảm bảo với tôi rằng: Thị trường cổ phiếu 
Hoa Kì đã có một đáy tạm thời rất tốt vào thứ Sáu và chúng 
tôi đã là người mua cổ phiếu và người bán các quyền chọn 
bán. Giữa chừng, trong toàn bộ thí nghiệm thời gian thực 
này, chúng tôi đã không mua bán bất kể chứng khoán Nga 
nào. 

Tôi đã cố thúc đẩy ý tưởng của tôi cho bất kì ai, là người có 
thể nghe trong tuần, nhưng chẳng ích gì. Nó đã có thể giúp 
cho tình hình chính trị ở Nga. Theo tình hình này, Duma sẽ 
không thông qua các luật và IMF sẽ không giải ngân đợt hai 
của gói. Không còn có tiền đến từ nước ngoài trong tương lai 
thấy trước được, Yeltsin phải đánh đắm chính phủ hiện thời 
và tìm một nguồn ủng hộ mới trong nước. Nhưng ở đâu? 
Những kẻ đầu sỏ bị yếu đi chí tử. Gazprom và một vài công 
ti dầu vẫn còn. Trở lại với Chernomydin? Ông ta chắc chắn 
khao khát. Nhưng chẳng chế độ nào thành công, vì thiếu ý 
chí chính trị để sửa chữa các sai sót cơ cấu. Phía xuống được 
bỏ ngỏ. 

Chủ Nhật, 23 tháng Tám 


Yeltsin giải tán chính phủ và tái chỉ định Chernomydin. Bây 
giờ tôi không thể tiên đoán nó được nữa. 
Thứ Tư, 26 tháng Tám 


Rúp (giao ngay) 
= 10,00 


Rúp Kì hạn 
= 458% 


GKO 
= ngưng giao dịch 


Prins 
= 42,83% 


S&P 
= 1.084,19 


Trái phiếu kho bạc Mĩ 30 năm 

= 5,42% 

Không có giới hạn trong việc ước lượng: Liệu sụp đổ có thể 
đi xa đến đâu. Sự tan rã của hệ thống ngân hàng Nga đang 
xảy ra một cách vô trật tự. Các ngân hàng ngưng chỉ trả và 
công chúng hoảng loạn. Các điều khoản về kiến nghị chuyển 
đổi GKO được công bố và lúc đầu chúng được tiếp nhận rất 
tốt, nhưng đồng rúp đã rơi tự do, làm cho kiến nghị vô giá trị 
về thực tiễn. Hệ thống tài chính quốc tế trải qua vài rối loạn. 
Có thể có các hợp đồng tiền tệ cỡ 75-100 tỉ $ đang tồn đọng 
và không rõ cái nào trong số đó được thực hiện. Một hãng tư 
vấn về tín nhiệm đã hạ hạng ngân hàng thương mại Đức lớn 
nhất. Một yếu tố mờ nhạt về rủi ro tín dụng được đưa vào 
các giao dịch hoán đổi liên ngân hàng quốc tế. Chắc nó là 


tạm thời nhưng có thể tiết lộ các yếu điểm khác, vì mức độ 
đòn bẩy cao đã được dùng. Các thị trường cổ phiếu châu Âu 
và Hoa Kì đã rùng mình nhưng chắc sẽ điềm tĩnh lại được. 
Sự sụp đổ ở Nga kết thúc với các hệ quả chính trị và xã hội 
không lường được. 

kết thúc nhật kí. 

Ảnh hưởng của sự vỡ nợ ở Nga lên các thị trường tài chính 
quốc tế đã được thảo luận rồi. Tác động lên nền kinh tế Nga 
đã ít tàn khốc hơn dự tính. Sự vỡ nợ về tín phiếu kho bạc 
đem lại sự dịu bớt cho ngân sách; sự phục hồi giá dầu đã 
giúp đỡ cả cho cân đối tài khoá và thương mại; và sự phá 
giá do Yeltsin công bố mùa hè 1998 đã dẫn tới cầu tăng lên 
đối với các sản phẩm nội địa. Sau cú sốc ban đầu, do sự sụp 
đổ của hệ thống ngân hàng gây ra, nền kinh tế đến đáy và 
bắt đầu phục hồi. Các ngân hàng và những kẻ đầu sỏ chịu 
tổn thất nghiêm trọng, nhưng trong vòng một năm, GNP của 
Nga đã cao hơn mức trước khủng hoảng tài chính. Ngay cả 
các chủ nợ nước ngoài cũng được mời đưa ra cách giải 
quyết, điều mà họ thấy thuận lợi để chấp nhận. 

Tiến hoá chính trị và xã hội Nga đã ít thoả mãn hơn nhiều. 
Gia đình Yeltsin, dưới sự chỉ đạo của Boris Berezovsky, đã 
tìm kiếm một người kế vị, người sẽ bảo vệ họ khỏi bị truy tố 
sau cuộc bầu cử tổng thống. Cuối cùng, họ đã tìm được một 
người: Vladimir Putin, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang. 
Mùa hè 1999, ông ta được đưa ra làm thủ tướng và được 
chọn như ứng viên của Yeltsin cho chức tổng thống. Đã có sự 
bùng nổ về hoạt động khủng bố Chechen. Khi Shamil 
Basayev, một thủ lĩnh du kích Chechen, xâm lấn láng giềng 
Dagestan, Putin đã phản ứng mãnh liệt. Các lực lượng an 
ninh Nga tấn công những người Chechen và Putin đưa ra tối 
hậu thư, tuyên bố rằng bọn khủng bố ở Dagestan sẽ được 
quét sạch vào 25 tháng Tám. Mục tiêu thời gian đã đạt được. 
Dân cư Nga đã phản ứng lại cách giải quyết tình hình của 
Putin một cách nhiệt tình, và sự nổi tiếng của ông lên rất 
cao. 

Sau đó, một loạt vụ nổ đầy bí ẩn ở Moscow đã phá huỷ toàn 


bộ một số nhà chung cư, giết hại khoảng ba trăm người khi 
họ ngủ. Trong cơn hoảng loạn xảy ra sau đó, sự lo ngại và 
căm giận hướng về việc chống lại những người Chechen, 
được trợ giúp bởi một chiến dịch phối hợp cẩn thận giữa các 
phương tiện báo chí và TV. Putin xâm chiếm Chechnya, và 
cuộc bầu cử Duma được tiến hành trong bầu không khí 
cuồng chiến. Rất ít các ứng cử viên dám chống lại sự xâm 
chiếm. 

Grigory Yablinsky là một trong số ít đó. Ông đã ủng hộ chiến 
dịch chống khủng bố ở Dagestan nhưng đã vạch đường 
đúng ở xâm lấn Chechnya. Sự mến mộ của đại chúng với 
đảng của ông (Yabloko) rớt thảm hại và chỉ vừa đủ ngưỡng 5 
phần trăm phiếu bầu để có mặt ở Duma. Đảng ủng hộ chính 
phủ, đảng Thống nhất, vừa được vội vã nặn ra mà không có 
bất kể chương trình nhất quán nào, về hàng thứ hai sau 
những người Cộng sản, với 23 phần trăm. Liên minh các Lực 
lượng cánh Hữu, do Chubais, Sergei Kiriyenko, và các nhà 
cải cách khác lãnh đạo, đi theo Putin và đạt thành tích khá 
với 8,6 phần trăm. Yevgeni Primakov, người với sự ủng hộ 
của Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov, đã được coi là một ứng 
viên tổng thống sáng giá, đã bị đánh bại hoàn toàn; đảng 
của họ chỉ được 13 phần trăm. Sử dụng đà do thắng lợi về 
bầu cử Duma đem lại, Yeltsin công bố việc từ chức của mình 
vào Đêm Giao thừa, hầu như thực sự đảm bảo sự lựa chọn 
Putin như người kế vị của mình. Primakov rút khỏi danh sách 
ứng cử viên. 

Sự nổi lên kì lạ, chẳng biết từ đâu, của Putin đã giống kì quái 
với mưu mô chính trị đảm bảo sự tái cử của Yeltsin năm 
1996. Từ kinh nghiệm lâu đời với Berezovsky, tôi thấy bàn 
tay của ông ta trong cả hai hoạt động. Tôi gặp ông ta lần 
đầu, liên quan đến sự đóng góp 1,5 triệu $ của ông vào Quỹ 
Khoa học Quốc tế, khi giám đốc điều hành quỹ, Alex 
Goldfarb, giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi đã mô tả cuộc 
thảo luận được biết rõ ở Davos; rồi sau đó, Berezovsky tự 
cho là chính cuộc nói chuyện này đã thúc đẩy ông lập ra 
một hội ủng hộ cho việc tái đắc cử của Yeltsin. Trong năm 


1996, chúng tôi đã có một số cuộc trao đổi rất thẳng thắn 
về cuộc vận động tái cử; tôi muốn biết ông ta hành động ra 
sao. 

Thế rồi dẫn đến sự thù địch trong đấu giá Svyazinvest, 
nhưng chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Tôi đã cố thử cải biến 
ông ta từ nhà tư bản ăn cướp thành nhà tư bản hợp pháp; 
ông cố lợi dụng tôi trong đợt vận động cho chức chủ tịch 
Gazprom - tổ chức thương mại hùng mạnh nhất nước Nga. 
Tháng Sáu 1997, ông mời tôi đến Sochi để thăm Viktor 
Chernomydin, người đã là chủ tịch Gazprom trước khi ông 
trở thành thủ tướng, và sau đó đưa tôi về Moscow trên chiếc 
máy bay riêng của ông. Berezovsky nói với tôi rằng: Cả 
Chubais lẫn Nemtsov ủng hộ sự đề cử ông. Tôi đã không tin 
ông ta, nên tôi hỏi Nemtsov. Đó là lần đầu tiên ông nghe về 
chuyện đó. “Bước qua xác của tôi” đã là phản ứng của ông. 
Sau đó tôi đã ăn trưa với Berezovsky ở “câu lạc bộ” của ông 
ta, được trang trí, có chủ ý hay không, rất giống sự miêu tả 
Hollywood về một nơi lui tới của mafia. Tôi là khách duy 
nhất. Tôi đã không nói cho ông ta nghe: Nemtsov nói gì, 
nhưng tôi đã nói với ông ta rằng: Tôi đã hỏi Nemtsov và ông 
này từ chối biết bất kể thứ gì về yêu cầu của Berezovsky đối 
với chức chủ tịch Gazprom. Điều này làm cho Berezovsky rất 
tức giận, và sự tức giận của ông làm tôi ớn lạnh. Tôi thực sự 
cảm thấy ông ta có thể giết tôi. Và tuy ông ta không nói toẹt 
ra, ông ta làm cho tôi cảm thấy rằng: Tôi đã phản bội ông ta 
bằng cách nói chuyện với Nemtsov. Đó là điểm ngoặt trong 
quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với 
nhau- một lần Berezovsky bay sang New York gặp tôi - 
nhưng từ đó tôi cố giữ khoảng cách. 

Như tôi đã nói, sự bất hoà giữa những kẻ đầu sỏ, và đặc biệt 
mâu thuẫn giữa Berezovsky và Chubais, là một tình tiết kì 
quái, mặc dù không kì quái như việc tiến cử Putin làm người 
kế vị Yeltsin. Berezovsky nhìn thế giới qua lăng kính của lợi 
ích riêng của mình. Ông ta chẳng khó khăn gì đặt số phận 
của nước Nga dưới số phận riêng của mình. Ông ta thật sự 
tin rằng: Ông và những kẻ đầu sỏ dầu khí đã mua chính phủ 


bằng cách trả cho sự tái cử của Yeltsin, và rằng: Chính phủ 
đã bội ước bằng cách cho phép đấu giá thật sự đối với 
Svyazinvest. Ông ta quyết tâm hạ bệ Chubais vì Chubais đã 
phản bội ông ta. Khi tôi cảnh cáo ông ta rằng: Ông ta đang 
phá huỷ cái lều quanh mình, ông ta trả lời: Ông ta không 
còn lựa chọn nào khác; nếu ông ta để lộ bất kỳ một sự yếu 
đuối nào ra, ông ta không thể sống sót. 

Lúc đó, tôi đã không thể hiểu điều này, nhưng sau, nhìn lại, 
nó hoàn toàn có lí. Berezovsky không thể tiến hành chuyển 
đổi sang hợp pháp; cơ hội duy nhất để ông ta tồn tại là giữ 
người ta mắc vào tấm lưới các quan hệ bất hợp pháp mà 
ông ta đã dệt ra. Ông ta đã nắm chặt Yeltsin vì sự giúp đỡ 
bất hợp pháp mà ông ta dàn xếp cho gia đình Yeltsin. Thí dụ, 
ông ta đã làm cho con rể của Yeltsin trở thành giám đốc 
Aeroflot, thu nhập ngoại tệ mạnh của hãng hàng không 
được hướng sang một công ti Thuy Sĩ gọi là Forus, mà họ 
giải thích cho tôi, đơn giản có nghĩa là: “For us: Cho Chúng 
ta”. Điều này đã cho ông ta quyền lực đối với Eltsin mà 
chẳng kẻ đầu sỏ nào có được. Berezovsky cũng đã nắm chắc 
Chubais, và khi đến cực điểm của trục trặc, ông ta đã không 
do dự sử dụng nó. 90.000 $ mà Chubais nhận được ở dạng 
hợp đồng cho một cuốn sách rởm đã gây ra sự suy sụp tạm 
thời của ông này. 

Đây là viễn cảnh mà tôi áp dụng cho các sự kiện tiếp theo. 
Berezovsky và gia đình Yeltsin tìm cách duy trì mãi quyền 
miễn trừ mà họ đã hưởng dưới chính quyền Yeltsin. Họ đã 
thử nhiều cách, một số thật lố bịch. Một lúc, Yeltsin, với sự 
xúi giục của Berezovsky, thông báo cho chủ tịch Duma là 
ông sẽ bổ nhiệm Nikolai Aksyonenko làm thủ tướng, song 
Chubais đã can thiệp; văn bản chính thức gửi Duma bổ 
nhiệm Sergei Stepashin. Rồi thì Stepashin bị đẩy khỏi chức 
vụ. Tình hình của Berezovsky trở nên tuyệt vọng khi scandal 
về rửa tiền bất hợp pháp ở ngân hàng Hoa Kì nổ ra năm 
1999, vì ông ta biết rằng ông ta không còn có thể tìm thấy 
nơi ẩn náu ở phương Tây. Bằng cách này hay cách khác, ông 
ta phải tìm ra một người kế vị Yeltsin, người có thể bảo vệ 


ông ta. Đó là khi kế hoạch đề bạt ứng viên Putin được ngấm 
ngầm bày đặt. 

Trong chuyến bay từ Sochi về Moscow vào năm 1997, 
Berezovsky đã nói với tôi chuyện ông ta đã trả tiền những 
người cầm đầu quân sự chống Nga ở Chechnya và Abkhasia 
ra sao. Cho nên khi nhà lãnh đạo Chechen Shamil Basayev 
xâm chiếm Dagestan, tôi nghi ngờ có sự dối trá. Và tôi đặt 
ra một thử nghiệm: Liệu Basayev có rút lui trong thời hạn 
mà Putin đưa ra không? Ông ta đã rút lui. Ngay khi đúng 

như thế, tôi cũng không thể hoàn toàn tin rằng: Những vụ 
nổ ở các toà nhà chung cư ở Moscow có thể là một phần của 
kế hoạch để biện minh cho chiến tranh. Nó đã quá độc ác. 
Nó có thể không là đơn nhất - lịch sử Nga đầy rẫy các tội ác 
do những kẻ khiêu khích bị nhử gây ra, từ Azev điệp viên ở 
thời sa hoàng cho đến mưu sát Kirov, được dùng để biện 
minh cho sự thanh trừng của Stalin - nhưng bản thân nó, tuy 
vậy, sẽ là một hạng thật khác biệt. 

Tuy nhiên, tôi không thể loại trừ khả năng ấy. Từ quan điểm 
của Berezovsky, việc đặt bom có lí hoàn toàn. Các cuộc tấn 
công khủng bố này không chỉ chọn một tổng thống, người sẽ 
cho Yeltsin và gia đình ông sự miễn trừ; chúng cũng để cho 
Berezovsky nắm chắc Putin. Cho đến nay, không có bằng 
chứng nào nổi lên phủ nhận lí thuyết này. 

Trong khi chúng ta có thể chẳng bao giờ tìm ra sự thật về 
các vụ nổ ở Moscow, không có nghi ngờ gì rằng chiến tranh 
ở Chechnya đã đẩy Putin đến chiến thắng. Tôi thấy điều này, 
nói giảm nhẹ đi, gây đau đớn. Giữa 1994 và 1996, trong 
chiến tranh trước ở Chechnya, dân Nga bị đau khổ, khi họ 
nhìn thấy trên TV sự tàn phá và đau khổ mà sự xâm lấn 
Chechnya gây ra. Sự phản đối của các bà mẹ những người 
lính và các nhà hoạt động nhân quyền như Sergei Kovalev 
đã giúp dẫn đến sự giải quyết qua đàm phán. Lần này, phản 
ứng của dân cư Nga trái ngược rõ rệt với thái độ trước. Phải 
thừa nhận là những kẻ khủng bố Chechen phải chịu lỗi 
chính; chúng bắt các công nhân trợ giúp và các nhà báo, giữ 
họ để đòi tiền chuộc, và nhiều khi giết họ. Fred Cuny, anh 


hùng của Sarajevo, đã bỏ mạng theo cách này. Hầu như 
chẳng có ai dám dính vào chuyện giúp những người 
Chechen hay đưa ra công khai sự tàn nhẫn mà họ phải chịu. 
Cũng đã có sự thao túng khéo léo tình cảm công chúng 
chống lại chúng. Sự thực, vẫn là thái độ của dân Nga đã rất 
khác thái độ vài năm trước. 

Ở giai đoạn đầu của thời kì sau Gorbachev, người Nga có ác 
cảm với bạo lực, và họ tích cực chống lại nó. Thực ra, có rất 
ít máu chảy trong những ngày đầu, và hiếm khi người ta bị 
giết - ở Tbilisi, Georgia, ở Vilnius, Lithuania, và tháng Mười 
1993 ở trụ sở của Duma - công luận quay ra phản đối những 
kẻ sử dụng vũ lực. Không còn thế nữa. Bằng việc bầu Putin 
tháng Ba năm 2000, người dân Nga bị dính líu vào sự chém 
giết ở Chechnya. 

Có một lí thuyết cho rằng: Một nạn nhân, khi bị hành hung 
vừa đủ mức, sẽ trở nên dễ bị lôi kéo vào bạo lực. Hình mẫu 
khớp với trường hợp của nhiều kẻ phạm tội hung dữ và nó 
dường như cũng áp dụng cho bạo loạn sắc tộc. iÊ3! Những 
người Serb từ lâu tự coi mình là các nạn nhân, và Slobodan 
Milosevic đã có thể lợi dụng tình cảm này trong việc theo 
đuổi chính sách thanh lọc sắc tộc. Cái gì đó tương tự dường 
như đã xảy ra ở Nga. 

Putin sẽ cố tái lập một nhà nước mạnh, và rất có thể, ông sẽ 
thành công. Theo nhiều cách, đó có thể là một sự phát triển 
đáng mong mỏi. Như bài học Nga đã dạy chúng ta, một nhà 
nước yếu có thể đe doạ đến tự do. Một chính quyền có thể 
thực thi pháp luật là không thể thiếu được cho sự hoạt động 
của một nền kinh tế thị trường. Bằng việc thực hiện sự 
chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản ăn cướp sang chủ nghĩa tư 
bản hợp pháp, Putin có thể hoàn toàn chỉ huy sự phục hồi 
kinh tế Nga; các khoản đầu tư của tôi ở Nga - bao gồm 
Svyazinvest - có thể cuối cùng có kết quả. 

Nhưng nhà nước của Putin chắc không được xây dựng trên 
các nguyên lí của xã hội mở; có khả năng hơn, nó sẽ dựa 
trên sự suy đồi đạo đức, nỗi nhục, và sự thất vọng mà nhân 


dân Nga đã trải nghiệm sau sự sụp đổ của hệ thống Soviet. 
Putin sẽ tìm cách tái thiết lập uy quyền của nhà nước ở 
trong nước và vinh quang của nước Nga ở nước ngoài. Nước 
Nga không mất đi; ngược lại, nó có thể hồi sinh với Putin. 
Nhưng phương Tây đã mất Nga như một người bạn và đồng 
minh và như một người ủng hộ các nguyên lí của xã hội mở. 
Một điều rõ như pha lê: Triển vọng mà chúng ta đối mặt ở 
nước Nga đã có thể tránh được, nếu bản thân các xã hội mở 
của phương Tây đã cam kết vững chắc hơn cho nguyên lí 
của xã hội mở. 

Trong bài nói từ biệt, Yeltsin đã xin nhân dân Nga thứ lỗi: 

“Vì sự thực, nhiều hi vọng của chúng ta đã không thành hiện 
thực. Vì những việc dường như đơn giản, đối với chúng ta lại 
hoá ra gay go. Tôi muốn xin được lượng thứ, vì thực ra, tôi 
đã không có khả năng biện minh cho hi vọng của một số 
người, tin rằng chúng ta có thể có khả năng tiến lên trong 
một đợt đột kích từ quá khứ toàn trị xám ngắt và trì trệ sang 
một tương lai tươi sáng, giàu sang và văn minh. Bản thân tôi 
đã tin thế. Nhưng nó đã không xảy ra như vậy. Theo cách 
nào đó, tôi đã quá ấu trĩ.” 

Điều mà Yeltsin đã không nói, là ông và nhiều người khác đã 
đặt niềm tin của họ vào phương Tây, nhưng phương Tây đã 
không xứng đáng với các kì vọng - phải thú nhận - được 
cường điệu của họ. Tôi có thể nói chỉ cho chính mình. Đầu 
tiên, tôi đã nghĩ rằng các chính khách Tây phương đơn giản 
đã không hiểu điều gì đang xảy ra. Rằng Gorbachev đã sẵn 
lòng thay đổi hệ thống - là quá tốt để có thể là thật - nên họ 
muốn thử thách ông ta. Họ đã đặt ra các chướng ngại, và khi 
Gorbachev đã vượt qua chúng, họ đặt các chướng ngại cao 
hơn. Cuối cùng họ phải thừa nhận rằng sự thay đổi là thực 
sự, nhưng giữa chừng, họ đã mất mọi sự tôn trọng đối với 
Nga như một siêu cường. Họ bắt đầu coi người Nga như 
những kẻ ăn mày. Họ tìm thấy tiền ở Luật Nunn-Lugar để 
giúp họ giải trừ vũ khí hạt nhân, song chẳng được mấy cho 
bất kể việc gì khác. Tôi nhớ một kinh tế gia Nga, Nikolai 
Schmelyov, nói với tôi là năm 1990, ông ta đã bay năm giờ 


liền với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kì James Baker để cầu 
xin giúp đỡ - chẳng ích gì. 

Tôi cũng nhớ Alexander Yakovlev, động lực đằng sau 
Gorbacheyv, nói với tôi, muộn hơn nhiều, ông cảm thấy nhục 
nhã ra sao khi giao thiệp với những người Mĩ. Với sự hối tiếc, 
tôi phải kết luận rằng phương Tây đã không chú ý mấy đến 
xã hội mở như một nguyên lí phổ quát. Giả như họ đã làm 
vậy, chuyển đổi vẫn đau đớn, với trục trặc và thất vọng, 
nhưng chí ít, nước Nga đã tiến theo hướng đúng. Nước Nga 
đã có thể trở thành một quốc gia có nền dân chủ thật sự, 
một người bạn thật sự của Hoa Kì, hệt như nước Đức sau 
Thế Chiến II và Kế hoạch Marshall. Đó không phải là triển 
vọng đối mặt chúng ta hôm nay. 

Quỹ tài trợ của tôi vẫn hoạt động tích cực ở Nga và nhận 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của xã hội Nga. Chúng tôi đã thiết 
lập ba mươi hai trung tâm máy tính ở các trường đại học địa 
phương. Điều này giúp việc phát triển hạ tầng cơ sở Internet 
ở Nga, và thông tin trực tuyến nổi lên ở đây như một lựa 
chọn khả dĩ đối với báo chí ngày càng bị hăm doạ. Trong hầu 
hết các chương trình mới đây của chúng tôi, chúng tôi nhấn 
mạnh ngân quỹ đối ứng của các nhà chức trách địa phương. 
Thí dụ, chúng tôi cung cấp sách cho năm ngàn thư viện địa 
phương, và chúng tôi yêu cầu 25 phần trăm phí tổn cho năm 
đầu tiên, 50 phần trăm cho năm thứ hai, và 75 phần trăm 
cho năm thứ ba - và thực sự chúng tôi nhận được. Khi chúng 
tôi muốn đưa ra một chương trình cải cách giáo dục ở sáu 
vùng (obiast), mười lầm vùng kiến nghị ngân quỹ đối ứng. 
Tôi tiếp tục cam kết ủng hộ công việc của quỹ, chừng nào nó 
nhận được sự ủng hộ từ xã hội Nga và nó được phép hoạt 
động tự do. Sự tìm kiếm một xã hội mở là ngọn lửa không 
thể bị dập tắt, ngay cả cuộc khủng bố của Stalin cũng không 
làm được điều này. Tôi tin chắc rằng nó sẽ tồn tại ở Nga, bất 
kể tương lai của nó thế nào. 


I5lTrofim Lysenko một nhà nông học đã cố chứng minh, để 
ủng hộ chủ nghĩa Marx, rằng các đặc điểm kiếm được có thể 
được kế thừa. 

I6lGeorge Soros, Underwritting Democracy (New York: Free 
Press, Macmiillan, 1991). 

I⁄lChú thích của dịch giả : Riêng cho nền khoa học Liên xô 
và Nga, đến nay Soros biếu tổng cộng hơn 700 triệu USD. 
I8lChú thích của dịch giả : basis point = điểm cơ sở = 0,01%. 
LilLã¡i suất ngầm định về các hợp đồng kì hạn một tháng 
không được giao cho đồng rúp buôn bán bằng đôia. 

I2lSuất thu nhập của tín phiếu kho bạc Nga có mệnh giá 
bằng rúp. 

L3lSuất thu nhập của tín phiếu kho bạc Nga có mệnh giá 
bằng đôila. 

I4lChú thích của dịch giả : Currency board: một hệ thống tỉ 
giá cố định đặc biệt, trong đó, đồng tiền nội địa được đảm 
bảo 100% bằng các khoản dự trữ ngoại tệ. Tỉ giá được cố 
định với một ngoại hối nào đó. 

I5lBuôn bán GKO ngưng lại từ 17 tháng Tám, cho nên không 
có số liệu về loại này cho các bảng còn lại. 

I6alXem Richard Rhodes, W⁄hy They KíiII: The Discoveries of a 
Maverick Criminolog¡st (New York: Knopf, 1999). 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 10 
Một cấu trúc tài chính toàn cầu mới 


Khủng hoảng tài chính 1997-1999 bây giờ đã là lịch sử. 
Ngay cả khi, nếu giả như các thị trường tài chính có sụp đổ 
ngày mai, nó sẽ phải được coi là một cuộc khủng hoảng mới, 
không phải là kéo dài của cuộc khủng hoảng vừa qua. Độ 
dài của khủng hoảng đã ngắn hơn nhiều và sự sa sút về 
hoạt động kinh tế nông hơn có thể dự kiến lúc đó. Điều này 
được coi như bằng chứng rằng: Các thị trường tài chính có 
cách tự hiệu chỉnh, và hệ thống tư bản toàn cầu như được 
cấu tạo hiện nay là cơ bản lành mạnh. Theo lẽ phải thông 
thường, các thiếu sót đã là ở các nước vấp phải khủng 
hoảng, chứ không phải ở bản thân hệ thống. Các thiếu sót 
đang trong quá trình sửa chữa. Hệ thống sẽ nổi lên mạnh 
hơn bao giờ hết. Những quan sát này được củng cố bởi sự 
thực là nền kinh tế thế giới lại tăng lên. 

Tôi không chia sẻ sự đánh giá lạc quan này. Tôi tin rằng hệ 
thống tư bản toàn cầu còn xa mới ổn định. Đúng là một số 
khác biệt thịnh hành trước khủng hoảng đang được sửa 
chữa, nhưng các khác biệt mới đã thế chỗ chúng. Đi vào 
khủng hoảng, can thiệp của IMF dùng để cứu các chủ nợ 
quốc tế, tạo ra cái bây giờ được biết đến như hiểm hoạ đạo 
đức. Tình thế bây giờ đã đảo lộn: Sự nhấn mạnh là về việc 
“kéo” khu vực tư nhân “vào” - tức là, khiến các chủ nợ chia 


sẻ gánh nặng của các hoạt động cứu nguy. Điều này sẽ giải 
quyết vấn đề hiểm hoạ đạo đức và ngăn chặn sự cho vay 
quá thể, song chưa có sự dàn xếp nào được đưa ra để bù 
đắp cho sự không thoả đáng hiện ra lù lù của dòng vốn chảy 
đến các nước ngoại vi. Cân đối lại, hệ thống tài chính toàn 
cầu trở nên kém vững chãi vì IMF đã mất phần lớn quyền lực 
và danh tiếng của mình. 

Tại cao điểm của khủng hoảng, người ta đã nói nhiều về cơ 
cấu tài chính toàn cầu và nhu cầu cho một Bretton Woods 
mới. Sự thôi thúc về cải cách triệt để bây giờ đã lắng xuống, 
và bất kể cách nào, nếu chưa được khởi động thì không chắc 
được xem xét. Kiến nghị cải cách triệt để duy nhất là từ một 
uỷ ban tư vấn do Quốc hội Hoa Kì chỉ định, Uỷ ban Meltzer. 
IZl Nó chủ trương quyết liệt thu nhỏ các định chế tài chính 
quốc tế. Trong khi ít có khả năng được thực hiện - các định 
chế quốc tế không dễ thay đổi đến vậy - nó chắc sẽ có ảnh 
hưởng gò bó, tiêu cực lên hoạt động của chúng. Đó là điều 
đáng tiếc. Chúng ta cân các định chế quốc tế mạnh hơn, 
hoạt động tốt hơn, chứ không phải các tổ chức yếu hơn, bị 
bao vây. 

Về mặt lịch sử, các khủng hoảng tài chính luôn dẫn đến tăng 
cường các qui chế. Đó là cách mà hoạt động ngân hàng 
trung ương tiến hoá đến giai đoạn hiện thời, rất tinh vi. Các 
thị trường tài chính đã trở thành toàn cầu, và chúng ta phải 
củng cố, tăng cường điều tiết quốc tế. Nhưng khủng hoảng 
1997-1999 hứa hẹn là một ngoại lệ: Xu hướng hiện thời là 
giảm điều tiết. Điều đó có lẽ bởi vì khủng hoảng chỉ gây 
thiệt hại cho ngoại vi, không phải cho trung tâm. 


Các cải cách hiện đang tiến hành là khá hẹp về phạm vi. 
Nhìn chung, chúng được hướng tới việc sửa chữa các thiếu 
sót cơ cấu ở các nước đi vay và tìm cách làm nản lòng việc 
cho vay không lành mạnh. Ý tưởng, rằng có thể có cái gì đó 
sai về mặt cơ cấu với các thị trường tài chính toàn cầu, bị 
bác bỏ. Các học thuyết thịnh hành của kinh tế học tài chính 
vẫn không thay đổi. Nó giả thiết rằng các thị trường, với 
thông tin tốt hơn, có thể tự lo cho mình hoặc, chính xác hơn, 
nếu chúng không tự lo được cho chính mình thì không ai 
khác có thể làm thay vào đấy; vì thế - lí lẽ tiếp tục - nhiệm 
vụ chủ yếu là làm cho thông tin cần thiết là sẵn có và tránh 
bất kể sự quấy rầy nào vào cơ chế thị trường. Áp đặt kỉ luật 
thị trường vẫn là nguyên lí chủ đạo. Minh bạch và thông tin 
là các từ then chốt. Dùng phép ẩn dụ hợp thời, mục tiêu là 
sửa chữa hệ thống ống nước hơn là tái thiết kế toàn bộ toà 
nhà. 

Tôi không hề phản đối việc sửa chữa đường ống nước. Không 
nghi ngờ gì, những sai sót trong các hệ thống ngân hàng nội 
địa đã là một yếu tố chính trong việc xác định mức độ thiệt 
hại. Giống như một cơn lốc, khủng hoảng gây tác hại nhiều 
nhất cho các nước mà sự chống đỡ đã yếu nhất, và vì thế 
được lợi nhiều bằng cách củng cố các hệ thống ngân hàng 
địa phương. Nhưng điều đó lờ vấn đề đi: Liệu sự phòng thủ 
quốc tế cũng cân phải được củng cố hay không? Chúng ta 
không được quên, cơ cấu lớn hơn vì khủng hoảng vừa qua 
tiết lộ một số yếu điểm cơ cấu nghiêm trọng, và thật quan 
trọng khi sửa các vết nứt trên tường trước lúc chúng ta trát 
vữa che chúng lại. I8 


Thực ra, một số thay đổi quan trọng đã xảy ra rồi trong cơ 
cấu tài chính toàn cầu mà người dân không biết đầy đủ về 
chúng. Nhìn chung, các thay đổi nhằm làm nản lòng việc 
cho vay quốc tế không lành mạnh. Không nghi ngờ gì, điều 
đó sẽ giúp ngăn chặn sự lặp lại của khủng hoảng vừa qua, 
do cho vay không lành mạnh gây ra. Theo ý tôi, tuy vậy, 
điều này có thể chuẩn bị gây ra cuộc khủng hoảng tiếp theo, 
cái có thể do một dòng vốn chảy tới ngoại vi không thoả 
đáng gây ra. Tình hình gợi cho tôi nhớ tới Phòng tuyến 
Maginot ở Pháp; được xây dựng để bảo vệ đất nước chống 
lại sự lặp lại của Thế Chiến I, nó tỏ ra vô dụng trong Thế 
Chiến II. 

Các thiếu sót của cơ cấu trước 


Nói về cơ cấu tài chính toàn cầu, cơ bản, chúng ta thảo luận 
vai trò của các định chế tài chính quốc tế, đặc biệt là Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế. Xem cách IMF hoạt động trước và trong 
khủng hoảng 1997-1999, chúng ta có thể nhận ra hai thiếu 
sót hoặc, chính xác hơn, hai bất đối xứng chính. Một là khác 
biệt giữa sự ngăn chặn khủng hoảng và sự can thiệp vào 
khủng hoảng; cái khác là sự khác biệt về đối xử với những 
người cho vay và đi vay. Hai sự kiện liên kết với nhau, và 
chúng là một phần của hệ thống; như thế không thể thật sự 
đổ lỗi cho ban lãnh đạo IMF. Phải thú nhận, IMF đã có nhiều 
sai lầm chính sách. Nó khăng khăng cắt chỉ tiêu công cộng 
khi nguyên nhân trục trặc lại được định vị ở khu vực tư 
nhân; nó đánh giá thấp tính khốc liệt của sự lây lan; và 
trong trường hợp Indonesia, nó đẩy nhanh sự rút tiền ồ ạt 


bằng cách đóng cửa một số ngân hàng mà đầu tiên không 
thiết lập sơ đồ bảo hiểm tiền gửi. Nhưng các sai lầm cụ thể 
không phải là mối quan tâm của chúng ta ở đây. Mục đích 
của chúng ta là nhận diện các thiếu sót cấu trúc, vì chúng là 
những thiếu sót cần đến sự thay đổi cấu trúc. 

Dưới các qui tắc thịnh hành, IMF không có nhiều tiếng nói 
trong công việc nội bộ của các nước thành viên, trừ trong 
một cuộc khủng hoảng, khi một nước thành viên đến nhờ 
IMF giúp đỡ. Nó có thể thăm viếng và tư vấn, nhưng trong 
thời kì bình thường, nó không có sự uỷ thác, cũng chẳng có 
công cụ nào để can thiệp. Sứ mệnh hàng đầu của IMF là bảo 
tồn hệ thống. Khi nó can thiệp, nó chú tâm trước hết đến 
tính ổn định của hệ thống. Nó không thể cung cấp bất kể sự 
giảm nợ nào cho các nước mắc nợ trong một cuộc khủng 
hoảng, vì điều đó có thể có ảnh hưởng tàn phá lên các thị 
trường tài chính. Các khoản vay nó cung cấp và các điều 
kiện nó áp đặt nhằm cho phép các nước mắc nợ thoả mãn 
các nghĩa vụ của họ. Bất kể sự giảm nhẹ nợ nào đều phải 
đợi cho đến khi tình hình yên lặng lại mới có thể tiến hành. 
IMF không có đủ nguồn lực để hành động như người cho vay 
cuối cùng. Nó cần sự hợp tác của các thị trường tài chính để 
làm cho các chương trình của nó thành công, và các ngân 
hàng và ngân hàng đầu tư biết lợi dụng vị thế của họ ra sao. 
Ngoài ra, IMF bị các nước ở trung tâm của hệ thống tư bản 
chủ nghĩa kiểm soát; nó sẽ đi ngược lợi ích quốc gia của các 
cổ đông kiểm soát nếu IMF phạt những người cho vay. 

Các điều kiện do IMF áp đặt thường bao gồm việc cắt bớt 
thâm hụt ngân sách và tăng lãi suất. Tác động là đẩy nước 


mắc nợ vào suy thoái, làm giảm nhập khẩu và khuyến khích 
xuất khẩu. Thặng dư thương mại sinh ra cho phép nước mắc 
nợ dịch vụ LH và trả nợ của mình. Trong tình trạng khẩn cấp, 
các nhà chức trách tài chính có thể cũng đặt áp lực lên 
những người cho vay để gia hạn các khoản vay của họ, 
nhưng chúng thận trọng làm ra vẻ là việc cho vay là tự 
nguyện, sao cho các bảng tổng kết tài sản của các ngân 
hàng không bị yếu đi quá mức trong khi khủng hoảng sôi 
sục. Muộn hơn, khi tình hình yên ổn hơn, có thể có tái cơ cấu 
lâu dài hơn về nợ. Đó là điều đã xảy ra trong khủng hoảng 
cho vay quốc tế lớn năm 1982. Nhiều năm sau khủng 
hoảng, nợ tồn đọng được tái cơ cấu và cái gọi là trái phiếu 
Brady được phát hành. 

Tác động thuần của cách tiếp cận này đã đặt gánh nặng 
điều chỉnh chủ yếu lên các nước đi vay. Họ được yêu cầu 
dịch vụ các khoản nợ của họ ở mức giới hạn năng lực của 
họ. Những người cho vay đã không thể bình yên vô sự, 
nhưng sự thiệt hại của họ nhỏ hơn nhiều so với việc họ phải 
bị nếu không có sự can thiệp của IMF. Thí dụ, các ngân hàng 
Hoa Kì chịu thiệt hại lớn hơn nhiều do các khoản đầu tư rủi 
ro của họ đối với ngành tiết kiệm-và-cho vay so với hoạt 
động cho vay quốc tế của họ trong các năm 1980. Ngay cả 
như thế, các ngân hàng không muốn khoanh tay. Sau kinh 
nghiệm của các năm 1980, họ trở nên miễn cưỡng tiến hành 
việc cho vay dài hạn; họ thích bán trái phiếu phát hành cho 
công chúng hơn là đưa các khoản vay vào bản tổng kết tài 
sản riêng của họ. Những người nắm giữ trái phiếu nhạy cảm 
với áp lực từ các nhà chức trách ngân hàng ít hơn nhiều so 


với các ngân hàng thương mại, nên chuyển từ cho vay trực 
tiếp sang phát hành trái phiếu, tăng cường sự kiểm soát và 
củng cố vị thế ưu tiên của họ. 

Điều này trở nên hiển nhiên trong cuộc khủng hoảng Mexico 
năm 1994. Trong cuộc khủng hoảng đó, người nước ngoài 
nắm giữ tesobonos (tín phiếu kho bạc Mexico có mệnh giá 
đôla) vượt qua bình an vô sự, mặc dù khi họ mua, suất thu 
nhập trên fesobonos ngầm định một độ rủi ro cao. Khi 
Mexico không thể trả, Bộ Tài chính Mĩ và IMF can thiệp vào, 
giải thoát cho các nhà đầu tư. Để người đóng thuế Mexico 
phải thanh toán. 

Kinh nghiệm này đã đóng một vai trò quan trọng trong hình 
thành kì vọng của nhà đầu tư ở Nga. Các ngân hàng, nhà 
môi giới, và quỹ tự bảo hiểm tiếp tục mua tín phiếu kho bạc 
Nga (GKO) ngay cả khi mọi người đều thấy tình hình xấu đi. 
Nga được cho là quá quan trọng để có thể bị vỡ nợ, có thể 
tính đến các nhà chức trách quốc tế sẽ đến cứu. Ngay cả 
nếu người nắm GKO có bị đòn, tỉ lệ rủi ro-phần thưởng được 
coi là hấp dẫn. Một số người tiếp tục mua GKO với suất thu 
nhập ngày càng tăng cho đến khi bản nhạc cuối cùng dừng 
hẳn lại. Mỉa mai thay, kì vọng của những người nắm giữ GKO 
cho rằng họ sẽ được cứu vớt, đã gây nhiều khó khăn cho các 
nhà chức trách tài chính quốc tế làm vậy. Hiểm hoạ đạo đức 
vốn có trong phương pháp hoạt động của IMF được nhận ra, 
và áp lực chính trị chống lại việc cứu vớt các nhà đầu tư trở 
nên quá mạnh. Nó làm cho các nhà chức trách hầu như bất 
lực để ngăn sự vỡ nợ của Nga. 

Sự thay đổi quan trọng nhất nằm ở đây, điều đã xảy ra trong 


cơ cấu tài chính toàn cầu trong diễn biến của cuộc khủng 
hoảng 1997-1999: Nó xảy ra từ từ và hầu như không nhận 
thấy. Hầu hết người dân vẫn chưa ý thức đầy đủ về nó. 


Cơ cấu mới đang nổi lên 


Vào đầu cuộc khủng hoảng, hai bất đối xứng mà chúng ta 
nhận diện ra - một giữa đối xử với người cho vay và người đi 
vay, và một giữa ngăn ngừa khủng hoảng và can thiệp - đã 
có hiệu lực hoàn toàn. Về cơ bản, chúng giải thích vì sao các 
chương trình Á châu của IMF lại không thành công đến vậy. 
Hãy ngó tới ba nước Á châu đã cầu viện đến IMF: Thái Lan, 
Indonesia, và Hàn Quốc. Cả ba đều bị mất cân đối cấu trúc: 
Khu vực tư nhân đã vay quá nhiều bằng ngoại tệ mạnh mà 
không có tự bảo hiểm, và tỉ lệ vốn cổ phần trên nợ của các 
công ti đã không thoả đáng. Phá giá, khi đến, làm tăng tỉ lệ 
nợ nước ngoài trên vốn. Lãi suất cao và sự sụp đổ đột ngột 
về cầu nội địa do chương trình IMF áp đặt làm tăng gánh 
nặng nợ nần, gây nghi ngờ về khả năng trả nợ của các con 
nợ. Cho họ vay thêm tiền không ích gì. Cái mà các nước này 
cần đã là cách chuyển nợ thành vốn góp. Nhưng áp đặt sự 
hoãn trả nợ và cho phép một sơ đồ chuyển đổi nợ thành vốn 
góp sẽ làm tổn hại đến các ngân hàng quốc tế và những 
người nắm giữ trái phiếu, và IMF thậm chí không thể dự định 
một bước đi như vậy. Vì thế, IMF áp dụng đơn thuốc bình 
thường, với các hiệu ứng phụ, đẩy các nước vào suy thoái. 

Nhưng sụt giảm về hoạt động kinh tế không chặn sự sụt 
giảm về tiền vì gánh nặng nợ nần đè nặng hơn bao giờ hết. 


Các con nợ chen lấn để đảm bảo các nghĩa vụ về đồng tiền 
mạnh của mình, và các chủ nợ quốc tế thì cố rút bất kể tài 
sản nào mà họ có thể rút. Đồng tiền tăng vọt - trường hợp 
Indonesia là rơi tự do - làm cho các chủ nợ bị thiệt hại 
nghiêm trọng. Đây là liều thuốc giải độc kinh tởm cho hiểm 
hoạ đạo đức. Thế rồi đến Nga, nơi sự nhận ra hiểm hoạ đạo 
đức cản trở sự cứu vớt. Các chủ nợ chịu thiệt hại còn lớn 
hơn. 

Khi khủng hoảng Brazil lên đến đỉnh điểm, hiểm hoạ đạo 
đức đã trở thành một cân nhắc tột bậc. IMF và các bộ tài 
chính của các nước tham gia khác nhau đã không sẵn sàng 
chi trước bất kể khoản tiền nào cho Brazil mà không có cam 
kết từ các ngân hàng thương mại để duy trì mức tín dụng 
của họ. Chính phủ Brazil cưỡng lại áp lực vì cảm thấy rằng 
mức tín nhiệm của nó sẽ bị ảnh hưởng xấu. Các cuộc thương 
lượng kéo lê thê, cho các ngân hàng cơ hội để giảm mức tín 
dụng của họ hay để thiết lập các vị thế ngắn đối lại với 
chúng. Cao đỉnh, khi xảy ra, đã rất khốc liệt. 

Vào lúc đó, thái độ của IMF đã thay đổi 180 độ: Thay cho 
cứu vớt (bailing out), chính sách chính thức trở thành “kéo 
vào” (bailing ¡ín). Kéo vào, theo tôi, là sự vô nghĩa nguy hại. 
Nó là vô nghĩa vì nó có nghĩa là múc nước vào chiếc thuyền 
đang chìm; nó là nguy hại vì nó làm chìm thuyền. 

IMF bây giờ không sẵn lòng cho vay đối với các nước trả lãi 
suất quá cao cho trái phiếu của họ, trừ phi những người nắm 
giữ trái phiếu sẵn lòng chấp nhận bị đòn. IMF đã tìm một 
nước, nơi có thể chứng minh cách tiếp cận mới của nó suốt 
từ đó. Nó đã thử với Rumani, song Rumani đã không muốn 


vỡ nợ; nó đã trả các khoản vay đến hạn, với các khoản vay 
mới, còn đắt đỏ hơn trước khi nhận khoản vay của IMF, cho 
phép nó vay rẻ hơn - một kết quả không thật thoả mãn. 
Cuối cùng, chính sách mới đã được áp dụng cho trái phiếu 
Brady của Ecuador, gửi đi một thông điệp rõ ràng cho các 
thị trường tài chính, rằng: Trái phiếu quốc tế không phải là 
không có rủi ro. 

Một trong những cải cách hiện được đề xuất, song chưa 
được thực hiện, là đưa ra các điều khoản - gọi là hành động 
tập thể - vào các trái phiếu quốc tế. Điều này sẽ làm cho 
việc thực hiện các sơ đồ tái cơ cấu nợ dễ dàng hơn. Không 
ngạc nhiên là việc đề xuất gặp sự kháng cự mãnh liệt của 
những người nắm giữ trái phiếu và các ngân hàng đầu tư. 
Đồng thời, tầm quan trọng của việc phòng ngừa khủng 
hoảng đã được nhận ra. Các nỗ lực khác nhau để xác lập các 
tiêu chuẩn và tập quán tốt nhất, đặc biệt trong hoạt động 
ngân hàng, nhắm tới phòng ngừa; các Mức Tín dụng Dự 
phòng Bất thường mà IMF đưa ra mới đây cũng vậy. 

Như thế, có thể nói: Các đề xuất cải cách khác nhau đề cập 
sự khác biệt này hay khác biệt khác mà chúng ta đã nhận 
ra. Mức Tín dụng Dự phòng Bất thường được đưa ra gần đây, 
thậm chí đã bắt đầu liên kết hai sự khác biệt lại với nhau. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho các nước theo đuổi các chính 
sách lành mạnh, khuyến khích họ làm điều này. Tôi đã chủ 
trương một chính sách như vậy, và tôi coi nó là sự thay đổi 
tích cực nhất trong cơ cấu tài chính toàn cầu, cho đến lúc 
này. Đáng tiếc, ít nước biểu lộ mối quan tâm để lợi dụng 
điều kiện thuận lợi. Điều này không đáng ngạc nhiên, khi 


nhìn từ sự thực, rằng: Sự sẵn có của mức tín dụng bị ràng 
buộc bởi thiếu vốn. Các quỹ nào đó - Những Dàn xếp Chung 
để Vay và Những Dàn xếp Mới để Vay (General 
Arrangements to Borrow and the New Arrangements to 
Borrow) - là sẵn có, chỉ cho các nước gây ra rủi ro hệ thống; 
điều này bỏ rơi các nước nhỏ cũng dễ bị lây nhiễm. Tôi nghĩ 
các Mức Tín dụng Dự phòng Bất thường, để có ý nghĩa, phải 
được ủng hộ bởi việc phát hành Quyền rút Đặc biệt (SDR), 
nhưng điều đó không thể xảy ra. 

Xu hướng là làm giảm, hơn là tăng, quyền lực và nguồn lực 
của IMF. Đây là xu hướng nguy hiểm (như tôi đã nói rõ ngay 
từ đầu). Mọi nỗ lực đều hướng tới việc làm nản lòng sự cho 
vay không lành mạnh. Cho đến đây, mọi việc đều ổn. Nhưng 
bây giờ, có mối nguy hiểm, là dòng vốn chảy tới ngoại vi sẽ 
không thoả đáng, cả về mặt chi phí và khối lượng. Mối nguy 
hiểm này không nhận được sự chú ý nào, vì sự ưa chuộng 
phổ biến là dựa vào cơ chế thị trường. Nói chung, ai cũng 
biết rằng: Sự rủi ro của cho vay quốc tế đã được định giá 
không thoả đáng, và sự méo mó được qui cho hiểm hoạ đạo 
đức do IMF gây ra. Tất cả điều cần, theo diễn giải này, là 
điều trị hiểm hoạ đạo đức. Thực sự, hiểm hoạ đạo đức bây 
giờ đã được chữa trị, và điều đó làm tăng rủi ro của cho vay 
quốc tế. Trong những điều kiện này, không đủ để đảm bảo 
rằng: Rủi ro được định giá thoả đáng; phải tiến hành các 
bước để giảm rủi ro. Nhưng đề xuất này không hợp với cách 
tư duy thịnh hành. 

“Hiểm hoạ đạo đức” đã trở thành câu nói thông dụng mới 
cho những người theo thuyết thị trường chính thống - và là 


câu khá có ảnh hưởng. Nó đưa ra một sự ủng hộ đạo đức 
cho một định chế - cụ thể là, thị trường - cái là phi đạo đức 
một cách cố hữu, và nó cung cấp một lí do bào chữa hoàn 
hảo cho sự phản đối mọi loại can thiệp vào thị trường. 
Nhưng sự thực vẫn còn: Không thể duy trì người cho vay 
cuối cùng hay chức năng bảo hiểm mà không xảy ra khả 
năng về hiểm hoạ đạo đức. Uỷ ban Meltzer khuyến nghị 
rằng IMF phải được dùng hầu như là người cho vay cuối 
cùng đối với các nền kinh tế mới nổi, nhưng trong sự sốt 
sắng loại bỏ hiểm hoạ đạo đức, nó áp đặt các điều kiện 
nặng nề, làm cho IMF không có hiệu quả trong vai trò đó. Uỷ 
ban Meltzer tuyên bố rằng “các khoản vay thanh khoản phải 
có đáo hạn ngắn, cho vay với lãi suất phạt (trên lãi suất thị 
trường gần đây của nước đi vay) và được đảm bảo bằng trái 
quyền ưu tiên rõ ràng đối với tài sản của người đi vay”. Để 
đủ tư cách, các nước phải mở cửa hệ thống tài chính của họ 
cho cạnh tranh nước ngoài, đảm bảo rằng các ngân hàng 
của họ được cấp vốn thoả đáng, và theo các chính sách tài 
khoá thích hợp do IMF xác định. Đáng nghỉ là: Liệu nhiều 
nước có đủ tư cách hay không và nếu đủ, liệu nó có tốt mấy 
cho họ không. Chẳng có mấy hiểm hoạ đạo đức ở đó - song, 
cũng chẳng mấy giúp ích cho các nền kinh tế mới nổi. 

Ở đây, tôi muốn đưa ra một câu nói thông dụng khác để đối 
trọng với hiểm hoạ đạo đức: Một sân chơi bằng phẳng. Trong 
tài chính toàn cầu, sân chơi đã là bất kể thứ gì, chứ không 
bằng phẳng, trước khủng hoảng mới đây. Chuyển dịch từ 
cứu vớt sang kéo vào sẽ làm nghiêng thêm sân chơi chống 
lại ngoại vi. Ý tưởng kéo vào dính đến loại hi sinh nào đó của 


khu vực tư nhân - gia hạn khoản vay hay hứa duy trì mức tín 
dụng. Nhưng khu vực tư nhân không quen hi sinh mà không 
tính tiền cho việc đó. Kì vọng về việc bị kéo vào sẽ làm cho 
tín dụng đắt đỏ hơn. 

Chi phí về vốn là một trong những biến số quan trọng nhất 
trong tính cạnh tranh. Cho nên khoảng cách giữa trung tâm 
và ngoại vi càng dẫn ra. Điều này đã xảy ra rồi. Độ chênh 
lệch (spread) bắt các nước ngoại vi phải trả cao hơn nhiều 
so với trước khủng hoảng 1997-1999, 

Người ta lí luận nhiều rằng tất cả điều này chỉ tốt hơn, vì độ 
chênh lệch đã quá thấp và các nước ngoại vi đã vay quá 
nhiều. Lành mạnh hơn nhiều, nếu việc đi vay được thay thế 
bằng đầu tư trực tiếp. Lí lẽ này có hiệu lực ở chừng mực nào 
đó. Các độ chênh lệch thực đã quá thấp, và đầu tư trực tiếp 
ổn định hơn và ít có khả năng gây ra đổ vỡ hơn so với cả 
đầu tư chứng khoán hay cho vay ngắn hạn. Nhưng vấn đề 
về sân chơi không bằng phẳng vẫn còn đó; thật vậy, nó bị 
cường điệu bởi độ chênh lệch tăng lên trong chi phí đi vay. 
Các công ti đa quốc gia, có nguồn lực lớn hơn và có tiếp cận 
tốt hơn tới vốn, có thể trả giá cao hơn, sống lâu hơn, và phát 
triển nhanh hơn các công ti cạnh tranh địa phương. Lấy 
trường hợp Argentina: Tất cả các ngân hàng chủ yếu, trừ 
một cái, đều nằm trong tay người nước ngoài. Trong việc tư 
nhân hoá công ti dầu Argentina, YPF, do nhà nước sở hữu, 
công ti Tây Ban Nha Repsol đã dễ dàng trả giá cao hơn 
những người mua Argentina vì nó có thể vay rẻ hơn nhiều, 
và cuối cùng, nó đã có thể thôn tính toàn bộ công ti. Sở giao 
dịch chứng khoán Buenos Aires đã co lại - trở thành không 


đáng kể - vì nhiều quầy chính đã trở thành công ti con của 
các công tỉ nước ngoài. 

Điều này có thể không tồi đến thế. Thực vậy, sự quốc tế hoá 
và sự truyền bá của các công ti đa quốc gia có thể cung cấp 
câu trả lời cho nhiều căn bệnh của thế giới kém phát triển. 
Nó có thể ngăn chặn các chính phủ tham nhũng và độc tài 
khỏi đặt nền kinh tế dưới các lợi ích vụ lợi của chúng, và nó 
có thể mang lại các lợi ích về quản lí và công nghệ hiện đại. 
Nhưng có một cái giá phải trả. Các nước đã ở ngoại vi rồi sẽ 
cảm thấy và thậm chí trở thành dễ bị gạt sang bên lề hơn. 
Điều này sẽ không thể chấp nhận được về mặt chính trị, trừ 
phi nó mang lại sự cải thiện rõ rệt về các điều kiện sống. 
Không phải thế trong nhiều phần của thế giới ngày nay. 

Các công ti kinh doanh để kiếm lợi nhuận, không phải để 
truyền bá lợi ích. Căn cứ vào các rủi ro thêm, chúng cần lãi 
gộp cao hơn để hoạt động ở phần kém phát triển của thế 
giới. Một số dàn xếp là cần để bù lại cho sự khác biệt này. 
Cứ như tình hình này, sự hiện diện của các công ti nước 
ngoài không nhất thiết cải thiện tình hình kinh tế và chính 
trị. Ngược lại, các công ti nước ngoài thường hoạt động dưới 
sự móc ngoặc với các chính phủ tham nhũng và độc tài. Sự 
bóc lột của nước ngoài còn đáng chê hơn sự bóc lột nội địa, 
và nó có thể dễ kích động phản ứng chính trị cực đoan. Lịch 
sử đầy rẫy các thí dụ: Nổi loạn Nghĩa hoà đoàn ở Trung 
Quốc, chủ nghĩa Perón ở Argentina, sự sung công các công tỉ 
dầu trên khắp thế giới. Mối đe doạ về náo loạn chính trị có 
thể có tác động làm giảm giá trị tài sản ở các nền kinh tế 
mới nổi và làm rộng khoảng cách giữa trung tâm và ngoại 


vi. Nó có thể gây ra sự lây lan từ nước này sang nước kia, 
giống như khủng hoảng tài chính 1997-1999. 

Tôi không muốn tạo sự biện hộ của mình, ủng hộ sân chơi 
bằng phẳng hơn trên mối đe doạ bóc lột. Như tôi đã chỉ ra ở 
Chương 7, đầu tư nước ngoài mang lại tài kinh doanh và 
công nghệ rất cần đến. Các nước ngoại vi có thể chịu đựng 
nhiều sự không công bằng, vì rút khỏi hệ thống sẽ còn bất 
lợi hơn. Nhưng có cái gì đó sai về mặt đạo đức trong việc 
duy trì mãi những sự bất công bằng, đặc biệt khi có thể 
tránh chúng được. Tính đạo đức thường không len vào 
những tính toán kinh doanh ương ngạnh, nhưng nó phải 
nằm trong những tính toán chính trị. Những người chộp lấy 
sự bất công được cảm nhận là có thể gây ra nhiều thiệt hại. 
Nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế và chính trị của các nước 
ngoại vi chính là lợi ích của các nước ở trung tâm hệ thống 
tư bản toàn cầu. 


Một đề xuất khiêm tốn 


Làm sao chúng ta có thể tạo ra một sân chơi bằng phẳng 
hơn? Tôi đã quan tâm đến việc tạo thuận lợi cho dòng vốn 
chảy từ trung tâm tới ngoại vi kể từ khi khủng hoảng nổ ra. 
Tôi đã viết một bài báo trong Fínancial Times (London) ngày 
31-12-1997, !2l chủ trương một sơ đồ bảo lãnh tín dụng quốc 
tế. Tôi bàn luận sâu về ý tưởng trong phiên bản ban đầu của 
cuốn sách này, lí luận rằng: Định chế cấp bảo lãnh sẽ phải 
hoạt động như một loại ngân hàng trung ương quốc tế. Ngày 
4 tháng Giêng 1999, tôi viết một bài báo khác trên Financial 


Times, l3l lí luận biện hộ cho một ngân hàng trung ương 
quốc tế. Tôi phải công nhận rằng: Từ khi khủng hoảng lắng 
đi, các ý tưởng này là quá cấp tiến. Vì thế, tôi kiến nghị một 
cải cách khiêm tốn hơn, không đưa ra bất kể ý tưởng cấp 
tiến mới nào, tuy thế có thể làm cho cơ cấu tài chính toàn 
cầu cân đối hơn và vì thế, có thể đứng vững được. Kiến nghị 
của tôi sử dụng các yếu tố cải cách đã được đưa ra và liên 
kết chúng lại với nhau theo cách làm cho chúng nhất quán 
hơn và ủng hộ lẫn nhau hơn. Đó là cái cơ cấu được cho là 
phải làm. 

Nhiều biện pháp đề cập đến hai sự khác biệt chủ yếu mà 
chúng ta đã nhận diện. Các biện pháp hướng tới sự khác 
biệt thứ nhất về cơ bản mang tính trừng phạt: các điều 
khoản hành động tập thể cho trái phiếu và những dàn xếp 
khác nhau cho việc cứu các ngân hàng thương mại vào các 
gói cứu nguy của IMF. Chúng được thiết kế để loại trừ hiểm 
hoạ đạo đức, bằng cách làm cho những người cho vay phải 
chịu các hệ quả của cho vay không lành mạnh. Các biện 
pháp hướng tới sự khác biệt thứ hai, về cơ bản, mang bản 
chất phòng ngừa: giám sát tốt hơn hoạt động ngân hàng, sự 
giám sát tốt hơn của IMF về các chính sách kinh tế vĩ mô và 
chính sách cơ cấu, tính minh bạch lớn hơn, và những điều 
tương tự. Nhưng không có sự liên kết nào giữa hai nhóm các 
biện pháp, với một ngoại lệ: Mức Tín dụng Dự phòng Bất 
thường, tuy vậy, lại thiếu nguồn lực cần thiết. Tôi cho rằng: 
Sự liên kết cần phải được tăng cường bởi sự bổ sung các 
biện pháp trừng phạt, bằng các khuyến khích tích cực. Cụ 
thể, tôi kiến nghị giảm nhẹ tác động trừng phạt của các điều 


khoản hành động tập thể bằng cách miễn trừ cho các nước 
theo các chính sách lành mạnh. 

Đây là cách nó hoạt động. Dưới các cải cách mới được kiến 
nghị, IMF đã cam kết rồi để phát hành Thông báo Thông tin 
Công khai (Public Information Notices) theo sau các tham 
vấn dưới Điều 4 của Điều lệ IMF, cho các đánh giá của nó về 
sức khoẻ kinh tế vĩ mô của một nước và mức tuân thủ của 
nó với các tiêu chuẩn và các qui tắc ứng xử đã được xác lập. 
Tôi kiến nghị rằng IMF nên đi một bước xa hơn và phân loại 
các nước theo thành tích của chúng. Ở các nước thoả mãn 
các tiêu chuẩn cao nhất, các chương trình IMF sẽ không cho 
phép tái cơ cấu nợ, cho nên những người nắm giữ trái phiếu 
không phải sợ là các điều khoản hành động tập thể sẽ được 
viện dẫn, trừ trường hợp thất bại của các công ti riêng lẻ. 
Điều này sẽ làm cho các nước liên quan có khả năng vay 
trên thị trường với lãi suất thấp. Ở các nước với các tiêu 
chuẩn thấp hơn một chút, IMF sẽ không đòi tái cơ cấu nợ 
trước khi tham gia vào một chương trình, trong khi ở các 
trường hợp với các tiêu chuẩn thấp nhất thì IMF nhất thiết 
đòi. 

Điều này cho IMF một công cụ phòng ngừa hùng mạnh mà 
không xâm phạm chủ quyền của các nước thành viên. IMF 
có thể phòng ngừa việc vay quá nhiều, thí dụ, bằng việc 
cảnh báo một nước rằng nó sẽ bị hạ cấp (đánh giá). (Không 
có nguy hiểm nào về việc vay quá nhiều, bởi các nước đã ở 
loại thấp nhất rồi). 

Sự đảm bảo của IMF sẽ giới hạn ở các trái phiếu phát hành 
công khai và sẽ loại trừ các mức tín dụng ngân hàng. Cho 


các ngân hàng sự bảo lãnh ngầm định đã ở lõi của trục trặc 
trong khủng hoảng vừa qua, và nó không được duy trì mãi. 
Trong trường hợp các ngân hàng, mức đòn bẩy mà IMF cần 
có thể được cung cấp bởi các nhu cầu về vốn khác nhau 
dưới Thoả ước Basle tuỳ theo điểm số mà IMF cho. Thoả ước 
Basle đang được xem xét lại; điều này có thể được đưa vào 
các qui định được xét lại. 

Tôi chủ trương thêm rằng: Mức Tín dụng Dự phòng Bất 
thường phải được tăng cường bởi sự ủng hộ nó, bằng sự 
phát hành đặc biệt Quyền Rút Đặc biệt (SDR). Phát hành 
bình thường của SDR có thể có các hệ luy lạm phát; nhưng 
SDR được đánh dấu cho Mức Tín dụng Dự phòng Bất thường 
có thể chỉ phục vụ cho việc làm mất tác dụng áp lực lạm 
phát. 

Ba sự thay đổi này sẽ cùng nhau cung cấp cả các cây gậy 
lẫn những củ cà rốt mà IMF cần, nhằm trở thành một định 
chế hữu hiệu cho sự phòng ngừa khủng hoảng. Hơn nữa, các 
củ cà rốt sẽ khuyến khích cho vay dài hạn, và các cây gậy 
làm nản lòng việc cho vay ngắn hạn. Đây sẽ là một sự phát 
triển lành mạnh. 

Tôi tin kiến nghị này có ý nghĩa xuất chúng, thế mà nó vấp 
phải sự chống đối kịch liệt. Thí dụ, “Nhóm Công tác Độc lập 
về Cơ cấu Tài chính Quốc tế Tương lai” của Uỷ ban Quan hệ 
Đối ngoại đã bác bỏ đề xuất của tôi, và tôi đã bị đặt vào sự 
bất đồng ý kiến. Một trong những sự chê trách, là IMF sẽ 
không dám hạ hạng của một nước, vì làm thế, có thể đẩy 
nhanh khủng hoảng mà nó được cho là phải ngăn ngừa. 
Nhưng IMF có lợi ích chế định về sự duy trì hệ thống, và việc 


hạ thấp hạng của một nước càng sớm càng tốt, sẽ làm giảm 
sự khốc liệt của khủng hoảng. Điều chê trách khác, là sự 
phân biệt giữa các nước có và không có tư cách, sẽ tạo ra 
quá nhiều gián đoạn. Nhưng sự gián đoạn có thể được làm 
dịu đi bằng sự phân biệt giữa các nước nơi phải có tái cơ cấu 
nợ, các nước nơi nó có thể chịu đựng nhưng không cần phải 
có, và các nước nơi nó không thể chịu được. Các yêu cầu về 
vốn cho các ngân hàng cũng có thể được chia cấp độ. 
Nhưng sự phản đối chủ yếu tập trung vào vấn đề hiểm hoạ 
đạo đức. Phải chăng một sự bảo lãnh của IMF sẽ khuyến 
khích việc cho vay không lành mạnh? Câu trả lời là không. 
Nếu cho vay không lành mạnh gây ra khủng hoảng, thì IMF 
phải chấp nhận các hệ quả và cung cấp trợ giúp mà không 
viện dẫn đến các điều khoản hành động tập thể. IMF sẽ chịu 
rủi ro thật, nhưng không có hiểm hoạ đạo đức dính vào. Nó 
chứng tỏ khái niệm về hiểm hoạ đạo đức bị lạm dụng ra sao. 
Các biện pháp tôi kiến nghị - liên kết thành tích của các 
nước riêng tới loại trợ giúp mà họ kì vọng từ IMF - hầu như 
không cách mạng gì cả. Nó là phiên bản thu nhỏ của sơ đồ 
bảo lãnh khoản vay ban đầu của tôi. Than ôi, ngay cả một 
đề xuất khiêm tốn như vậy, đơn giản không có triển vọng 
thành công trong môi trường chính trị ngày nay. Tâm trạng 
phổ biến là thù nghịch với bất kể sự can thiệp nào vào cơ 
chế thị trường. 

Thế nhưng, nhu cầu vẫn còn đó. Thành công của Cục Dự trữ 
Liên bang về việc bảo toàn sự thịnh vượng ở Hoa Kì hoàn 
toàn trái ngược với thất bại của IMF, khi cùng làm việc đó 
cho các nước ngoại vi. Trong khủng hoảng mới đây, IMF áp 


đặt lãi suất phạt, và các nước liên quan lao vào suy thoái 
sâu sắc. Nhưng khi khủng hoảng đe doạ Hoa Kì thì Cục Dự 
trữ Liên bang đã hạ thấp lãi suất, và nền kinh tế Hoa Kì đã 
thoát khỏi vô sự. 

Phải thú nhận, tình hình của hai định chế còn xa mới giống 
nhau. Cục Dự trữ Liên bang chịu trách nhiệm về một hệ 
thống tài chính, mà trên đó, nó và các nhà chức trách liên 
bang khác, có thể kiểm soát; IMF phải quan hệ với các quốc 
gia có chủ quyền mà trên đó nó không có quyền lực gì. Ta 
không thể kì vọng IMF cấp thanh khoản cho các ngân hàng 
Nga tháng Tám 1998 theo cách Cục Dự trữ Liên bang cung 
cấp thanh khoản cho Wall Street tháng Mười 1987. Một nhà 
chức trách tài chính quốc tế có trách nhiệm duy trì sự ổn 
định của hệ thống tài chính toàn cầu phải hoạt động theo 
phương cách khác hoàn toàn với một ngân hàng trung ương 
quốc gia. Điều này không loại trừ nhu cầu như vậy đối với 
một nhà chức trách. 

Sự phản đối nặng kí nhất cho sự tăng cường IMF, là nó thiếu 
phương pháp luận để phân biệt giữa các chính sách kinh tế 
lành mạnh và không lành mạnh. l#Ìl Tôi chấp nhận tính hợp 
lệ của sự phản đối này, đặc biệt dưới ánh sáng của những 
diễn biến mới đây. Cả IMF và Bộ Tài chính Hoa kì, làm chủ 
tình hình ở IMF, đã bị loại ra khỏi cách của mình để thoả 
hiệp vô nguyên tắc với các xu thế theo thuyết thị trường 
chính thống của Quốc hội. Điều này báo trước điềm gở cho 
năng lực của IMF để đưa ra các chỉ dẫn chính sách đúng cho 
các nước riêng biệt. Sau một thành tích rạn nứt trong khủng 
hoảng 1997-1999 và bây giờ dưới sự tấn công, IMF dường 


như mất phương hướng của mình. 

Tôi không ở vị thế để thiết kế phương pháp luận mà IMF cần 
dùng, nếu giả như nó hoạt động như một loại ngân hàng 
trung ương quốc tế, nhưng tôi tin, bản thân IMF có khả năng 
làm vậy, nếu nó được cấp nguồn lực và trách nhiệm. Hãy 
nhớ rằng, các ngân hàng trung ương quốc gia cũng đã thiếu 
phương pháp luận thích hợp khi lần đầu, chúng được giao 
phó trách nhiệm ngăn ngừa khủng hoảng tài chính và giữ 
các nền kinh tế của mình vững chắc, nhưng chúng đã phát 
triển nó và trở nên rất thành công với công việc của mình; 
điều y hệt vậy có thể xảy ra với IMF. 


Ngân hàng thế giới 


Ba biện pháp tôi đề xuất sẽ cho IMF một sức mạnh nào đó 
để ngăn ngừa khủng hoảng, song, chúng không thể đi rất xa 
để tạo ra một sân chơi bằng phẳng hơn. Đặc biệt, chúng 
mang lại rất ít lợi ích cho các nước nghèo nhất và mắc nợ 
nhiều nhất, các nước, như một qui tắc, không tiếp cận được 
tới các thị trường vốn quốc tế. Đối với các nước đó, cần 
thêm một số biện pháp. Ở đây tôi tìm thấy sự ủng hộ từ một 
nguồn không nghĩ đến, cụ thể là, báo cáo của Uỷ ban 
Meltzer nộp cho Quốc hội Hoa K. 

Báo cáo Meltzer đề nghị rằng tất cả các khoản nợ của các 
nước nghèo, mắc nợ nhiều, thực hiện chiến lược phát triển 
kinh tế cùng với Ngân hàng Thế giới, phải được cả các chủ 
nợ đa phương lẫn song phương xoá toàn bộ. Nói chung hơn, 
nó đề nghị Hoa Kì phải chuẩn bị để tăng đáng kể sự ủng hộ 


ngân sách của nó cho các nước như vậy. Vì mức viện trợ 
hiện thời chỉ là 6 $ trên một công dân Hoa Kì (tổng là 1,5 tỉ 
$), có phạm vi cho sự gia tăng đáng kể, miễn là kết quả biện 
minh cho nó. 

Đây là một lời khuyên sáng suốt, và tôi hoàn toàn nhất trí. 
Đã có sự ủng hộ rộng rãi cho sự miễn nợ liên quan đến Kỉ 
niệm năm 2000, nhưng những gợi ý này đã bị làm trật bánh 
bởi sự từ chối của Quốc hội Hoa Kì để đóng góp phần của nó 
vào chỉ phí cho Ngân hàng Thế giới - chẳng phải một thí dụ 
khai trí về chủ nghĩa bảo thủ nhân ái. Sự giảm bớt nợ mà 
các nước nghèo có thể nhận được dưới sơ đồ hiện hành vẫn 
sẽ giữ họ với nhiều nợ mà họ có thể trả và sẽ không cho 
phép họ phát triển một động lực tăng trưởng. Tôi đi thêm 
một bước và nâng cao sự miễn nợ với một biến thể nào đó 
của một sơ đồ bảo hiểm tín dụng, cái có thể thu hút vốn tới 
các nước này. 

Liên quan đến Ngân hàng Thế giới, Uỷ ban Meltzer kiến nghị 
rằng: Nó phải rút khỏi việc cho vay hoàn toàn và chuyển 
thành một tổ chức cấp trợ cấp. Cho vay khủng hoảng phải là 
trách nhiệm của IMF; Ngân hàng Thế giới nên chuyên môn 
hoá về trợ giúp kĩ thuật. Ý định của Uỷ ban Meltzer là thu 
nhỏ Ngân hàng Thế giới. Các nước được gọi là có thu nhập 
mức trung như Brazil, Trung Quốc, và Nga sẽ trở nên không 
đủ tư cách đối với sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới, và 
Ngân hàng Thế giới sẽ được yêu cầu giải phóng việc bảo 
lãnh do các nước phát triển cấp khi các khoản vay được các 
nước chậm phát triển trả. Điều này, rốt cuộc là một sự 
chuyển giao nguồn lực ngược chủ yếu từ nước nghèo sang 


nước giàu và nó tạo ra cái ngược với một sân chơi bằng 
phẳng. Tuy vậy, Uỷ ban Meltzer đã đúng khi triệt để tiến 
hành xem xét lại vai trò mà Ngân hàng Thế giới nên tham 
gia trong thế giới ngày nay. 

Ngân hàng Thế giới được thiết lập để cung cấp vốn cho các 
nước chậm phát triển tại thời điểm khi không sẵn có vốn tư 
nhân nào cả. Vốn của nó chủ yếu được đóng góp ở dạng bảo 
lãnh từ các nước công nghiệp hoá, đối lại, Ngân hàng Thế 
giới có thể vay trên các thị trường vốn với mức đánh giá 
AAA. Điều lệ của Ngân hàng Thế giới đòi hỏi rằng: Các 
khoản cho vay của nó phải được chính phủ của các nước đi 
vay bảo lãnh. Điều này gây ra hạn chế nghiêm trọng lên các 
hoạt động cho vay của Ngân hàng: Nó không thể cho các 
doanh nghiệp hay các tổ chức phi chính phủ (NGO) vay trực 
tiếp. Các bảo lãnh trở thành các công cụ kiểm soát trong tay 
các chính phủ tiếp nhận. Điều này không tiện cho việc phát 
triển các xã hội mở. 

Chính phủ của các nước phát triển còn có ảnh hưởng bất 
chính hơn lên các hoạt động cho vay của Ngân hàng Thế 
giới: Họ thúc đẩy các khoản vay có lợi cho người dân nước 
họ và phủ quyết các khoản vay có thể tạo ra cạnh tranh hay 
làm hại đến lợi ích của họ. 

Ban đầu, Ngân hàng Thế giới tham gia chủ yếu vào các đề 
án hạ tầng cơ sở lớn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Jim 
Wolfensohn, nó tái định hướng mình một cách triệt để tiến 
tới cải cách mang tính hệ thống, nhằm tạo ra vốn con người 
và vốn xã hội và xoá đói nghèo. Công việc này có thể được 
tiến hành hiệu quả hơn nhiều bằng cách cấp trợ cấp và giải 


quyết các yếu tố khác của xã hội bên cạnh chính phủ trung 
ương-khu vực tư nhân, chính quyền địa phương, và các tổ 
chức phi chính phủ (NGO). Ngân hàng Thế giới có bộ máy 
nhân viên lớn và giỏi - quá lớn, theo Báo cáo Meltzer, chủ 
yếu lấy từ Thế giới Thứ ba, quen thuộc với tình hình địa 
phương và quan tâm đến các vấn đề xã hội. Tuy vậy, nó bị 
què quặt do phải giải quyết với và thông qua các chính phủ. 
Theo ý tôi, lợi ích chủ yếu của các hoạt động cho vay là 
chúng bỏ đi một số tiền tuỳ nghi. Dưới chế độ Wolfensohn, 
Ngân hàng Thế giới đã bắt tay vào một số sáng kiến xã hội 
rất cần thiết, từ cho vay cực nhỏ tới học từ xa, nhưng trong 
quan hệ với chỉ tiêu tuỳ nghi của nó, thực sự nó thừa nhân 
viên. Nó có thể trở nên hiệu quả hơn nhiều nếu nó có nhiều 
ngân quỹ tuỳ nghi hơn (tức là ngân quỹ không gắn với bảo 
lãnh của chính phủ của nước tiếp nhận). Số tiền này có thể 
dùng để cho vay hay trợ cấp dứt khoát hoặc kết hợp của cả 
hai (như, thí dụ, trong cho vay cực nhỏ). 

Uỷ ban Meltzer đề nghị thay tên Ngân hàng Thế giới thành 
Cơ quan Phát triển Thế giới (W/old Developomenft Agency). Tôi 
rất ủng hộ một cơ quan như vậy, nhưng tôi không dám chủ 
trương rằng Ngân hàng Thế giới phải bỏ kế sinh nhai của 
mình - công việc cho vay - vì tôi sợ rằng trong bầu không khí 
chính trị hiện thời, nó có thể dẫn đến việc giảm nguồn lực 
của Ngân hàng Thế giới, chứ không tăng về ngân quỹ tuỳ 
nghi của nó. Đó, thực tế, là cái Uỷ ban Meltzer kiến nghị. Nó 
có một định nghĩa rất hạn chế về tính đủ tư cách: Các nước 
có thu nhập trên đầu người hơn 4.000 $ bị loại trừ, và bắt 
đầu từ 2.500 $, viện trợ chính thức bị hạn chế. Vốn có thể 


được gọi góp sẽ được giảm theo mức giảm danh mục cho 
vay; Công ti Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ sát nhập vào Cơ quan 
Phát triển Thế giới và 5,3 tỉ $ vốn sẽ trả lại cho các cổ đông; 
và Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (Multilateral 
Investment Guarantee Agency) sẽ được giải thể. Thật chẳng 
khác gì một sự chuyển giao nguồn lực ồ ạt từ Ngân hàng 
Thế giới cho các nước giầu. 

Tôi đồng ý là việc cho vay của Ngân hàng Thế giới là phi 
hiệu quả, không còn thích hợp, và theo cách nào đó, là phản 
tác dụng, vì nó củng cố vai trò của chính phủ trung ương ở 
các nước tiếp nhận. Nhưng tôi không thể đồng ý rằng: Vai 
trò của Cơ quan Phát triển Thế giới được kiến nghị phải được 
hạn chế như Uỷ ban Meltzer muốn. Vẫn còn quá nhiều 
nghèo đói ở các nước như Nga, Brazil, và Indonesia. Các 
nước chậm phát triển cũng chịu sự khác biệt về chi phí vốn. 
Các doanh nghiệp địa phương, nhất là các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, bị phạt so với các công ti đa quốc gia. Vì thế, không 
có sự biện minh cho việc chuyển lại vốn đến các nước giàu 
hay huỷ bỏ vốn có thể được gọi góp của Ngân hàng Thế giới. 
Ngược lại, vốn có thể được gọi góp phải được dùng tích cực 
hơn bằng đề nghị tăng tín dụng cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. 

Biến đổi Ngân hàng Thế giới thành một cơ quan viện trợ và 
phát triển không phải là không có cạm bẫy. Những loại cơ 
quan này khét tiếng phi hiệu quả, cho nên, người ta cân 
phát minh ra thứ kỉ luật để đảm bảo tính hiệu quả chi phí. 
Nhưng thách thức là rất xứng đáng được chấp nhận. Hệt như 
khi các ngân hàng trung ương tìm cách phát triển kỉ luật để 


giữ cho nền kinh tế vững vàng, một Cơ quan Phát triển Thế 
giới có thể cũng làm như thế trong việc phân phát viện trợ. 
Ban quản lí của cơ quan phải được độc lập hơn với chính phủ 
các nước tài trợ. Nguyên nhân suy bại của viện trợ quốc tế 
là lợi ích của các nhà tài trợ có địa vị cao hơn nhu cầu của 
người nhận. Đồng thời, phải có các bước để ngăn chặn 
không cho lợi ích của nhân viên chế ngự cơ quan. Điều này 
có thể thực hiện tốt nhất bằng cách đặt giới hạn thời gian 
cho việc làm. Hiện tại, Ngân hàng Thế giới có nhân viên là 
những người rất có trình độ, chủ yếu từ các nước Thế giới 
Thứ ba, mà mục tiêu hàng đầu của họ là không phải về 
nước. Cách tốt nhất để giữ một cơ quan có trách nhiệm sẽ 
là: Nhất quyết rằng nó phải chỉ tiêu các nguồn lực sẵn có 
của nó trong một thời kì được giới hạn. Điều này buộc nó 
phải quay lại các nước tài trợ để xin bổ sung. Phải đấu tranh 
cho sống còn, chắc sẽ kích thích cơ quan nhiều hơn bất kể 
phương pháp kiểm soát quy ước nào. 

Đây không phải là cái Uỷ ban Meltzer đã nghĩ đến. Tuy 
nhiên, tôi ngạc nhiên một cách thú vị để thấy có điểm chung 
nào đó với báo cáo của uỷ ban. Tôi coi hầu hết các thành 
viên của nó là những người theo thuyết thị trường chính 
thống. Không nghi ngờ gì, họ đã phải đưa ra một số nhượng 
bộ về mặt trận đói nghèo để nhận được sự chấp thuận của 
một trong các thành viên, Jeffrey Sachs; dù có đúng như thế, 
sự ủng hộ của họ cho Cơ quan Phát triển Thế giới làm tôi vui 
mừng. Nó cho thấy thuyết thị trường chính thống và xã hội 
mở không trái ngược hoàn toàn với nhau; sự khác biệt mang 
tính sắc thái tinh tế hơn. 


Tôi phản đối điều ngụ ý trong Báo cáo Meltzer, cho rằng tần 
số và tính khốc liệt của các khủng hoảng tài chính là do 
hiểm hoạ đạo đức mà IMF gây ra nhiều hơn là do tính bất ổn 
định vốn có của các thị trường tài chính. Tính bất ổn định đó 
không bao giờ được công nhận trong báo cáo; sự tồn tại của 
một sân chơi không bằng phẳng và nhu cầu về hành động 
phòng ngừa bởi IMF cũng không. Tuy nhiên, Uỷ Ban Meltzer 
có thừa nhận: Đói nghèo như một vấn đề cần sự can thiệp 
tích cực của các nước giàu hơn. Nó dường như đồng ý rằng: 
Phát triển kinh tế đòi hỏi cải cách định chế cũng như, theo 
hàm ý, cải cách chính trị. Tôi hoan nghênh giọng sắc bén 
của báo cáo. Tôi không đồng ý với tất cả lí lẽ của nó, nhưng 
chí ít, tôi tìm được trong đó vài điều để tranh luận. Như một 
qui tắc chung, tôi thấy những người theo thuyết thị trường 
chính thống là sáng tạo và cấp tiến hơn trong tư duy so với 
những người tự do theo lối cũ. Họ được lợi là có gió đằng sau 
lưng họ. Tôi không dám chủ trương biến đổi Ngân hàng Thế 
giới thành Cơ quan Phát triển Thế giới, vì sợ rằng nó sẽ bị 
teo biến đi; nhưng họ không sợ, vì đó chính xác là cái họ 
muốn đạt tới. 

Tôi tán thành với Uỷ ban Meltzer rằng: Sứ mệnh và các 
phương pháp hoạt động của các định chế tài chính cần phải 
được xem xét lại. Bây giờ, khi khủng hoảng trước mắt đã trôi 
qua, tính tự mãn lại bắt đầu. Tuy nhiên, thời gian tốt nhất để 
đưa ra cải cách là khi không có tình trạng khẩn cấp trước 
mắt. Các cải cách mà tôi nghĩ tới là hơi khác so với Báo cáo 
Meltzer. Tôi sẽ thảo luận chúng kĩ lưỡng hơn ở Chương 11, 
nơi tôi thảo luận cơ cấu chính trị toàn cầu. Trong chương 


này, tôi muốn giải thích chi tiết cuộc thảo luận của tôi về 
các thị trường tài chính. 
Các chế độ tiền tệ 


Vấn đề lớn chưa được giải quyết của hệ thống tài chính quốc 
tế là chế độ tiền tệ. Hiện nay, chúng ta không có một hệ 
thống tỉ giá hối đoái được xác định rõ ràng. Các đồng tiền 
chính dao động tự do đối với nhau, nhưng chúng ta không 
có sự thả nổi tự do, vì thường cảm thấy rằng: Các nhà chức 
trách nên can thiệp (thỉnh thoảng họ can thiệp thật). Các 
đồng tiền thứ yếu trải từ thả nổi hoàn toàn đến tỉ giá hoàn 
toàn cố định, dựa vào một hội đồng tiền tệ, với hầu hết các 
đồng tiền nằm đâu đó ở giữa. 

Kinh nghiệm chỉ ra rằng: Bất kể chế độ tiền tệ thịnh hành 
nào nhất thiết phải có sai sót. Các đồng tiền được thả nổi tự 
do là bất ổn định một cách cố hữu, vì đầu cơ theo xu hướng; 
hơn nữa, sự bất ổn định được tích tụ, vì đầu cơ theo xu 
hướng hay tăng tầm quan trọng theo thời gian. Còn các chế 
độ tỉ giá hối đoái cố định là nguy hiểm vì chúng quá cứng 
nhắc, và sự đổ vỡ, khi xảy ra, có thể là thảm khốc. Những 
dàn xếp ở giữa là đặc biệt phiền hà. Neo (ghim) đồng tiền 
đã là nguyên nhân trực tiếp của khủng hoảng Á châu. Tôi 
thường so sánh việc dàn xếp tiền tệ với việc dàn xếp hôn 
nhân: Bất kể chế độ nào thịnh hành, cái đối lập với nó có vẻ 
hấp dẫn hơn. 

Ảnh hưởng của khủng hoảng 1997-1999 đã làm mất uy tín 
những dàn xếp nửa nọ nửa kia. Các hội đồng tiền tệ giữ 
vững, nhưng bất kỳ một hệ thống tỉ giá hối đoái cố định ít 


nghiêm ngặt nào cũng đều không chống đỡ nổi sự tấn công. 
Hầu hết neo tiền tệ đã vỡ, và các nước cố bảo vệ đồng tiền 
của mình đã làm ăn kém hơn các nước cho phép đồng tiền 
mất giá. Kết quả là, chúng ta bị bỏ giữa hai thái cực: Hội 
đồng tiền tệ và tỉ giá thả nổi, với sự trội hơn của loại sau. 
Nhiều chuyên gia đã thử biện hộ cho sự phân cực này, 
nhưng họ có một nhiệm vụ khó khăn, vì kinh nghiệm đã 
chứng tỏ rằng, chẳng thái cực nào có thể đứng vững được: 
Sự bất ổn định của những dàn xếp tiền tệ giữa hai cuộc 
chiến tranh đã dẫn đến Bretton Woods, và Bretton Woods, 
đến lượt nó, đã đổ vỡ. Tôi tin tình thế hiện thời là không ổn 
định và sẽ không kéo dài. 

Trong những tình thế nào đó, một hội đồng tiền tệ được biện 
minh. Đó là trường hợp cho các nước đệ đơn gia nhập Liên 
minh châu Âu và cho các nước Balkan, hi vọng được lợi từ 
Hiệp ước Ổn định cho Đông Nam Âu (xem Chương 11). 
Nhưng các bất lợi của hội đồng tiền tệ được minh hoạ rõ rệt 
trong trường hợp Argentina. Khi Brazil phá giá, Argentina bị 
bỏ với một đồng tiền được định giá quá cao, và lối thoát 
hiển nhiên đã bị hội đồng tiền tệ chặn lại. Argenina thấy 
mình ở trong tình trạng tồi tệ nhất trên đời: Thất nghiệp cao 
gắn với lãi suất cao. Nó đã phải chấp nhận các chính sách 
đau đớn để giảm cả thâm hụt ngân sách và thâm hụt 
thương mại. Tình hình giống như của Anh năm 1925, khi nó 
tái thiết lập bản vị vàng ở tỉ giá hối đoái không thể duy trì 
được, như được Jj. M. Keynes phân tích trong cuốn The 
Economic Consequences of Mr. Churchiill. Chưa tìm ra được 
cách nào để điều chỉnh tỉ giá hối đoái dưới một hội đồng tiền 


tệ khi đồng tiền được đánh giá quá cao. 

Tỉ giá hối đoái thả nổi tự do cũng có những bất lợi nghiêm 
trọng: Nó làm cho rủi ro khi đi vay bằng tiền nước ngoài và 
phơi đồng tiền nội địa ra cho đầu cơ tấn công. Thiếu các lựa 
chọn khả dĩ, các nước có thể bị đẩy đến chỗ áp đặt kiểm 
soát vốn. Điều này có thể làm cho các nước tìm cách giữ cho 
các thị trường vốn của mình là mở dễ bị nguy hiểm hơn, cuối 
cùng gây ra sự đổ vỡ mang tính hệ thống. Nhu cầu để phát 
triển một sự lựa chọn khả dĩ khác là bức bách, ngay cả nếu 
sự cấp bách không được cảm nhận thấy. Các nước nhỏ như 
Thái Lan đúng là đặc biệt bị phơi ra cho rủi ro. 

Hệ thống tỉ giá hối đoái là một trong những vấn đề không có 
giải pháp vĩnh cửu. Hi vọng duy nhất là làm nhẹ bớt vấn đề, 
thông qua một quá trình thử và sai. Một sự khởi đầu hứa hẹn 
có thể là giảm dải dao động giữa các đồng tiền chủ yếu. 
Mức thay đổi hơn 50 phần trăm là vượt quá các giới hạn có 
thể chịu được. Paul Volker, nguyên chủ tịch Cục Dự trữ Liên 
bang, chủ trương đưa ra các miền (zone) mục tiêu cho các 
đồng tiền chủ yếu. Trong khi ý định là tuyệt vời, phương 
pháp được kiến nghị thì không. Các miền mục tiêu chính 
thức cung cấp chính xác cái mà tên đó ngụ ý: Các mục tiêu 
cho các nhà đầu cơ cố gắng đạt tới. 

Tính ổn định của tỉ giá hối đoái là đáng mong mỏi, nhưng là 
không thể để xác định tỉ giá cân bằng hay trung tâm phải là 
bao nhiêu. Hãy xét tình hình hiện tại. Hoa Kì có thâm hụt 
thương mại hơn 3 phần trăm GNP và đang tăng lên, gợi ý 
rằng đồng đôla phải rớt; thế mà nền kinh tế thì có nguy cơ 
quá nóng, gợi ý rằng cần một đồng đôla mạnh. Ngược lại, ở 


cả hai vùng đất Euro (mười một thành viên của khu vực 
euro) và Nhật Bản đều có thặng dư thương mại, làm mạnh 
thêm cho đồng tiền, nhưng các nền kinh tế ốm yếu, biểu thị 
đồng tiền yếu. Sửa mất cân đối kinh tế và mất cân đối 
thương mại, như thế, đòi hỏi đồng tiền di chuyển theo hướng 
ngược lại. Thực ra, có khả năng là các đồng tiền sẽ di 
chuyển đầu tiên theo một hướng và sau đó theo hướng 
khác. Mẹo là hình dung ra khi nào sự thay đổi hướng xảy ra - 
và theo thứ tự nào - vì chúng liên hệ mật thiết với vận may 
của các thị trường tài chính và các nền kinh tế khác nhau. 
Hành động của các nhà chức trách có ảnh hưởng lớn đến kết 
quả mà không thực sự quyết định nó, vì có các hệ quả 
không dự tính trước. Một thứ là chắc chắn: Tình hình không 
thể được hiểu dưới dạng cân bằng. 

Áp đặt một miền mục tiêu lên các nhà chức trách sẽ phản 
tác dụng, vì nó làm giảm phạm vi vận động của họ. Sự ổn 
định cần được theo đuổi bằng các phương tiện tinh tế hơn, 
và một phần quan trọng của hành động cân đối là điều 
chỉnh phương pháp theo các điều kiện thịnh hành. Các nhà 
chức trách và các thị trường tham gia vào trò chơi mèo- 
chuột không bao giờ chấm dứt: Cả hai phía cần điều chỉnh 
theo cách ứng xử của nhau. Các nhà chức trách cần giữ cho 
các thị trường và nền kinh tế vững vàng. Nhưng đó không 
phải là mục tiêu duy nhất. Họ muốn đảm bảo sự tăng 
trưởng, kiểm soát lạm phát, và, phụ thuộc vào cục diện 
chính trị của chính phủ, thúc đẩy tầm nhìn của họ về công 
bằng xã hội. Họ cũng muốn kéo tấm chăn về phía mình: Để 
được lợi trên sự thiệt hại của người khác. Các miền mục tiêu 


không thể dung hoà được với nhiều mục tiêu này. 

Tuy nhiên, sự ổn định của hệ thống toàn cầu phải được xếp 
hạng cao hơn mức hiện nay. Niềm tin rằng hệ thống sẽ luôn 
luôn lấy lại thăng bằng là một lời tiên tri tự huỷ hoại. Hệ 
thống đã lấy lại thăng bằng, và tôi đã sai khi tiên đoán cái 
chết tức khắc của nó, nhưng nó đã được cứu bởi hành động 
của các nhà chức trách tài chính phản ứng lại với mối hiểm 
nguy sắp xảy ra. Thuyết thị trường chính thống có thể làm 
xói mòn quyết tâm của các nhà chức trách trong trường hợp 
cần thiết. 

Hiện tại, quyền lực và trách nhiệm đối với hệ thống tài chính 
toàn cầu chủ yếu thuộc về Hoa Kì. Các nhà chức trách tài 
chính Hoa Kì ý thức được điều đó và cố sống theo nó, nhưng 
trách nhiệm hàng đầu của họ là cho nền kinh tế Hoa Kì. Nếu 
những cân nhắc nội địa và quốc tế mâu thuẫn nhau, không 
hề có nghi ngờ gì trong việc dự đoán cái nào sẽ thắng. Lập 
trường của Cục Dự trữ Liên bang là tương tự như lập trường 
của Bundesbank trong nội bộ ERM (Cơ chế Tỉ giá hối đoái) 
năm 1992, và tất cả chúng ta đều biết, ERM đã đổ vỡ. Xung 
đột giữa những cân nhắc nội địa và quốc tế đã ít rõ ràng hơn 
trong khủng hoảng 1997-1999; tuy nhiên, hiển nhiên là Hoa 
Kì đã làm ăn khá hơn phần còn lại của thế giới. 

Tôi không có giải pháp nào cho vấn đề này. Tất cả cái tôi có 
thể làm, là thu hút sự chú ý vào nó. Sẽ rất bổ ích nếu cử tri 
và Quốc hội Mĩ biết nhiều hơn về tính mong manh của các 
dàn xếp hiện thời, nhưng khả năng mau phục hồi của các thị 
trường cản trở bất kể sự cải cách cơ cấu nào. Tôi đã kiến 
nghị ba bước nhỏ, nhưng ngay cả chúng cũng không thể 


chấp nhận được. Tôi tin rằng, hiện tại, tính bất ổn định của 
hệ thống tài chính quốc tế không có giải pháp cấu trúc nào; 
nó nhiều hơn là một thách thức cho ban quản lí hàng ngày. 
Ban quản lí này có thể thành công chỉ nếu khi các quan 
chức loại bỏ giả thiết theo thuyết thị trường chính thống, 
rằng: Các thị trường tự do để tự chúng sẽ tự động dịch 
chuyển đến cân bằng và tạo ra kết quả có thể chấp nhận 
được về mặ:t xã hội. 

Về lâu về dài, có thể có một giải pháp vĩnh cửu: Từ bỏ các 
đồng tiền quốc gia. Việc tạo ra đồng euro đang chỉ đường. 
Càng ngày, người ta càng nhận ra rằng: Có một đồng tiền 
quốc gia là bất lợi cho một nền kinh tế nhỏ. Trong cảnh khốn 
cùng, một số nước Mĩ Latin đang tiến đến việc chấp nhận 
đồng đôla như đồng tiền quốc gia của họ; nhưng điều đó 
làm cho sự phụ thuộc của họ vào các quyết định chính sách 
được đưa ra ở Hoa Kì càng hiển nhiên hơn. Các đồng tiền 
quốc gia không thể bị bãi bỏ mà không tạo ra một ngân 
hàng trung ương quốc tế, và đó là một điều xa vời. Ngay bây 
giờ, xu hướng là ngược lại. 


Công cụ phái sinh, hoán đổi, và độ chênh lệch 


Tính dễ biến động (volatility) ở các thị trường tiền tệ có thể 
giảm đi bằng cách làm cho nó ít có lợi cho các nhà chuyên 
nghiệp? James Tobin, kinh tế gia được giải Nobel tin vậy, và 
tôi thiên về việc đồng ý với ông, song tôi cũng tin là sự sáng 
chế ra công cụ phái sinh (derivative) làm cho kiến nghị thuế 
Tobin khó áp dụng. Đoạn tiếp, dành cho vai trò của công cụ 


phái sinh, nhằm kích thích việc thảo luận, chứ không nhằm 
cho một đơn thuốc. 

Các công cụ phái sinh được xây dựng trên cơ sở lí thuyết thị 
trường hiệu quả. Sự thực, việc chúng được dùng rộng rãi đến 
như vậy, dường như ngụ ý rằng: Lí thuyết thị trường hiệu 
quả có hiệu lực. Tôi không tán thành, song tôi phải thận 
trọng phát biểu sự bất đồng của tôi như thế nào; như trước 
đã nhắc đến, tôi đã không nghiên cứu lí thuyết thị trường 
hiệu quả đủ chỉ tiết, tôi cũng chẳng mất nhiều thời gian xem 
các công cụ phái sinh được lập ra sao. Beta, gamma, và 
delta, phần lớn đối với tôi, là các chữ Hi Lạp. Có thể là điều 
bất ngờ từ một “thiên tài tài chính” như tôi, song đó là sự 
thực. Nó cũng là một biểu lộ sự thiếu tin tưởng của tôi vào lí 
thuyết các thị trường hiệu quả. 

Như tôi hiểu nó, tính dễ biến động có thể đo được, và có thể 
mua bảo hiểm chống lại nó bằng cách trả một khoản phí 
cho các quyền chọn (option). Những người nhận rủi ro bằng 
cách bán các option có thể, hoặc bù rủi ro đối lại các vị thế 
hiện có của họ, hoặc tái bảo hiểm mình bằng cách tham gia 
vào cái gọi là tự bảo hiểm (hedging) delta. Đây là một chiến 
lược phức hợp, nhưng nó rút lại thành một phương pháp khá 
thô về hạn chế rủi ro. Nó kéo người bán opfion mua lại một 
phần của chứng khoán cơ sở khi giá biến động chống lại 
người đó. Những người tự bảo hiểm delta thường là những 
người kiến tạo thị trường (market maker) chuyên nghiệp, 
kiếm lợi nhuận của mình từ độ chênh lệch (spreaøØ) giữa giá 
hỏi mua và giá chào bán và hạn chế rủi ro của họ bằng tự 
bảo hiểm delta. 


Thực hiện đúng, chiến lược này phải mang lại lợi nhuận về 
dài hạn, song tự bảo hiểm delta tạo ra ứng xử tự động theo 
xu hướng. Khi thị trường dịch chuyển theo một hướng nào 
đó, nhà tự bảo hiểm delta tự động di chuyển theo cùng 
hướng, mua khi giá lên, bán khi giá xuống. Theo cách này, 
các nhà kiến tạo thị trường chuyển rủi ro của họ cho thị 
trường. Nếu giả như lí thuyết thị trường hiệu quả có hiệu lực, 
điều này có nghĩa là rủi ro biến mất. Tôi dám chắc rằng lí 
thuyết là sai. Theo tôi, tính dễ biến động không thể đo được 
với bất kể độ chắc chắn nào vì hành động đo có thể tác 
động đến cái được đo một cách phản thân. Rõ ràng tập quán 
tự bảo hiểm delta có thể gây ra một rủi ro bất ổn định mà 
trước kia không có. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc: Liệu 
các vị thế của các nhà kiến tạo thị trường tăng thêm nhau 
hay khử lẫn nhau. Như một qui tắc chung, chúng khử nhau 
vì những người tham gia thị trường khác nhau di chuyển 
theo các hướng khác nhau. Rất ít khi, rủi ro tích tụ ở một 
bên của thị trường và tự bảo hiểm delta có thể gây ra một 
gián đoạn trong biến động giá. Trong những dịp này, lí 
thuyết thị trường hiệu quả đổ vỡ. Các cơ hội là đủ hiếm để 
không làm nản lòng việc kinh doanh bình thường vẫn có lời, 
song khi xảy ra, chúng có thể có tác động tàn phá. Sự sụp 
đổ thị trường cổ phiếu 1987 là một trường hợp như thế. 

Quản lí rủi ro, như được thực hành ở các phòng giao dịch 
riêng của các ngân hàng thương mại và đầu tư, định giới 
hạn cho lượng tổn thất mà một thương gia có thể chịu. Nó 
hoạt động theo cùng cách như tự bảo hiểm delta. Nó buộc 
thương gia giảm các vị thế giao dịch khi chúng biến động 


chống lại mình. Tức là, thực tế, là một lệnh chặn đứng sự 
thua lỗ tự áp đặt, cái củng cố xu hướng gây ra tổn thất trước 
nhất. Các mối hiểm nguy của quản lí rủi ro như hiện được 
tiến hành trở nên hiển nhiên khi Long Term Capital 
Management gặp khó khăn. 

Ứng xử theo xu hướng nói chung và tự bảo hiểm delta nói 
riêng hay làm tăng tính dễ biến động của các thị trường, 
nhưng những người kiến tạo thị trường được lợi từ tính dễ 
biến động, vì họ có thể đòi một khoản chênh lệch cao hơn 
về option; người mua option không thể phàn nàn vì chênh 
lệch cao được biện minh bằng tính dễ biến động cao. Có thể 
có các chỉ phí che giấu đối với công chúng, song chúng được 
che đậy rất khéo. Như nguyên chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang 
Paul Volker đã nói, mọi người đều kêu ca về tính dễ biến 
động, nhưng chẳng ai làm bất kể thứ gì với nó vì công chúng 
không thể phàn nàn và những người kiến tạo thị trường về 
công cụ phái sinh kiếm lãi - bằng cách gây ra tính dễ biến 
động và bán bảo hiểm chống lại nó. 

Các công cụ phái sinh ngày càng trở nên tinh vi, và một số 
mang theo rủi ro gây gián đoạn lớn hơn số khác. Sự sụp đổ 
thị trường cổ phiếu năm 1987 được đẩy nhanh bởi việc sử 
dụng rộng rãi một kĩ thuật tự bảo hiểm delta, được mua bán 
dưới cái tên bảo hiểm danh mục đầu tư. Những người mua 
bảo hiểm này đã đầu tư mạnh hơn vào thị trường - nếu 
không có kĩ thuật này, có thể họ đã không làm như vậy. Khi 
sự giảm sút của thị trường kích hoạt bảo hiểm, khối lượng 
bán đột ngột gây ra một gián đoạn, và thị trường sụp đổ. Để 
ngăn tái diễn, các nhà điều tiết đưa ra cái gọi là ngắt mạch - 


ngưng giao dịch tạm thời, làm mất hiệu lực của giả thiết liên 
tục mà các chương trình tự bảo hiểm delta dựa vào. 

Các công cụ phái sinh nguy hiểm tương tự được sử dụng 
rộng rãi ở các thị trường tiền tệ, song chẳng có gì được thực 
hiện để làm nản lòng việc sử dụng chúng. Thí dụ, opfion “đo 
ván” hết hạn khi đạt một giới hạn giá nào đó, để người mua 
option không được bảo hiểm. Các opfion đo ván thường rất 
được các nhà xuất khẩu Nhật ưa chuộng vì chúng rẻ hơn 
nhiều opfion bình thường. Khi tất cả chúng bị đo ván đồng 
thời, tháng Hai 1995, nỗi kinh sợ xảy ra sau đó đã đưa đồng 
yen từ khoảng 100 yen một đôla lên dưới 80 yen một đôla 
trong vài tuần. Các vị thế opfíon không cân đối đã gây ra 
một biến động tiền tệ lớn khác và dường như không được 
biện minh lúc đó. Tình hình đòi sự điều tiết - hoặc chí ít sự 
giám sát - song lần nữa, như Volcker giải thích, đã chẳng có 
đoàn cử tri nào la ó vì nó. 

Nói chung, không có đòi hỏi biên hay giới hạn qui mô nào 
cho các công cụ phái sinh, hoán đổi, và các giao dịch kì hạn, 
trừ khi chúng được thực hiện trên các phòng giao dịch được 
đăng kí. Các ngân hàng và ngân hàng đầu tư, hoạt động như 
những người kiến tạo thị trường, có thể thực hiện các cam 
kết này như các khoản ngoại bảng. Các công cụ này được 
phát triển trong một thời đại, khi người ta tin vào khả năng 
tự sửa của các thị trường tài chính. Trái lại, đòi hỏi biên trên 
việc mua cổ phiếu được để lại từ một thời kì dĩ vãng. Nếu 
luận điểm của tôi đúng, và một số công cụ và kĩ thuật buôn 
bán tài chính mới được sáng chế ra dựa trên một lí thuyết 
sai căn bản về các thị trường tài chính, thiếu đòi hỏi biên có 


thể gây ra rủi ro mang tính hệ thống nghiêm trọng. 

Ở mức căn bản hơn, chúng ta nên xem xét lại thái độ của 
mình với các đổi mới tài chính. Đổi mới được coi là một trong 
những lợi ích chính của thị trường tự do, nhưng trong trường 
hợp các thị trường tài chính, đổi mới có thể tạo ra bất ổn 
định. Chúng ta nên xem xét các đổi mới tài chính khác cách 
chúng ta xem xét các bẫy chuột cải tiến, các đột phá về 
công nghệ truyền thông, và các sáng chế khác. Điều này đòi 
hỏi một sự điều chỉnh hoàn toàn, vì các bộ óc tốt nhất thế 
giới đã được thu hút vào các thị trường tài chính, và sự kết 
hợp của năng lực máy tính và lí thuyết thị trường hiệu quả 
đã tạo ra sự tăng trưởng bùng nổ về các công cụ tài chính 
mới và các loại nghiệp vụ aritrage (kinh doanh chênh lệch 
giá) mới. Các mối hiểm nguy mà chúng mang theo bị bỏ qua 
vì các thị trường được giả thiết là tự sửa, nhưng đó là một ảo 
tưởng. Cả các nhà điều tiết lẫn những người thực hành đã 
không hiểu đúng các công cụ và kĩ thuật đổi mới; cho nên 
chúng gây ra một mối đe doạ cho sự ổn định. 

Như tôi hiểu, lí thuyết thị trường hiệu quả hoạt động với ý 
tưởng rằng: Chừng nào giá làm cân bằng thị trường thì nó là 
cân bằng mãi mãi. Tôi hoạt động với ý tưởng ngược lại: Theo 
tôi, các thị trường ở trong bất cân bằng thường xuyên vì sự 
bất trắc căn bản mà những người tham gia phải đương đầu. 
Tôi nghĩ, chính ý tưởng về đo rủi ro là có sai sót vì nó bỏ qua 
tính phản thân. Long Term Capital Managemenrt đã tin vào ý 
tưởng: Rủi ro có thể đo được, và lòng tin đó đã thay đổi độ 
lớn của rủi ro mà LTCM gặp phải trong hoạt động của nó. 

Có lẽ các công cụ phái sinh và các công cụ tài chính tổng 


hợp khác phải được cấp phép theo kiểu: Các đợt phát hành 
mới về chứng khoán phải được đăng kí với Uỷ ban Chứng 
khoán và Giao dịch. Nó trái với ý rằng năng lực sáng tạo của 
các nhà đổi mới [không] phải chịu những ràng buộc do các 
nhà quan liêu cặm cụi lề mề cai quản, nhưng đó chính xác là 
cái tôi đề xuất. Đổi mới mang lại sự kích thích trí tuệ và lợi 
nhuận cho các nhà đổi mới, nhưng duy trì sự ổn định hoặc, 
chính xác hơn, ngăn chặn những thái quá phải được ưu tiên 
hơn. 

Khi tôi nói điều này, tôi đi ngược lợi ích cá nhân và sự ưa 
thích riêng của mình. Tôi là một người của thị trường, và tôi 
ghê tởm các hạn chế quan liêu. Tôi cố tìm ra cách của mình 
giữa chúng. Thí dụ, tôi giới hạn số các quỹ mà tôi khuyên 
bảo cho nên tôi không phải đăng kí với Uỷ ban Chứng khoán 
và Giao dịch. Nhưng tôi tin rằng: Các thị trường tài chính là 
không ổn định một cách cố hữu; Tôi cũng thừa nhận rằng 
các qui định có sai sót một cách cố hữu: Cho nên tính ổn 
định rốt cuộc phụ thuộc vào trò chơi mèo-chuột giữa các thị 
trường và các nhà điều tiết. Căn cứ vào sự vụng về của các 
nhà điều tiết, có giá trị nào đó để thu hẹp phạm vi và làm 
chậm tốc độ của những đổi mới tài chính. 

Sự đổ vỡ ở Nga tháng Tám 1998 tiết lộ một số rủi ro mang 
tính hệ thống. Sự phá sản của LTCM, một quỹ tự bảo hiểm đi 
tiên phong về việc sử dụng kĩ thuật quản lí rủi ro dựa trên cơ 
sở lí thuyết thị trường hiệu quả, chứng tỏ sự thất bại của lí 
thuyết. Sự thực, Cục Dự trữ Liên bang đã phải bố trí khéo léo 
một nỗ lực cứu vớt, chứng tỏ rằng nó đã dính đến một rủi ro 
có tính hệ thống. Như tôi đã nhắc ở trên, LTCM đã có một 


bản cân đối tài sản hơn 100 tỉ $ trên vốn cổ phần ít hơn 5 tỉ 
$. Ngoài ra, nó đã có các nghĩa vụ ngoại bảng hơn 1 ngàn tỉ 
$. Sự trục trặc do sự sụp đổ ở Nga gây ra đã xói mòn vốn cổ 
phần xuống còn 600 triệu $ ở thời điểm cứu vớt. Nếu giả 
như LTCM được để cho phá sản, các đối tác của nó sẽ có tổn 
thất lên hàng tỉ, đặc biệt vì họ đã có các vị thế tương tự của 
riêng họ. Cứ như tình hình này, các đối tác tụ họp lại với 
nhau dưới sự thúc giục của Cục Dự trữ Liên bang và đưa 
thêm vốn vào công ti đang phá sản để cho phép có một sự 
tháo gỡ từ từ. Cục Dự trữ Liên bang đã làm cái nó được cho 
là phải làm: Ngăn chặn sự thất bại mang tính hệ thống. Một 
khi tình trạng khẩn cấp qua đi, hệ thống phải được xem xét 
lại, và một sự tái diễn được ngăn ngừa. Cải cách có thể là 
hời hợt, như việc đưa ra cái gọi là ngắt mạch sau sụp đổ thị 
trường cổ phiếu năm 1987, hoặc nó có thể là căn bản hơn. 
Hầu như chẳng cần nhắc lại rằng tôi ủng hộ một sự tư duy 
lại căn bản hơn, vì tôi tin rằng: Các quan điểm hiện thời của 
chúng ta về các thị trường tài chính dựa trên các giả thuyết 
sai lầm. 

Tuy nhiên, tôi không chắc, liệu đưa ra đòi hỏi biên về hoán 
đổi và các công cụ phái sinh hoặc các qui chế khác sẽ làm 
giảm tính dễ biến động hay không, vì điều này cũng làm 
giảm khối lượng vốn mà các nhà kiến tạo thị trường sẵn lòng 
dành cho việc kinh doanh của họ. Kết quả thuần của qui chế 
có thể là giảm “độ sâu” của thị trường hơn là giảm tính dễ 
biến động. 

Trong trường hợp các thị trường tiền tệ, điều này có thể là 
một việc tốt. Hiện tại, các nhà chức trách thấy khó để can 


thiệp vì khối lượng của các giao dịch - độ sâu của thị trường 
- là quá lớn. Nếu giả như thị trường nông hơn, các nhà chức 
trách có thể lấy lại ảnh hưởng của họ. Bằng cách giảm tính 
dễ biến động, họ có thể làm giảm cầu cho tự bảo hiểm và 
làm giảm bớt ảnh hưởng của ứng xử theo xu hướng. Các 
giao dịch liên quan đến thương mại và đầu tư sẽ trở nên có 
ảnh hưởng hơn, và tỉ giá hối đoái sẽ trở nên tương quan mật 
thiết hơn với “những cái căn bản” về mặt kinh tế so với hiện 
nay. 

Các quỹ tự bảo hiểm và các qui chế hoạt động ngân 
hàng 


Tiếp theo sự cứu LTCM, người ta đã nói nhiều về việc điều 
tiết các quỹ tự bảo hiểm. Tôi tin cuộc thảo luận đã bị hướng 
sai đi. Các quỹ tự bảo hiểm không phải là các tổ chức duy 
nhất sử dụng đòn bẩy; các phòng giao dịch riêng của các 
ngân hàng thương mại và đầu tư là những người chơi chủ 
yếu về công cụ phái sinh và hoán đổi. Hầu hết các quỹ tự 
bảo hiểm thậm chí không tham gia vào các thị trường đó. 
Thí dụ, Soros Fund Management không trong tuyến kinh 
doanh đó. Chúng tôi sử dụng dè xẻn các công cụ phái sinh 
và hoạt động với ít đòn bẩy hơn nhiều. LTCM về cách nào đó, 
là đặc biệt: thực ra, nó đã là phòng giao dịch riêng của một 
ngân hàng đầu tư (Solomon Brothers) cấy vào một thực thể 
độc lập. Sau khi đã tỏ ra thành công, nó bắt đầu đẻ ra đầy 
bọn bắt chước. Ngay có như thế, các quỹ tự bảo hiểm như 
một nhóm đã không ngang bằng về qui mô với các phòng 
kinh doanh riêng của các ngân hàng và các nhà môi giới, và 


chính mối đe doạ mà LTCM đặt ra cho các định chế đó đã 
thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang can thiệp. 

Tôi không bảo vệ các quỹ tự bảo hiểm, và tôi tin rằng các 
quỹ tự bảo hiểm phải được điều tiết giống như bất kể người 
tham gia thị trường nào khác. Chúng khó điều tiết bởi vì 
nhiều quỹ hoạt động ở hải ngoại, nhưng nếu các nhà điều 
tiết hợp tác với nhau thì điều này không phải là khó khăn 
không thể vượt qua. Các quỹ tự bảo hiểm chẳng thể được 
miễn điều tiết cũng không được chọn ra cho cách đối xử đặc 
biệt. 

Theo ý tôi, qui định và giám sát phải được áp dụng ở điểm: 
Nơi tín dụng được mở rộng, cụ thể là, ở các ngân hàng 
thương mại và đầu tư. Các nhà chức trách điều tiết có quyền 
lực để can thiệp tại điểm đó, và họ có thể đưa các thực thể 
hoạt động ở hải ngoại vào dưới quyền phán xét của họ. 
Phiền là họ có thể thiếu chuyên môn. Các giao dịch tài chính 
đã trở nên cực kì phức tạp, và trở nên hầu như không thể 
thực hiện đối với một giám sát viên, để đánh giá mức đòn 
bẩy và rủi ro, bằng cách ngó vào sổ sách từ bên ngoài. Các 
nhà điều tiết thường áp đặt các đòi hỏi biên, được gọi là các 
mức hớt tóc, và những cái tương tự. Cách tiếp cận này trở 
nên không thực tế vì các qui tắc thô thiển là khó áp dụng 
cho các công cụ tỉnh vi mới được đưa ra. Những người tham 
gia thị trường có thể dùng các công cụ đó để làm bó tay các 
nhà điều tiết. Nhiều công cụ phái sinh được thiết kế đặc biệt 
để lách các qui định. Các trường hợp rành rành nhất đã xảy 
ra ở Nhật Bản, nơi các ngân hàng đầu tư quốc tế đã dựng 
nên một ngành từ cái gọi là các giao dịch không lỗ không lãi 


(wash). Tôi thường ngạc nhiên bởi một số biến động thị 
trường bất bình thường, chỉ có thể được giải thích bằng các 
thủ đoạn được nghĩ ra để thoả mãn các đòi hỏi của Bộ Tài 
chính. Credit Suisse mới đây đã bị thu hồi giấy phép ở Nhật 
Bản do cố che đậy các hoạt động quá khứ trong lĩnh vực 
này. 

Các nhà điều tiết Hoa Kì nhận ra rằng: Họ không thể đo rủi 
ro từ bên ngoài và khôn ngoan hơn, dựa vào các kĩ thuật 
quản lí rủi ro do bản thân các ngân hàng phát triển. Phiền 
nỗi, với cách tiếp cận này, các ngân hàng chỉ đề phòng rủi 
ro khi nó ảnh hưởng đến riêng họ và bỏ qua những rủi ro mà 
ứng xử của họ có thể đặt ra cho tập thể họ. Như tôi đã nói 
trước, quản lí rủi ro của họ chỉ là một lệnh chặn đứng sự 
thua lỗ tỉnh vi. Khi nhiều lệnh chặn đứng thua lỗ cùng được 
kích, chúng có thể gây ra một dòng thác. Đó là cái đã xảy ra 
trong khủng hoảng LTCM. Các định chế tài chính có thể thận 
trọng hơn trong khi khủng hoảng LTCM vẫn sống động trong 
kí ức của họ, nhưng điều đó có thể chỉ mang lại một sự trì 
hoãn tạm thời. 

Thoả ước Basle năm 1988 đưa ra các đòi hỏi về vốn nào đó 
cho các ngân hàng thương mại hoạt động trên phạm vi quốc 
tế. Các tiêu chuẩn chúng áp dụng là thô và, hoá ra là, làm 
trầm trọng thêm khủng hoảng tài chính toàn cầu 1997- 
1999, đặc biệt ở Hàn Quốc. Các ngân hàng quốc tế kinh 
doanh với Hàn Quốc đã được miễn lập các khoản dự trữ đặc 
biệt, một khi Hàn Quốc trở thành thành viên của Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), và điều này khuyến 
khích các ngân hàng cho Hàn Quốc vay. Để hoàn tất nó, 


ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã chỉ yêu cầu đăng kí các 
khoản vay có thời hạn trên một năm, cho nên hầu hết việc 
vay được thực hiện dưới một năm và ngân hàng trung ương 
chẳng biết gì về khối lượng liên quan. Các yếu tố này làm 
cho khủng hoảng, khi nó nổ ra, khó uốn nắn hơn. Thoả ước 
Basle bây giờ được xem xét lại, và các bất bình thường này 
chắc được loại bỏ. 


Kiểm soát vốn 


Thường là một tín điều, cho rằng kiểm soát vốn phải được 
bãi bỏ và các thị trường tài chính của các nước riêng lẻ, bao 
gồm cả hệ thống ngân hàng, phải mở cửa cho cạnh tranh 
quốc tế. Trước khủng hoảng mới đây, IMF thậm chí còn kiến 
nghị sửa đổi điều lệ của nó để làm cho các mục tiêu này 
tường minh hơn. Kinh nghiệm của khủng hoảng Á châu đã 
làm cho chúng ta ngập ngừng. Các nước giữ cho các thị 
trường tài chính của mình khép kín đã chịu đựng sóng gió 
tốt hơn các nước có các thị trường được mở. Ấn Độ đã ít bị 
ảnh hưởng hơn các nước Đông Nam Á; Trung Quốc đã được 
cách li tốt hơn Hồng Kông. Ý kiến bây giờ chia rẽ hơn. 

Được thừa nhận rộng rãi là các dòng vốn ngắn hạn có thể 
gây bất ổn định, l1 và cái gọi là mô hình Chile được ca tụng 
nhiều. Chile đã áp đặt việc đòi hỏi kí quỹ lên dòng tiền chảy 
vào, phạt các dịch chuyển ngắn hạn. Chile cũng cải cách hệ 
thống an sinh xã hội của mình, điều này tạo một nguồn vốn 
nội địa dài hạn. Kết quả là, nó tương đối vô sự ở khủng 
hoảng Mexico 1994-1995 và trong khủng hoảng toàn cầu 


1997-1999. 

Về phần mình, các biến động vốn ngắn hạn có lẽ hại nhiều 
hơn là lợi. Như khủng hoảng Á châu đã chứng tỏ, rất rủi ro 
cho nước tiếp nhận, cho phép dùng dòng vốn ngắn hạn chảy 
vào cho các mục đích dài hạn. Chính sách thích hợp là khử 
trùng dòng vốn chảy vào. Điều đó thường được tiến hành 
bằng việc tích tụ các khoản dự trữ, điều này tốn kém và có 
khuynh hướng thu hút thêm dòng chảy vào. Sự biện minh 
chủ yếu cho việc giữ các thị trường tài chính mở, khi đó, là 
tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và dòng chảy tự do 
của các công cụ tài chính dài hạn như cổ phiếu và trái 
phiếu. 

Phải thừa nhận là các thị trường tài chính giữa các nước mới 
công nghiệp hoá ở Châu Á đã mở cửa quá sớm, điều này là 
một yếu tố đóng góp chính cho khủng hoảng 1997-1999, 
Trong mô hình Á châu, hệ thống ngân hàng đã được dùng 
cho các mục đích chính trị. Ban quản lí các ngân hàng trở 
nên quen với việc lấy chỉ thị từ các bậc thầy chính trị của 
họ, và không được chuẩn bị cho cạnh tranh trên các thị 
trường mở cửa. Điều này đã đúng ngay cả với Nhật Bản, 
nước có một chính phủ dân chủ; nó áp dụng với lực mạnh 
hơn nhiều ở các nước với chế độ chuyên quyền và tham 
nhũng. 

Kinh nghiệm chỉ ra việc sửa sai này khó đến thế nào. Nhật 
Bản, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã vật lộn với nó nhiều 
năm và vẫn chưa thoát. Vấn đề vượt quá sự quản lí các ngân 
hàng thương mại, đến các nhà chức trách giám sát. Các 
ngân hàng trung ương Indonesia, Hàn Quốc, và Thái Lan, 


không nói tới Malaysia, không làm tốt bổn phận trong khủng 
hoảng. 

Kinh tế gia Paul Krugman chứng tỏ là các nước riêng lẻ có 
thể được lợi từ sự áp đặt kiểm soát vốn, và Mahathir đã 
chứng minh nó trên thực tiễn ở Malaysia. Nhưng giữ các thị 
trường tài chính khép kín là không đáng mong mỏi về mặt 
chính trị. Kiểm soát vốn là lời mời gọi tham nhũng và lạm 
quyền. Một nền kinh tế khép kín là mối đe doạ tự do. 
Mahathir tiếp tục việc đóng cửa các thị trường tài chính với 
cuộc truy lùng chống đối thủ chính trị của mình, Anwar 
Ibrahim. 

Nhưng việc mở cửa các thị trường tài chính cũng áp đặt một 
cái giá chính trị. Trong các thị trường toàn cầu, các công tỉ 
đa quốc gia và các định chế tài chính có lợi thế đáng kể hơn 
các tổ chức nội địa. Chúng có tiếp cận tốt hơn tới vốn, có cơ 
sở rộng hơn để tài trợ nghiên cứu và triển khai, và một sự 
phân tán rủi ro rộng hơn. Không có các biện pháp bảo hộ 
các doanh nghiệp nội địa, các công ti đa quốc gia có thể 
nuốt chửng chúng. Mô hình Á châu về phát triển đã thành 
công đến như vậy, chính xác vì nó đã bảo hộ sự tích tụ của 
vốn địa phương. 

Quan trọng hơn, các thị trường tài chính mở hay tước đoạt 
sự kiểm soát số phận riêng của đất nước. Các quyết định 
chính sách được đưa ra ở trung tâm hệ thống toàn cầu, với 
cân nhắc nội địa trong đầu. Điều này có thể có các hệ quả 
không may, ngay cả nơi không có sự khác biệt về của cải 
giữa trung tâm và ngoại vi. Đó là trường hợp của Hệ thống 
Tiền tệ Châu Âu, nơi các hành động của Bundesbank đã gây 


ra đổ vỡ Cơ chế Tỉ giá ERM năm 1992. Trong hệ thống tư bản 
toàn cầu, hầu hết các nước ngoại vi phụ thuộc vào trung 
tâm về cung vốn. Điều đó hạn chế quyền tự do hành động 
của họ. Họ cân duy trì niềm tin của các nhà đầu tư nước 
ngoài - hoặc khác đi thì địa ngục vỡ ra. Có thể lí luận rằng: 
Đây là điều tốt, vì nó buộc các chính phủ vào kỉ luật thị 
trường. Song kỉ luật thị trường, khi áp dụng cho một nước 
ngoại vi, là hơi tai ác: Nó đòi tăng lãi suất ở thời điểm suy 
thoái. Nó tăng cường bất sự cân bằng hơn là đối trọng nó. 
Đó không phải là cái Keynes kê đơn. 

Không nghi ngờ gì nữa: Các thị trường tài chính mở sẽ là nét 
đặc biệt rất đáng mong mỏi, nếu không phải là không thể 
thiếu được, của một xã hội mở toàn cầu. Nhưng các thị 
trường tài chính có thể không còn mở, trừ phi chúng ta tìm 
được cách duy trì sự ổn định và tạo ra một sân chơi bằng 
phẳng hơn. Thiếu các biện pháp tập thể, mỗi nước phải tìm 
lợi ích riêng của mình, điều đến lượt nó, có thể dẫn đến sự 
áp đặt kiểm soát vốn. Dựa trên các bài học đã học được 
trong khủng hoảng 1997-1999, các nước dưới sự thúc ép 
chắc có khả năng hơn để viện dẫn đến kiểm soát vốn hơn 
trước. Điều này có thể cho họ một sự khuây khoả tạm thời, 
nhưng khi làm lung lay lòng tin của nhà đầu tư, nó có thể 
làm hại các nước khác, đang tìm cách giữ cho các thị trường 
của mình mở. Kiểm soát vốn được coi là chính sách ăn xin 
láng giềng, chính sách có thể phá vỡ hệ thống tư bản toàn 
cầu. Đáng tiếc, đạn dược của chúng ta để chống lại sự việc 
có thể xảy ra như vậy đã cạn kiệt. Hiện nay, chúng ta đang 


ở trong một quá trình làm yếu các định chế tài chính quốc 
tế, dưới danh nghĩa loại bỏ hiểm hoạ đạo đức. 


[Zllinternational Financial Institution Advisory Commiission, Uỷ 
ban Tư vấn Định chế Tài chính Quốc tế (Uỷ ban Meltzer), 
Chủ tịch Uỷ ban Allan H. Meltzer đã nộp báo cáo cuối cùng 
cho Quốc hội Hoa Kì và Bộ Tài chính ngày 8-3-2000. 

I8lChú thích của dịch giả : Nguyên văn: trước khi bồi giấy lên 
tường (ở các nước tiên tiến, họ bồi giấy thay cho trát vữa) 
cho phẳng và đẹp. 

I2l“Avoiding a Breakdown: Asias Demands a Rethink of 
International  Regulations”, Financial Times (London), 
December 31, 1997. 

l3l“To Avert the Next Crisis”, Financial Times (London), 
January 4, 1999. 

I4lCùng sự phản đối như thế áp dụng cho các khuyến nghị 
của Uỷ ban Meltzer rằng IMF phải “thiết lập nhu cầu tài khoá 
phù hợp” cho các nước đủ tư cách cho các khoản vay IMF. 
IilKhông ngạc nhiên. Với tư cách một sinh viên, tôi đã 
nghiên cứu chỉ tiết ảnh hưởng gây mất ổn định của những 
biến động “tiền nóng” trong thời kì giữa hai cuộc chiến. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 11 
Cấu trúc chính trị toàn cầu 


Theo sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, người ta nói nhiều 
về cấu trúc tài chính toàn cầu. Hầu như không có cuộc thảo 
luận nào về cấu trúc chính trị toàn cầu. Đây là một sự bỏ sót 
kì lạ, căn cứ vào nền chính trị quốc tế đầy rẫy những xung 
đột, và các dàn xếp được nghĩ ra để giải quyết chúng là yếu 
hơn nhiều so với vũ đài tài chính. 

Chúng ta đã không có một biến động chính trị khả dĩ so 
sánh được với khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng đã có 
quá nhiều xung đột cục bộ, và do thiếu một cơ chế hoà giải 
hữu hiệu, một số trong chúng tỏ ra có sức tàn phá ghê gớm. 
Nếu chúng ta ngó tới một lục địa duy nhất - Châu Phi - các 
cuộc xung đột đã khó mà đếm được. Phải thú nhận, chúng 
không gây nguy hiểm cho hệ thống tư bản toàn cầu, nhưng 
không thể nói như thế về cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân 
giữa Ấn Độ và Pakistan, hay những căng thẳng ở Trung Đông 
và Balkan, không thể không nhắc tới Đài Loan. Kiếp trước 
của chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã kết thúc với Thế Chiến I. 
Tôi không muốn gọi bóng ma của một cuộc chiến tranh thế 
giới khác, nhưng tôi tin rằng: Hệ thống có thể bị phá vỡ bởi 
những diễn biến chính trị một cách dễ dàng, hệt như bởi sự 
bất ổn định tài chính; rất có thể hai thứ sẽ tăng cường lẫn 
nhau để tạo ra biến động. 


Dường như các cuộc xung đột cục bộ ngày càng trở nên khó 
khắc phục. Trong thời Chiến tranh Lạnh, chúng đã bao hàm 
trong một xung đột lớn hơn, đẩy hai siêu cường chống lại 
lẫn nhau. Mỗi bên đều cố giữ cho nhà mình trật tự và khai 
thác các điểm yếu của đối phương. Sự dàn xếp là xa lí 
tưởng, và một số xung đột cục bộ day dứt hàng năm, nhưng 
ít cuộc xung đột bị bỏ mặc và không cuộc xung đột nào 
được cho phép leo thang để trở thành một cuộc chiến qui 
mô toàn diện giữa các siêu cường. Ngày nay, chúng phải trở 
thành các cuộc khủng hoảng nở hết cỡ trước khi chúng nhận 
được sự chú ý, và ngay cả khi đó, cũng khó tập họp ý chí 
chính trị để giải quyết chúng. 

Hầu hết các xung đột cục bộ nảy sinh từ các quan hệ bên 
trong một quốc gia có chủ quyền: Căng thẳng sắc tộc, tham 
nhũng, trấn áp, sụp đổ quyền lực trung ương. Rốt cuộc, 
chúng có thể tràn qua biên giới quốc gia, song đến lúc đó, 
chúng có thể day dứt dưới sự bảo hộ của chủ quyền dân tộc. 
Đó là lí do vì sao, có nhiều đến thế những cuộc xung đột đã 
phát triển thành khủng hoảng hết cỡ. 

Các mối quan hệ quốc tế thường liên quan đến các mối 
quan hệ giữa các quốc gia; ngày nay, những việc xảy ra 
trong nội bộ các quốc gia trở nên quan trọng hơn, và không 
có dàn xếp hữu hiệu nào để giải quyết các xung đột bên 
trong. Các qui tắc chế ngự các quan hệ quốc tế áp dụng cho 
các mối quan hệ giữa các quốc gia. Trong nội bộ các quốc 
gia, chủ quyền được giả thiết là thắng thế, trừ trường hợp 
một quốc gia từ bỏ hay uỷ thác chủ quyền của nó theo thoả 
ước quốc tế. Các dàn xếp chế ngự quan hệ giữa các quốc 


gia còn xa mới thoả đáng, nhưng lại còn nhiều thiếu sót hơn 
nữa đối với tình hình trong nội bộ các quốc gia. Không có cơ 
chế hữu hiệu nào để ngăn chặn khủng hoảng tiến triển. Bất 
kể sự can thiệp bên ngoài nào đều tạo thành sự can thiệp 
vào chủ quyền. Vì ngăn ngừa khủng hoảng đòi hỏi một mức 
độ can thiệp nào đó từ bên ngoài, những dàn xếp hiện hành 
là dễ bị khủng hoảng. 

Đây chẳng có gì mới. Nguyên lí cho rằng: Các nhà nước có 
chủ quyền phải được phép quyết định chuyện họ đối xử với 
thần dân của mình ra sao đã được xác lập trong Hiệp ước 
Westphalia năm 1648, sau ba mươi năm chiến tranh tôn 
giáo. Từ đó, các mối quan hệ quốc tế dựa trên nguyên lí chủ 
quyền quốc gia. 

Các nhà nước có chủ quyền được lợi ích quốc gia chỉ dẫn. 
Các lợi ích quốc gia không nhất thiết trùng với các lợi ích 
của công dân của nó, và các quốc gia, thậm chí, có lẽ ít 
quan tâm đến công dân của các quốc gia khác. Có vài cơ 
chế an toàn được cấy vào những dàn xếp này để bảo vệ lợi 
ích của người dân. Liên Hiệp Quốc đã thông qua Tuyên bố 
Phổ quát về Quyền Con người, song không có cơ chế thực 
thi. Có một số hiệp ước và định chế quốc tế, song ảnh hưởng 
của chúng chỉ bó gọn ở các lĩnh vực hẹp mà các quốc gia có 
chủ quyền đã uỷ thác cho chúng. Các sự kiện bên trong các 
đường biên giới quốc gia, như thế, phần lớn được miễn giám 
sát quốc tế. 

Dù sao, người dân sống dưới các chế độ đàn áp cần sự bảo 
vệ từ bên ngoài. Các quốc gia chắc lạm quyền hơn trong 
quan hệ với công dân của nó so với trong quan hệ với các 


quốc gia khác, vì chúng chịu ít ràng buộc hơn. Đối với người 
dân sống dưới các chế độ áp bức, sự giúp đỡ từ bên ngoài 
thường là cứu tinh duy nhất. Nhưng người dân sống ở nơi 
khác ít quan tâm đến việc giúp đỡ họ. Nhìn chung, người 
dân sống ở các nền dân chủ sẵn sàng bảo vệ quyền tự do 
riêng của họ khi nó bị nguy hiểm. Nhưng không có đủ sự 
ủng hộ cho xã hội mở như một nguyên lí phổ quát. Sự thiếu 
sót này nghiêm trọng ra sao? Nó có thể được sửa? Trước 
tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu thái độ thịnh hành đối với các 
quan hệ quốc tế và sau đó đến tình hình thực tế. 


Chủ nghĩa hiện thực địa chính trị 


Các quan hệ quốc tế không được hiểu kĩ. Chúng không có 
một môn khoa học để dựa vào, mặc dù có một học thuyết 
gọi là “chủ nghĩa hiện thực địa chính trị” đòi địa vị khoa học. 
Hệt như lí thuyết về sự cạnh tranh hoàn hảo, địa chính trị có 
gốc rễ ở thế kỉ mười chín, khi khoa học được kì vọng cung 
cấp những giải thích và tiên đoán tất định. Theo địa chính 
trị, sự ứng xử của các quốc gia chủ yếu được quyết định bởi 
bản năng thiên phú về địa lí, chính trị, và kinh tế. Henry 
Kissinger, tông đồ của địa chính trị, cho rằng nguồn gốc của 
địa chính trị truy nguyên thậm chí xa hơn, đến Hồng y 
Richelieu, người tuyên bố rằng “các quốc gia không có các 
nguyên lí, chỉ có các lợi ích”. l2l Học thuyết này tương tự 
giống với học thuyết /a/ssez-faire: Cả hai coi tư lợi là cơ sở 
thực tiễn duy nhất để giải thích hay tiên đoán ứng xử của 
đối tượng. Đối với /a/ssez-faire, đối tượng là cá nhân người 


tham gia thị trường; đối với địa chính trị, là quốc gia. Có họ 
gần với cả hai, là biến thể thô tục của chủ nghĩa Darwin, 
theo đó, sự sống sót của cá thể thích hợp nhất là qui tắc của 
tự nhiên. Mẫu số chung của ba học thuyết là chúng đều dựa 
trên nguyên lí về tư lợi và loại trừ tất cả các cân nhắc luân lí 
hay đạo đức. Trong trường hợp địa chính trị, điều này có 
nghĩa là lợi ích quốc gia, cái không nhất thiết trùng với lợi 
ích của nhân dân. Ý tưởng cho rằng: Nhà nước phải đại diện 
cho các lợi ích của các công dân là vượt quá khung dẫn 
chiếu của nó. Có, tất nhiên, các quan điểm khác về quan hệ 
quốc tế có tính đến các cân nhắc đạo đức, nhưng chúng 
được coi là mềm yếu và lí tưởng chủ nghĩa. Các nhà chức 
trách của quốc gia thường cảm thấy họ không thể có điều 
kiện lang thang quá xa khỏi chủ nghĩa hiện thực địa chính trị 
trong sự giao thiệp với các quốc gia khác. 

Triển vọng này mang lại một số kết quả lạ kì. Chủ nghĩa hiện 
thực địa chính trị không thể đương đầu, thí dụ, với sự phản 
đối chiến tranh Việt Nam của nhân dân. Gần đây hơn, nó 
không thể đối phó với sự tan rã của các quốc gia như Liên 
Xô và Nam Tư. Theo địa chính trị, một quốc gia là một quốc 
gia là một quốc gia. Chúng ta được dạy để nghĩ về chúng 
như các con tốt trên một bàn cờ. Điều xảy ra ở bên trong 
con tốt không phải là công việc của địa chính trị. 

Thú vị là, lí thuyết kinh tế có nhược điểm tương tự. Địa chính 
trị dựa trên quốc gia; kinh tế học dựa trên cá nhân tách biệt, 
con người kinh tế - homo economicus. Chẳng kiến trúc nào 
đủ mạnh để chịu được sức nặng của lí thuyết được xây dựng 
trên nó. Các con người kinh tế được giả thiết là có tri thức 


hoàn hảo, cả về nhu cầu riêng của họ lẫn về các cơ hội mở 
ra cho họ, và có khả năng đưa ra các lựa chọn duy lí, dựa 
trên thông tin đó. Chúng ta đã thấy rằng các giả thiết này là 
phi thực tế; chúng ta cũng thấy lí thuyết kinh tế đã lách khó 
khăn bằng cách coi cả các sở thích và cơ hội là cho trước. 
Nhưng chúng ta bị bỏ lại với cảm tưởng rằng: Con người 
được tư lợi của họ chỉ dẫn như các cá nhân cô lập. Trên thực 
tế, con người là động vật xã hội: Sự sống sót của cá thể 
thích hợp nhất phải kéo theo sự hợp tác cũng như cạnh 
tranh. Có một thiếu sót chung trong thuyết thị trường chính 
thống, chủ nghĩa hiện thực địa chính trị, và chủ nghĩa 
Darwin thông tục: Sự bỏ qua tất cả những động cơ nào khác 
với tư lợi hẹp hòi. 


Không có trật tự thế giới 


Chuyển từ lí tưởng sang thực tế, hãy nhìn vào hoàn cảnh 
thực tế trong các quan hệ quốc tế. Nét tiêu biểu của tình 
trạng hiện thời là nó không thể được mô tả như một “chế 
độ”. Không có hệ thống chính trị tương ứng với hệ thống tài 
chính toàn cầu; hơn nữa, không có sự đồng thuận rằng: Một 
hệ thống chính trị toàn cầu là hoặc khả thi hay đáng mong 
muốn. 

Đây là một tình trạng tương đối mới. Cho đến khi đế chế 
Soviet sụp đổ, ta có thể chỉ ra một chế độ trong các quan hệ 
quốc tế - Chiến tranh Lạnh - và nó đã đặc biệt ổn định: Hai 
siêu cường đại diện cho hai hình thức khác nhau về tổ chức 
xã hội, đã bị kẹt trong cuộc xung đột chí tử. Mỗi bên đều 


muốn tiêu diệt bên kia, và cả hai chuẩn bị cho cuộc chiến 
bằng cách tiến hành chạy đua vũ khí hạt nhân. Hệ quả là, 
mỗi bên trở nên đủ mạnh để có thể trút sự tàn phá lên bên 
kia nếu bị tấn công. Điều này đã ngăn chặn chiến tranh toàn 
bộ nổ ra, mặc dù nó đã không ngăn chặn các cuộc giao 
tranh nhỏ ở bên lề và việc dùng mẹo để kiếm ưu thế. 

Một sự cân bằng quyền lực, như được thể hiện bởi Chiến 
tranh Lạnh, nói chung được thừa nhận như một cách để duy 
trì hoà bình và ổn định trên thế giới; bá quyền của một 
cường quốc đế quốc là cách thứ hai; một tổ chức quốc tế có 
khả năng hoà giải hữu hiệu có thể là cách thứ ba. Hiện tại, 
chúng ta chẳng có cách nào trong số kể trên. 

Hoa Kì hiện là siêu cường duy nhất còn sống sót, nhưng nó 
không có quan điểm rõ ràng về vai trò của nó trên thế giới. 
Trong Chiến tranh Lạnh, Hoa Kì đã vừa là một siêu cường lẫn 
người lãnh đạo của thế giới tự do, và hai vai trò củng cố lẫn 
nhau. Với sự tan rã của đế chế Soviet, tính đồng nhất dễ 
chịu này cũng tan rã, nhưng người ta không nhận ra nó. Hoa 
Kì đã có thể vẫn là người lãnh đạo của thế giới tự do, nhưng 
để làm vậy, nó phải hợp tác với các nước có đầu óc dân chủ 
khác, đầu tiên để giúp xây dựng nền móng dân chủ ở các 
nước nguyên cộng sản, sau đó, củng cố các định chế quốc 
tế cần thiết để duy trì một xã hội mở toàn cầu. Hai dịp trước 
đây, khi Hoa Kì nổi lên như người lãnh đạo của thế giới tự do 
- vào cuối Thế Chiến I và II - nó đã làm chính xác việc đó: Nó 
bảo trợ Hội Quốc Liên, rồi đến Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, cả 
hai nỗ lực đã tỏ ra vô ích. Trong trường hợp thứ nhất, Quốc 
hội đã từ chối phê chuẩn Hội Quốc Liên; ở trường hợp thứ 


hai, Chiến tranh Lạnh đã làm cho Liên Hiệp Quốc phần lớn 
trở nên vô hiệu quả. 

Cơ hội để làm cho Liên Hiệp Quốc cường tráng lại đã đến khi 
Mikhail Gorbachev trở thành người đứng đầu Liên Xô. 
Gorbachev đã hi vọng làm cho Liên Hiệp Quốc (LHQ) hoạt 
động theo cách mà các nhà sáng lập ra nó đã dự kiến, bằng 
cách tạo dựng một liên minh với Hoa Kì. Đó là phần mạch 
lạc nhất của chương trình của ông, được gọi là novoye 
myshlenie (tư duy mới), được thảo tỉ mỉ công phu chỉ bởi 
một mảng của bộ máy quan liêu Soviet ủng hộ các cải cách 
của ông - Bộ Ngoại Giao. Các ý tưởng của ông về cải cách 
kinh tế thì ít mạch lạc hơn nhiều; ông đã kì vọng bạn đồng 
minh sắp tới của mình, Hoa Kì, đến giải cứu ông. 

Một trong những hành động đầu tiên của Gorbachev đã là 
trả các khoản tiền chưa đóng cho Liên Hiệp Quốc. Rồi ông 
đến trước Đại Hội đồng LHQ để say sưa yêu cầu hợp tác 
quốc tế. Nó nhận được sự quan tâm ít ỏi. Hoa Kì đã nghỉ là 
có thủ đoạn và muốn kiểm tra tính chân thật của ông. Khi 
ông thoả mãn bài kiểm tra, bài kiểm tra mới được nghĩ ra. 
Vào lúc ông đưa ra mọi nhượng bộ mà người ta đã đòi hỏi 
ông, thì tình hình ở Liên Xô đã xấu đi nhiều đến mức lãnh 
đạo phương Tây có thể kết luận rằng: Đã quá muộn để có 
thể tiến hành sự trợ giúp mà Gorbachev hi vọng. Mặc dù 
vậy, cả Gorbachev lẫn người kế vị ông, Boris Yeltsin, đã 
không đưa ra bất kể khó khăn nghiêm trọng nào cho hoạt 
động đúng đắn của Hội đồng Bảo an LHQ trong khoảng năm 
hay sáu năm. 

Cơ hội để làm cho Hội đồng Bảo An hoạt động theo cách nó 


được dự kiến ban đầu đã tiêu tan mất, đầu tiên bởi sự cố 
đáng tiếc ở Somalia và sau đó bởi xung đột ở Bosnia. Kinh 
nghiệm Somalia xác lập nguyên tắc là lính Mĩ sẽ không phục 
vụ dưới sự chỉ huy của LHQ - mặc dù họ không nằm dưới sự 
chỉ huy của LHQ khi sự cố xảy ra. Nó cũng dạy chính phủ 
Hoa Kì rằng công chúng có sự chịu đựng rất thấp đối với các 
túi xác chết. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng Bosnia đã có thể 
được kiềm chế tốt hơn, nếu các thành viên thường trực 
phương Tây của Hội đồng Bảo an thống nhất với nhau. 
Nhiệm vụ đã có thể giao cho NATO - như cuối cùng đã là thế 
- và thảm kịch đã có thể tránh được. Năm 1992, Nga có thể 
không đưa ra phản đối nào. Nhưng, bị kinh nghiệm Somalia 
làm cho sợ hãi, Tổng thống Clinton không dùng quyền lãnh 
đạo, và vương quốc Anh, khi đó nắm chức vụ chủ tịch của 
Cộng đồng Châu Âu, thích đưa đội quân gìn giữ hoà bình tới 
nơi không có hoà bình để mà giữ. Sự giao chiến và các hành 
động tàn ác kéo dài lê thê cho đến khi, cuối cùng, Hoa Kì 
chọn lấy phương án mạnh mẽ. 

Trong hậu quả của xung đột Bosnia, Hoa Kì đã đi đến việc tin 
rằng: Chẳng có gì được tiến hành cả, trừ phi nó giữ vai trò 
lãnh đạo. Châu Âu không thể cùng hành động, và tính độc 
lập của Liên Hiệp Quốc được xem như sự lăng mạ đối với sự 
lãnh đạo của Hoa Kì. Dưới sức ép của quốc hội, Hoa Kì thậm 
chí đã không đóng phí của mình cho Liên Hiệp Quốc. Sau sự 
sụp đổ ở Rwanda, không cường điệu khi nói rằng: Liên Hiệp 
Quốc ngày nay còn ít hiệu quả hơn thời Chiến tranh Lạnh. 
Đồng thời, Hoa Kì đã không sẵn lòng lãnh đạo trong hầu hết 
các vấn đề quốc tế, do thiếu sự ủng hộ trong nước. Kết quả 


là, các vấn đề mưng lên cho đến khi đạt điểm khủng hoảng, 
khi người ta không còn có thể bỏ qua chúng được nữa. Tình 
trạng này rõ ràng là không thoả mãn. Có nhu cầu cấp bách 
cho việc tư duy lại và tổ chức lại các mối quan hệ quốc tế. 


Tiến tới một xã hội mở toàn cầu 


Tôi đã lí luận rằng: Chúng ta không thể có một nền kinh tế 
toàn câu mà không có xã hội toàn cầu. Nhưng làm sao ý 
tưởng về một xã hội toàn cầu có thể dung hoà được với các 
quốc gia có chủ quyền? Các quốc gia có những lợi ích nhưng 
không có nguyên tắc nào. Làm sao có thể để lợi ích chung 
toàn cầu cho các quốc gia chăm sóc? Chỉ nếu khi những 
công dân của các quốc gia dân chủ sử dụng ảnh hưởng của 
mình lên chính phủ và làm cho chính phủ của họ nhiệt tình 
đáp ứng với nhu cầu của một xã hội toàn cầu. 

Tôi kiến nghị rằng: Các quốc gia dân chủ trên thế giới nên 
lập ra một liên minh, với mục đích là thiết lập một xã hội mở 
toàn câu. Điều này sẽ dính đến hai nhiệm vụ khác biệt 
nhưng có liên quan: Cổ vũ sự phát triển các xã hội mở trên 
khắp thế giới, và xác lập các quy tắc và định chế nào đó để 
chi phối việc ứng xử của các quốc gia đối với công dân của 
họ và giữa các quốc gia với nhau. Đây là một dự án khá đồ 
sộ, và nó có thể bị gạt bỏ như một ý tưởng không tưởng; 
nhưng xã hội mở thừa nhận các hạn chế do thực tế gây ra. 
Các giải pháp hoàn hảo là không thể đạt được. Do đó, chúng 
ta phải tự thoả mãn với cái tốt thứ nhì: Những dàn xếp 
không hoàn hảo có thể được cải thiện bằng thử và sai. Các 


dàn xếp phải thay đổi theo thời gian và địa điểm. Trước hết, 
chúng ta phải nhớ rằng: Các hành động có chủ ý tốt thường 
có các hệ quả xấu không lường trước. Điều này đặc biệt 
đúng với những can thiệp từ bên ngoài. Khi người ta cố áp 
đặt biến thể của họ về chân lí cuối cùng lên những người 
khác, nó có thể dẫn tới chiến tranh tôn giáo, tư tưởng, hay 
chủng tộc và sẽ không có kết thúc đấu tranh. Đó là cái đã 
xảy ra trong Chiến tranh Ba mươi Năm. Bằng cách đặt cơ sở 
cho cấu trúc chính trị quốc tế trên các nguyên lí xã hội mở, 
mối nguy hiểm này có thể tránh được. Xã hội mở dựa trên 
sự thừa nhận: Chân lí cuối cùng là ngoài tầm với của chúng 
ta. Chúng ta phải chấp nhận rằng: Người dân có các quan 
điểm và lợi ích khác nhau và chúng ta phải tìm cách để cho 
phép họ chung sống hoà bình với nhau. 

Tạo ra một xã hội mở toàn cầu sẽ không thể tránh khỏi việc 
dính đến sự can thiệp từ bên ngoài nào đó vào công việc nội 
bộ. Suy ra từ cả hai nguyên lí về tính có thể sai và nguyên lí 
chủ quyền (một thực tế hiện nay), rằng: Ở mức độ cao nhất, 
có thể sự can thiệp phải mang tính đồng thuận và xây dựng 
hơn là cưỡng bức. Trọng tâm phải là phòng ngừa khủng 
hoảng hơn là can thiệp trừng phạt. Việc phòng ngừa không 
thể bắt đầu đủ sớm, nhưng ở giai đoạn sớm, việc nhận diện 
ra các rắc rối tiềm năng lại không thể thực hiện được. Cách 
tốt nhất để ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng là khuyến 
khích sự phát triển các xã hội mở trên khắp thế giới. Sự phát 
triển phải là về kinh tế cũng như về chính trị. Điểm này được 
Amartya Sen nêu rất rõ khi ông định nghĩa: Phát triển như là 
quyền tự do chính trị. !3i 


Tôi tin khái niệm về xã hội mở có thể cung cấp một số 
nguyên tắc chỉ đạo để cai quản các mối quan hệ quốc tế, 
nhưng để đáp ứng cho năng lực đó, khái niệm trừu tượng 
phải được biến thành một khái niệm hoạt động. Chuẩn bị 
một bản kế hoạch cho xã hội mở toàn cầu sẽ đi ngược lại 
các nguyên lí của xã hội mở; nó cũng sẽ là một bài tập vô 
tích sự. Xã hội mở không thể được thiết kế từ các nguyên lí 
hàng đầu: Nó phải được tạo dựng bởi những người tin vào 
nó. 

Xã hội mở như một khái niệm hoạt động cần phải được 
chính mỗi xã hội và mỗi thời đại tự phát triển. Các xã hội mở 
của thế giới phải làm việc cùng nhau để tạo ra một xã hội 
mở toàn cầu. Đó chính xác là điều tôi đề xuất. 

Quá trình mà Karl Popper khuyến nghị là cải biến xã hội 
(social engineering) dân dần. Tôi không hoàn toàn vừa lòng 
với thuật ngữ, vì mặt thay đổi chế độ mang tính cách mạng, 
nhịp độ là quá nhanh để cho phép chúng ta xa hoa với hành 
động từ từ; đó là vì sao các sự kiện tuột khỏi vòng kiểm 
soát. Sự sụp đổ của hệ thống Soviet đã là giây phút lịch sử. 
Nhưng giây phút đó đã qua đi, và như tôi đã lí luận ở trên, 
chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội lịch sử. Quang cảnh chính trị 
quốc tế hiện nay tĩnh lặng hơn nhiều, với các vấn đề đặc thù 
dần dần trở nên sục sôi. Bởi vậy, một cách tiếp cận dần dần 
là thích hợp. Cho nên tôi sẽ tập trung vào một trường hợp cá 
biệt - sự tan rã của Nam Tư - điều nêu ra các vấn đề đối mặt 
với chúng ta theo cách đặc biệt chua xót. Tôi sẽ cố xây dựng 
lí lẽ biện hộ cho xã hội mở bằng đi từ cá biệt sang tổng 
quát. 


Sự tan rã của Nam Tư 


Kể từ lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách này, khủng hoảng 
ở Kosovo đã trở nên nguy kịch hơn. Sự can thiệp của NATO 
tạo thành một tiền lệ quan trọng, trong đó, một liên minh 
các quốc gia dân chủ đã can thiệp vào một cuộc xung đột 
nội bộ trong phạm vi một quốc gia có chủ quyền, nhân danh 
các nguyên lí phổ quát, cho dù các nguyên lí đó đã không 
được xác định một cách thích đáng. 

Sự can thiệp đã thành công, nhưng đúng là sát nút, và gây 
nên nhiều vấn đề rắc rối. Cảnh tượng các máy bay NATO bỏ 
bom từ trên cao đã gây nhiều bối rối, và về nhiều mặt, đã 
trực tiếp phản tác dụng. Can thiệp của NATO đã đẩy nhanh 
sự thanh lọc sắc tộc mà nó nghĩ là phải ngăn chặn; nó tạm 
thời làm câm lặng sự phản đối nội địa đối với Slobodan 
Milosevic; nó đã chia rẽ hơn là thống nhất thế giới lại đằng 
sau các nguyên lí phổ quát mà nó viện dẫn đến. Kết quả 
cuối cùng đã làm nhẹ bớt một số tác động xấu này, và thật 
quá cám dỗ để quên các vấn đề rắc rối và tuyên bố thắng 
lợi. Nhưng điều đó không được tình trạng hiện thời biện 
minh. 

Những hi vọng gắn với can thiệp NATO đã không được thoả 
mãn. Milosevic vẫn nắm quyền ở Nam Tư. Sự phục hồi luật 
và trật tự ở Kosovo đã chậm chạp và không đầy đủ. Xung 
đột sắc tộc đang diễn ra, do Milosevic cổ vũ, trực tiếp làm lợi 
cho ông ta. Căng thẳng tăng lên giữa Serbia và Montenegro. 
Tất cả các diễn tiến này chứng tỏ rằng: Các thành viên 


NATO đã thất bại khi tiếp tục cuộc giao chiến với sự cam kết 
xây dựng. Các thành viên NATO cần đưa quá trình tan rã 
đến kết thúc bằng cách hội nhập khu vực vào cộng đồng 
kinh tế và chính trị của Châu Âu. Nhu cầu đã được các nhà 
lãnh đạo chính trị nhận ra; bây giờ, vấn đề là thực hiện. Tôi 
hi vọng: Đến khi cuốn sách này được xuất bản, sẽ có tiến bộ 
đáng kể. Số phận của Nam Tư trước đây và số phận các 
nước láng giềng của nó tạo thành một trường hợp thử thách 
cho xã hội mở. 

Hãy xem lại sự tan rã của Nam Tư. Tôi có một số hiểu biết 
trực tiếp về chủ đề này. Tôi có các Quỹ tài trợ Xã hội Mở hoạt 
động ở tất cả các nước trong khu vực Balkan, trừ Hi Lạp và 
Thổ Nhĩ Kì. Trước khủng hoảng Kosovo, chúng tôi đã có các 
chỉ nhánh của Quỹ Nam Tư ở Kosovo và Montenegro; các chỉ 
nhánh này bây giờ được biến thành các quỹ độc lập. 

Tôi đã ở Belgade trong tháng Tư 1990 và đã gặp thủ tướng 
Ante Markovic đúng vào ngày ông công bố thành lập một 
đảng liên bang, đảng sẽ tranh cử ở mỗi nước cộng hoà. 
Chúng tôi đàm phán về việc thiết lập một Quỹ Xã hội Mở mà 
chính phủ liên bang sẽ cung cấp vốn đối ứng. Lúc đó, Nam 
Tư có tình hình kinh tế tốt hơn Ba Lan nhiều. Nó đã cởi mở 
hơn và thịnh vượng hơn Ba Lan suốt thời kì cộng sản. Cả hai 
nước đã mắc căn bệnh siêu lạm phát, và cả hai đã đưa ra 
chương trình ổn định hoá do IMF tài trợ - chương trình được 
biết đến nhiều hơn như “vụ nổ lớn” - vào 1 tháng Giêng 
1990. Nam Tư đã có lợi thế về việc các chuyên gia được đào 
tạo bởi các định chế tài chính quốc tế ở Washington, và 
chương trình đã tiên tiến hơn nhiều so với ở Ba Lan. Giá thực 


tế rớt vào tháng Tư - đó đã là lí do vì sao Ante Markovic 
chọn đưa đảng của ông ra lúc đó. Sau đó, Milosevic bị thâm 
hụt ngân sách lớn ở Serbia, làm sụp đổ chương trình ổn định 
hoá và thắng các cuộc bầu cử ở Serbia. 

Tháng Sáu 1991, tôi cũng đã ở Belgrade, ngay trước khi 
chiến sự nổ ra ở Slovenia và Croatia. Tôi đã ăn sáng với Đại 
sứ Hoa Kì Warren Zimmerman, người nói với tôi rằng Bộ 
trưởng Ngoại giao James Baker vừa thăm Belgrade và bảo 
các nhà lãnh đạo quân đội Nam Tư rằng: Hoa Kì không phản 
đối nếu họ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đảm bảo các 
đường biên giới, và tiến hành bầu cử liên bang với sự giám 
sát quốc tế trong vòng sáu tháng. Tôi cũng đã gặp Bộ trưởng 
Ngoại giao Leko Loncar, người nói với tôi rằng: Cộng đồng 
Châu Âu đã đề nghị một khoản cho vay 3 tỉ ecu, một số tiền 
không nhỏ, nếu liên bang Nam Tư không tan rã, nhưng ông 
ta không hi vọng. Hơn nửa ngân sách liên bang dùng để chu 
cấp cho quân đội, chủ yếu dưới sự chi phối của người Serb; 
hơn nửa ngân sách liên bang là từ thuế quan, thu được ở 
Slovenia. Không ngạc nhiên là quân đội lo để đảm bảo 
nguồn thu nhập chủ yếu của nó và Slovenia đã không sẵn 
lòng cung cấp. Khi xung đột vũ trang xảy ra, nước đi đầu 
tiên của quân đội Nam Tư là cố chiếm các cứ điểm biên giới 
ở Slovenia, nhưng những người Slovenia đã quyết tâm hơn 
và đã thắng. 

Khi liên bang Nam Tư tan rã, tôi lập các quỹ ở mỗi nước 
cộng hoà kế tục. Tôi cứ tiếc mãi là đã làm chậm quá trình 
với hi vọng đảm bảo được vốn đối ứng từ chính phủ liên 
bang. Đã có một nhóm các nhà trí thức cam kết để biến đổi 


Nam Tư thành một nền dân chủ, những người tìm sự ủng hộ 
của tôi; tôi trao trách nhiệm cho họ điều hành các quỹ. Họ 
đã phản đối những xúc cảm dân tộc chủ nghĩa ngày càng 
trở nên chỉ phối khi sự tan rã của Nam Tư tiếp diễn và các 
hành động tàn bạo tăng lên. Họ vẫn háo hức hợp tác với 
nhau; họ thấy xung đột không phải ở dạng của những người 
Serb, Croat, Bosnia, và Albani mà là ở dạng của xã hội mở 
đối lại xã hội đóng. Điều này làm cho họ bất hoà, không chỉ 
với chế độ cai trị mà, trong trường hợp của Bosnia, với xã 
hội nói chung. Quỹ ở Croatia đã có nguy cơ bị giam cầm 
trong khu ghefto do nó tự tạo ra, và tôi đã miễn cưỡng thay 
ban lãnh đạo để cho quỹ có thể được một mảng rộng hơn 
của xã hội chấp nhận. 

Khi khủng hoảng Bosnia nổ ra và Sarajevo nằm dưới sự bao 
vây, tôi đã cam kết tặng 50 triệu $ cho Cao uỷ Người Tị nạn 
Liên Hiệp Quốc (UNHCR). Đó là vào tháng Mười Hai 1992. 
Suy nghĩ của tôi: Bằng cách ủng hộ các tổ chức tự nguyện đi 
vào nước đó, tôi cũng có thể kéo lực lượng gìn giữ hoà bình 
LHQ vào để bảo vệ họ, việc đó sẽ giúp ngăn chặn các hành 
động tàn ác. Đây hoá ra là một đường đi sai. Tuy nhiên, tôi 
vẫn giữ được một mức độ kiểm soát nào đó đối với quà biếu 
của tôi, và tiền được tiêu đặc biệt khéo. Dưới sự lãnh đạo 
của một nhà tổ chức cứu trợ tài ba, Fred Cuny, người sau đó 
bị giết ở Chechnya, thêm một hệ thống cung cấp nước được 
thiết lập, đưa điện đến qua một đường hầm, một đơn vị sản 
xuất plasma được lắp đặt ở bệnh viện, phân phát hạt giống 
cho người dân để trồng rau ở các miếng đất nhỏ hay trên 
ban công, v. v. Tuy vậy, tôi coi quà của tôi là một sự thú 


nhận thất bại: Có thể tốt hơn nhiều nếu khủng hoảng đã có 
thể được ngăn chặn và tiền được tiêu trong các nước không 
bị phá huỷ. 

Tháng Mười Một 1993, tôi thăm Sarajevo, bay trên một chiếc 
IIyushin, một trong những máy bay lớn nhất trên thế giới, 
chở ống gas mà Fred Cuny dùng để mở rộng hệ thống cung 
cấp hơi đốt tự nhiên. Đó là một chuyến đi kinh hoàng, với 
phi hành đoàn Ukraina siết chặt hay nới lỏng các dây đai giữ 
các ống lại với nhau khi máy bay nghiêng sang bên này hay 
bên kia; chúng tôi ngồi trên một ghế băng dọc theo các ống, 
chúng tôi có thể bị đè nát nếu dây đai bị tuột. Ở Sarajevo, 
tôi được yêu cầu dự cuộc khánh thành hệ thống cung cấp 
nước. Cany đã xây dựng một « nhà máy tiền chế » làm sạch 
nước và thuê chở nó sang từng mảng. Chúng nằm vừa vặn 
bên trong chiếc Ilyushin và có thể được dỡ ra khỏi khoang 
trong vòng tám phút - thời gian bốc dỡ được phép ở 
Sarajevo. Chúng được lắp bên trong một đường hầm dọc con 
sông; nước được hút từ sông và được lọc sạch. Cuny thậm 
chí đã tìm thấy một bể chứa bị bỏ phế ở sườn đồi bên cạnh, 
xây từ thời quân chủ Áo-Hung, nơi có thể chứa nước và phân 
phối nhờ trọng lực. Đáng tiếc, các nhà chức trách địa 
phương đã không cho phép nối nước vào. Chúng tôi chẳng 
bao giờ tìm ra được vì sao - hoặc là vì nó có thể gây trở ngại 
cho mánh lới phân phối nước, hay vì chính phủ cần đến 
những hình ảnh đẫm máu trên CNN, cho thấy cảnh tượng 
người dân bị giết trong khi chờ lấy nước. Tôi đã phải đe doạ: 
Sẽ công khai đưa ra sự phản đối của mình, trước khi được 
cấp giấy phép. 


Quỹ Xã hội Mở ở Bosnia và Herzegovina đã có một nét riêng 
biệt, tách khỏi hoạt động cứu trợ nhân đạo. Mục tiêu của nó 
là hỗ trợ xã hội dân sự, và nó giữ khoảng cách với các nhà 
chức trách. Nó duy trì tinh thần phản kháng, kêu gọi lương 
tâm của thế giới. Nó chắc chắn đã kêu gọi lương tâm của 
tôi. Cuộc viếng thăm của tôi đơn thuần xác nhận điều mà tôi 
đã nhận biết từ xa: Sự cam kết anh dũng của họ cho các giá 
trị của xã hội mở. 

Trên đường quay về, tôi dừng ở Zagreb và đã có một cuộc 
gặp duy nhất với Tổng thống Franjo Tudjman. Ông lên án tôi 
ủng hộ những kẻ phản bội đất nước của ông và truyền bá tư 
tưởng mới, nguy hiểm, được gọi là xã hội mở. Quỹ tiếp tục 
chịu sự thù địch từ phía chính phủ, do nó ủng hộ các phương 
tiện truyền thông đại chúng độc lập. Sự kiểm soát các 
phương tiện truyền thông đại chúng là toàn diện hơn ở 
Croatia so với ở Nam Tư, và, vì có các mối liên hệ tôn giáo 
và lịch sử, nên ít bị Châu Âu lăng nhục hơn. Nó làm cho quỹ 
bị cô lập và bị rủi ro một chút. 

Tôi cũng dính líu sâu vào Macedonia. Hi Lạp đã áp đặt việc 
cấm vận lên Macedonia, trong tranh chấp về tên, điều đó 
phá vỡ nền kinh tế Macedonia một cách nghiêm trọng. 
Macedonia ở giữa đất liền và được Hi Lạp cung cấp dầu. Đầu 
năm 1993, tôi đã cho Macedonia vay 25 triệu $ để nước này 
có thể mua đủ dầu để vượt qua mùa đông. Macedonia là 
một xã hội đa sắc tộc với nhóm thiểu số Albani lớn. Nó có 
thể tồn tại như một nước độc lập chỉ nếu khi nó coi mọi công 
dân của mình ngang nhau, và chính phủ dường như nhận ra 
sức thuyết phục của lí lẽ này. Đó là lí do vì sao tôi đã cảm 


thấy rất quan trọng để vội vã giúp họ. Chính phủ đã trả món 
vay, nhưng về mặt khác, nó đã không hoàn toàn giữ lời hứa. 
Có lẽ nó đã cố gắng, nhưng vấp phải nhiều sự phản đối từ 
giới trí thức Macedonia. Đặc biệt, không được phép dạy 
bằng tiếng Albani ở trường đại học. Khi một trường đại học 
Albani bất hợp pháp được dựng lên ở Tetovo, tôi đã khẩn cầu 
Tổng thống Kiro Gligorov đừng phẫn nộ trước sự khiêu khích, 
nhưng vô ích: Máu đã chảy. Khi tôi công khai bày tỏ sự thất 
vọng của mình, chính phủ xem tôi như một persona non 
grata (người không được chấp nhận). Đối lại, tôi cũng có 
cảm giác tương tự. Tôi đã đau khổ thấy đạo đức công xấu đi 
dần dần. Trong những ngày đầu độc lập và trong thời gian 
cấm vận của Hi Lạp, tôi đã cảm thấy khá rõ tinh thần vì 
công việc chung, thậm chí cả chủ nghĩa lí tưởng, được chính 
phủ thể hiện. Khi Nam Tư bị cấm vận, tình hình đã thay đổi. 
Buôn lậu và các hoạt động lậu truyền bá tham nhũng. Đã có 
mưu toan ám sát Tổng thống Gligorov, trượt sát mục tiêu. 
Tôi thấy rằng các quan chức chính phủ trung thực trước kia 
đã từ bỏ cuộc chiến đấu, trở nên ích kỉ và tham những. 

Quỹ của chúng tôi ở Nam Tư đúng là đã luôn luôn bất hoà 
với chế độ, nhưng nó đã tìm được cách bén rễ mạnh trong 
xã hội dân sự. Bên cạnh việc nó ủng hộ các phương tiện 
truyền thông đại chúng độc lập và cung ứng các khoản trợ 
cấp khác làm cho chính phủ phẫn nộ, quỹ còn tiến hành 
nhiều hoạt động nữa - đặc biệt về y tế công cộng, giáo dục, 
văn hoá, và hỗ trợ những người tị nạn - mà chính phủ không 
thể công khai phản đối. Tại một điểm, việc đăng kí của quỹ 
bị thu hồi, nhưng nó vẫn tiếp tục hoạt động, và cuối cùng 


việc đăng kí được phục hồi. Sau đó khi tôi thăm quỹ vào 
tháng Sáu 1997, tôi được Milan Milutinovic, khi đó là Bộ 
trưởng Ngoại giao, tiếp. Chúng tôi, nói theo ngôn ngữ ngoại 
giao, đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn. 

Quỹ ở Nam Tư có các chi nhánh ở Vojvodina, Montenegro, và 
Kosovo. Chi nhánh Kosovo ủng hộ hệ thống giáo dục song 
hành mà dân cư Albani đã thiết lập khi bị loại bỏ khỏi hệ 
thống chính thức. Mặc dù hầu hết sự trợ giúp của quỹ là cho 
sự nghiệp của người Albani - bao gồm các phương tiện 
truyền thông đại chúng tiếng Albani - nó không hoạt động 
theo các phương châm sắc tộc, và khi tôi thăm Kosovo năm 
1997, tôi gặp tại quỹ những người từ mọi thành phần của xã 
hội dân sự. Thành viên người Albani của hội đồng quản trị 
của quỹ, Veton Surroi, đã - và vẫn - là một tiếng nói quan 
trọng cho lí trí và sự điều độ. Ông đã đóng vai trò then chốt 
trong việc cứu vớt Hội nghị Rambouillet (6 đến 23 tháng Hai, 
1999), xảy ra trước sự can thiệp quân sự vào Kosovo, khỏi 
thất bại hoàn toàn. 

Tôi cũng phải nhắc đến sự dính líu của tôi ở Albania và 
Bulgaria. Ở Albania, tôi đã tiến hành tái thiết các trường học 
về mặt vật chất. Đây là một sự đi trệch khỏi cách tiếp cận 
thông thường của chúng tôi, tức là chỉ hạn chế ở những điều 
xảy ra bên trong các trường học, nhưng sự thực, khi chế độ 
cộng sản bị lật đổ, rất nhiều trường học đã bị phá huỷ, khiến 
việc tái thiết trở nên cần thiết. Chúng tôi đã tìm được cách 
thiết lập hoạt động xây dựng hiệu quả, không có tham 
nhũng, và kéo các cộng đồng tham gia tái thiết. Tôi biết là 
chúng tôi thành công khi một nhà thầu xây dựng biếu tiền 


để xây lại trường ở làng của ông ta. Sau đó, khi chế độ 
Berisha bị lật đổ bằng bạo động năm 1997, nhiều toà nhà lại 
bị phá huỷ, nhưng không có toà nhà nào của chúng tôi bị 
đụng đến. Máy tính của chúng tôi bị cướp từ kho hàng, chứ 
không phải từ các trường học. Các sự kiện đó đã dạy tôi 
rằng: Những người Albani có các tiêu chuẩn đạo đức mạnh, 
và việc không thừa nhận chính phủ không được đánh ngang 
với sự thiếu đạo đức công. Nhìn tổng thể, tôi đã có kinh 
nghiệm rất tích cực ở Albania, và quỹ được ủng hộ và tôn 
trọng rộng rãi. Cũng đúng thế ở Bulgaria. 

Tôi đưa những chỉ tiết này ra, một phần để xác lập chứng chỉ 
tín nhiệm của tôi và một phần để nói rõ viễn cảnh (thiên 
kiến) của tôi. Các quỹ của tôi đấu tranh cho một xã hội mở, 
nhưng vô ích. Tuy nhiên, tôi tin rằng: Đáng chiến đấu, dù bị 
đánh thua; tôi cũng tin rằng: Nếu giả như các cường quốc 
phương Tây được các nguyên lí của xã hội mở chỉ dẫn thì đã 
có thể thắng trận đánh. Không thích hợp khi nêu chi tiết 
những cuộc tiếp xúc của tôi với các nhà hoạch định chính 
sách phương Tây; là đủ để nói rằng tôi thường phê phán các 
chính sách phương Tây cả công khai lẫn kín đáo, và những 
tuyên bố công khai của tôi giúp tôi có được điều trần riêng. 
Thí dụ, tôi đã có dăm ba cuộc thảo luận với Tổng thư kí LHQ 
khi đó, Buotros Boutros-Ghali, và tôi đã lí luận rằng: Ông ta 
nên từ chức hơn là chấp nhận một sứ mệnh gìn giữ hoà bình 
cái không thể thực hiện được - nhưng từ chức là chuyện xa 
vời nhất trong suy nghĩ của ông. Tôi đã ủng hộ một phương 
án mạnh mẽ, chống lại cả Milosevic và Tudjman, và tôi đã 
cảm thấy ý thức trách nhiệm cá nhân mạnh, khi cuối cùng, 


tôi lấy một phương án mạnh mẽ ở Kosovo - không phải vì tôi 
được tham vấn (tôi đã không được hỏi) mà bởi vì tôi ủng hộ 
nó. 

Tôi không muốn nêu chỉ tiết các sự kiện ở Nam Tư, chỉ nêu 
vài nhận xét chung. Thứ nhất, các nền dân chủ phương Tây - 
Châu Âu và Hoa Kì - đã dính líu sâu sắc. Tôi đã nhắc tới cuộc 
viếng thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Baker và sự chào mời 
khoản cho vay 3 tỉ ecu của Châu Âu. Tôi có thể lí luận rằng: 
Thậm chí, sự dính líu lẽ ra đã phải bắt đầu sớm hơn, khi 
Milosevic huỷ bỏ sự tự trị của Kosovo và Vojvodina hay khi 
ông ta làm tan vỡ chương trình cải cách kinh tế, và nó phải 
dựa vững chắc hơn vào các nguyên lí của xã hội mở. Sự dính 
líu quốc tế không thể bắt đầu đủ sớm, nhưng ngay cả khi 
đó, thành công cũng không được đảm bảo. 

Thứ hai, không nền dân chủ Tây phương nào có lợi ích quốc 
gia bị đe doạ, nhưng Châu Âu và Hoa Kì đã có lợi ích chung 
trong những sự kiện xảy ra ở Nam Tư. Có lẽ vì lẽ đó, mà mục 
đích chính sách của Phương Tây thiếu sự thống nhất và rõ 
ràng. Phần lớn thời gian, mục tiêu nhằm duy trì hiện trạng - 
status quo - và tránh xung đột vũ trang. Điều này đúng vào 
tháng Sáu 1991, khi Bộ trưởng Ngoại giao James Baker đồng 
ý với việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp; nó đã đúng ở 
Bosnia, nơi các cường quốc phương Tây chọn can thiệp nhân 
đạo thay cho can thiệp vũ trang - theo Điều 6 về gìn giữ hoà 
bình thay cho Điều 7 về kiến tạo hoà bình trong Hiến 
chương LHQ. Điều này đã đúng trong khủng hoảng Kosovo, 
trong đó Hoa Kì đã khai phá mọi đại lộ cho Milosevic. Vào 
mùa thu 1998, khi Milosevic tiến hành chiến dịch chống nổi 


dậy với qui mô lớn, chống lại Quân đội Giải phóng Kosovo 
(KLA), di dời khoảng 400.000 dân làng người Albani sống ở 
Kosovo, đặc sứ Hoa Kì Richard Holbrooke đã đạt một thoả 
thuận với Milosevic để đưa các nhà quan sát không vũ trang 
từ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) vào Kosovo. 
Các quan sát viên được rút đi và Hội nghị Rambouillet được 
dàn xếp chỉ sau khi Milosevic đã phá vỡ thoả thuận và cho 
phép các hành động tàn bạo tiếp tục trước sự hiện diện của 
các quan sát viên. Việc nghiên cứu kĩ các sự kiện dẫn tôi 
đến kết luận rằng: Milosevic đã muốn bị bỏ bom nhằm tiến 
hành sự thanh lọc sắc tộc qui mô lớn, đã được chuẩn bị kĩ 
càng, việc có thể chuẩn bị cơ sở cho sự phân chia de facto - 
thật sự - của Kosovo. 

Nói chung, các nền dân chủ phương Tây đã tương đối không 
nhạy cảm với tình hình chính trị nội bộ »Ÿ các nước cộng hoà 
khác nhau; họ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những cân nhắc 
tôn giáo, lịch sử, và dân tộc. Thí dụ, nước Đức khăng khăng 
đòi công nhận Croatia và Slovenia như các nước độc lập mà 
không đưa ra các điều khoản thoả đáng để bảo vệ những 
người Serb thiểu số. Pháp, Hi Lạp, và ở mức độ ít hơn, Vương 
Quốc Anh đã có thiện cảm với những người Serb. Thành kiến 
chống những người Hồi giáo đã phổ biến ở Châu Âu. Hoa Kì 
kí kết Hiệp ước Dayton mà không giải quyết các vấn đề 
đang mưng mủ của Kosovo. Nhà lãnh đạo của những người 
Albani Kosovo, Ibrahim Rugova, tin vào sự phản kháng bất 
bạo động, đặt số phận của mình vào các nền dân chủ Tây 
phương; sau hiệp ước Dayton, ông bắt đầu mất ảnh hưởng, 
và KLA lấn sân. Không ngoa để nói rằng: Khủng hoảng 


Kosovo năm 1999 là hệ quả trực tiếp của Hiệp ước Dayton 
năm 1995. 

Các nhà hoạch định chính sách Tây phương phải nhận ra 
rằng: Xung đột ở Nam Tư đã không chỉ là giữa những người 
Serb, Croat, Bosnia, và Albani, mà cũng là giữa xã hội đóng 
và xã hội mở. Sự nhận ra này có thể làm cho các nhà hoạch 
định chính sách nhạy cảm hơn với các vấn đề như thiếu các 
phương tiện truyền thông đại chúng độc lập và các cuộc bầu 
cử gian lận. Nó có thể đã làm họ nản lòng, không dựa vào 
các chế độ đàn áp giống như các chế độ của Slobodan 
Milosevic, Franjo Tudjman, và ở mức độ ít hơn, của Alija 
lzetbegovic ở Bosnia; họ có thể đã không bỏ qua các vấn đề 
ở Kosovo trong suốt cả một thập kỉ. 

Thứ ba, sự can thiệp từ bên ngoài rõ ràng đã không thành 
công. Nó có nhiều dạng, song chẳng hình thức nào hoạt 
động cả. Ở Bosnia, cộng đồng quốc tế đã can thiệp trong 
khuôn khổ của LHQ, và kết quả thật tai hại. Học từ bài học 
đó, ở Kosovo, các cường quốc phương Tây dựa vào NATO, 
nhưng kết quả chẳng tốt hơn mấy; cuối cùng, phải cầu khẩn 
đến nhà chức trách LHQ để tạo một sự dàn xếp. Trước đó, 
LHQ đã áp đặt cấm vận kinh tế với các hệ quả không lường 
trước. Các nhà doanh nghiệp mờ ám có thể vi phạm sự 
trừng phạt, với sự giúp đỡ của các nhà chức trách. Điều này 
dẫn đến những liên minh tội lỗi giữa các chế độ cai trị và các 
băng nhóm mafia ở Nam Tư và một vài nước láng giềng. 
Cộng đồng Châu Âu thậm chí đã thử hành động phòng ngừa 
bằng hứa cho vay nếu các nước trong liên bang Nam Tư ở lại 
với nhau, nhưng vô ích. Tóm lại, chẳng sự can thiệp nào có 


kết quả cả. Can thiệp quân sự ở Kosovo có đạt được mục 
tiêu quân sự trước mắt, song, nó đã không mang lại hoà 
bình. 

Các bài học của Nam Tư 


Các sự kiện ở Nam Tư ủng hộ lí lẽ chung của tôi. Can thiệp 
trừng phạt có khuynh hướng không hiệu quả và nó thường 
phản tác dụng. Điều này đúng với trừng phạt kinh tế, gìn giữ 
hoà bình, và hành động quân sự. Ngăn chặn khủng hoảng 
không thể bắt đầu đủ sớm, và nó phải dựa vào các nguyên lí 
của xã hội mở. Ngay dù có đúng như thế, cũng không có 
đảm bảo nào rằng hành động phòng ngừa sẽ thành công; 
cho nên chúng ta không thể không có những trừng phạt. 
Các trừng phạt này sẽ được biện minh tốt hơn về mặt đạo 
đức và chính trị nếu đã vét cạn tất cả các lựa chọn xây 
dựng. 

Ở các giai đoạn sớm, phòng ngừa khủng hoảng là tương đối 
không đau đớn và rẻ tiền; muộn hơn, thiệt hại và chi phí leo 
thang theo hàm số mũ. Phiền là, phòng ngừa khủng hoảng, 
dẫu cho bắt đầu sớm đến đâu, không nhất thiết sẽ thành 
công. Có một phần của khái niệm về xã hội mở cho rằng: 
Không phải mỗi vấn đề đều có một giải pháp. Thí dụ, với 
thiện chí tốt nhất trên đời, chẳng có gì có thể duy trì được 
hiện trạng ở Nam Tư. 

Vào năm 1989, nếu giả như các nền dân chủ phương Tây đã 
phản đối khi Slobodan Milosevic huỷ bỏ sự tự trị của Kosovo, 
có khả năng là Milosevic đã không thể củng cố được quyền 
lực của ông ta ở Serbia, và do đó, đã có thể có một quá độ 


hoà bình hơn sang chế độ mới. Nhưng nếu sự can thiệp thất 
bại, thì hành động quân sự có thể không thể tránh khỏi. Mặc 
dù thế, hành động sớm có thể ít tốn kém hơn. Thiệt hại có 
thể đã ít hơn nhiều, nếu giả như NATO đã can thiệp khi hải 
quân Nam Tư ném bom Dubrovnik vào tháng Mười Hai 1991. 
Một trong những trở ngại chính cho can thiệp khủng hoảng 
sớm là một tỉ lệ rủi ro-phần thưởng nghịch. Chẳng ai được 
vinh dự do giải quyết các cuộc khủng hoảng vẫn chưa nổ ra; 
nếu sự ngăn chặn thành công, không khủng hoảng nào xảy 
ra cả. Chỉ có sự thất bại mới được ghi nhớ. Chính phủ hay 
các định chế nào lại sẵn lòng chấp nhận sự đánh cược như 
vậy? 

Tôi tin trở ngại có thể được khắc phục với sự giúp đỡ của lí lẽ 
đạo đức mà tôi đề xuất ở trước: Về vấn đề làm việc đúng, ta 
phải chuẩn bị chiến đấu các trận có thể bị thua. Tôi muốn 
làm rõ điểm này bằng cách ngó tới một lĩnh vực khủng 
hoảng vẫn chưa nổi lên trong ý thức chung: Thung lũng 
Ferghana. 


Thung lũng Ferghana 


Thậm chí, có ít người đã nghe nói về Thung lũng Ferghana, 
nối Uzbekistan, Tajikistan, và Kyrgyzstan. Còn ít người hơn 
biết rằng: Rắc rối nghiêm trọng đang mưng lên ở đây. Tôi có 
thể cũng chẳng biết đến nó, nếu giả như tôi không có các 
quỹ ở các nước đó. Uzbekistan là quốc gia lớn nhất và mạnh 
nhất trong khu vực, được phú cho nhiều dầu và khoáng sản 
và phải chịu một chế độ áp bức. Sự đàn áp được chủ yếu 


hướng về việc chống lại trào lưu Hồi giáo chính thống, và coi 
mọi biểu hiện của Hồi giáo như biểu hiện của trào lưu chính 
thống, chế độ có thể trấn áp thoải mái. Kyrgyzstan, nước 
láng giềng, nhỏ hơn và nghèo hơn nhiều. Nó có một tổng 
thống có thiên hướng dân chủ nhưng bất lực. Tajikistan bị 
tàn phá bởi nhiều năm nội chiến, mới được giải quyết gần 
đây. Các đường biên giới trong Thung lũng Ferghana là khó 
kiểm soát, và bản thân thung lũng lại dễ tiếp cận từ 
Afganistan. Thung lũng suy tàn về kinh tế, buôn bán ma tuý 
và khủng bố ngự trị. Các sự cố vũ trang xảy ra ở Kyrgyzstan 
nhiều hơn ở Uzbekistan, chính xác vì Uzbekistan độc đoán 
hơn. Bầu cử tổng thống được dự định ở Kyrgyzstan vào 
tháng Mười 2000, dự kiến với phe đối lập đáng kể. Dưới áp 
lực từ mọi phía, chính quyền ngày càng phục hồi các biện 
pháp trấn áp, hăm doạ các phương tiện truyền thông và bắt 
giữ các ứng viên tổng thống tiềm năng. Chẳng có lí do gì để 
tin rằng: Các ứng viên đó sẽ dân chủ hơn chút nào so với 
người đương nhiệm. Triển vọng ảm đạm. 

Sự đàn áp và khủng bố tăng cường lẫn nhau. Chúng ta ở 
trong giai đoạn đầu của xung đột leo thang. Ở khía cạnh 
này, tình hình gợi nhớ lại Nam Tư năm 1990. Phải làm gì? Tôi 
không nhìn thấy một chiến lược để đảo lộn xu hướng thịnh 
hành, để tôi lại với hai lựa chọn: Tiếp tục làm điều mà quỹ 
của chúng tôi làm tốt nhất - hỗ trợ giáo dục, xã hội dân sự, 
và pháp trị - hoặc từ bỏ hoàn toàn nỗ lực. Nỗ lực dường như 
vô ích, và ở khía cạnh nào đó, nó thậm chí tỏ ra phản tác 
dụng. Thí dụ, nếu chúng tôi thành công trong việc thực thi 
pháp trị ở Kyrgyzstan vì tổng thống tương đối khá có chủ ý, 


thì ông ta có thể thua trong cuộc tranh cử với một nhân vật 
cứng rắn hơn. Nhưng tôi tin chắc rằng: Rút ra sẽ là một sai 
lầm. 

Thung lũng Ferghana tiêu biểu cho trường hợp: Nơi xứng 
đáng để tiếp tục, bất luận kết quả ngắn hạn là gì. Chúng ta 
đang gieo những hạt giống của xã hội mở, và trong số đó, 
một vài hạt sẽ bén rễ. Tỉ lệ mất mát sắp tới làm nản lòng, 
nhưng các hạt giống sống sót có thể trở nên có giá trị cực kì 
chính xác, vì có quá ít hạt sẽ sống sót. Tôi nhớ là ở Hungary, 
khi tôi muốn lập một trường kinh doanh, các ứng viên tốt 
nhất để lãnh đạo nó đã nghiên cứu ở nước ngoài theo học 
bổng của Quỹ Ford hai mươi lăm năm trước. 

Kết luận mà tôi rút ra không hoàn toàn thoả mãn, vì nó 
không cho một con đường để ra khỏi khủng hoảng hiện thời. 
Bản thân điều đó xem ra làm xói mòn lí lẽ biện hộ cho việc 
phòng ngừa khủng hoảng. Chúng ta đã nhận diện ra một 
khủng hoảng ở giai đoạn tương đối sớm, chúng ta muốn 
ngăn chặn nó, thế mà chúng ta không tìm được cách làm 
điều đó. Nhưng đó là thân phận con người: Không phải mọi 
vấn đề đều có lời giải. Khả năng rằng: Một cuộc khủng 
hoảng ở Thung lũng Ferghana là không thể tránh khỏi, trên 
thực tế làm vững mạnh lí lẽ ủng hộ loại công việc mà các 
quỹ của tôi gánh vác. Tôi đã lí luận rằng: Phòng ngừa khủng 
hoảng không thể bắt đầu đủ sớm, và rằng: nó được thực 
hiện đến cùng, tốt nhất bằng cách đặt nền móng cho các xã 
hội mở. Giả như, nếu chúng ta biết ngăn chặn khủng hoảng 
thế nào, thì đơn thuốc của tôi có thể quá hoang phí; cứ như 
tình hình này, nó có thể là sự lựa chọn sẵn có tốt nhất. Và 


cho dù nó có hoang phí, chắc chắn nó không vô dụng. Có 
thời kì, khi có thể tìm ra một chiến lược hứa hẹn. Trong các 
giai đoạn đầu của sự sụp đổ hệ thống Soviet, tôi đã có thể 
hầu như luôn luôn hình dung được các chiến lược đầy hứa 
hẹn nào đó, và tôi đã cố gắng ủng hộ chúng, mặc dù không 
thành công. Có các thời kì khác, khi chẳng có chiến lược nào 
xem ra hữu hiệu cả, vì xu hướng đã được định rồi. Sự giải 
tán Nam Tư là một trường hợp như vậy; Thung lũng 
Ferghana có thể là trường hợp khác nữa. Trong các trường 
hợp này, chúng ta phải dùng đến đơn thuốc của Sergei 
Kovalev và tiếp tục chiến đấu các trận thua. Nghịch lí thay, 
nó sẽ đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng, bởi vì những người 
sẵn sàng chiến đấu các trận thua giữ cho ngọn lửa tự do 
không ngừng cháy. Xã hội trở nên tiến gần hơn tới lí tưởng 
xã hội mở, so với xã hội mà ở đó, người dân chỉ theo đuổi tư 
lợi của mình. Đó là sự biện minh cho việc làm đúng, bất luận 
những người khác làm gì. 


Viện trợ nước ngoài 


Khi tôi chủ trương can thiệp mang tính xây dựng vì mục đích 
kiến thiết các xã hội mở, tôi chủ trương viện trợ nước ngoài. 
Theo một nghĩa, đó là việc các quỹ của tôi làm, và đó là điều 
tôi chủ trương cho một liên minh các xã hội mở. 

Viện trợ nước ngoài đã mang tiếng xấu, và đúng thế. Nó là 
một hành động khởi nghiệp, về nhiều mặt, khó hơn việc 
điều hành một doanh nghiệp vì lợi nhuận, thế mà nó lại 
được rút gọn thành một bài tập quan liêu. Các bộ máy quan 


liêu hay quan tâm đến việc tự duy trì hơn là đến việc thực 
hiện sứ mệnh của mình. Trách nhiệm giải trình là một nét 
cốt yếu của nền dân chủ, nhưng nó khuyến khích hành vi 
phòng ngự, đoán theo, và buộc tội lẫn nhau. Chúng ta bắt 
các công chức theo các tiêu chuẩn cao hơn các nhà doanh 
nghiệp. Chúng ta chịu thiệt hại trong kinh doanh nhưng 
không chịu trong viện trợ nước ngoài. Chẳng ngạc nhiên là 
những người chịu trách nhiệm tránh rủi ro ngay cả với cái 
giá: Tránh luôn cả thành công. 

Trong lí lẽ ủng hộ viện trợ nước ngoài, tôi đi ngược dòng. 
Thuyết thị trường chính thống tìm cách giải thoát các hoạt 
động kinh tế khỏi bất kể loại can thiệp chính thống nào, và 
phải thừa nhận là nó đã tạo ra một số kết quả tuyệt vời 
bằng cách tháo năng lực sáng tạo của trí tuệ con người ra. 
Và ở đây, tôi thử áp đặt ảnh hưởng nặng nề của bộ máy 
quan liêu. 

Đó không phải là điều tôi bênh vực. Tôi công nhận các giá trị 
của một nền kinh tế thị trường. Tôi tin chúng dựa chính xác 
vào sự giải phóng các năng lực sáng tạo, chứ không vào việc 
tạo ra cân bằng. Nhưng động cơ lợi nhuận là không đủ để 
duy trì xã hội. Nền kinh tế thị trường chỉ là một phần của xã 
hội mở. Phải có nỗ lực nào đó để cổ vũ sự phát triển của các 
xã hội mở, và nó phải có một thành phần mang tính xây 
dựng, bởi vì những trừng phạt, bản thân chúng không thể 
làm được việc; chúng cũng chẳng thể được biện minh về 
mặt đạo đức. Điều đó có nghĩa rằng: Chúng ta phải tiến 
hành viện trợ nước ngoài với ý thức đầy đủ về sự bất hoàn 
hảo của nó. 


Tôi tin việc sáng tạo trong sự theo đuổi các mục tiêu xã hội 
ngang như sáng tạo trong sự theo đuổi lợi nhuận là không 
vượt quá năng lực trí tuệ con người. 

Tôi đã cố chứng minh điều này trong các hoạt động từ thiện 
của riêng tôi. Tôi đã tạo ra cái tôi gọi là một “phiên bản 
fractal" l1 của xã hội mở, thiết lập một mạng lưới các quỹ 
được hội đồng, gồm những người dân của các nước mà 
chúng phục vụ, cai quản. Tôi dựa vào họ để quyết định quỹ 
nên làm cái gì, và họ chịu trách nhiệm về các hành động 
của họ. Tôi thường ngạc nhiên bởi việc họ làm. Một số 
chương trình hay nhất là những chương trình tôi chẳng bao 
giờ hình dung ra. Phải thừa nhận nó là chuyện hú hoạ. 
Chúng tôi đã có một số thành công lớn, một số kết quả 
xoàng xoàng, và thi thoảng những thất bại, đòi hỏi phải thay 
nhân sự. 

Tôi muốn cách tiếp cận này có thể được lặp lại ở một qui mô 
lớn hơn, nhưng tôi nhận ra rằng: Nó không thể được thực 
hiện. Thật vậy, mạng lưới quỹ của riêng tôi đã đạt đến qui 
mô mà ở đó, nó mất một số tính uyển chuyển xưa kia của 
nó và bắt đầu mang tính cách của một bộ máy quan liêu. 
Tuy nhiên, tôi là một tác nhân độc lập. Tôi có đủ khả năng để 
thừa nhận và sửa các sai lầm của tôi; đó là lí do vì sao, các 
nỗ lực của tôi đa phần đã thành công. Các nhà chính trị và 
các công chức không được hưởng sự xa xỈ như vậy, vì họ 
phải biện minh hành động của họ trong con mắt không thân 
thiện của công chúng. Điều này làm cho họ không ưa rủi ro 
trong các tình huống, nơi khó tạo ra các kết quả tích cực, 
mà không đảm nhận rủi ro. 


Viện trợ nước ngoài chính thức có lẽ không thể có hiệu quả 
như nỗ lực từ thiện của tôi (mặc dù nó có thể bù lại bằng số 
lượng, cái nó thiếu về chất lượng). Thế mà, chúng ta không 
thể làm mà không có nó, nếu chúng ta muốn xây dựng một 
xã hội mở toàn cầu. Cùng lí lẽ đó áp dụng cho các hình thức 
can thiệp chính thức khác: Sự thực rằng nó không hiệu quả, 
không có nghĩa rằng nó không cần thiết; nó có nghĩa là 
chúng ta phải cố làm cho nó hiệu quả hơn. Các khuyến 
khích dựa vào quy tắc hợp hơn với các chương trình do 
chính phủ quản lí. Đó là lí do vì sao cấu trúc chính trị và tài 
chính toàn cầu trở nên quan trọng đến vậy. Nhưng ngay cả 
trong các chương trình được quản lí, phải có thể giải phóng 
năng lực sáng tạo của những người quan tâm - chẳng có lí 
do vì sao tinh thần kinh doanh lại phải hạn chế ở việc theo 
đuổi lợi nhuận. 


Hiệp ước ổn định cho Đông Nam Âu 


Điều này kéo chúng ta lại vùng Balkan. Tôi đã nói về sự tan 
rã của Nam Tư như một tình huống vô vọng, nơi chẳng gì có 
kết quả cả. Sau can thiệp của NATO, tình hình đã thay đổi. 
Một cơ hội nảy sinh để vạch ra một kết quả tích cực, và 
chúng ta bắt buộc phải nắm lấy. Tôi không phải là người duy 
nhất bàng hoàng sâu sắc bởi các vấn đề đạo đức do việc 
ném bom của NATO gây ra. Ai cũng cảm thấy rằng: Sự dính 
líu của châu Âu ở Balkan đã là quá rụt rè và mang tính phản 
ứng lại. Liên hiệp châu Âu cần phát triển một chính sách tích 
cực, ngừa trước đối với khu vực, điều sẽ ngăn ngừa khủng 


hoảng hơn là phản ứng lại với chúng. Vấn đề được Janvier 
Solana, tổng thư kí NATO lúc đó, nêu ra lần đầu tiên với tôi, 
trước khi NATO can thiệp. Mạng lưới quỹ của tôi bắt đầu 
thực hiện một chương trình toàn diện cho khu vực, song 
Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu (CEPS), một 
think-tank (nhóm quân sư) ở Brussels, những người được 
Romano Prodi, chủ tịch được Uỷ ban châu Âu bầu ra, hậu 
thuẫn, đã đi trước chúng tôi. Thay cho phát minh lại chiếc 
bánh xe, chúng tôi đã chấp nhận kế hoạch đó như cơ sở cho 
tư duy của mình. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc hội thảo 
của hai mươi lăm viện chính sách từ khu vực ở Ljubljana từ 
18 đến 20 tháng Bảy 1999, và đưa ra một tuyên bố, là dự 
thảo tỉ mỉ của kiến nghị CEPS. 

Ý tưởng then chốt là kéo các nước trong khu vực lại gần 
nhau hơn và kéo họ lại gần châu Âu hơn. Liên hiệp châu Âu 
có thể hoạt động như một cái nam châm vì nhân dân trong 
khu vực được hút vào nó. Đạp vỡ các rào cản thuế quan 
ngăn cách các nước với nhau và với Liên hiệp châu Âu sẽ 
loại bỏ một nguồn chủ yếu của tham nhũng và can thiệp 
chính trị. Các nước Đông Nam Âu sẽ nhận được hỗ trợ ngân 
sách, có thể làm cho họ có khả năng sử dụng đồng euro như 
đồng tiền của mình. Sự hỗ trợ ngân sách sẽ có các điều kiện 
chính trị, tạo nền móng cho xã hội mở. Viện trợ được phân 
phát trên cơ sở khu vực hơn là cơ sở song phương. Các nước 
tham gia sẽ buộc phải cạnh tranh vì tài trợ đầu tư và trợ 
giúp kĩ thuật thay cho việc có khả năng kiểm soát luồng tiền 
và khai thác nó vì lợi ích cá nhân và chính trị. 

Đây là một kế hoạch toàn diện, có thể tránh việc lặp lại các 


sai lâm đã xảy ra ở Bosnia. Sự tái thiết Bosnia đã thất bại vì 
hai lí do chính: Lãnh thổ quá nhỏ, và các nhà chính trị đã thò 
bàn tay nhơ bẩn của họ vào mọi miếng bánh. Cách tiếp cận 
khu vực sẽ loại bỏ cả hai nhược điểm. Một thị trường chung 
và một đồng tiền chung, trụ đỡ vào kết cấu hạ tầng của nền 
kinh tế thị trường, sẽ cho phép việc phát triển kinh tế. Còn 
rất nhiều việc phải làm, về mặt xã hội và chính trị, và để 
hoà giải với những tội lỗi và thương tổn của quá khứ, nhưng 
con đường hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn đã được 
vạch ra rõ ràng. 

Không khó để tạo sự ủng hộ ở địa phương cho kế hoạch này, 
vì châu Âu rất hấp dẫn với khu vực. Mạng lưới quỹ của tôi 
huy động xã hội dân sự hậu thuẫn nó. Các chính phủ khác 
nhau (hiển nhiên, ngoại trừ chính phủ của Milosevic) hăm hở 
mong hợp tác. Cũng có nhiều ủng hộ trong nội bộ Liên hiệp 
châu Âu. Ngoài Romano Prodi ra, các quan chức chính phủ 
Đức, Ý, Anh, và các nước khác đã phát biểu cùng theo 
đường hướng này. Chính phủ Hoa Kì cũng ủng hộ, đặc biệt 
bởi vì chi phí chủ yếu do Liên Hiệp châu Âu gánh chịu. 

Mặc dù kế hoạch gợi nhớ lại kế hoạch Marshall, chi phí sẽ 
khá khiêm tốn vì khu vực là nhỏ xíu về mặt kinh tế, nhỏ hơn 
cả Hà Lan. Tuy nhiên, tiền là một vấn đề. Các nước thành 
viên phản đối mạnh mẽ việc tăng ngân sách của Liên hiệp 
châu Âu; họ muốn duy trì sự kiểm soát ngân quỹ của họ 
bằng cách đi qua các hội nghị tài trợ. Điều này phá hoại một 
trong các ý tưởng chính của kế hoạch: Các nước trong khu 
vực phải cạnh tranh vì trợ giúp, hơn là các nước tài trợ cạnh 
tranh nhau và cho phép những kẻ gác cổng điều động ngân 


quỹ cho các mục đích riêng của họ. 

Một vấn đề khác: Tổ chức. Trong việc chuyển ý niệm thành 
thực tế, các bộ trưởng ngoại giao của các nước Liên hiệp 
châu Âu đã nghĩ ra Hiệp ước Ổn định, chẳng có gì khác hơn 
là một khung khổ rỗng đợi nhồi nội dung vào; các bộ trưởng 
tài chính không thích khung khổ này và từ chối cấp ngân 
quỹ. Các nhà quan liêu của Liên hiệp châu Âu cũng chẳng 
thích nó. Họ đã quen với các thoả thuận song phương, giữa 
chính phủ và chính phủ; con đường ưa thích của họ là kí kết 
cái gọi là các Thoả ước Ổn định và Liên kết với từng chính 
phủ. Kết quả là, cách tiếp cận khu vực, không phải chính 
phủ, có thể mất đi. 

Khi có các thực thể quan liêu khác nhau kéo theo các hướng 
khác nhau, giải pháp thường là tạo ra một thực thể mới để 
điều phối chúng. Kết quả thuần là sự sinh sôi nảy nở của các 
tổ chức. Đó là điều đã xảy ra ở Kosovo. Quyền lực được chia 
giữa quân đội do NATO dẫn đầu (KFOR) và nhà chức trách 
dân sự do LHQ dẫn đầu (UNMIK). Nhà chức trách dân sự lại 
có bốn trụ cột: UNHCR cho công việc nhân đạo; LHQ cho 
chính quyền dân sự lâm thời; OSCE cho sự xây dựng các 
định chế chính trị; và Liên hiệp châu Âu cho việc tái thiết 
kinh tế. Làm cho tình hình tồi hơn, tổng hành dinh LHQ ở 
New York muốn thực thi kiểm soát chỉ tiết với UNMIK. 

Kết quả thật tai hại. Sáu tháng sau khi giải quyết khủng 
hoảng Kosovo, trật tự không được vẫn hồi và người dân 
không cảm thấy an toàn. Các đội quân KFOR đã thành công 
trong việc bảo vệ bản thân mình, chứ không phải việc bảo 
vệ được dân cư dân sự. LHQ đã không có khả năng đưa ra 


một lực lượng công an thoả đáng. Tình hình đã được cải 
thiện từ khi đó, nhưng sự thiệt hại không hề được tháo gỡ. 
Dân cư người Serb phải trốn tránh trong các vùng bị bao 
quanh, những người di gan bị xua đuổi, và dân cư Albani 
sống trong sợ hãi. 

Thiếu ngân quỹ và sự lẫn lộn của các nhà chức trách đã làm 
chính quyền LHQ thất bại ở mọi bước. Nó không thể trả 
lương cho giáo viên và các viên chức dân sự khác, phục hồi 
các dịch vụ công thiết yếu, thiết lập cơ sở sơ đẳng cho hệ 
thống tư pháp, hoặc thậm chí cung cấp các tài liệu đăng kí 
dân sự. Nhằm tăng nguồn thu, nó đưa ra thuế quan đối với 
hàng hoá đến từ Macedonia - một bước thụt lùi, tạo ra sự 
chậm trễ méo mó và tham những trắng trợn và mâu thuẫn 
trực tiếp với mục tiêu làm giảm tầm quan trọng của các 
đường biên giới. 

Hậu quả của khủng hoảng Kosovo đã tiết lộ một sự khác biệt 
kinh khủng giữa các nguồn lực có thể được huy động cho 
hành động quân sự và nguồn lực sẵn có cho các mục đích 
xây dựng. Trong trường hợp Hoa Kì, ngân sách quốc phòng 
là 260 tỉ $, viện trợ nước ngoài 13 tỉ $. NATO chi 2 đến 4 tỉ $ 
cho việc ném bom Nam Tư, nhưng các nước NATO gặp khó 
khăn trong việc tìm ra 50 triệu $ để giúp Montenegro tiến 
hành các cải cách kinh tế. Tuy nhiên, nếu chế độ Djukanovic 
ở Montenegro có thể duy trì sự ổn định kinh tế còn đồng 
đinar của Nam Tư mất giá trị, thì chế độ Milosevic chắc chắn 
bị bất ổn định hơn là do mọi cuộc ném bom. Sự chậm trễ về 
huy động nguồn lực làm trầm trọng thêm các khó khăn về 
cam kết xây dựng. 


Sự khác biệt giữa ý định và thực tế là đủ rộng để tạo ra tình 
huống xa cân bằng. Nó sẽ được giải quyết ra sao? Phần 
nhiều phụ thuộc vào sự cân đối - không chỉ số phận của 
Nam Tư trước đây mà cả tương lai của Liên hiệp châu Âu và 
tính hiệu lực của khái niệm về xã hội mở. Vùng Balkan 
không phải là lĩnh vực có vấn đề duy nhất trên thế giới - có 
quá nhiều để liệt kê: Indonesia (có thể là Nam Tư rất rõ 
ràng), Chechnya, Thung lũng Ferghana, Congo, Angola, 
Kashmir, Đài Loan, và v. v. Tuy nhiên, số phận của Balkan 
đặt ra một thách thức trực tiếp cho NATO. Nếu chúng ta 
không muốn cam kết một cách xây dựng, thì chúng ta 
không có quyền gì để can thiệp trừng phạt; và nếu chúng ta 
không sẵn lòng can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc 
gia có chủ quyền nhưng áp bức, thì chúng ta không thể hi 
vọng về một xã hội mở. 

Có những giây phút nào đó, lịch sử đã để ngỏ hơn những lúc 
khác. Chúng ta đã không lợi dụng được giây phút như vậy ở 
Liên Xô năm 1989; chúng ta đang có những giây phút như 
vậy ở Balkan vào đầu thế kỉ mới. Chúng ta chẳng có thể làm 
được mấy ở Chechnya: Chúng ta càng phản đối, chúng ta 
càng nuôi dưỡng tâm trạng dân tộc chủ nghĩa cay đắng ở 
Nga. Nhưng, việc làm thay đổi diễn tiến của các sự kiện, để 
chúng trở nên tốt hơn ở Balkan, hoàn toàn trong năng lực 
của chúng ta. 

Tôi rất hi vọng, rằng ý tưởng về xã hội mở sẽ qua được thử 
thách lần này. Có nhiều nhân tố ủng hộ nó. Điều gì đó giống 
một kế hoạch Marshall cho Balkan đang được thảo luận, và 
nó được sự ủng hộ của những người có vị trí có trách nhiệm: 


Điều này chứng tỏ chúng ta có tiến bộ. Tôi không cảm thấy 
cô đơn như tôi đã thấy sau sự sụp đổ của Liên Xô. Tuy nhiên, 
sự ủng hộ công khai đang yếu đi. Khi NATO bắt đầu ném 
bom Nam Tư, Kosovo nằm ở trung tâm sự chú ý của thế giới; 
bây giờ, nó bị các cuộc khủng hoảng khác thế chỗ. Trách 
nhiệm của các hành động của chúng ta vẫn còn đó. Các 
chính phủ dân chủ đáp lại ý chí của nhân dân; trừ phi nhân 
dân cam kết cho các nguyên lí của xã hội mở, chúng ta 
không thể kì vọng xã hội mở thắng thế. Chúng ta phải theo 
đuổi đến cùng, vì cho chính chúng ta. 


Il2lHenry Kissinger, Diplomacy (New York: Simon and 
Schuster, 1995). 

I3lAmartya Sen, Development as Freedom (New York: Alfred 
A. Knof, 1999), bản tiếng Việt: Phát triển là Quyền tự do 
(Viện Quản lí Kinh tế TW- NXB Thống kê 2002). 

LilChú thích của dịch giả : fractal: cấu trúc hình học tự lặp lại 
ở mọi qui mô để tạo ra các hình thù không đều, không thể 
tạo ra bởi hình học cổ điển. Các fractal được sử dụng rộng 
rãi để mô phỏng bằng máy tính các hiện tượng tự nhiên, 
một khái niệm quen thuộc của các hệ thống có độ phức tạp 
cao. 


George Soros 
Xã hội mở-Cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu 
Chương 12 
Liên minh xã hội mở 


Tiến từ cái đặc thù sang cái chung, bây giờ tôi muốn tạo 
dựng sự biện hộ cho một xã hội mở toàn cầu. Tôi đã kiến 
nghị một liên minh của các nước dân chủ với mục tiêu kép: 
Cổ vũ sự phát triển của xã hội mở trên khắp thế giới, và 
thiết lập một số qui tắc nền tảng để chi phối hành vi của các 
quốc gia đối với công dân của chúng và giữa các quốc gia 
với nhau. Liên minh Xã hội Mở sẽ phải được các nền dân chủ 
phát triển lãnh đạo; cho nên tôi sẽ bắt đầu bằng việc khảo 
sát tình hình hiện tại ở Hoa Kì và Liên hiệp châu Âu - việc 
thảo luận các vấn đề của Nhật Bản sẽ đưa chúng ta đi quá 
xa. Liên minh sẽ có một thành phần quân sự cũng như 
thành phần phát triển; cho nên tôi sẽ khảo sát NATO trước 
khi thảo luận bản thân Liên minh. Liên minh sẽ có khả năng 
hoạt động trong hoặc ngoài khuôn khổ LHQ; cho nên tôi sẽ 
khảo sát các triển vọng cải cách LHQ trước khi tôi đưa ra lí 
lẽ cuối cùng, ủng hộ việc thành lập Liên minh. 


Hoa Kì 


Hoa Kì là siêu cường duy nhất còn lại, và tính ưu việt quân 
sự của nó lớn hơn bao giờ hết. Nó có thể ở vị thế để tạo ra 
một xã hội mở, nếu giả như nó có một tầm nhìn rõ ràng về 


nó nên như thế nào. Đáng tiếc, Hoa Kì không có cái nhìn rõ 
ràng về vai trò của nó trên thế giới, hoặc, chính xác hơn, các 
quan điểm của nó không nhất quán về nội tại. Hoa Kì đang 
bị một cuộc khủng hoảng về bản sắc mà thậm chí nó không 
nhận ra. 

Đã luôn có hai chủ đề chính trong chính sách đối ngoại Mĩ: 
chủ nghĩa hiện thực địa chính trị, và cái có thể gọi là “chủ 
nghĩa lí tưởng xã hội mở”. Hoa Kì là ngoại lệ giữa các Cường 
Quốc của lịch sử về việc cam kết của nó cho các nguyên lí 
phổ quát nào đó, được phát biểu chói lọi trong Tuyên ngôn 
Độc lập và được tái khẳng định trong Hiến chương Đại Tây 
Dương (được phản ánh trong Lời nói đầu của Hiến chương 
LHQ). Ngay cả Henry Kissinger cũng thừa nhận cái ông gọi 
là “chủ nghĩa ngoại lệ Mĩ: American exceptionalism”. !^Ì 

Hai xu hướng thường bất hoà với nhau. Có thể nói Theodore 
Roosevelt đã dùng cách tiếp cận địa chính trị, còn Woodrow 
Wilson dùng tầm nhìn xã hội mở. Cân đối lại, chủ nghĩa lí 
tưởng hay thua các nhóm dân tộc, chế định, và quyền lợi 
khác, song các chính sách phải được diễn đạt bằng ngôn từ 
đạo đức nhằm thoả mãn công luận. Kết quả thuần là một 
yếu tố đạo đức giả trong chính sách đối ngoại của Hoa Kì. 
Trong Chiến tranh Lạnh, Hoa Kì đã hưởng một cuộc đời tốt 
đẹp nhất có thể có trên trần gian: Nó đã có thể vừa là cả 
siêu cường lẫn người lãnh đạo thế giới tự do. Chính sách đối 
ngoại Mĩ cũng đã được lợi từ sự ủng hộ của hai đảng. Sự hài 
hoà này bị Chiến tranh Việt Nam phá vỡ, khi chính sách đối 
ngoại và chính trị đối nội trở nên mâu thuẫn trực tiếp với 
nhau. Sự phản đối trong nước cuối cùng đã làm cho Hoa Kì 


không thể theo đuổi Chiến tranh Việt Nam. Kinh nghiệm để 
lại các vết thương hẳn sâu và những kí ức chua xót. 

Chiến tranh Lạnh kết thúc với sự sụp đổ nội bộ của hệ thống 
Soviet và sự nổ tung đế chế Soviet. Điều này được xem là 
một chiến thắng lớn cho Hoa Kì. Nhưng bản chất của chiến 
thắng chưa bao giờ được hiểu đúng, vì hai vai trò - siêu 
cường và lãnh đạo thế giới tự do - bị lẫn lộn. Cũng đã chẳng 
rõ là thế giới tự do có nghĩa là gì: Chủ nghĩa tư bản hay xã 
hội mở. Phải chăng sự sụp đổ là do sự theo đuổi hung hăng 
Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (cái gọi là sơ đồ Chiến tranh 
các Vì sao), do tính ưu việt của chủ nghĩa tư bản, hay do sự 
khao khát tự do trong nội bộ đế chế Soviet gây ra? Phản ứng 
với sự sụp đổ cũng bị lẫn lộn hệt như vậy. 

Chính sách đối ngoại của Hoa Kì vẫn bị lẫn lộn suốt từ đó. 
Không nghi ngờ gì, chúng ta thích là siêu cường duy nhất 
còn tồn tại. Song chúng ta cũng muốn là người lãnh đạo thế 
giới tự do, như trong Chiến tranh Lạnh, và đó là nơi sự lẫn 
lộn lẻn vào bức tranh. Trong Chiến tranh Lạnh, chính sự tồn 
tại của thế giới bị đe doạ, và nó đã tìm sự bảo vệ của một 
siêu cường. Các nền dân chủ phương Tây tập họp trong 
NATO, dưới sự chi phối của Hoa Kì. Song Chiến tranh Lạnh 
đã qua, và mối đe doạ đã được loại bỏ. Các nước khác chẳng 
còn cùng lí do để chịu qui phục ý chí của một siêu cường. 
Cho nên, để vẫn là người lãnh đạo thế giới tự do, chúng ta 
phải thay đổi cách ứng xử của mình. Chúng ta phải lãnh đạo 
bằng cách xây dựng một hội đối tác (partnership) chân thật 
và chịu theo các qui tắc mà chúng ta tìm cách áp dụng cho 
những người khác. 


Chúng ta đã chọn con đường khác. Chúng ta cảm thấy: Ở 
địa vị siêu cường của mình, chúng ta phải được ban các đặc 
quyền đặc biệt, và khi chúng ta thuộc về các định chế quốc 
tế nào đó, chúng ta có quyền chi phối chúng. Chúng ta hăm 
hở mở rộng NATO; chúng ta thuộc về Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), và Ngân hàng 
Thế giới (WB), nhưng chỉ vì chúng ta có thể chi phối chúng. 
I3l Chúng ta đã vô cớ đánh mạnh LHQ. Và dưới ảnh hưởng 
của các nhà lãnh đạo bảo thủ theo đường lối cứng rắn như 
Nghị sĩ Jesse Helms, chúng ta tuyệt đối phản đối mọi sự vi 
phạm chủ quyền của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta lại muốn 
vi phạm chủ quyền của các nước khác, nhân danh nhân 
quyền và dân chủ. Chúng ta không chịu được các túi xác 
chết, thế mà chúng ta áp đặt sự trừng phạt thương mại và 
thả bom từ trên cao để bảo vệ các nguyên lí của chúng ta. 
Các nguyên lí của chúng ta được cho là có tính hợp lệ phổ 
quát, tuy thế, chúng ta khăng khăng phán xử: Chúng phải 
được áp dụng ra sao và khi nào. Có một tiêu chuẩn kép hoạt 
động, điều có thể xúc phạm phần còn lại của nhân loại, và 
những người Mĩ thậm chí không ý thức được về nó. 

Thái độ của chúng ta có thể được biện minh trên cơ sở tính 
ưu việt quân sự: Hoa Kì là siêu cường duy nhất, và vì vậy, có 
thể làm vương làm tướng. Song, điều này không thể dung 
hoà với sự đòi hỏi của chúng ta muốn là người lãnh đạo thế 
giới tự do. Đó là chỗ: Vị thế nội tại của chúng ta trở nên 
không nhất quán. Và trong khi, về phía mình, chúng ta tự 
cho là mình đúng, những người khác chủ yếu thấy đó là sự 
ngạo mạn về quyền lực. 


Hoa Kì có sự vượt trội về quân sự, nhưng nó lại không sẵn 
lòng hành động như cảnh sát duy nhất của thế giới. Như thế 
là tốt hơn, vì Hoa Kì không nhận được đủ lợi ích từ hệ thống 
tư bản toàn cầu để biện minh cho những hi sinh mà sự duy 
trì hoà bình một mình có thể gây ra. Chi phối thế giới cũng 
chẳng dễ dung hoà với xã hội mở. 

Nhưng thế giới đúng cần phải có các qui tắc và tiêu chuẩn 
ứng xử và các phương tiện để thực thi chúng. Thiếu chúng, 
thì kẻ mạnh sẽ khống chế kẻ yếu, cả về mặt quốc tế và nội 
bộ. Các qui tắc ứng xử có thể được thiết lập chỉ qua thoả 
thuận quốc tế. Nếu chúng được một siêu cường đơn phương 
áp đặt thì sẽ là một ví dụ về kẻ mạnh khống chế người yếu. 
Đó là nơi mà việc: vừa là một siêu cường vừa đòi hỏi làm 
lãnh đạo thế giới tự do trở nên mâu thuẫn nhau. 

Có thể gây sốc khi nói rằng: Chính Hoa Kì đã trở thành cản 
trở lớn nhất để thiết lập pháp trị trong các quan hệ quốc tế. 
Có các chế độ áp bức duy trì sự kìm kẹp chặt chẽ đối với 
thần dân của mình, nhưng phóng chiếu quyền lực của họ ra 
nước ngoài, họ ý thức sâu sắc rằng họ có thể đánh thức 
người khổng lồ đang ngủ. Hoa Kì có thể là bất kể thứ gì, 
nhưng không áp bức ở trong nước, thế mà nó phô trương 
quyền lực của nó trên phương diện quốc tế hơn bất kỳ nước 
nào khác. Nó đôi khi hành động như một kẻ xâm lược, khi nó 
không thấy mối nguy hiểm của túi xác chết - thí dụ, ném 
bom một nhà máy dược ở Sudan. Thậm chí, với nét nổi bật 
hơn, nó mang tính xâm lược trong việc từ chối hợp tác. Nó 
từ chối trả phí của mình cho LHQ); nó do dự bổ sung cho IMF 
trong thời gian khủng hoảng tài chính toàn cầu; nó đơn 


phương áp đặt sự trừng phạt ngay tức khắc hay, chính xác 
hơn, do sự xúi giục của các cử tri đoàn trong nước. Hoa Kì là 
một trong vẻn vẹn bảy nước bỏ phiếu chống việc thành lập 
Toà Hình sự Quốc tế (ICC). Các nước ngoan cố khác là Trung 
Quốc, lrắc, Israel, Libya, Qatar, và Yemen. Lầu năm góc, 
phản đối việc nhân viên quân sự Hoa Kì phải chịu dưới 
quyền phán xử pháp lí quốc tế, đã đi xa đến mức: Chỉ thị 
cho các tuỳ viên quân sự ở các đại sứ quán Mĩ trên khắp thế 
giới phải đi tranh thủ các nhà lãnh đạo quân sự của các 
chính phủ sở tại để vận động hành lang chống lại Toà Hình 
sự Quốc tế. Đây là một chiến thuật đặc biệt đáng ngờ ở các 
nước, nơi quyền lực dân sự đối với các lực lượng vũ trang 
chưa được xác lập vững chắc. 

Chí ít, Hoa Kì đã đưa ra lí lẽ có vẻ hợp lí để chống lại ICC, cụ 
thể là ICC có thể không cung cấp sự bảo đảm cho các công 
dân Mĩ ngang bằng với Hiến pháp Hoa Kì. l#Ìl Nhưng chẳng 
có biện minh nào cho sự thất bại của Quốc hội trong việc 
phê chuẩn các hiệp ước quốc tế không ai bàn cãi như Luật 
về Qui ước Biển và Qui ước về Đa dạng Sinh học. Hoa Kì là 
một trong chín quốc gia chưa chịu phê chuẩn Qui ước sau - 
cùng với Afganistan, Kwait, Liberia, Lybia, Malta, Thái Lan, 
Tuvalu, và Nam Tư - một toán bầu bạn không thật xuất sắc 
lắm. 

Không nhịn được khi nói rằng Hoa Kì phải hợp tác với những 
người khác. Những người được chủ nghĩa hiện thực địa chính 
trị hay thuyết thị trường chính thống hay chủ nghĩa Darwin 
thông tục chỉ dẫn, những người đánh ngang hàng sự sống 
sót của kẻ thích hợp nhất với sức mạnh kinh tế và quân sự, 


có thể không thấy bất kể giới hạn nào cho chủ quyền của 
nó. Chỉ nếu khi chúng ta muốn sống trong một xã hội mở, 
thì mới suy ra rằng: Chúng ta phải đặt chủ quyền của chúng 
ta dưới các qui tắc và các tiêu chuẩn ứng xử có hiệu lực phổ 
quát. Như tôi đã đau đớn chỉ ra, dính đến sự lựa chọn thật 
sự: Không nhận thức đây đủ các hệ luy, Hoa Kì đã làm hại sự 
hợp tác quốc tế trong việc chọn hành sử quyền lực của 
mình. 

Hoa Kì có thể lấy lại địa vị lãnh đạo thế giới tự do bằng cách 
lập một liên minh của các quốc gia có ý kiến giống nhau, 
hết lòng thúc đẩy các nguyên lí của xã hội mở về mặt quốc 
tế và nội bộ ở riêng từng nước. Nhưng điều này đòi hỏi sự 
thay đổi triệt để về thái độ - từ chủ nghĩa đơn phương hống 
hách sang một cách tiếp cận hợp tác hơn. Một sự thay đổi 
như thế là có thể được thực hiện? 

Tôi tin là có. Hoa Kì đã duy trì một sự cam kết từ lâu đối với 
các lí tưởng của xã hội mở, khởi đầu bằng Tuyên ngôn Độc 
lập. Theo các cuộc thăm dò dư luận, Liên Hiệp Quốc, bất 
chấp sự tê liệt hiện thời, vẫn được công chúng ưa chuộng 
hơn Quốc hội hay tổng thống. Điều cần phải làm là nắm lại 
sự ủng hộ tiềm tàng này cho sự hợp tác quốc tế. 

Năm 2000, trước các cuộc bầu cử ở Mĩ, một đa số bảo thủ ở 
Quốc hội kiên quyết chống lại sự hợp tác quốc tế. Lập 
trường của nó không nhất thiết đại diện cho công luận. Một 
liên minh rầy rà thịnh hành giữa những người theo thuyết thị 
trường chính thống và các môn đồ khác nhau của tư tưởng 
chủ quyền quốc gia, trải từ chủ nghĩa biệt lập của những 
người tôn giáo chính thống đến cách tiếp cận Mĩ - trước hết 


của các nghiệp đoàn, và đến chủ nghĩa đơn phương của 
Jesse Helms. Và mặc dù thống nhất trong sự phản đối của 
chúng với các định chế đa phương, chúng có các mục tiêu 
khá khác nhau trong đầu. Những người theo thuyết thị 
trường chính thống chống sự can thiệp của chính phủ vào 
nền kinh tế; những người sùng đạo chính thống phản đối các 
tiêu chuẩn tự do, như quyền phá thai, do nhà nước áp đặt. 
Những người theo thuyết thị trường chính thống chống sự 
hợp tác quốc tế vì cùng lí do mà họ không thích chính phủ 
mạnh: Họ muốn cho kinh doanh bàn tay tự do. Những người 
theo chủ nghĩa biệt lập, thành viên nghiệp đoàn, và theo tôn 
giáo chính thống phản đối nó vì lí do ngược lại: Họ bực bội 
về mối đe doạ mà các thị trường toàn cầu nêu ra đối với các 
giá trị và lợi ích của họ. Thật hết sức ngạc nhiên là làm sao 
các nhóm khác hẳn nhau này lại có thể dung hoà những 
khác biệt của họ bằng cách tập trung vào một kẻ thù chung, 
cụ thể, là nhà chức trách chính phủ và quốc tế. Tôi cho rằng: 
Họ sẽ thấy sự thống nhất này ngày càng khó duy trì, khi họ 
tiến gần hơn đến việc đạt được các mục tiêu của họ. 

Sự lựa chọn cốt yếu đối với Hoa Kì là giữa cách tiếp cận đơn 
phương và đa phương. Cách trước dẫn đến việc tái lập một 
cân bằng quyền lực và triển vọng đối đầu vũ trang giữa các 
khối chống đối nhau; cách tiếp cận sau dẫn đến một xã hội 
mở. Không có khả năng là sự lựa chọn sẽ được trình bày cho 
các cử tri Mĩ một cách thẳng thắn như vậy trong bầu cử 
tháng 11- 2000 - chủ nghĩa đa phương là một từ quá dài để 
là một khẩu hiệu bầu cử. Albert Gore rõ ràng có thiện cảm 
hơn với ý tưởng so với George W. Bush, song chắc ông ta 


thấy quá rủi ro để đưa nó ra như một vấn đề bầu cử. Tuy 
nhiên, chính sách đối ngoại chắc sẽ hiện ra lớn hơn trong 
cuộc bầu cử năm 2000 so với năm 1992, khi Bill Clinton chủ 
ý không nhấn mạnh chủ đề, và cảm giác thịnh hành về thịnh 
vượng kinh tế có thể dễ chuyển thành thiện cảm lớn hơn với 
hợp tác quốc tế. 

Sau bầu cử, có thể có sự một sự tái sắp xếp quang cảnh 
chính trị trong nước, với những người theo chủ nghĩa quốc tế 
thuộc các màu sắc khác nhau, cùng ủng hộ một xã hội mở 
toàn cầu. Nó có thể xảy ra trên cơ sở hai đảng, vì có một số 
truyền thống trong nội bộ cả hai đảng có thể được phục hồi. 
Trong Đảng Dân chủ, đó là truyền thống tự do, Chính sách 
Kinh tế Xã hội mới; trong đảng Cộng hoà, đó là truyền thống 
quốc tế chủ nghĩa, thị trường tự do. Tất cả cái cần cho 
những người ủng hộ toàn cầu hoá thuộc Đảng Cộng hoà là 
nhận ra xã hội mở như một mục tiêu đáng mong muốn. Như 
sự tán thành một Cơ quan Phát triển Thế giới của Báo cáo 
Meltzer, tỏ ra rằng: Nó không khó tin như nó có vẻ. 

Thường cần đến một khủng hoảng để thúc đẩy một sự thay 
đổi có ý nghĩa về chiều hướng. Ta có thể đã hi vọng rằng: 
Các cuộc khủng hoảng ở Kosovo, Đông Timor và châu Phi đã 
đủ sốc để tập trung trí tuệ. Nếu chúng ta phải đợi một cuộc 
khủng hoảng có ảnh hưởng xấu đến vị thế của Hoa Kì trên 
thế giới, thì cơ hội cho Mĩ dẫn loài người đến một xã hội mở 
toàn cầu có thể mất đi. Cho nên, thật cấp bách để thiết lập 
xã hội mở như một mục tiêu của chính sách của Hoa Kì, 
trong khi Hoa Kì đang giữ vững địa vị siêu cường duy nhất. 


Liên hiệp châu Âu 


Trong sự tạo ra Liên hiệp châu Âu, chúng ta đã chứng kiến 
một thử nghiệm khổng lồ về điều mà Karl Popper gọi là “cải 
biến xã hội từ từ: p/ecemeal social engineering”. Xứng đáng 
để khai phá sự phát triển này cẩn thận hơn vì nó đưa ra vấn 
đề cốt yếu của thời đại chúng ta: Làm sao khắc phục được 
những cản trở do quyền tự chủ quốc gia gây ra đối với việc 
theo đuổi lợi ích chung. Trong sự sáng tạo ra Liên hiệp châu 
Âu, không phải đối mặt trực tiếp với vấn đề; giả như nếu 
phải như vậy, quá trình đã chẳng thể đi xa được như hiện 
nay. Đúng hơn, nó được tiếp cận một cách gián tiếp, bằng 
cách nhận diện ra một mục tiêu cụ thể và thu thập đủ sự 
ủng hộ cho nó. Nó khởi đầu với Cộng đồng Than và Thép, và 
nó đã đi xa đến tận đồng tiền chung. Mỗi bước về phía trước 
tạo ra một loại thiếu cân bằng nào đó, có thể được chỉnh 
sửa, chỉ bằng cách đi một bước nữa về phía trước. 

Chẳng gì có thể thích hợp hơn với một xã hội mở. Tuy nhiên, 
quá trình đầy bất trắc, và thật khó nói: Nó sẽ tiến triển thêm 
bao nhiêu. Mỗi bước đều bị kháng cự, chủ yếu vì khả năng là 
nó sẽ dẫn đến các bước nữa theo cùng hướng. Những nỗi lo 
sợ này rất có căn cứ. Việc tạo ra một đồng tiền chung, thí 
dụ, hẳn có thể tỏ ra yếu, nếu không có một chính sách tài 
khoá chung. Liệu sẽ có khả năng thu được sự ủng hộ chính 
trị đủ cho việc đưa ra một chính sách tài khoá chung hay 
không còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. 

Toàn bộ quá trình vấp phải những khó khăn. Nó được giới ưu 
tú chính trị phát động và đang mất sự ủng hộ của quần 


chúng. Ý tưởng về một châu Âu thống nhất đã vô cùng hấp 
dẫn, đặc biệt khi mà kí ức về Chiến tranh Thế giới II còn 
chưa phai mờ và châu Âu bị phơi ra cho mối đe doạ Soviet. 
Thực tế của Liên hiệp châu Âu (EU), tuy vậy, ít quyến rũ hơn 
nhiều. Về mặt chính trị, nó vẫn chỉ là một hiệp hội của các 
quốc gia đã uỷ thác quyền tự chủ nào đó cho một Liên hiệp 
lớn hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, nơi sự uỷ thác đã xảy ra, thị 
trường duy nhất hoạt động đặc biệt tốt; nhưng trong lĩnh 
vực chính trị, hầu như không có sự uỷ thác nào, và kết quả 
làm thất vọng. Mọi hiệp hội như vậy của các quốc gia đều 
chịu cái được gọi là “thiếu hụt dân chủ: democratic deficit'. 
I5l Lợi ích quốc gia không nhất thiết trùng với lợi ích của 
người dân quốc gia đó, nhưng trong một nhà nước dân chủ, 
nhân dân có thể thực hiện kiểm soát ứng xử của chính phủ 
thông qua những người họ bầu làm đại diện; trong một hiệp 
hội các quốc gia, thiếu sự kiểm soát đó, vì quyền quyết định 
được trao cho các chính phủ, chứ không phải nhân dân. 

Chính quyền Liên hiệp châu Âu đang ở giữa một cuộc khủng 
hoảng sâu sắc. Cơ quan hành chính trung ương, Uỷ ban 
châu Âu, ở dưới quyền của Hội đồng châu Âu, bao gồm 
chính phủ của các nước thành viên. Hội đồng được hướng 
dẫn nhiều bởi các lợi ích quốc gia hơn là bởi lợi ích chung. 
Cho nên, ngay cả các quyết định tểẻ nhạt cũng mang đặc 
tính của các hiệp ước quốc tế - khó đạt, thậm chí khó hơn để 
sửa đổi. Các thành viên của Uỷ ban được chỉ định trên cơ sở 
quota quốc gia, và hoạt động của Uỷ ban mắc mọi lỗi của 
một bộ máy quan liêu, phục vụ không phải một ông chủ mà 
là mười lăm ông. Các quan chức hay bảo vệ mình chống lại 


các ông chủ chính trị bằng cách tránh các quyết định mà họ 
có thể bị đổ lỗi. Khi họ có trách nhiệm, không phải với một 
mà với mười lăm chủ nhân, tác động làm tê liệt; sự thiếu hụt 
dân chủ được tăng cường bởi sự thiếu hụt về năng lực quyết 
định. Hầu như không thể tin được, mỗi Vụ là một ốc đảo đối 
với chính mình, và một Uỷ viên không thể ra lệnh cho người 
khác. Các quốc gia thành viên vô cớ cản trở chi tiêu nhằm 
giữ cho sự đóng góp của họ vào ngân sách EU được thấp; 
đồng thời, các đại sứ của họ tại Brussels làm việc miệt mài 
để chiếm đoạt càng nhiều ngân sách EU cho lợi ích quốc gia 
của họ càng tốt. Mọi chi phí, bất luận cho nông nghiệp, 
nghiên cứu khoa học, hay viện trợ nước ngoài, phải đi qua 
cùng các thủ tục nhiêu khê này. Cái mà người dân nhìn thấy 
từ bên ngoài là một bộ máy quan liêu nặng đầu làm việc 
theo cách quấn lại nhau, bị che phủ trong bí mật. Nó dường 
như không chịu trách nhiệm với bất kể giới cử tri nào, dẫu 
cho Nghị viện châu Âu mới đây có được thêm quyền hạn 
giám sát và Hội đồng trước đây bị hạ bệ do kết quả điều tra 
của Nghị viện về tham nhũng. Bộ máy quan liêu bị mất tinh 
thần và công chúng vỡ mộng. Nghị viện châu Âu tiếp tục ít 
được tôn trọng, như được chứng tỏ bởi tỉ lệ tham gia thấp 
trong cuộc bầu cử vừa qua. 

Một thiểu số đang tăng lên bác bỏ ý tưởng về châu Âu và 
theo các xu hướng dân tộc chủ nghĩa và bài ngoại. Hi vọng 
là giới ưu tú chính trị sẽ có khả năng khích động công luận 
ủng hộ một bước nữa về phía trước, và lần này, bước đi phải 
có hướng chống lại bản thân giới ưu tú chính trị. Nhân dân 
phải thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp trên chính quyền 


EU. Một nước đi như vậy phải đối mặt với vấn đề chủ quyền 
quốc gia trực tiếp hơn trước, và sự thành công của nó còn xa 
mới được đảm bảo. Thực ra, sự thất bại có thể dẫn tới sự tan 
rã của Liên hiệp châu Âu, vì nhất thể hoá, hội nhập là một 
quá trình động: Nếu nó không tiến lên thì nhất định lùi lại. 
Chính dựa vào nền này mà các vấn đề mở rộng thành viên 
phải được giải quyết. Triển vọng thật là mong manh. 

Làm cho vấn đề tồi hơn, Liên hiệp châu Âu đã không thành 
công chút nào trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Cột trụ 
thứ hai của Hiệp ước Maastricht dành cho một chính sách 
đối ngoại chung, nhưng nó đã không ảnh hưởng đến chủ 
quyền của các nước thành viên. Kết quả đã có thể tiên đoán 
được: Chẳng có chính sách chung nào hiện lên. Chính sách 
đối ngoại vẫn lệ thuộc vào đời sống chính trị nội bộ của các 
nước thành viên. Chính sách chung bị mất tín nhiệm ở chính 
hành động đàm phán Hiệp ước Maastricht: Như một phần 
của cuộc mặc cả dẫn tới hiệp ước, nguyên bộ trưởng ngoại 
giao Đức, Hans-Dietrich Genscher, người được châu Âu công 
nhận vì một Croatia và Slovenia độc lập, do đó đã đẩy 
nhanh chiến tranh ở Bosnia. Liên hiệp châu Âu hiếm khi có 
khả năng nói cùng một tiếng nói về các vấn đề chính sách 
đối ngoại, và thậm chí là tiếng nói của một cường quốc nhỏ. 
Điều này là hiển nhiên trong cách Liên hiệp châu Âu xử lí 
vấn đề tan rã của Nam Tư - rất, rất thận trọng. Bây giờ dáng 
vẻ này có thể thay đổi do Liên hiệp châu Âu đã chỉ định một 
ông hoàng của chính sách đối ngoại, Javier Solana, nguyên 
tổng thư kí NATO, nhưng ngay dù có đúng như thế, vẫn 
không có đồng thuận rằng Liên hiệp châu Âu phải trở thành 


một quyền lực lớn. Tình hình hiện thời, nói nhẹ đi là không 
thoả mãn, và Liên hiệp châu Âu, giống như Hoa Kì, cần một 
liều mạnh về tự vấn lương tâm khi đụng đến các quan hệ 
quốc tế. Hiệp ước Ổn định cho Đông Nam Âu được dùng như 
một cuộc sát hạch. 

Có nhiều vấn đề trong chính sách đối ngoại mà các nước 
thành viên có những lợi ích dân tộc xác định khác với các lợi 
ích của các thành viên khác, đặc biệt trong lĩnh vực thương 
mại và đầu tư. Sẽ khó biện minh một sự uỷ thác quyền lực 
cho Liên hiệp châu Âu về các vấn đề như vậy. Lấy một ví dụ 
đơn giản: Đại diện ngoại giao ở các tổ chức quốc tế. Anh, 
Pháp, và Đức có các lợi ích tài chính và công nghiệp khác 
nhau mà Liên hiệp châu Âu không thể đại diện một cách 
thoả đáng. 

Tuy nhiên, có các vấn đề mà lợi ích chung phải có ưu tiên 
hơn các lợi ích của các quốc gia thành viên riêng lẻ. Trong 
các trường hợp này, lợi ích chung thường vượt quá Liên hiệp 
châu Âu. Cái gì xảy ra ở khu vực Balkan, Trung Đông, Bắc 
Phi, và Liên Xô trước đây liên quan không chỉ đến Liên hiệp 
châu Âu mà cả Hoa Kì và phần còn lại của thế giới nữa. Có 
các xã hội mở là một lợi ích chung của tất cả các xã hội mở. 
Để theo đuổi mục tiêu đó, đòi hỏi sự hợp tác vượt ra ngoài 
Liên hiệp châu Âu đến Hoa Kì và các nước dân chủ khác. 

Có thể thấy rằng: Hầu hết các vấn đề trong chính sách đối 
ngoại phải được giải quyết, hoặc ở mức cao hơn hay thấp 
hơn mức Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp châu Âu cần tạo dựng 
một liên minh của các nhà nước dân chủ - thậm chí còn hơn 
cả Hoa Kì. 


[17/17] 
© 2004 talawas 


IilChú thích của dịch giả : fractal: cấu trúc hình học tự lặp lại 
ở mọi qui mô để tạo ra các hình thù không đều, không thể 
tạo ra bởi hình học cổ điển. Các fractal được sử dụng rộng 
rãi để mô phỏng bằng máy tính các hiện tượng tự nhiên, 
một khái niệm quen thuộc của các hệ thống có độ phức tạp 
cao. 

Il2lHenry Kissinger, Diplomacy (New York: Simon and 
Schuster, 1995). 

I3lSo với IMF, Ngân hàng Thế giới độc lập hơn đối với ảnh 
hưởng của Hoa Kì; ngay dù có đúng như thế, phó tổng giám 
đốc cao cấp và kinh tế gia trưởng trực tính của nó, Jjoe 
Stiglitz, đã thấy phù hợp trong việc xin từ chức, khi các quan 
điểm của ông chọc tức Hoa Kì. 

NATO 


Rất may, đã hiện hữu một liên minh với các thành viên thích 
hợp: NATO. Nhưng NATO là một liên minh quân sự, và nhiệm 
vụ cổ vũ các xã hội mở là bất kể gì, song không là quân sự. 
NATO đúng là có một chiều chính trị, và các mục tiêu chính 
trị của nó được tuyên bố rõ ràng là cổ vũ dân chủ. Điều đó 
không ngạc nhiên, vì NATO là con đẻ của Chiến tranh Lạnh. 


Nhưng chiều chính trị đã chẳng bao giờ được kích hoạt và 
vẫn là một phần phụ chưa được dùng của liên minh quân sự. 
Sau kết thúc của Chiến tranh Lạnh, NATO trở thành một định 
chế không có sứ mạng. Các mục tiêu của nó phải được suy 
tính lại. Một cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra sau đó, nhưng 
nó được định khung bởi đặc tính quân sự của liên minh. Đã 
có những tiếng nói ủng hộ một loại liên minh mới, bao gồm 
cả Nga nữa, nhưng đã có những tiếng nói khác bị chi phối 
bởi những cân nhắc địa chính trị. Cuối cùng, đạt một sự thoả 
hiệp: NATO có thể mở rộng về phương đông, thu nạp một số 
thành viên của Khối Warsaw trước đây, thiết lập một Đồng 
hội vì Hoà bình (Partnership for Peace) với các nước nguyên 
cộng sản, và giữ ngỏ khả năng thêm các thành viên trong 
tương lai. Cuối cùng, thêm ba thành viên mới: Ba Lan, 
Hungary, và cộng hoà Czech. Rumani và Slovenia chịu khó 
vận động để vào nhưng đã thất bại; Slovakia bị loại vì lí do 
chính trị; các nước khác không được xem xét nghiêm túc. l1 
Tôi đã cố gắng tham gia một cách có ý nghĩa vào cuộc thảo 
luận, bằng cách tổ chức một cuộc hội nghị ở Đại Học Trung 
Âu ở Budapest. Nhiều người đã tham dự, gồm cả Manfred 
Wörner, tổng thư kí NATO lúc đó và là một người có tính 
chính trực cao, hoàn toàn cam kết cho các nguyên lí của xã 
hội mở; lúc đó ông ở giai đoạn đau yếu cuối. Tôi đã xuất bản 
một pamphlet, trong đó, tôi lí luận nhiều điểm giống như tôi 
luận hiện nay, cụ thể là, thế giới hậu cộng sản cần một loại 
liên minh khác và Đồng hội vì Hoà bình cần phải gắn với 
một Đồng hội vì Thịnh vượng (Partnership for Prosperity). 
Nhưng kiến nghị đã quá cấp tiến. Để thông qua việc mở 


rộng NATO, tất cả mọi lực lượng ủng hộ nó phải được huy 
động: Các nhà địa chính trị và các chiến binh của Chiến 
tranh Lạnh cũng như những người quan tâm hơn đến việc cổ 
vũ các xã hội mở. Mở rộng NATO đã là một sự thoả hiệp 
không thoải mái giữa việc duy trì và củng cố sự chia rẽ châu 
Âu và thúc đẩy các nguyên lí của xã hội mở, với cán cân 
nghiêng về cái trước. Kết quả chứng tỏ điều này. Lấy trường 
hợp của Belarus: Alexander Lukashenko đã thiết lập sự độc 
tài của tổng thống, phá huỷ dân chủ ở Belarus và cũng tạo 
ra một mối đe doạ các lực lượng dân chủ ở Nga; nhưng Nga 
đón nhận Lukashenko vì mối đe doạ do sự mở rộng NATO 
gây ra, được coi là quan trọng hơn. Trong trường hợp này, sự 
mở rộng NATO đã hoạt động trực tiếp chống lại các lợi ích 
của xã hội mở. 

Trong trường hợp Kosovo, NATO đã can thiệp nhằm bảo vệ 
các nguyên lí của xã hội mở. Không một nước NATO nào có 
lợi ích quốc gia sống còn bị đe doạ, song đã có một lợi ích 
chung phản kháng, một thí dụ nữa của thanh lọc sắc tộc. 
Các nền dân chủ phương Tây đã có lịch sử thất bại trong 
việc đối phó với sự tan rã của Nam Tư, nhưng dịp này, họ đã 
sẵn sàng lấy một lập trường cứng rắn. Đã có sự chia rẽ nội 
bộ trong chính quyền Hoa Kì, với việc Bộ Ngoại giao ủng hộ 
tối hậu thư của NATO và Bộ Quốc phòng phản đối nó. Cuối 
cùng, chính tổng chỉ huy các lực lượng NATO, Tướng Wesley 
Clark, người đã làm nghiêng cán cân ủng hộ sự can thiệp. 
Lầu Năm góc chẳng bao giờ tha thứ ông vì việc ấy: Nó bắt 
đầu cuộc chiến chống Tướng Clark cũng ngang như chống 
Milosevic. Thí dụ, nó đã phá hoại việc sử dụng máy bay lên 


thẳng Apache. Và ông bị về hưu sớm. 

Khủng hoảng Kosovo đã là một sự kiện đau buồn cho cá 
nhân tôi. Tôi đã là một người chủ trương dùng phương án 
cứng rắn chống Milosevic, cho nên tôi cảm thấy ý thức trách 
nhiệm cá nhân về điều đã xảy ra, cho dù tôi đã chẳng tham 
gia vào quá trình ra quyết định. Tôi ủng hộ hành động quân 
sự, nhưng các kết quả đã làm tôi hết sức đau khổ. Theo tôi, 
việc ném bom chỉ có thể được biện minh, nếu nó đi sau 
hành động xây dựng điều có thể mang lại hoà bình và thịnh 
vượng cho khu vực. 

Trường hợp chống Milosevic là kín kẽ. Không chỉ bởi ông ta 
đã tiến hành các hành động hung bạo được ghi lại mà vì thế 
ông ta đã bị toà án Hague buộc tội; ông ta cũng đã vi phạm 
một thoả ước quốc tế mà ông ta đã kí vài tháng trước. 
Nhưng cách mà NATO hành động lại ít làm yên lòng. Thả 
bom từ trên cao xác nhận lỗ hổng giữa giá trị của các mạng 
sống Mĩ và của mạnh sống của những người mà họ được cho 
là phải giúp đỡ. Sự can thiệp đã không ngăn chặn sự thanh 
lọc sắc tộc; ngược lại, nó đẩy nhanh việc đó. Ngay cả các 
động cơ để can thiệp cũng đáng nghi ngờ: Nó được dùng để 
trừng phạt Milosevic, bảo vệ dân cư Kosovo, hay chứng tỏ 
sức mạnh quân sự của NATO? Cần phải nhớ rằng, NATO 
đang dần tới kỉ niệm năm mươi năm thành lập: Chẳng phải 
là vinh quang khi đi cử hành kỉ niệm bằng một chiến thắng 
quân sự? 

Nhưng thay cho việc thống nhất thế giới để lên án Milosevic, 
can thiệp của NATO đã chia rễ nó. Kết quả cũng đáng ngờ. 
Loại bỏ việc sử dụng bộ binh, tổng thống Bill Clinton đã làm 


cho chiến thắng trở nên khó hơn, và, khi việc Milosevic, cuối 
cùng chịu nhường kiểm soát Kosovo, đã đến như một sự 
ngạc nhiên thật sự đối với mọi người liên quan. Tôi không 
thích nghĩ điều gì đã có thể xảy ra, nếu ông ta đã không 
nhượng bộ. 

Theo ý tôi, có hai yếu tố chủ yếu đã thuyết phục ông ta 
thoái lui. Một là vai trò của Quân đội Giải phóng Kosovo 
(KLA); hai là vai trò của Nga. (Việc ném bom cũng đã có ảnh 
hưởng khi nó bắt đầu vi phạm qui tắc chống đánh các mục 
tiêu dân sự). Mặc dù tổng thống Clinton đã loại bỏ bộ binh, 
lại có các đội quân KLA trên bộ, và khi họ đánh nhau với 
quân đội Nam Tư, nó trở nên dễ bị tổn thương với sự tấn 
công từ trên không. Các bộ binh người Albani tr ở thành mối 
đe doạ cho quân đội Nam Tư hơn là bộ binh NATO. Nga đã 
đóng vai trò kép. Một mặt, Viktor Chernomyrdin đã giúp ích 
thật hữu hiệu bằng cách làm cho Milosevic tỉnh ngộ: Sẽ 
không có bất kể sự ủng hộ nào của Nga; NATO mắc nợ ông 
lòng biết ơn. Mặt khác, quân đội Nga đã làm NATO ngạc 
nhiên bằng cách tiến vào sân bay Pristina trước NATO; đã 
cần đến mưu mẹo nào đó để dùng kế phớt lờ sự hiện diện 
quân sự của Nga. Chứng tâm thần phân liệt này phản ánh 
sự chia rẽ giữa những cân nhắc chính trị và quân sự: Về mặt 
chính trị, Nga cần đạt điểm với phương Tây vì sự phụ thuộc 
của nó về kinh tế và tài chính; về mặt quân sự, NATO đã 
được coi là một mối đe doa. 


Liên minh xã hội mở 


Xung đột Kosovo đã củng cố niềm tin chắc chắn của tôi 
rằng: NATO cần được bổ sung bằng một liên minh chính trị, 
mà mục đích dứt khoát của nó là thúc đẩy các giá trị và các 
nguyên lí của xã hội mở. Can thiệp quân sự để ủng hộ quyền 
con người luôn luôn đến quá muộn, và thường phản tác 
dụng. Trọng tâm phải là phòng ngừa khủng hoảng. 

Phòng ngừa khủng hoảng không thể bắt đầu đủ sớm. Nó bắt 
đầu càng sớm, thì nó càng ít cần sự cưỡng bức. Áp lực ngoại 
giao hay kinh tế có thể là đủ, và phần thưởng có thể hiệu 
quả hơn những trừng phạt. Thí dụ, các quốc gia vùng Baltic 
hăm hở gắn với châu Âu. Latvia và Estonia đã ban hành các 
luật về quyền công dân hạn chế, gây ra các mầm mống 
xung đột với Nga. Liên hiệp châu Âu và Tổ chức An ninh và 
Hợp tác châu Âu (OSCE) đã dùng áp lực bền bỉ và mang lại 
sự thay đổi về việc đối xử với các sắc tộc thiểu số. Latvia và 
Estonia hiện nay là các ứng viên tham gia EU. Giả như cộng 
đồng quốc tế đã biểu lộ sự không hài lòng khi Milosevic huỷ 
bỏ tính tự trị của Kosovo năm 1989, ông ta có thể không 
củng cố được quyền lực của mình vì chính phủ liên bang đã 
không nằm trong sự kiểm soát của ông ta lúc đó. Giả như, 
nếu NATO đã can thiệp khi hải quân Nam Tư ném bom 
Dubrovnik tháng 12-1991, đã có thể tránh được khủng 
hoảng Bosnia. 

Một liên minh chính trị có thể ngăn ngừa khủng hoảng tốt 
nhất bằng đẩy mạnh các giá trị và nguyên lí của xã hội mở. 
Điều đó đòi hỏi những gì? 

Không có thiết kế đơn nhất cho xã hội mở. Các nước có các 
truyền thống khác nhau, với mức phát triển khác nhau. Điều 


làm cho một xã hội là mở, là công dân của nó tự do quyết 
định xã hội nên được tổ chức ra sao. Song có vài tiền đề 
đảm bảo rằng các công dân sẽ hưởng quyền tự do đó. Liên 
minh Xã hội Mở quan tâm đến sự thiết lập và duy trì các tiền 
đề đó: một hiến pháp dân chủ, pháp trị, tự do ngôn luận và 
báo chí, một bộ máy tư pháp độc lập, và các khía cạnh quan 
trọng khác của tự do. Lần nữa, không có các tiêu chuẩn 
khách quan, rành rành, theo đó, các tiền đề ấy có thể được 
đánh giá. Liên minh Xã hội Mở sẽ phải thiết lập các tiêu 
chuẩn riêng của mình với ý thức đầy đủ về tính có thể sai 
của nó. Nó cho mỗi xã hội phạm vi rộng rãi nhất để quyết 
định đặc tính riêng của mình. 

Cái phân biệt Thời đại Có thể Sai khỏi Thời đại Lí trí là chúng 
ta đi đến việc thừa nhận rằng: Lí trí không cung cấp các giải 
pháp không mập mờ, không thể bàn cãi. Hãy xét luật: Luật 
La Mã và luật Anglo-Saxon là khá khác nhau về đặc tính. Sẽ 
là không thích hợp khi thúc đẩy một loại luật trên loại kia, 
nhưng thích đáng hơn để nhất quyết khẳng định pháp trị. 
Hoặc xét tính độc lập về tư pháp: Không có phương pháp an 
toàn để đảm bảo nó; ngay cả sự độc lập của tư pháp Hoa Kì 
cũng đã gặp nguy hiểm trong các năm gần đây vì hoạt động 
chính trị mang tính đảng phái. Tuy nhiên, việc cải thiện sự 
độc lập và trình độ của ngành tư pháp ở mọi quốc gia là 
đáng mong muốn. 

Mục tiêu của Liên minh sẽ là điều phối hành động của các 
nước thành viên trong việc thúc đẩy một xã hội mở toàn 
cầu. Có hai mục tiêu tách biệt nhưng liên quan cần phải đạt 
được: Một là giúp đỡ sự tiến hoá của các xã hội mở trong nội 


bộ các nước riêng lẻ; hai là khuyến khích sự phát triển luật 
quốc tế và các tiêu chuẩn ứng xử quốc tế. 

Liên minh Xã hội Mở theo đuổi mục tiêu đầu tiên bằng sự 
kết hợp khôn ngoan của các cây gậy và củ cà rốt. Tiếp cận 
đến thương mại và đầu tư hiện ra to lớn trong cả hai loại. Đó 
là chỗ cấu trúc chính trị toàn cầu trở nên tiếp giáp với cấu 
trúc tài chính toàn cầu, vì nhiều cây gậy và củ cà rốt có thể 
là về mặt tài chính. Cần nhớ rằng: Cấu trúc tài chính mới 
đang nổi lên rất thiếu các khuyến khích. Tôi kiến nghị tăng 
cường năng lực của IMF để thưởng các nước theo đuổi các 
chính sách lành mạnh. Tôi ủng hộ khuyến nghị của Uỷ ban 
Meltzer chuyển Ngân hàng Thế giới thành một Cơ quan Phát 
triển Thế giới, với điều kiện là các nguồn lực của nó được 
nâng cao, hơn là bị giảm đi, và vốn chưa được gọi của nó 
được dùng một cách tích cực hơn, để bảo lãnh các khoản tín 
dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tôi ủng hộ việc xoá 
nợ cho các nước nghèo đang thực hiện cải cách kinh tế và 
chính trị. Có thể cần thêm một số biện pháp trên cơ sở từng 
trường hợp một. Hiệp ước Ổn định cho Đông Nam Âu là một 
trường hợp như vậy. 

Các tiêu chuẩn do IMF dùng để quyết định các chính sách 
lành mạnh là gì sẽ chủ yếu là về tài chính; nhưng không có 
đường phân ranh cứng nhắc giữa tài chính và chính trị. Một 
hệ thống ngân hàng minh bạch, được điều hành một cách 
chuyên nghiệp, được giám sát tốt, hệ thống không thể được 
lạm dụng cho lợi ích chính trị, sẽ giúp nhiều cho sự phát 
triển xã hội mở; tính minh bạch tài chính chỉ là một bước 
ngắn từ tự do ngôn luận và báo chí, và trong các nước, nơi 


tự do báo chí bị hạn chế, các tín phiếu tài chính thường cung 
cấp sự che phủ chính trị tốt nhất. Cơ quan Phát triển Thế 
giới có thể dùng các tiêu chuẩn chính trị rõ rệt hơn trong 
việc phân phát viện trợ, đặc biệt nếu nó chấp nhận ý tưởng 
của Amartya Sen về sự phát triển với tư cách là quyền tự do. 
Có nhiều lĩnh vực mà các nước dân chủ có các lợi ích cạnh 
tranh nhau; họ sẽ tiếp tục theo đuổi chúng một cách cạnh 
tranh. Nhưng trong việc sử dụng các cây gậy và củ cà rốt, 
họ phải hành động trong tinh thần hợp tác. Điều đó có nghĩa 
là đặt bản thân họ dưới các quyết định tập thể. Xét vấn đề 
những sự trừng phạt thương mại: Chúng có thể có hiệu quả 
chỉ khi được áp dụng tập thể. Hoa Kì có thói quen đơn 
phương áp đặt trừng phạt; nó phải từ bỏ thói quen đó. Thế 
nhưng, tất cả các thành viên phải thống nhất thực hiện 
những trừng phạt đã được tập thể thông qua; khác đi thì họ 
không còn là thành viên của Liên minh. 

Những can thiệp trừng phạt trong quan hệ quốc tế của từng 
nước riêng sẽ được giữ ở mức tối thiểu, vì chúng có những 
hệ quả không dự tính trước được. Trừng phạt thương mại đã 
tỏ ra phản tác dụng: Chúng hay củng cố chế độ mà chúng 
được cho là phải làm suy yếu, vì những kẻ buôn lậu cần sự 
hỗ trợ của chế độ, và đổi lại, chúng phải ủng hộ chế độ. 
Trong trường hợp Nam Tư, đưa vào danh sách đen những kẻ 
ủng hộ chế độ đã tỏ ra có hiệu quả hơn nhiều. Có lí lẽ biện 
hộ mạnh mẽ cho việc thay trừng phạt thương mại bằng việc 
đưa vào danh sách đen hễ khi nào có khả năng. Nó sẽ đánh 
trúng những kẻ đáng bị đánh và sẽ làm yếu, hơn là tăng 
cường, chế độ nó muốn trừng phạt. 


Can thiệp quân sự, như một phương pháp sử dụng áp lực, 
còn ít đáng mong muốn hơn là trừng phạt thương mại. Trong 
khi tìm cách giúp đỡ dân chúng của một số nước, nó lại làm 
tổn thương chính những nước này. Hơn nữa, sự can thiệp 
quân sự cũng khó duy trì được lâu. Các nền dân chủ không 
vui vẻ chịu các túi xác chết. Mục tiêu của liên minh chính trị 
phải là để ngăn ngừa sự cần thiết của hành động quân sự. 
Sự sẵn có của các khuyến khích và triển vọng bị đưa vào 
danh sách đen phải đảm bảo sự tuân thủ tự nguyện trong 
hầu hết các trường hợp. Sẽ có các ngoại lệ, tất nhiên, đó là lí 
do vì sao cũng cần đến một liên minh quân sự. Khi cần đến 
hành động quân sự, sự thực là nó chỉ xảy ra sau các hành 
động ngăn ngừa sẽ cho nó tính hợp pháp lớn hơn. Dù có 
đúng thế, việc sử dụng vũ lực phải được coi là sự thừa nhận 
thất bại. !2Ì 

Liên minh Xã hội Mở sẽ phải tách biệt khỏi NATO, sao cho nó 
không bị sa lầy vào khía cạnh quân sự. Để có được tính hợp 
pháp lớn hơn NATO, nó phải có số thành viên rộng rãi hơn. 
Nó phải được để ngỏ cho bất kể nước nào tán thành các 
mục tiêu của nó, bất chấp vị trí địa lí. Căn cứ vào sự khác 
biệt giữa ngoại vi và trung tâm, tuy vậy, Liên minh phải bao 
gồm càng nhiều nước ngoại vi càng tốt. Căn cứ vào sự ít ỏi 
của các nền dân chủ chín muồi ở ngoại vi, các nước mong 
muốn dân chủ cũng có thể được kết nạp như các thành viên 
ứng cử, nhưng phải chăm sóc đặc biệt để cho ứng xử của họ 
phải phản ánh khát vọng của họ. Một thiếu sót thường gặp 
của các tổ chức quốc tế là chúng ít khi khai trừ hay tạm đình 
chỉ các thành viên một khi đã được kết nạp. Liên minh Xã 


hội Mở phải khác, ở khía cạnh này. 

Tư cách thành viên của Liên minh có thể không bao giờ thay 
thế chính sách đối ngoại; thúc đẩy xã hội mở sẽ luôn luôn 
phải cạnh tranh với các mục tiêu khác. Nhưng liên minh sẽ 
tạo thêm một yếu tố, đã rất thiếu, vào trong các quan hệ 
quốc tế - cụ thể là, hỗ trợ và khuyến khích cho sự phát triển 
chính trị và kinh tế. Liên minh sẽ có hiệu quả nhất trong 
quan hệ với những người nhận có quyết tâm. Trong các nước 
giống như Indonesia, nó có thể tạo sự khác biệt giữa thành 
công và thất bại. Các công cụ chủ yếu của nó để sử dụng áp 
lực đối với các chính phủ ngoan cố sẽ là việc giữ lại các lợi 
ích và tẩy chay các thủ lĩnh của chế độ. Mỗi trường hợp đòi 
hỏi cách xử lí khác nhau. Thật vậy, có thể nên lập ra các liên 
kết riêng biệt để giải quyết các lĩnh vực cụ thể: Balkan, 
Thung lũng Ferghana, hay Burundi. Liên minh cũng có thể 
đề cập các vấn để môi trường như sự nóng lên trên toàn 
cầu. 

Điều này dẫn chúng ta đến mục tiêu chủ yếu thứ hai của 
Liên minh, là cổ vũ sự phát triển luật quốc tế và các tiêu 
chuẩn ứng xử quốc tế. Trong khung cảnh này, tôi sẽ khảo 
sát Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), sau đó đến Liên 
Hiệp Quốc. 


Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 
Tổ chức Thương mại Thế giới là một định chế khá mờ đục. 


Các qui tắc của nó còn phức tạp hơn Luật Thu nhập Nội địa 
(Thuế) của Hoa Kì và được thiết lập bởi các cuộc mặc cả 


đằng sau các cánh cửa đóng kín mít. Thật tình, mắt tôi cứ đờ 
ra mỗi khi cuộc thảo luận chuyển sang WTO; song nó là một 
định chế quan trọng, cung cấp các qui tắc cơ sở cho thương 
mại tự do trên khắp thế giới. Nó được Hoa Kì và Liên hiệp 
châu Âu ủng hộ, mặc dù họ thường cãi nhau về các vấn đề 
cá biệt. 

Mới đây WTO đã len vào sân khấu thế giới trong thời gian 
hội nghị của nó ở Seattle, bang Washington. Trước kia, đã có 
một nỗ lực để thiết lập một điều lệ cho đầu tư quốc tế, điều 
lệ sẽ phải luật hoá các lợi thế mà vốn nước ngoài được 
hưởng trong hệ thống tư bản toàn cầu. Điều này bị một liên 
kết quốc tế của các tổ chức phi chính phủ (NGO) làm thất 
bại. Tại hội nghị Seattle, Hoa Kì đã muốn đưa ra vấn đề các 
tiêu chuẩn quốc tế về lao động và môi trường. Nó cho các 
NGO một cơ hội để tấn công WTO. Họ lập một liên minh ứng 
biến ngay với các lực lượng chủ trương bảo hộ ở Hoa Kì, chủ 
yếu là các nghiệp đoàn, và hội nghị Seattle sụp đổ trong 
huyên náo ầm ï. Đó là điều đáng tiếc nhất, vì các vấn đề nảy 
sinh ở Seattle đi vào đúng tâm điểm của một xã hội mở. 

Các tiêu chuẩn về lao động và môi trường là một lợi ích 
chung quan trọng bị WTO bỏ qua vì nó có thể được dùng 
như một sự bào chữa cho chủ nghĩa bảo hộ. Nhưng thương 
mại tự do cũng là một lợi ích chung quan trọng. Nó tạo ra 
của cải, cho phép chúng ta quan tâm đến các vấn đề lao 
động và môi trường. Tất nhiên, tạo ra của cải cũng làm trầm 
trọng thêm chính các vấn đề đó. Lợi ích chung nào phải 
được ưu tiên là vấn đề thuộc triển vọng; cả hai đều quan 
trọng. Làm sao có thể dung hoà chúng? Không có lời giải dễ. 


Nếu WTO áp đặt hình phạt cho việc vi phạm các tiêu chuẩn 
lao động và môi trường, nó sẽ phạt các nước kém phát triển 
vì họ là những người phạm lỗi chính. Nó sẽ làm nghiêng sân 
chơi hơn nữa chống lại họ. Các nước chậm phát triển sẽ 
chẳng bao giờ tha thứ cho điều đó, và WTO sẽ sụp đổ. 

Đây là nơi một cách tiếp cận xây dựng phải bắt đầu vào 
cuộc. Các nước chậm phát triển phải được đền bù cho việc 
đưa ra các tiêu chuẩn lao động và môi trường. Chính các 
nước giàu là các nước muốn áp đặt các tiêu chuẩn, và các 
nước nghèo không thể có đủ điều kiện để thực hiện chúng. 
Nên lí luận rằng các nước giầu phải đề ra những khuyến 
khích hơn là áp đặt các hình phạt. Cái gì đó tương tự đã xảy 
ra trong sự buôn bán các quyền thải [ô nhiễm]. Các hình 
phạt sẽ phá huỷ thương mại tự do; các khuyến khích sẽ để 
WTO yên trong khi lại cải thiện tình hình lao động và môi 
trường. 

Các NGO phải nhìn bức tranh lớn hơn, nhưng quá thường 
xuyên, họ trở thành những người chủ trương lợi ích đặc biệt. 
Trong nghĩa đó, họ chẳng tốt hơn các đại diện của lợi ích 
kinh doanh, dù là họ cảm thấy chính đáng hơn. Một cách 
nào đó, thì, một số NGO trở thành giống như việc kinh 
doanh, tạo ra thu nhập bằng cách chủ trương một sự 
nghiệp. Trong khi xã hội dân sự là một phần quan trọng của 
xã hội mở, lợi ích chung không thể được để riêng cho họ 
chăm lo. Chúng ta cần các định chế công để bảo vệ các lợi 
ích công cộng. WTO là một định chế như vậy; sẽ thật đáng 
tiếc khi huỷ hoại nó đi. Nhưng nó được hiến dâng cho sự 
thúc đẩy một lợi ích chung - thương mại tự do - loại trừ 


những lợi ích khác. Chúng ta phải tìm ra một cách để thúc 
đẩy các lợi ích chung khác mà chúng ta coi là quan trọng. 
Liên Hiệp Quốc có thể giúp? 


Liên Hiệp Quốc 


Thật quan trọng để hiểu Liên Hiệp Quốc có thể và không thể 
làm điều gì. Nó là một định chế có thiếu sót căn bản, vì nó là 
một hiệp hội của các quốc gia, và như thế, bị nhiễm thiếu 
hụt dân chủ. Cho dù là nhân dân có thể kiểm soát đại diện 
của riêng nước họ tại Liên Hiệp Quốc, họ không có quyền 
kiểm soát nào đối với bản thân tổ chức Liên Hiệp Quốc cả. 
Thiếu hụt dân chủ được củng cố khi một số quốc gia thành 
viên còn chưa là dân chủ. Các quốc gia thành viên thực hiện 
quyền bổ nhiệm cho mọi bổ nhiệm nhân sự. Thiếu sót chủ 
yếu của Liên Hiệp Quốc là các mục tiêu của nó được nêu 
trong Lời nói đầu của Hiến chương được diễn đạt dưới dạng 
“nhân dân” trong khi bản thân tổ chức lại được cấu trúc dưới 
dạng các quốc gia; kết quả là, Liên Hiệp Quốc có lẽ không 
thể hoàn thành các hứa hẹn chứa trong Lời nói đầu. 

Đáng tiếc, đó là sự thực, nhưng một khi chúng ta thừa nhận 
nó và hạ thấp các kì vọng của chúng ta một cách tương ứng, 
Liên Hiệp Quốc có thể rất có ích. Khi các định chế quốc tế 
yếu đi, Liên Hiệp Quốc có tiềm năng to lớn. Nó có bốn thành 
phần chính: Hội đồng Bảo an, Đại Hội đồng, Ban Thư kí, và 
một loạt các cơ quan đặc biệt. Hãy xem từng cái một. 

Hội đồng Bảo an là một cấu trúc được nghĩ ra khéo và có thể 
có hiệu lực trong việc áp đặt ý chí của nó lên thế giới nếu 


các thành viên thường trực có thể thống nhất với nhau. Kết 
thúc của Chiến tranh Lạnh đã tạo một cơ hội để Hội đồng 
Bảo an hoạt động như nó được dự kiến ban đầu, nhưng cơ 
hội đã bị phí phạm mất khi ba thành viên thường trực 
phương Tây - Hoa Kì, Vương quốc Anh, và Pháp - đã không 
thống nhất được với nhau về giải quyết khủng hoảng ở 
Bosnia ra sao. Họ đã gửi các đội quân giữ gìn hoà bình đến 
nơi chẳng có hoà bình để giữ. Uy tín của các hoạt động gìn 
giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc bị tổn hại không sao sửa chữa 
được. Cơ hội đó chắc không tái diễn trong tương lai gần, vì 
cả Nga lẫn Trung Quốc đều chắc không dễ sai bảo như vào 
năm 1992. Hội đồng Bảo an có thể hữu ích trong các trường 
hợp đặc thù, nhưng sẽ không khôn ngoan nếu đi dựa vào nó 
như công cụ duy trì hoà bình chủ yếu. 

Đại Hội đồng hiện nay là diễn đàn suông (talking-shop), 
nhưng nó có thể trở thành giống một cơ quan lập pháp hơn 
cho xã hội mở của chúng ta, nếu Liên minh Xã hội Mở để ý 
đến nó. Một hội đồng các quốc gia có chủ quyền có thể 
không phù hợp cho việc thực hiện các chức năng chấp hành, 
nhưng nó rất đủ tư cách như một cơ quan lập pháp quốc tế, 
với điều kiện là thiếu hụt dân chủ có thể được khắc phục. 
Đáng tiếc, có ít thiên hướng hiện nay để sử dụng Đại Hội 
đồng vào bất cứ việc gì, ngoài việc giống như một diễn đàn 
suông. Ban thư kí cũng có thể đóng một vai trò quan trọng 
hơn hiện nay, với điều kiện: Phương pháp lựa chọn Tổng thư 
kí được thay đổi. Hiện tại, các thành viên thường trực của 
Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết (vefo), và Hoa Kì, riêng 
nó, không muốn có một Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc mạnh và 


độc lập. 

Các cơ quan đặc biệt, như Chương trình Phát triển Liên Hiệp 
Quốc (UNDP), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp 
Quốc (UNIDO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn hoá Liên 
Hiệp Quốc (UNESCO), và các tổ chức khác tạo thành một 
yếu tố của Liên Hiệp Quốc để ngỏ cho sự phê phán. Chỉ vài 
tổ chức trong số đó hoạt động có hiệu quả. Sự bổ nhiệm 
được tiến hành trên cơ sở bảo trợ quốc gia, không trên cơ sở 
phẩm chất, tài năng. Khó sa thải các quan chức và còn khó 
hơn để dẹp bỏ các cơ quan khi chúng không còn sứ mạng. 
Chính các đặc điểm này là cái gây tiếng xấu cho Liên Hiệp 
Quốc. 

Các bộ máy quan liêu quan tâm đến việc tự-duy trì hơn là 
đến việc thực hiện sứ mạng của mình. Khi một bộ máy quan 
liêu chịu trách nhiệm, không phải với một chủ nhân mà với 
toàn bộ các thành viên của Liên Hiệp Quốc, nó nằm ngoài 
vòng kiểm soát. Một hiệp hội của các quốc gia không phù 
hợp với việc thực hiện bất kể chức năng thi hành nào. Trong 
chừng mực, có các chức năng thi hành phải được thực hiện, 
chúng phải được uỷ thác cho các định chế đặc biệt với các 
quan chức điều hành, ngân sách, và hội đồng (quản trị) 
riêng của nó và những người điều hành phải báo cáo cho hội 
đồng quản trị. Các định chế Bretton Woods, bất chấp tất cả 
nhược điểm của chúng, hoạt động tốt hơn các cơ quan Liên 
Hiệp Quốc nhiều, và thậm chí ở đó, hội đồng quản trị nắm 
quá nhiều quyền lực. 

Do cách mà các quốc gia thành viên đối xử với nó, đặc biệt 
là Hoa Kì, Liên Hiệp Quốc đã mất nhiều thiện chí và uy tín 


mà một thời nó đã có. Bất chấp những khiếm khuyết của nó, 
Liên Hiệp Quốc thường có một quyền lực đạo đức và sự tôn 
trọng nào đó. Mũ xanh thường cho quân lính của Liên Hiệp 
Quốc một mức độ bảo vệ nào đó. Một phần lớn trong số đó 
nay đã bị mất và sẽ khó lấy lại. 

Được thừa nhận rộng rãi rằng: Liên Hiệp Quốc cần phải được 
cải cách. Vô số các nghiên cứu đã được tiến hành, đưa ra 
hàng loạt kiến nghị cải cách, nhưng chẳng cải cách nào 
được thực hiện, vì các quốc gia thành viên không thể thống 
nhất. Do đó, Liên Hiệp Quốc vẫn là một định chế bị hư hại, 
khó sửa chữa. 

Liên minh Xã hội Mở, hơn bất kể sáng kiến nào khác, sẽ có 
cơ hội phải chăng để làm cho Liên Hiệp Quốc sống theo khả 
năng của nó, nếu các thành viên của Liên minh có thể thống 
nhất giữa họ với nhau. Liên minh có sự lựa chọn để hoạt 
động hoặc trong phạm vi hay ngoài Liên Hiệp Quốc, cho nó 
đòn bẩy mà không cải cách nào khác đã có. 

Liên minh làm sao có thể cải tổ Liên Hiệp Quốc? Nó có thể 
đưa ra qui tắc đa số và biến Đại Hội đồng thành một cơ 
quan lập pháp. Các luật do Đại Hội đồng thông qua chỉ có 
hiệu lực ở các nước phê chuẩn chúng, nhưng các thành viên 
của Liên minh Xã hội Mở cam kết sẽ phê chuẩn các luật một 
cách tự động, miễn là chúng đã được đa số đủ tư cách tự 
nguyện phê chuẩn. Các nước không tôn trọng quyết định 
của đa số đủ tư cách sẽ bị khai trừ khỏi Liên minh. Theo 
cách đó, nhiều luật quốc tế có thể được phát triển mà không 
vi phạm nguyên lí chủ quyền quốc gia. 

Điều gì tạo thành đa số đủ tư cách? Tôi thấy ý tưởng về “bộ 


ba trói buộc” do Richard Hudson đề xuất, liên quan đến Liên 
Hiệp Quốc là rất hấp dẫn. Nó có thể được chấp nhận cho 
Liên minh. Một đa số đủ tư cách sẽ được tạo thành bởi hai 
phần ba các nước thành viên, hai phần ba dân số của họ, và 
hai phần ba của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ. 
Nhưng tôi không đủ tư cách để quyết định những chỉ tiết 
như vậy; chúng phải được quyết định bởi các thành viên của 
Liên minh. 

Nếu Liên minh tìm cách kiểm soát được Liên Hiệp Quốc, nó 
sẽ chỉ định tổng thư kí, người sẽ chịu trách nhiệm về Ban 
Thư kí, và Ban Thư kí sẽ hướng dẫn công việc lập pháp của 
Đại Hội đồng. Vị trí tổng thư kí sẽ đại thể tương đương với 
thủ lĩnh được bầu của đảng chiếm đa số trong một quốc gia 
dân chủ. Xét thấy quyền hạn của cơ quan được tăng cường 
rất nhiều, sẽ đáng mong muốn để tổng thư kí chịu sự bãi 
miễn, thông qua sự bỏ phiếu bất tín nhiệm của Liên minh. 
Hội đồng Bảo an có thể vẫn giữ nguyên chức năng, nhưng 
các thành viên thường trực sẽ mất quyền phủ quyết, và các 
thành viên nhất thời sẽ do Liên minh lựa chọn hơn là được 
luân phiên thuần tuý trên cơ sở địa lí. Những thành viên 
thường trực thuộc Liên minh sẽ từ bỏ quyền phủ quyết bởi 
đức hạnh là thành viên của Liên minh, vì họ buộc lòng phải 
tôn trọng các quyết định đa số đủ tư cách của nó. Có thể hỏi 
vì sao hai thành viên thường trực khác, Nga và Trung Quốc, 
sẽ sẵn lòng từ bỏ đặc quyền của họ. Câu trả lời là họ có thể 
thích vẫn là thành viên thường trực mà không có quyền phủ 
quyết hơn là thấy Hội đồng Bảo an bị thay thế bởi một tổ 
chức khác mà họ không là thành viên. 


Đáng nghi ngờ hơn nhiều, là liệu Hoa Kì có sẵn lòng tôn 
trọng các qui tắc của Liên minh hay không. Nó đòi hỏi sự 
thay đổi triệt để về thái độ hiện hành. Trên thực tế, Hoa Kì ít 
sợ việc từ bỏ quyền phủ quyết so với các thành viên thường 
trực khác, vì hầu như không thể xảy ra chuyện Liên minh sẽ 
đi chống lại ý muốn của một siêu cường mà lòng trung 
thành của nó là rất cần thiết để làm cho Liên minh hữu hiệu. 
Trong Thời đại của Tính Có thể Sai, chúng ta phải từ bỏ giả 
thiết duy lí. Thế nhưng, có các lí do chính đáng cho biết vì 
sao một cách tiếp cận đa phương lại có thể thu hút trí tưởng 
tượng của công chúng Mĩ. Hoa Kì có thể được lợi nhiều từ 
việc tham gia vào liên minh, vì nó có thể chia sẻ gánh nặng 
hoạt động như cảnh sát thế giới. Hoa Kì có thể cung cấp hỗ 
trợ hậu cần và kĩ thuật, dựa vào người khác cung cấp quân 
bộ. 

Ngay cả khi không có các cải cách sâu rộng này, chí ít, có 
một bước quan trọng mà Hoa kì nên ủng hộ ngay bây giờ: 
Tạo năng lực thường xuyên trong nội bộ Liên Hiệp Quốc để 
cung cấp cảnh sát dân sự cho các tình huống như Kosovo, 
Haiti, và Đông Timor. Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc, Kofi 
Annan, đã yêu cầu một năng lực như vậy, và chính quyền 
Clinton đã ủng hộ, song Quốc hội lại từ chối phân bổ tiền. 


Lí lẽ ủng hộ liên minh xã hội mở 
Lí lẽ ủng hộ Liên minh Xã hội Mở có thể được xây dựng trên 


hai lập luận. Một khôn ngoan, một mang tính lí tưởng chủ 
nghĩa. Lí lẽ khôn ngoan là ngày nay Hoa Kì có ưu thế quân 


sự lớn hơn bất kể thời kì nào trong lịch sử; mối đe doạ chính 
đối với hoà bình và thịnh vượng đến từ tình hình nội bộ hiện 
hành ở các nước khác, tình hình có thể bị các nhà lãnh đạo 
vô liêm sỉ lợi dụng, và Hoa Kì không thể giải quyết các mối 
đe doạ này riêng một mình; cho nên, nó cần lập một liên 
minh với các nước có ý kiến giống nhau. 

Bằng cách dẫn đầu một liên minh như vậy, Hoa Kì có thể lấy 
lại và giữ được vị trí lãnh đạo của nó trên thế giới, vì sự 
tham gia của Hoa Kì là không thể thiếu được để làm cho ý 
tưởng thành công. Bằng cách tham gia vào một liên minh 
như vậy, các nước dân chủ khác có thể có tiếng nói lớn hơn 
trong việc cai quản các quan hệ quốc tế. Họ cũng sẽ có lợi 
ích từ một trật tự thế giới ổn định hơn. 

Nếu Hoa Kì tiếp tục hành động một cách đơn phương, thì chỉ 
còn là vấn đề thời gian, trước khi các nước phẫn nộ với sự 
thống trị của nó đến mức họ lập liên minh của riêng họ để 
làm đối trọng với quyền lực của nó; vị thế ưu việt của Hoa Kì 
sẽ mất đi. Vì hệ thống đối trọng quyền lực là còn xa mới 
chắc chắn để duy trì hoà bình, khả năng về một xung đột 
lớn thảm khốc sẽ tăng lên đáng kể. 

Lí lẽ này là hợp lệ, nhưng khó làm cho nó thuyết phục bởi vì 
nó hoàn toàn mang tính giả thuyết. Phải vẽ ra những viễn 
cảnh đáng sợ và đợi cho đến khi chúng xảy ra mới có thể nói 
rằng, “tôi đã bảo mà”. Đó là một bài tập không bð công, như 
tôi đã phát hiện ra liên quan đến Nga. Tôi thấy hấp dẫn hơn 
để trình bầy ý tưởng trên cơ sở lí tưởng chủ nghĩa chân 
thành. Một xã hội mở sẽ làm cho thế giới thành một chỗ tốt 
hơn, và Hoa Kì đủ mạnh và đủ giàu để thúc đẩy nó. Đây là 


một ý nghĩ đơn giản và gây cảm hứng. Điểm yếu của nó là 
chủ nghĩa lí tưởng được coi là mềm yếu và mập mờ và hay 
bị thua các nhóm lợi ích đặc biệt. Nó đã luôn luôn thua khi 
xung đột với các lợi ích cá biệt. Yếu điểm có thể được khắc 
phục bằng cách làm dịu chủ nghĩa lí tưởng đi, với sự thừa 
nhận tính có thể sai của chúng ta. Điều này làm dịu bớt các 
kì vọng của chúng ta, làm cho chúng ta khoan dung hơn với 
những khuyết điểm của sự can thiệp xây dựng, và bảo vệ 
chúng ta khỏi một số cạm bẫy của chủ nghĩa tích cực chính 
trị. Xã hội mở là một lí tưởng lạ kì không hướng tới sự hoàn 
mĩ. Nó cung cấp một khung dẫn chiếu, trong phạm vi đó, 
chủ nghĩa lí tưởng có thể thành công. 

Thật lạ, đúng là xã hội mở lớn nhất trên thế giới - Hoa Kì - đã 
chẳng bao giờ chấp nhận các hạn chế cố hữu trong khái 
niệm về xã hội mở. Nó đã đưa ra các tiêu chuẩn cho đời 
công mà không chính trị gia nào có thể đáp ứng, và nó cho 
rằng mình có quyền áp đặt các tiêu chuẩn riêng của nó về 
nhân quyền và các giá trị dân chủ cho các nước khác. Không 
ngạc nhiên là những khát vọng cao thượng của chúng ta 
phải chịu số phận thất vọng. Chúng ta có thể đạt nhiều hơn 
bằng cách kì vọng ít hơn. Thay cho việc áp đặt các giá trị 
của chúng ta, chúng ta phải thừa nhận tính có thể sai của 
chúng ta. Thay cho hành động đơn phương, chúng ta phải 
tham gia để tạo ra các qui tắc mà chúng ta sẵn lòng tôn 
trọng. 

Liên minh Xã hội Mở sẽ tìm sự tự nguyện phục tùng, nhưng 
với ý chí tốt nhất trên đời, nó không thể luôn luôn thành 
công. Vì vậy, sự lựa chọn quân sự không thể bị loại trừ. Nếu 


Liên minh không kiểm soát được Hội đồng Bảo an, nó vẫn có 
thể bỏ qua Hội đồng Bảo an và khích hoạt NATO mà không 
có chuẩn y của Hội đồng Bảo an, như nó đã làm trong cuộc 
khủng hoảng Kosovo. Sự thực, Liên minh đã vét cạn hết các 
lựa chọn mang tính xây dựng, sẽ cho các hành động trừng 
phạt của nó tính chính đáng lớn hơn NATO đã có trong 
trường hợp Kosovo. 

Liệu Liên minh Xã hội Mở, bất luận hoạt động trong hay 
ngoài khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, có khả năng tránh những 
thiếu sót dường như làm đau buồn mọi hiệp hội các quốc 
gia, cụ thể là thiếu hụt dân chủ và thiếu hụt năng lực ra 
quyết định hay không? Có lẽ không. Nhưng những tác động 
có hại như vậy có thể được giảm đi bằng cách nhận ra 
chúng từ trước. Thí dụ, có thể đưa vào một điều khoản 
hoàng hôn (sunset clause) sẽ tự động chấm dứt Liên minh, 
thí dụ, sau hai mươi lăm năm. Mỗi khi một định chế mới 
được thành lập, nó thường thấm đậm bởi ý thức: Sứ mệnh bị 
mòn mất đi với thời gian. Điều này đã đúng với Liên Hiệp 
Quốc. Nó tạo ra sự hăng hái lớn lao khi nó được thành lập, 
nhưng hầu hết những người cam kết ủng hộ nó bây giờ đã 
qua tuổi về hưu. Liên Hiệp Quốc có thể chắc chắn được lợi từ 
một điều khoản hoàng hôn. Không giải pháp nào là hoàn 
hảo hay có hiệu lực mãi mãi. Bất kể liên minh xã hội mở nào 
đều phải để ngỏ cho việc xem xét lại và cải thiện. 

Thiếu hụt dân chủ là một vấn đề cố hữu trong mọi tổ chức 
quốc tế, nhưng nếu Liên minh Xã hội Mở thật sự thành công 
trong việc chuyển Đại Hội đồng thành một cơ quan lập 
pháp, có thể chúng ta chỉ có một liều quá nhiều về dân chủ, 


với mọi NGO xô đổ cửa với các kiến nghị lập pháp. Xã hội 
dân sự quốc tế có khả năng đạt các thành tựu to lớn như 
cấm mìn, nhưng với sự giúp đỡ của Internet, nhiều khi lại trở 
nên quá đà. Tất cả chúng ta đều thấy điều gì đã xảy ra ở 
cuộc họp WTO tại Seattle. May thay, có sự bảo vệ vững chắc 
chống những thái quá về lập pháp. Luật chỉ có hiệu lực ở các 
nước chuẩn y chúng, và chúng phải được chuẩn y bởi đa số 
đủ tư cách của Liên minh, trước khi các thành viên khác 
buộc phải làm vậy. Tất nhiên, các điều luật cũng sẽ phải trải 
qua sự xem xét tỉ mỉ về mặt tư pháp ở mỗi nước - bao gồm 
cả Toà án Tối cao Hoa kì. Điều này cho thêm một tập các 
kiểm tra và cân đối (checks and balances) thiết yếu đối với 
bất kể xã hội mở nào. 

Trong khi tôi khá nghi ngờ cảnh giác về các NGO tự bổ 
nhiệm, tự cho là đúng, tôi có lòng tin lớn hơn vào nhân viên 
của Liên minh và, nếu Liên minh thâu tóm được Liên Hiệp 
Quốc, vào nhân viên Liên Hiệp Quốc. Dễ tuyển nhân viên 
chuyên tâm cho các tổ chức quốc tế, miễn là họ được lựa 
chọn trên cơ sở tài năng phẩm chất chứ không trên cơ sở 
bảo trợ quốc gia. Có nhiều, rất nhiều người tốt phục vụ cho 
Liên Hiệp Quốc, bất chấp mọi sự thất vọng. Để cải thiện tình 
hình, tổng thư kí và những người lãnh đạo các cơ quan khác 
nhau của Liên Hiệp Quốc phải được trao quyền tuyển và sa 
thải nhân viên và chịu trách nhiệm về thành tích của tổ chức 
của mình. 

Tôi không muốn đi thảo chi tiết các đặc tính của một Liên 
minh Xã hội Mở, vì tôi càng dấn thêm thì tôi càng thấy mình 
bị bao phủ trong một bầu không khí hão huyền. Chỉ tiết phải 


do những người tham gia vạch ra. Liên minh có thể có nhiều 
hình thức, từ một liên minh chính thức đến các liên kết tuỳ 
hứng (aø hoc) đề cập đến các nước hay các vấn đề đặc biệt. 
Xét theo quan niệm này, ý tưởng còn xa mới hão huyền; 
thật vậy, nó đã trong quá trình được thực hiện rồi. Mạng lưới 
quỹ của tôi tham gia vào một loạt các liên kết tuỳ hứng, trải 
từ Hiệp ước Mìn đến Quỹ Cho vay Phát triển các Phương tiện 
Truyền thông, chuyên tâm cho việc cổ vũ các phương tiện 
truyền thông độc lập ở các nước cần đến chúng. 

Sáng kiến để tạo một xã hội mở toàn cầu không thể kì vọng 
đến từ các chính phủ; nó phải được sự ủng hộ của các cử tri 
đoàn. Các chính phủ dân chủ được cho là đáp lại những 
mong muốn của cử tri; các nguyên lí của xã hội mở sẽ chỉ 
thắng thế khi nhân dân thật sự quan tâm đến chúng. 

Có thể hỏi, làm sao có thể dung hoà tuyên bố này với nhận 
xét tàn nhẫn trước đây của tôi về những người bảo vệ tự bổ 
nhiệm, tự cho mình là đúng của xã hội dân sự? Rất dễ. Trong 
khi dùng xung lực để thúc đẩy các nguyên lí của xã hội mở 
phải đến từ nhân dân, xã hội dân sự không thể tự nó làm 
được công việc này; nó phải tranh thủ được sự ủng hộ của 
các chính phủ. Các quỹ của tôi đã thấy rằng: Chúng có thể 
có ảnh hưởng lớn hơn, nếu chúng hợp tác với hoặc gây áp 
lực lên các chính phủ. Ảnh hưởng là kép: Chúng gây ra 
những sự thay đổi trong lĩnh vực đặc thù mà chúng tham 
gia, thí dụ, cải cách nhà tù, giáo dục, hay bảo vệ những 
người thiểu năng tinh thần; đồng thời chúng cũng cải thiện 
chất lượng của chính phủ. 

Thật quan trọng để diễn đạt rõ ràng tầm nhìn vĩ đại về một 


xã hội mở toàn cầu; nhưng xã hội mở có thể được tiếp cận 
chỉ mỗi bước một lúc. Đó là lí do vì sao tôi không muốn 
trang điểm điều có thể mà thích tập trung vào điều thực 
tiễn. Xã hội mở đối mặt với một cuộc sát hạch thực tiễn ở 
Balkan. Một liên minh chính thức của các quốc gia dân chủ 
đã được cam kết ở đó rồi, và chính là năng lực của họ để 
thành công. Nếu chúng ta làm tốt bổn phận của mình ở 
Balkan; nó sẽ đưa chúng ta thêm một bước gần hơn tới lí 
tưởng của một xã hội mở toàn cầu. 

Theo cùng cách đó, nếu chúng ta thất bại ở đó, triển vọng 
cho một xã hội mở toàn cầu sẽ cũng bị thụt lùi. Các quỹ của 
tôi cam kết làm cho Hiệp ước Ổn định thành công, vì chính 
nó và vì xã hội mở. Tôi tin: Chúng ta có thể tạo ra một xã hội 
mở toàn cầu từng bước một. 


Kết luận 


Khi tôi đưa bản thảo của cuốn sách này cho nhà xuất bản, 
trong tôi, tràn ngập sự pha trộn của nỗi lo âu và những kì 
vọng lớn lao. Như tôi đã biểu lộ trong phần dẫn nhập, tôi đã 
miễn cưỡng rời nó. Tôi đã trình bày các ý tưởng của mình rõ 
như tôi có thể? Chúng có nhất quán không? Chúng cũng có 
ý nghĩa nhiều cho những người khác như cho chính tôi? Đây 
là những câu hỏi làm tôi áy náy. Những lo lắng của tôi được 
tăng cường, bởi sự thực, tôi đã có thể cải thiện bản thảo cho 
đến phút cuối cùng. Nhưng tôi đã làm đến chừng mực bản 
thân tôi có thể làm. Tôi đã học được rất nhiều từ sự phê 
phán của những người khác, và tôi có thể tiếp tục làm vậy 


sau khi sách đã được xuất bản. 

Những kì vọng của tôi tập trung vào Liên minh Xã hội Mở. 
Tôi không biết để xuất của mình sẽ gợi lên phản ứng gì, 
song tôi biết rằng: Chúng ta cần tạo ra tiến bộ theo phương 
hướng này, nếu chúng ta muốn tận dụng các khả năng mà 
sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu mở ra cho chúng ta. 
Liệu tôi có thuyết phục được những người khác hay không, 
tôi đã tìm cách tự thuyết phục mình. Sau một giai đoạn hoạt 
động điên rồ, trong đó, tôi đã có một ý tưởng rõ ràng về việc 
cần làm điều gì, tôi cảm thấy cần phải sắp xếp lại các ý 
tưởng của tôi về xã hội mở. Tôi đã làm vậy trong cuốn sách 
này. Một lần nữa, tôi có ý thức rõ ràng về sứ mệnh của mạng 
lưới quĩ của tôi. Tôi sẽ không nêu rõ nó ra ở đây, vì nó có thể 
xen vào tính phản thân của tôi trong việc thực hiện nó - có 
một sự tương tự ở đây với vấn đề đưa ra các tuyên bố công 
khai khi tôi còn tham gia tích cực vào công việc kiếm tiền - 
nhưng tôi có thể tuyên bố một cách tổng quát: Để cổ vũ 
thành phần xã hội dân sự của Liên minh Xã hội Mở. 

George Soros 

Tháng 8. 2000 

(Hết) 

I4Tôi không tán thành lí lẽ này, vì vấn đề không nảy sinh, 
chừng nào một toà án Hoa Kì sẵn lòng xét xử, thí dụ, vụ tàn 
sát Mỹ Lai. 

I5ÌWilliam Maynes, “America's Fading Commitments,” W/orld 
Policy Journal (Summer 1999). 

LilChú thích của dịch giả : Tháng 4-2004 đã kết nạp thêm 7 
thành viên mới: Rumani, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, 


Estonia, Latvia, Lithuania. Và họ (trừ Bulgaria và Rumani) 
cùng 3 nước trước sẽ là thành viên của EU từ 1-5-2004. 

I2Tổ chức các Quốc gia châu Mĩ (OAS) đã cho một tiền lệ 
hữu ích. Nghị quyết Santiago năm 1991, yêu cầu tổng thư kí 
OAS triệu tập một cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của 
các nước thành viên trong vòng mười ngày sau một cuộc 
đảo chính hay sự gián đoạn của một chính phủ được bầu 
một cách hợp pháp. Nghị quyết số 1080 đã được dùng bốn 
lần: Sau đảo chính ở Haiti năm 1991, “tự đảo chính” ở Peru 
năm 1992 và Guatemala năm 1993, và mối đe doạ chính 
phủ Paraguay năm 1996. Trong mỗi trường hợp, cơ chế đã 
giúp việc tập hợp sự ủng hộ chính trị hiệu quả cho sự phục 
hồi nền dân chủ hiến định. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Nguyễn Quang A dịch 

Nguồn: Talawas 

Được bạn: mọt sách đưa lên 
vào ngày: 21 tháng 7 năm 2004 


